(ĐGH Bênêdic(õ XVT) 


Tin Và Sông Trong Thời Đại Ngày Nay 


Thiêm Chúa và Trầm Thê 


Hồng y Joseph Ratzinger - ĐGH Bênêđictô XVI 


Bản dịch của Phạm Hồng Lam 


Năm 1992, nhà báo Seewald (1954) tìm tới Đức Hồng y Joseph Ratzinger, lúc đó đang là Bộ trưởng Bộ 
Giáo lý Đức tin tại Rôma và là nhân vật sô hai Irong giáo triệu. Seewald mang theo một kế hoạch phỏng 
vấn lớn về Giáo Hội Công giáo. Anh vốn là một tín đồ nhiệt thành của phong trào phản kháng 6ö, bỏ 
đạo, hăng say theo cộng sản và dứt khoát chống lại Giáo Hội, mà theo anh, là một tổ chức phản động. 


Nội dung Thiên Chúa và Trần Thế là câu chuyện tiếp nối giữa Seewald - người con hoang giờ đây đã 
trở về - và Đức Hồng y Ratzinger trước khi trở thành Giáo hoàng Benedictô. Seewald đại biểu cho lớp 
người (trẻ) mang tâm f và suy nghĩ. vừa thực tiễn vừa ngờ vực của con người khoa học và cuộc sống 
hiện đại. Còn “ông hoàng Giáo Hội ” hay “đại hiển giả ” (chữ của Seewald) Ratzinger không chỉ trả lời 
với tư cách là người thẩm quyễn cao nhất của Giáo Hội trong vấn đề đức tin, mà còn như một nhà tâm 


lý lão luyện, biết rõ u khuyết điểm của phía mình cũng như khả năng và bất cập của đối phương. 


LỜI GIỚI THIỆU 


Năm 1992, nhà báo Seewald (1954) tìm tới Đức Hồng y J oseph Ratzinger, lúc đó đang là Bộ trưởng Bộ 
Giáo lý Đức tin tại Rôma và là nhân vật sỐ hai trong giáo triều. Seewald mang theo một kế hoạch phỏng 
vấn lớn về Giáo Hội Công giáo. Anh vốn là một tín đồ nhiệt thành của phong trào phản kháng 68, bỏ 
đạo, hăng say theo cộng sản và dứt khoát chống lại Giáo Hội, mà theo anh, là một tổ chức phản động. 
Khi tìm tới Đức Hồng Y, lý tưởng cách mạng đập phá trong anh đã bắt đầu bốc hơi, dần nhường chỗ cho 
câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời đang chớm nở trong tâm trí. Câu hỏi đó bắt anh lại lên đường. Nhưng về 
đâu? Anh muốn làm lại cuộc đời. Và có lẽ phải trở về lại với niềm tin của thời niên thiếu. Nhưng ngôn 
ngữ của lần gặp gỡ đầu tiên này khét mùi tô cáo và gay gắt, nên Đức Hồng Y đã không thê tiếp tục câu 
chuyện. 


Phải đợi tới 4 năm sau. Lần này, 2 người đã kiên nhẫn trao đôi với nhau suốt nhiều buổi cuối tuần. Và 
kết quả là cuốn Muối Cho Đời (1996) ra đời. Cuốn sách như một “quả bom nguyên tử” hay một “big 
bang” (Seewald) nỗ trên đầu dân Âu châu vốn lãnh đạm với tôn giáo và nghỉ ky đối với Giáo Hội Công 
giáo. Hàng triệu người đã đọc nó, và nhiều người đã tìm lại được lối vào văn hoá Kitô giáo, vốn là nền 
tảng cuộc sống của họ. Muối Cho Đời là cánh cửa mở ra cho những kẻ tò mò từ ngoài - và cả người quan 
tâm trong cuộc - muốn ghé mắt nhìn vào Giáo Hội, muốn khám phá những “bí mật” cơ chế, nếp sống, 
thất bại, thành công và tương lai của một tổ chức trần thế. Cổng vào lâu đài huyền bí đã được mở ra. 
Seewald đã bước vào và đã quyết định ở lại luôn trong đó, sau một cuộc đời chỉ biết phản kháng và đập 
phá. Và Beckenbauer, “hoàng đế” bóng đá nước Đức nỗi tiếng thế giới, cũng đã bước vào và xin ở lại 
với kho tàng ấy, sau một đời đi hoang. 


Trong lâu đài có gì lạ, đê cho bao người, khi đã bước vào, không còn muôn quay lại đường xưa lôi cũ 
trân gian? 


Thiên Chúa và Trần Thế (2000) sẽ cho ta thấy kho tàng ấn giấu trong đó. Đây không còn là một cánh 
cổng đi vào (như Muối Cho Đời), mà là những cánh cửa phòng bên trong mở ra các ấn số. Nói cách 
khác, không còn là chuyện tò mò của người chưa tin đứng ngoài nhìn vào nữa, mà là cuộc tra vấn giữa 
những kẻ tin về kho tàng niềm tin của mình. 


Nói tới kho tàng niềm tin Kitô giáo là nói tới sự nói kết của hơn một tỉ người trên khắp thế giới, bất luận 
màu da, ngôn ngữ, quốc tịch. Cái gì đã làm họ liên đới với nhau? Hai tác giả cuốn sách bảo đó là những 
ân số Kitô giáo. Vì thế, trong lần xuất bản đầu tiên, sách mang tựa đề: Thiên Chúa và Trần Thế - Các 
Ấn số Niềm tin Kitô giáo. Mà dù lý trí con người có mở khoá được các ẩn số đó, hay phải dùng đức tin 
đề tiếp cận chúng, các ân số “không biết mà biết” (Beneđictô XVI, Spe Salyi) kia lại là những tắm bảng 
chỉ đường cụ thể cho một cuộc sông có ý nghĩa. Chúng là tiếng hát của các mỹ nhân ngư gọi mời 
Odysseus. Là những â ân số biến đổi cuộc đời của những Phanxicô, Augustinô, Inhaxiô, Têrêxa Calcutta... 
Vì thế, trong các lần tái bản về sau, đề tựa sách đã được đổi thành Thiên Chúa và Trần Thế - Tin và Sống 
trong Thời đại Ngày nay. 


Cánh cổng mở ra và cánh cửa dẫn vào những khám phá, tuy hai mà một, chúng bổ túc cho nhau. Cũng 
vì thế, trong lần tái bản thứ 9 loại sách bỏ túi, nhà xuất bản ở Đức đã gộp cả 2 cuốn in thành một tập 
chung. Sau khi bản dịch tiếng Việt Muối Cho Đời ra mắt vào đầu năm 2006 và đã được độc giả nhiệt 
liệt hưởng ứng, Thiên Chúa và Trần Thế đã được chuyển dịch ngay sau đó. Tuy nhiên, vì nhiều khó 
khăn, phải chờ tới nay mới phát hành được. Hai tác phẩm đã được dịch ra 24 thứ tiếng trên thế giới. 

Nội dung Thiên Chúa và Trần Thế là câu chuyện tiếp nối giữa Seewald - người con hoang giờ đây đã 
trở về - và Đức Hồng y Ratzinger trước khi trở thành Giáo hoàng Beneđictô. Seewald đại biểu cho lớp 


người (trẻ) mang tâm tư và suy nghĩ vừa thực tiễn vừa ngờ vực của con người khoa học và cuộc sông 
hiện đại. Còn “ông hoàng Giáo Hội” hay “đại hiền giả” (chữ của Seewald) Ratzinger không chỉ trả lời 


2 


với tư cách là người thâm quyên. cao nhất của Giáo Hội trong vấn đề đức tin, mà còn như một nhà tâm 
lý lão luyện, biết rõ ưu khuyết điểm của phía mình cũng như khả năng và bất cập của đối phương. 


Thiên Chúa và Trần Thế gồm 4 chương 


Chương dẫn nhập (trang 24-78): “Đức tin, Hy vọng, Tình yêu” bản về Tin, Cậy, Mến, những chủ đề 
mà ta đã thây trong 2 Thông điệp Deus Caritas Est (2006) và Spe Salvi (2007) mới đây của Đức Giáo 
hoàng Beneđictô. 


Chương 1 (79-205): “Thiên Chúa”: Trình bày một số quan điểm. trong cuốn Nhập môn Kitô giáo 
(1968), tác phâm đã làm nhà thân học trẻ Ratzinger được thê giới biệt đên, cuôn sách đã trở thành loại 
cô điên trong kho tàng đức tin Kitô giáo. 


Chương 2 (206-353): “Đức Giêsu Kitô”: Muốn hiểu những gì Đức Beneđictô trình bày trong tác phẩm 
bestseller Đức Giêsu thành Nazateth mới đây, chỉ cân đọc chương này cũng đủ. 


Chương 3 (354-471): “Giáo Hội”: Phản ánh và tóm tắt những suy tư của nhà thần học Ratzinger về 
Giáo Hội, được quảng diễn trong rât nhiêu bài việt, đặc biệt trong luận án tiên sĩ Dân và Nhà Chúa theo 
Học thuyêt Augustinus vê Giáo Hội (1953). 


Muốn hiểu bộ óc lớn trong con người nhỏ Beneđictô, chẵng cần phải đọc hết mấy chục cuốn sách của 
ngài, cũng chăng cần phải tìm vê chuyên ban nghiên cứu tư tưởng Joseph Ratzinger tại Đại học 
Regensburg ở Đức, mà chỉ cần đọc mấy cuốn sách trên là đủ. Ở Việt Nam đã dịch cuốn Đức Giêsu 
thành Nazareth. Một vị đàn anh tại Đức cho hay sẽ chuyển ngữ Nhập môn Kitô giáo, tác phẩm đã 
được dịch ra mấy chục thứ tiếng. Cầu mong các bản dịch tiếng Việt sớm được góp mặt trong gia sản văn 
hoá chung của Giáo Hội. 


Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy tạm dùng mấy món khai vị của Thiên Chúa và Trần Thế. Chắc chắn 
món khai vị sẽ ngon miệng và dễ nuốt hơn các món chính. Vả lại, món chính thường để dành cho những 
thực khách chuyên môn. Còn hàng dân dã như đa số độc giả chúng ta hắn cần của ăn để thoả mãn cơn 
đói thực tế của cuộc sống hằng ngày hơn. Chăng hạn: Chúng ta muốn biết Đức Giêsu có phải là người 
Công giáo không? Muốn biết mặt mũi đức tin như thế nào, làm sao đề có được nó? Thiên đàng, hoả ngục 
nơi đâu? Tại sao Thiên Chúa là Cha, mà không là Mẹ? Tại sao các Hội Bảo vệ Thú vật không đâm đơn 
kiện Chúa, khi Ngài cho phép ta ăn thịt thú? Chúa quyền năng vô cùng mà sao lại để cho sự đữ, bất hạnh, 
tội tô tông vào trần gian làm khổ ta? Đã có phép tha tội rôi, cân gì thêm “ân xá' ° để có kẻ bày ra chuyện 
mua bán sinh thêm tội? Ta có thể vừa sống trái với giáo huấn về tính dục của Giáo Hội vừa là tín hữu 
tốt không? Thiên Chúa đã có khi nào phải tự sửa sai chưa? Vấn nạn và vấn nạn. Muốn những món khai 
vị đó quyên rũ và ngon miệng cho người thời nay, phải có lối dọn khác, cách chế biến mới. Nói khác đi, 
phải có ngôn ngữ mới, hợp thời. Thiên Chúa và Trần Thế đã thành công đáp ứng được thứ ngôn ngữ 
mới đó. Đọc nó, không thể có “khổ quá, biết rồi, nói mãi!”, phản ứng mà tín hữu vẫn hay thốt ra trước 
những bài giảng dài lời ngăn ý. Mà trái lại, nó kích thích trí hiểu, đưa ta vào những vấn nạn thiết thực 
phải giải quyết trên hành trình đức tin và cuộc sống. Chính Đức Hồng y Ratzinger cũng đã ưu tư tha 
thiết: “Ta phải làm sao dấy lên lại sự tò mò về Kitô giáo, phải làm sao cho người ta muốn tìm biết 
Kitô giáo thực sự là gì”. Muốn được vậy, Kitô giáo phải có hàng mới đề chào thiên hạ, nó phải chứng 
tỏ có thê đọc được dấu chỉ thời đại, phải nói được ngôn ngữ thời đại. 


Trong cuộc trao đổi về Thông điệp Spe Salvi trên mạng giữa một số anh chị, khi đề cập tới chuyện thiên 
đàng — hoả ngục, một tham dự viên cho hay: tôi chăng cân phải đặt vân đê dài dòng chỉ cả, vì đã được 
mẹ dạy răng: 


Thiên đàng địa ngục hai bên 
Siêng năng kinh hạt (thì) mau lên thiên đàng. 


Cứ vậy mà làm! Bao lâu còn có “hai bên”, hắn thế giới sẽ còn ôkê. Nhưng giả như mất đi một bên, chắng 
hạn không có địa ngục nữa, không còn phải sợ mấy tay quỷ đực đen thui có sừng có đuôi (hình vẽ thời 
Trung cô không thấy quỷ cái!) lôi xuống lò lửa của chúng nữa thì thì thế giới sẽ ra sao đây? Nguy tol 
Mà quả vậy, đọc ông Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin trước đây và Thông điệp của ngài Beneđictô mới 
đây không thấy địa ngục ở đâu cả. Luyện ngục được ngài quan tâm, nhưng hoả ngục tìm mãi chăng thấy. 
Và nữa, thiên đàng là gì, ở đâu? Có phải như trong kinh Koran Hồi giáo mô tả: là nơi các trinh nữ chín 
mọng (hình như có tới 72 nàng lận, con số cụ thể tôi không nhớ rõ lắm) đang lủng lắng chờ đợi? Thật 
ra, đây là một lầm lẫn chết người của mấy vị chép sách Hồi giáo xưa, khi họ chuyển các đoạn Koran từ 
tiếng Aramê sang tiếng Ảrập. Theo tác giả (chưa dám lộ diện) Christoph Luxenberg trong công trình 
nghiên cứu ngôn ngữ ngoạn mục Die syro-aramäische Leseart des Koran.Eimn Bettrag zur 
Entschlsselung der Koransprache, Berlin 2007 (Cách đọc Koran bằng tiếng Sywri - Aramê. Một đóng 
góp vào việc mở khoá ngôn ngữ Koran) của ông, nhiều đoạn Koran nguyên là lời kinh phụng vụ của 
Kitô giáo viết bằng thứ ngôn ngữ hỗn hợp giữa Syri - Aramê, tiếng của Đức Giêsu thời đó, và chữ Ảrập. 
Chữ “Huris” trong kinh Koran được mây vị chú giải Ảrập hiểu ra là “các trinh nữ mắt to“ (mắt nai 
tơ)”, nhưng chữ này đọc theo gốc Syri - Aramê nghĩa là ' những chùm nho trắng”. Nghĩa này mới 
đúng, vì trước đó kinh Koran mô tả thiên đường là khu vườn đầy cây trái và hoa thơm cỏ lạ. Rất nhiều 
chỗ trong kinh Koran hiện vẫn không ai hiểu gì cả, bởi vì người ta không chịu chấp nhận nguồn gốc cầu 
tạo của chúng. Chỉ tội cho bao nhiêu thanh niên Hồi giáo bị Al-Qaida và Hamas dụ vào chỗ chết oan. 
Cùng lắm là được uống rượu bạch nho lạ sau một cuộc đời kiêng rượu trên dương gian, chứ có em nai 
tơ nào chờ đợi đâu. 


Còn thiên đàng của Đức Giáo hoàng Benedictô, cũng như nhiều “món lạ” khác của ngài, như thế nào? 
Bạn đọc sẽ thấy trong Thiên Chúa và Trần Thế. Cuốn sách có lẽ sẽ chăng giúp ích gì cho những ai muốn 
có một thế giới ai sao ta vậy, không có đổi thay, chẵng cần đặt vấn đề. Nhưng nó sẽ cuốn hút những con 
người đang trên đường tìm kiếm, những tâm hồn thích được ngạc nhiên. Mà thôi, nói nhiều quá chẳng 
ai tin. Chỉ bằng mời bạn tự tìm hiểu lẫy thì tốt hơn. 


“Vào một ngày nọ, khi đang ngồi chơi ở nhà bạn, Âutinh (Augustinus) nghe văng vắng một giọng trẻ 
con từ nhà bên cạnh: Cầm lấy, đọc đi! Tưởng con trẻ nói cho mình nghe, anh ngâng lên, nhìn thấy một 
cuốn sách đạo (Kinh Thánh?) trên giá, thứ sách mà anh chưa bao giờ buồn cầm đọc. Lần này anh thử 
cầm lên. Đọc. Rồi mê mẫn. Rồi muốn ở lại luôn trong đó. Rồi là cả một cuộc đời sa đoạ đôi thay”. Cầm 
lấy, đọc đi! Cầu mong bạn đọc cũng có được kinh nghiệm như Âutinh với Thiên Chúa và Thế Giới. 


Josenh Rafzinger 

Biển-đức XƯI. 

Trao đổi với Peter Seewald, 

Phạm Hông-Lam chuyển ra Việt ngữ 


§0 - DẪN NHẬP: ĐỨC TIN, HI VỌNG, TÌNH YÊU 


Thưa Hồng Y, có khi nào ngài cảm thấy sợ Chúa không? 


Có lẽ nói sợ thì không đúng. Qua Đức Ki-tô ta biết Chúa là ai rồi. Ngài yêu ta. Ngài biết ta là người thế 
nào. Là xác thịt, là tro bụi. Vì thê Ngài châp nhận cái yêu đuôi của ta. 


Nhưng tôi luôn có cái cảm giác nóng bỏng là không chu toàn ơn gọi của mình, không đáp ứng điêu Chúa 
muôn, và đã không cho đi cái mình có thê cho và phải cho. 


Đã có lần nào Chúa phiền hà ngài hay đã có lúc nào ngài quyết định sai lầm? 

Chúa không phải là người cảnh sát, mà cũng chăng phải vị quan toà chỉ muốn phạt mình. Nhưng, vì đức 
tin và nhiệm vụ được trao, môi ngày tôi phải xét mình, xem đã làm gì phải hay không phải. Dĩ nhiên tôi 
cũng thây có điêu lâm lôi. Chuyện đó đã có bí tích hoà giải. 

Người ta nói, người công giáo mang mặc cảm tội lỗi trước mặt Chúa. 

Tôi tin rằng người công giáo, trước hết nói chung, có cảm nhận là được Chúa thứ tha. Hãy xem nghệ 


thuật Ba-rốc hoặc Rô-cô-cô. Ở đó toát lên nét tươi vui thanh thoát. Không phải không có lí do mà người 
ta bảo dân các nước công giáo điển hình như Í-đại-lợi hay Tây-ban-nha đều có tâm hồn thanh thản. 


Có lễ cũng có những vùng Ki-tô giáo, mà vì lỗi giáo dục hoặc quan niệm lệch lạc, đã đề cao sự đe doạ 
và hình phạt, nhưng bản chất Kitô giáo không phải vậy. Theo tôi thấy, nói chung, những ai sống trong 
niềm tin của Giáo Hội, cuối cùng đều mang cảm nhận được cứu độ: Chúa không để mình hư mắt! 


Thỉnh thoảng Chúa có dùng thứ ngôn từ thật cụ thể để nói với ta: „ Được, cứ thế mà làm “ Hay: „ Này 
dừng tay lại, đáy là lời cảnh cáo cuôi cùng!“ không? 


Tiếng Chúa nhỏ nhẹ lắm. Nhưng Ngài cho ta nhiều dấu chỉ. Có thể khi nhìn lại, ta nhận ra dấu chỉ đó 
qua bạn hữu, qua một cuôn sách hay qua một thât bại, thậm chí một tai nạn. Cuộc sông thật ra đây những 
dâu chỉ âm thâm như thê. Với đâu óc tỉnh táo, từ từ ta nhận ra cái toàn thê từ các dâu chỉ đó, và ta bắt 
đâu cảm được Chúa đang dân dặt ta như thê nào. 

Ngài trò chuyện với Chúa một cách tự nhiên như khi gọi điện thoại? 

Cũng có thể nói được như thế, trong mức độ nào đó. Tôi biết Ngài luôn có đó. Và Ngài dĩ nhiên biết tôi 
là ai, và tôi là người như thê nào. Nhât là khi tôi có nhu câu muôn kêu Ngài tới, muôn tự thông báo và 
muôn thưa chuyện với Ngài. Tôi có thê trao đôi với Ngài những chuyện thật đơn giản, thật riêng tư, thật 
khó chịu cũng như điều lớn lao. Tôi gặp Ngài dê dàng, suôt ngày luôn có thê nói chuyện với Ngài. 


Chúa luôn tỏ ra nghiêm nghị, hay Ngài cũng có khi hài hước? 


Tôi tin rằng Ngài nhiều hài hước. Đôi khi Ngài đây nhẹ ta một cái và nhắc, này con, đừng coi trọng 
mình! Hài hước thực ra là một thành phần trong bức tranh tươi vui của thụ tạo. Nếu để í í, ta thấy Chúa 
nhiều lúc trong cuộc sông cũng muốn ta đừng quan trọng hoá vấn đề, hãy hạ mình xuống, hãy nhìn khía 
cạnh tươi vui, và đừng quên mặt hài hước của cuộc sông. 


Đôi khi Ngài cũng phải bực bội Chúa? 

Dĩ nhiên nhiều lúc tôi cứ loay hoay với câu hỏi: Tại sao Chúa không giúp tôi nhiều hơn? Đôi khi tôi thấy 
Ngài khó hiểu. Những khi bất chợt gặp bực tức, tôi cũng cảm thấy Ngài bí ân và xa lạ. Nhưng trực tiếp 
giận Chúa, như thế là ta đã kéo Ngài xuống quá thấp. Nhiều khi lỗi nằm chính nơi cơn giận. Và nếu như 
cơn giận có lí do, thì ta phải nên tự hỏi, phải chăng Chúa muốn dùng sự việc hay cá nhân nào đó làm ta 
giận để nhắn nhủ mình một chuyện gì quan trọng? Tôi không bao giờ bực chính Chúa. 


5 


Mỗi sáng ngài bắt đầu làm gì? 

Trước khi đứng dậy, tôi cầu kinh một lát. Ngày tới sẽ khác, nếu ta không nhảy bổ ngay vào nó. Rồi đến 
những việc khác như người ta vẫn làm lúc sáng sớm, rửa ráy, ăn sáng. Sau đó dâng thánh lễ và đọc kinh 
nguyện. Hai chuyện này là công việc chính trong ngày của tôi: Thánh lễ là cuộc Đặp gỡ cụ thê với Đức 
Ki-tô phục sinh, và kinh nguyện là đi vào lời câu lớn của lịch sử cứu rỗi. Tôi thích nhất đọc Thánh Vịnh. 
Đó là lời cầu ngàn năm tiếp nói, và đọc nó là ta nghe tiếng nói của các giáo phụ. Tất cả những thứ đó là 
cánh cửa dẫn con người bước vào một ngày. Rồi tới công việc thường nhật. 


Ngài cầu nguyện thường xuyên? 


Các giờ nguyện trong ngày là buôi trưa, theo truyền thống Giáo Hội, lúc đó ta cầu cùng thiên thần Chúa 
(kinh truyền tin). Buổi chiều có kinh chiều, và tôi có lời kinh tối của Giáo Hội. Giữa những giờ kinh đó, 
khi cảm thấy cần ơn Chúa, tôi đọc thêm những lần kinh ngắn. 


Môi sáng ngài câu kinh khác nhau? 


Không, chỉ có một bộ kinh sẵn, đó là một chuỗi lời kinh ngắn, nhưng đã được kết lại thành một công 
thức không đôi. 


Theo ngài, nên đọc kinh nào? 


Mỗi người, tùy sở thích, có thể chọn cho mình một đôi kinh trong kho tàng của Giáo Hội. Buổi tối, khi 
cảm thây mình bât an... ... thì tôi khuyên nên lân chuôi. Ngoài tính chât linh thiêng của lời kinh, chuỗi 
còn có tác dụng trân an tâm hôn. Càng đê tâm lập đi lập lại lời kinh, ta quên đi những ý nghĩlàm mình 
nặng đâu. 


Nếu như có chuyện đau đầu, thì ngài tự giải quyết chúng bằng cách nào? 


Tại sao tôi lại được miễn những chuyện đau đầu? Một mặt, tôi cố đưa chúng vào lời kinh nguyện, và cố 
bám chắc mình trong các lời kinh đó. Mặt khác, tôi có đề ra cho mình một công việc khác, đòi hỏi công 
sức thực hiện cao hơn và đồng thời mang lại niềm vui cho mình. Và cuối cùng, nếu chưa hết, tôi có thê 
giải toả chúng phần nào qua gặp gỡ bạn bè. Ba yếu tố đó quan trọng. 


Tôi tin răng ai cũng có lúc cảm thấy môi mệt, bị xâu xé, bát lực, và thát vọng cũng như tức giận về 
sô phận xem ra âm thám, bát công của mình. Ngài bảo đưa chúng vào kinh nguyện — dưa băng cách 
nào? 


Có lẽ nên bắt đầu như ông Gióp. Thoạt tiên mình phải la Chúa: Tại sao Chúa đối xử với con như thế? 
Tiếng la của Gióp là một tiếng la thật, nó cũng nói cho ta biết, là mình có quyền làm như vậy — và ngay 
cả phải làm như vậy. Dù Gióp có than trách Chúa thật, cuối cùng Ngài cũng phải cho ông là có lí. Ngài 
bảo: Gióp làm đúng, còn những người khác, họ giải thích mọi chuyện, nhưng đã không nói về Ta một 
cách đúng đắn. 


Gióp nhảy vào cuộc đấu với những lời than trách Chúa. Nhưng rồi dần dần ông nghe ra tiếng Ngài, và 
sự việc đã xoay sang một chiều hướng khác. Nhờ đó, tôi bước ra khỏi tình trạng chỉ cảm thấy bị bách 
hại mà thôi, và biết rằng, dù lúc này đây tôi chưa thê hiểu ra tình yêu của Chúa, nhưng tôi có thê tin 
tưởng vào nó, và tin rằng, tình trạng đang xây ra cho tôi không hắn là xấu. 


Có lẽ người ta nên nghiêm khắc hơn đối với những chuyện đau đầu, đừng cho phép chúng lọt vào 
đâu thì hơn. 

Chẳng ai cắm được chúng. Các quyết định phải lấy, các thất bại, hiểu lầm, thất vọng... là những thứ con 
người không thê tránh được, mà cũng không nên tránh. Các vân nạn khó khăn còn có tác dụng giáo dục, 
chúng giúp con người tập giải quyêt vân đê. Nêu muôn trở nên hoàn toàn như thép hoặc chai cứng, con 


6 


người sẽ mất đi tính người và mất khả năng nhạy cảm, ngay cả đối với tha nhân. Ông Seneca*, một 
người theo chủ nghĩa khắc ki, đã nói: Đau khổ vì kẻ khác là chuyện đáng tởm. Nhưng, nếu ta nhìn lên 
Chúa Ki-tô, ta thấy Ngài là đẳng đã vì ta mà khổ đau, và chính cái đó làm Ngài trở nên cao trọng đối với 
ta. Có thể đau vì kẻ khác và có thê bị tổn thương là những thứ cũng thuộc bản chất của người theo Chúa. 
Như vậy, mình phải học chấp nhận tôn thương, học sống với tôn thương, và rốt cuộc phải tìm cách chữa 
lành chúng. 


Nhiều người lúc nhỏ biết cầu nguyện, tới một lúc nào đó thói quen biễn mắt. Phải học nói chuyện 
với Chúa? 


Cái bộ phận dành cho Chúa trong ta có thê bị hư, nó làm cho ngôn ngữ đức tin mất hết ý nghĩa. Vả, ai 
không còn nghe được thì cũng chăng còn nói được, bởi vì câm và điệc đi đôi với nhau. 


Cầu nguyện cũng giống như ta học tiếng mẹ đẻ. Càng học, từ từ mình càng lần ra được ngôn ngữ của 
Chúa và hiểu Ngài, cho dù Ngài vẫn luôn ấn mặt. Và lần hồi chính mình biết ra được cách cầu nguyện 
và nói chuyện được với Chúa, bước đầu với những lời trẻ con — trong một ý nghĩa nào đó chúng mình 
vẫn luôn là trẻ con —, nhưng rồi càng lúc càng có được thứ ngôn ngữ riêng của mình. 


Có lần ngài nói: Ai chỉ biết tin vào những gì mắt trông thấy, thì người đó mù... 
..bởi vì người đó đã tự hạn chế mình vào một khoảng chân trời hạn hẹp, và không còn nhìn ra được cái 
cơ bản nữa. Có ai thấy được trí khôn mình đâu. Chính những cái quan trọng nên tảng ta không thể thấy 


thuần bằng mắt. Vả lại,ta cũng chắng thấy đúng,nếu như ta không phóng tầm nhìn vượt trên những cảm 
nhận giác quan trực tiếp. 


Có người bảo, có được đức tin cũng giống như mình có cú nháy vọt từ ao ra biên. Ngài còn nhớ biên 
cô đức tín lớn đâu đời của ngài không? 


Nơi tôi, đức tin lớn lên một cách âm thầm. Dĩ nhiên có những cao điểm, chăng hạn như qua phụng vụ, 
qua thần học hay lúc suy tư đào sâu thần học, mình bỗng gặp được một cái gì mới đưa mình lên và đây 
mình đi xa trong đức tin. Tôi không thấy mình có được cú nhảy như anh nói. Mà trái lại, tôi như từ vũng 
nước cạn đám liều lĩnh dè đặt bước ra, và từ từ cảm được đại dương đang tới. 


Tôi cũng nghĩ, đức tin không bao giờ là cái gì đã hoàn chỉnh. Mà nó luôn phải được sống và thử thách 
trong cuộc sông, trong đau khô, cũng như trong những niềm vui lớn mà Chúa trao tặng cho ta. Nó chăng 
bao giờ như thể một đồng tiền mình có thê cầm bỏ túi. 


MỘT HÌNH ẢNH VỀ CHÚA 

Thỉnh thoảng đứa con trai tôi hỏi: Ba có biết Thiên Chúa như thế nào không? 

Có lẽ tôi sẽ trả lời nó : Thiên Chúa giống như Đức Giê-su Ki-tô. Đức Ki-tô cũng đã có lần nói: „Ai thấy 
tôi thì thây Cha“. Và nêu như ta nhìn toàn bộ lịch sử Đức Giê-su - khởi đi từ máng cỏ, qua giai đoạn 
công khai, những lời giảng giá trị và sông động, cho tới bữa tiệc li, tới thánh giá, phục sinh và tới lệnh 
saI đi rao giảng -, ta sẽ nhìn ra phân nào khuôn mặt Thiên Chúa. Khuôn mặt đó một đàng nghiêm trang 
và cao cả, vượt lên trên mọi khuôn thước của chúng ta. Nhưng đông thời nét tiêu biêu của khuôn mặt đó 
lại là thương yêu, châp nhận, muôn điêu tôt lành cho ta. 


Cũng có lời dạy, không nên vẽ cho Thiên Chúa một bộ mặt nào. 


Lời dạy đó không còn đúng hăn, vì chính Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho ta. Trong thư gởi giáo đoàn Ê- 
phê-sô, thánh Phao-lô nói vê Đức Kir-tô: Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa. Và nơi Ngài thê hiện mọi 
điêu đã được nói tới trong việc tạo dựng con người. 

Đức Ki-tô là hình ảnh nguyên mẫu của con người. Thật ra, chúng ta không thể trình bày chính Thiên 
Chúa trong nét bât tận muôn đời của Ngài, nhưng chúng ta có thê trình bày Ngài qua hình ảnh chính 
Ngài đã tỏ ra. Từ đây, ta không còn tạo ra một khuôn mặt nữa, mà chính Thiên Chúa đã tỏ khuôn mặt ây 
ra. Với khuôn mặt đó, Ngài nhìn ta và nói với ta. 

Khuôn mặt Đức Kr-tô, dĩ nhiên, không đơn giản là một ảnh chụp khuôn mặt của Thiên Chúa. Nhưng 
qua khuôn mặt của Đâng bị đóng định đó, ta thây được toàn bộ tiêu sử, nhât là tiêu sử nội tâm, của Đức 
Giê-su. Khuôn mặt đó dân ta vào một cái nhìn, trong đó các giác quan mở ra và vươn lên cao. 

Ta có thể phác hoạ Đức Giê-su chỉ bằng vài nét tiêu biểu không? 

Ở đây, ngôn ngữ loài người không đủ. Căn bản mà nói, Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, Ngài vừa là 
Chúa vừa là người. Ngài chính là đâng không những mang nét tài ba hoặc uy dũng của phàm nhân, mà 
còn được Thiên Chúa xuyên chiêu. Có thê nói, khi nhìn Đức Giê-su bị banh thây trên thánh giá, ta thây 
được Thiên Chúa như thê nào: là đâng đã tự trao tặng cho ta đên mức độ như thê. 


Đức Giê-su là một người công giáo? 


Điều này hắn không nói được, vì Ngài vượt trên chúng ta. Ngày nay người ta có một công thức ngược 
lại, bảo rằng Ngài là một người Do-thái, chứ không phải là một ki-tô hữu. Điểm này cũng không đúng 
hắn. Về chủng tộc, thì Ngài là một người Do-thái. Là Do-thái, vì Ngài chấp nhận và sông theo luật do- 
thái, và — dù bị chỉ trích — Ngài là một người Do-thái sùng đạo, vì đã tuân giữ nội qui của đền thánh. 
Nhưng dù vậy, Ngài đã phá vỡ và vượt lên trên Cựu Ước — qua sự uỷ quyền của Ngôi Hai Thiên Chúa. 


Đức Giê-su tự coi mình như là một Mai-sen mới và cao hơn. Mar-sen này giờ đây không còn chỉ có việc 
giải thích, nhưng là làm mới. Ngài vượt lên trên cái đã có, và qua đó tạo ra cái mới, nghĩa là mở rộng 
Cựu Ước ra cho một dân tộc không còn đóng khung trong Do-thái nữa, nhưng toả ra cả thế giới và không 
ngừng lớn rộng. Như thế, Ngài là điểm xuất phát của đức tin, và là vị mà Giáo Hội công giáo biết rằng 
vị đó muốn mình trở nên như thế, nhưng dù vậy, Ngài vẫn chăng phải đơn thuần là một thành phần trong 
chúng ta. 


Băng cách nào và từ lúc nào ngài biêt được Thiên Chúa muôn gì nơi ngài? 


Í của Thiên Chúa không dừng lại ở một lúc nào cả, thành ra đề hiểu Ngài muốn gì, tôi nghĩ, mình phải 
luôn học đi học lại. Tuy nhiên, nếu anh muốn nói tới cái quyết định làm linh mục, cái hướng nền tảng 
mà tôi đã nhằm tới, thì đó là một quá trình chín muồi cao độ đã xây Ta, cũng có khi khá phức tạp, trong 
những năm tôi học thần học. Tôi gặp con đường đó nhờ qua việc gần gũi với Giáo Hội, qua các vị thầy 
linh mục hướng dẫn và bạn đồng hành, dĩ nhiên qua Kinh Thánh. Khởi đầu là cả một mớ tương giao 
phức tạp, từ từ với thời gian mới rõ dần ra. 

Nhưng cũng có lần ngài nói, ngài đã có một „cuộc gặp gỡ thực sự“ với Thiên Chúa khi quyết định 
chọn nghề linh mục. Cuộc gặp gỡ đó giữa Chúa với Hồng V Rat¿inger xấy ra như thế nào? 

Dĩ nhiên không như một cuộc hẹn hò giữa hai con người. Có lẽ có thể diễn tả nó như có một cái gì chạm 
tới da mình rồi chạy vào nung đốt lòng mình. Rồi mình thấy là sự việc giờ đây không thê khác đi được, 
thật đơn giản, đó là con đường đúng. Không phải là một gặp gỡ theo nghĩa giác ngộ thần bí. Nó không 
nằm trong lãnh vực kinh nghiệm, đề mình được phép ba hoa về nó. Nhưng có thể nói, toàn bộ cuộc vật 
lộn đó đã dẫn tôi tới một nhận thức rõ ràng và thúc bách, mà thâm tâm tôi coi đó là ý Chúa muốn. 


“Thiên Chúa đã yêu bạn trước”, đó là lời dạy của Đức Ki-tô. Và Ngài yêu bạn bắt chấp nguồn gốc 
và giá trị của bạn. Phải hiêu lời đó nhự thê nào ? 


Nên hiểu lời đó từng chữ như đã viết, và tôi cũng có hiểu như vậy. Bởi vì đó quả thật là động lực sống 
lớn cho chúng ta, và cũng là niêm an ủi mà chúng ta cân. Mà ta luôn cân những thứ đó. 

Ngài đã yêu tôi trước, trước khi chính tôi có thể yêu. Tôi sở dĩ được tạo thành, là chỉ vì Ngài đã biết và 
đã yêu tôi trước. Như vậy, như Heidegger* nói, không phải ngẫu nhiên mà tôi bị ném vào thế giới và 


phải lần mò trong đại đương cuộc sông này, nhưng đã có một nhận thức, một ý tưởng và một tình yêu đi 
trước. Tình yêu đó có mặt nơi nền tảng hiện hữu của tôi. 


Điều quan trọng cho mỗi người, cái làm cho cuộc sống họ trở nên đáng trọng, là biết rằng mình được 
yêu. Một cá nhân có thê thắng vượt được hoàn cảnh nghiệt ngã, khi người đó biết rằng có ai đó đang chờ 
mình, có người thương mình, cần mình. Chúa đã có đó và yêu tôi. Và đó là cái nền khả tín tôi dựa trên 
đó mà sống, và cũng từ nền đó tôi hoạch định cho chính cuộc đời mình . 


KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN 


Thưa Hồng Y, chưa bao giờ trên thế giới người ta tìm vê niềm tin Ki-tô giáo nhiều như vậy. Tì rong 
vòng 50 năm qua, số người công giáo đã tăng lên gấp đôi, trên một tỉ tín hữu. Nhưng trong nhiều 
nước thuộc vùng gọi là cựu thế giới, ta tiếp tục chứng kiến tiễn trình tục hoá. Xem ra một phần 
lớn xã hội trong các quốc gia Âu châu hoàn toàn muốn chỉa tay với gia sản tỉnh thần mình. Những 
kẻ chống lại đức tin chửi Ki-tô giáo là „vô 0 phúc“, và tìm cách thoát ra khỏi nó. Trong cuỗn „ Muối 
Cho Đời” trước đây, chúng ta đã bàn kĩ vân đề này rồi. Nhiều người sẵn sàng nhắm mắt đi theo 
trào lưu chống Đạo và chống Giáo Hội này. Lí do thường là vì con người đã đánh mắt nội dung 
và dấu chỉ của đức tin. Ta không còn hiểu ý nghĩa của những gì trong đạo nữa. Giáo Hội chẳng 
còn gì để nói nữa sao? 


Hắn chúng ta đang sống trong một không gian lịch sử, trong đó cơn cám dỗ gạt bỏ Thiên Chúa đã trở 
nên rất mạnh. Văn minh kĩ thuật và mức sông phôn thịnh đưa ta tới khẳng định, là mọi chuyện có thể 
tự tay ta làm được. Khi nghĩ như vậy, đương nhiên ta hạn chế cuộc sống vào cái chúng ta có thê làm, 
có thể tạo ra, và có thê chứng minh được mà thôi. Như vậy, vấn đề Thiên Chúa chằng cần đặt ra nữa. 


Nếu ta tông quát hoá nhận định đó - lối nghĩ trên có sức quyến rũ rất mạnh, bởi vì việc nhìn lên Chúa 
quả thật đòi hỏi mình phải vươn lên một bình diện khác hơn, khả năng này xem ra trước đây dê có 
hơn bây giờ -, thì rõ ràng ta chỉ còn có việc nói: Cải gì mà chúng tôi không làm được, thì cái đó cũng 
chăng có. 

Hiện nay có khá nhiều nỗ lực xây dựng những nền đạo đức bất cân tới Thiên Chúa. 


Đúng, ý hướng của những nỗ lực trên là đi tìm cái gì xem ra tối ưu cho nhân loại. Mặt khác, người 
ta cũng có những nỗ lực tìm cách bào chế hạnh phúc, nghĩa là xem việc đáp ứng nhu cầu nội tâm của 
con người như một sản phẩm có thê chế biến. Hoặc bằng qua các loại hình tôn giáo xem ra chăng cần 
đức tin, đó là các phong trào huyền bí (Esoterik), mà chung qui lại, thường không gì khác hơn là 
những kĩ thuật tạo hạnh phúc. 


Tất cả những hình thức muốn giữ thế giới cân bằng và muốn tự giải quyết cuộc đời mình nói trên rất 
gần ' với lỗi sông và sinh hoạt của thời đại chúng ta hiện nay. Các lời dạy của Giáo Hội, trái lại, bị xem 
là cổ lỗ, người ta cho rằng chúng đúng cho xưa mà không còn đúng cho nay nữa, hoặc vì chúng xuất 
phát từ một lỗi sống khác, xem ra hoàn toàn xa lạ với lỗi sống hiện tại. Giáo Hội rõ ràng chưa nhảy 
được cả hai chân vào thời hiện tại. Một công tác lớn đang chờ chúng ta, là phải làm sao đồ đầy kinh 


nghiệm sống vào những lời dạy quan trọng, tuy cũ nhưng còn giá trị, một cách cho người ta dễ đón 
nhận. Trước mắt chúng ta còn khôi công việc phải làm. 


Hình ảnh về Thiên Chúa mà phong trào huyền bí đang quảng bá càng ngày càng lìa xa hình ảnh 
Thiên Chúa trong đạo Ki-tô và Do-thái. Họ bảo, các giáo trưởng (Rabbi) và linh mục, thậm chí cả 
Kinh Thánh, không phải là nguôn sứ điệp của Chúa. Vì thế, tốt hơn, con người nên nghe theo 
cẩm quan mình. Họ nên thoát ra khỏi những trói buộc cỗ hủ của các tôn giáo và tránh xa giới 
linh mục đam mê quyền lực, để trở về với cái hạnh phúc và cái toàn diện, như chúng đã được trù 
định ngay từ ban đầu cho con người. Nhiều điều nghe ra thật đây hứa hẹn. 


Quan điểm đó đánh trúng vào nhu cầu hiện tại của ta về tôn giáo và cả vào nhu cầu của ta muốn đơn 
giản hoá mọi thứ. Vì thế, tự nó có sức toả sáng và hứa hẹn thành công. Nhưng ta cũng phải hỏi: Sứ 
điệp đó được ai hay cái gì hợp thức hoá? Phải chăng vì nó xem ra dễ hiểu và có lí đối với ta nên nó 
được hợp thức hoá? Dễ hiểu và có lí phải chăng là tiêu chuẩn đủ để ta chấp nhận một sứ điệp về 
Thiên Chúa? Hay cái dễ hiểu, có lí đó có thể là một cám dỗ đang mơn trớn ta? Nó chỉ cho ta lỗi đi 
đơn giản thật đây, nhưng cũng ngăn cản ta nhìn ra thực tại. 


Cuối cùng thì, theo sứ điệp trên, cảm quan chính là thước đo để ta ấn định ai là Thiên Chúa và ta phải 
sông thế nào cho nên. Nhưng cảm quan luôn thay đổi, và như vậy chính ta sẽ sớm nhận ra rằng mình 
đang xây nhà trên cát. Thoạt tiên, nó xem ra quyên rũ thật,nhưng cái đó rốt cuộc cũng chỉ là những ý 
nghikhả nghi của con người. 


Cơ bản đức tin của chúng ta thì lại khác. Ở đây, không phải ta gặp một cái gì do mình tự nghĩ ra, 
nhưng là đón nhận một cái gì lớn lao đang tới với ta, lớn hơn những thứ do con người có thê nghĩ ra. 


Khoan: Đó là chuyện Giáo Hội dạy! 


Cái đó được chứng thực qua lịch sử, và lịch sử đã lớn lên từ đó. Cũng có thể nói là Thiên Chúa đã tự 
thê hiện đi thê hiện lại trong lịch sử, và Ngài vẫn tiếp tục thê hiện trong đó. Tôi nghĩ, trong tập sách 
này, rồi ta sẽ biết thêm nhiều điều liên quan tới điểm này. 


Rốt cuộc thì những điều Chúa nói với ta hay những øì ta nghĩ về Ngài đều không đủ đối với ta. Mà 
chuyện quan trọng là Ngài đã làm gì cho ta, đó là điều ta cần và là cái nền để ta có thể xác lập cuộc 
đời trên đó. Ở đây, ta có thê nhận ra, là không những chỉ có lời viết về Chúa, mà còn có một thực tế 
về Ngài. Không những chỉ có điều do con người nghĩ ra, mà còn có một cái gì đã xây ra; xây ra trong 
nghĩa chữ một cuộc khổ hình. Thực tế đó lớn hơn mọi từ ngữ, cho đù nó khó hiểu hơn. 


Đối với nhiều người, việc coi một kẻ bị án tử ở Palestin khoảng năm 30 là người “được xức dâu ®, 
“được Thiên Chúa chọn”, là “Ki-tô”, và bảo người đó là tâm điêm của toàn bộ lịch sử, không 
những đó là chuyện khó tin, mà còn là một khiêu khích quải gõ. 


Có hàng trăm nhà thần học ở Á châu bảo rằng, Thiên Chúa quá lớn và quá bao trùm, không thể 
chỉ hiện thân trong một cá nhân được. Và quả thực, nêu việc cứu độ toàn thê giới chỉ hướng vào 
một điểm duy nhát mà thôi, thì đức tín có vì thê mà bị bó hẹp đi không? 


Kinh nghiệm tôn giáo ở Á châu, một đàng coi Thiên Chúa quá lớn lao, đàng khác cho rằng khả năng 
hiểu biết con người lại quá hữu hạn, nên Thiên Chúa, theo họ, chỉ có thể trình bày bằng muôn vàn 
hình ảnh phản chiếu mà thôi. Và như thế, Đức Ki-tô có thể là một khuôn mặt biểu trưng đặc biệt của 
Thiên Chúa, một nét phản chiếu của Ngài, chứ hoàn toàn không phải là toàn thể bộ mặt của Ngài. 
Xem ra đó là thái độ khiêm tốn của con người đối với Thiên Chúa. Người ta đã không tưởng tượng 
được Thiên Chúa lại có thê đi vào một cá nhân. Và với khả năng suy tư của con người, chúng ta có lẽ 
chẳng. trông mong gì hơn, ngoài việc chỉ có thể cảm nhận được Ngài như một tia sóng nào đó, hay 
chỉ thấy được một phần nhỏ nhoi nào đó bộ mặt của Ngài mà thôi. 


10 


Nghe không phải là không có l. 


Vâng. Đúng lí ra ta phải nói Thiên Chúa quá lớn, không thể đi vào một con người nhỏ nhoi. Ngài quá 
lớn để không một tư tưởng hay ngôn từ nào có thê diễn tả được. Ta chỉ có thể thấy và hiểu Ngài qua 
những kinh nghiệm đa dạng và mâu thuẫn. Mặt khác, sự khiêm tốn sẽ trở thành kiêu ngạo, nếu như 
ta không cho phép Ngài được tự do và có quyền lực yêu thương để trở nên bé nhỏ. 


Đức tin Krtô giáo mang lại cho ta an ủi, là Thiên Chúa rất lớn, nhưng lại có thể trở nên bé nhỏ. Và 
chính việc Ngài có thể trở nên bé nhỏ, có thể cúi mình xuống, đã thực sự đi vào một con người, đã 
mặc lấy xác phàm nhân - không phải mặc như mặc một chiếc áo rồi lại cởi ra — và đã trở nên chính 
con người đó, đối với tôi, lại là một chiều kích hoàn toàn không ngờ về sự lớn lao của Thiên Chúa. 
Chính qua điều đó ta mới thấy chiều kích vô biên thật sự của Ngài, bởi vì nó đữ dội hơn, ngoài sức 
tưởng tượng hơn, và đồng thời cứu độ hơn mọi thứ khác. 


Trong trường hợp khác, có lề chúng ta cũng phải luôn sông với nhiều điều không phải sự thật. Những 
mảng mâu thuẫn hàm chứa trong Phật giáo và Ấn giáo quả đã khiến họ đề ra giải-pháp thần bí phủ 
định (negative Mystik). Mà như thế thì Thiên Chúa trở nên phủ định - và như vậy, rốt cuộc Ngài cũng 
chẳng có gì để nói cho thế giới này trong chiều hướng tích cực và xây dựng cả. Thiên Chúa độc nhất 
mà ta tin, trái lại, là đẳng có quyên thực hiện tình yêu bằng cách đi vào một con người. Ngài trở nên 
hiện diện và tỏ mình ra cho ta biết, bằng cách nhận ta vào chung bàn với Ngài. Và chính đó là điều 
chúng ta cần, để ta không phải sống và kết thúc đời mình trong những mảnh vụn, trong những chân 
lí nửa vời. Điều này không có nghĩa là ta không còn học được gì nơi các tôn giáo khác. Cũng chăng 
có nghĩa là đức tin Ki-tô giáo đã được đóng khuôn hoàn tất, chẳng còn có thể phát triền thêm. Đức 
tin Kr-tô giáo là cuộc phiêu lưu luôn gặp cái mới. Và sở dĩ đức tin đó vô tận, chính là vì chúng ta công 
nhận Thiên Chúa này có những khả năng bắt tận. 

Trên nguyên tắc, đức tin luôn nằm sẵn trong mỗi con người? 


Nhìn vào lịch sử nhân loại cho mãi tới tận thời nguyên sử xưa nhất, mà ta biết được qua việc đảo bới 
mộ cổ, ta có thê xác định rằng, tư tưởng về một Thiên Chúa đã luôn luôn hiện diện nơi CON người. 
Người mác-xít tiên đoán tôn giáo sẽ chết. Họ bảo, hết đàn áp, thì người ta cũng chẳng cần tới liều 
thuốc thượng đề nữa. Nhưng chính họ cũng đã phải hiểu rằng, tôn giáo chăng bao giờ chết, bởi vì nó 
có mặt thật sự trong tâm mỗi người. 


Nhưng bộ phận cảm ứng nội tâm dành cho Chúa trong ta không đương nhiên hoạt động như một cái 
máy kĩ thuật. Mà nó là một thứ gì sống động, hoặc là cùng lớn lên với con người, hay là bị tê chai đến 
độ có thế gần như chết khô. Nếu nội tâm ta luôn làm việc với bộ cảm ứng đó, nó cảng ngày càng trở 
nên sắc bén, sống động và nhạy cảm hơn — bằng không, nó sẽ teo lại và như bị vùi chôn dưới ảnh 
hưởng của thuốc tê. Tuy vậy, dù không tin, con người thế nào cũng phải trăn trở với một câu hỏi còn 
lại: có lẽ phải có một cái gì chứ. Không có bộ cảm ứng thâm sâu đó, không thê hiểu được lịch sử con 
người. 

Mặt khác, có hàng núi sách và bao nhiêu lí thuyết vững chãi tìm cách phủ nhận cái đức tin đó. 
Xem ra như có một đức tin chỗng lại đức tin, và đức tin phản chứng đó lại được rao truyền mạnh 
mẽ. Những cuộc thí nghiệm con người lớn nhất trong lịch sử cho tới nay, như chủ nghĩa quốc- 
xã, chủ nghĩa cộng sản, đã coi việc tin vào Thiên Chúa là chuyện nhắm nhí, và họ cố lôi niềm tin 
đó ra khỏi lòng người. Và đó chẳng phải là những nỗ lực cuối cùng. 

Đức tin vào Thiên Chúa không phải là một kiến thức, mà tôi có thể học được, như tôi học toán hay 
hoá học. Mà nó vẫn là đức tin. Nghĩa là đức tin có một cầu trúc luận lí, ta sẽ bàn chuyện này sau. Đức 
tin không đơn giản là một thứ gì mờ mờ ảo ảo, mà tôi chỉ việc cứ yên tâm thả mình vào đó. Đức tin 
mang tới cho tôi nhận thức. Và có đủ lí do phải lẽ để ta bám vào nó. Nhưng nó không bao giờ là một 


II 


kiến thức thuần tuý. Bởi đức tin đòi hỏi toàn lực đời sống - ý chí, tình yêu, bước ra khỏi mình - nên 
nó luôn vươn lên trên cái kiến thức thuần tuý, trên cái chứng minh cần thiết. Mà cũng vì thế mà tôi 
cũng luôn có thể lìa xa nó, và xem ra có đủ lí do để chống lại nó. 


Có đủ thứ lí do chống lại đức tin, như anh biết. Ta chỉ cần nhìn nỗi đau khổ ghê gớm trên thê giới. 
Chỉ riêng cảnh này cũng đủ để phản chứng Thiên Chúa. Hoặc xem sự bé mọn của Ngài. Với người 
có đức tin, thì đó chính là nét cao cả, nhưng với người không thể và không muốn tin, thì đó lại là lí 
do đề chống Ngài. Người ta cũng có thể tháo gỡ cái toàn thê ra thành những tiểu tiết. Có thể gạt bỏ 
những đoạn những câu trong Kinh Thánh, trong Tân Ước đề chỉ còn lại vài chỗ, và một học giả giờ 
đây có thể nói: phục sinh là chuyện người ta mới thêm thắt về sau này, mọi thứ đều là bịa đặt, hoàn 
toàn chăng đáng tin. 


Vâng, mọi chuyện đều có thê. Bởi vì lịch sử và đức tin đều là những thứ mang tính người. Do đó, 
cuộc cãi vã về đức tin chẳng bao giờ chấm dứt. Cuộc cãi vã đó cũng chính là cuộc vật lộn của con 
người với chính mình và với Thiên Chúa, nó sẽ kéo dài mãi tới tận hoàng hôn của lịch sử. 


Xã hội tân thời không tin có một chân lí duy nhất. Vì khăng khăng ôm giữ yêu sách chân lí nên 
Giáo Hội bị thứ thách nặng. Chính ngài cũng có lân nói, cơn khủng hoảng Ki-tô giáo nặng nề ở 
Âu châu hiện nay chủ yếu là một khủng hoảng về yêu sách chân lí. Tại sao? 


Tại vì chăng còn ai đám nói những gì đức tin dạy là đúng. Người ta sợ như thế là mình thiếu khoan 
dung, thiếu khoan dung cả đối với các tôn giáo hoặc niềm tin khác. Còn những ki-tô hữu thì kháo với 
nhau, không biết yêu sách chân lí của mình có cao quá không. Lối nghĩ đó, một mặt, có tác dụng chữa 
lành. Bởi vì, nếu ta vội vàng và đễ dàng chấp nhận chân lí và yên chí dựa vào đó, ta sẽ không những 
có thể trở nên độc đoán, mà còn dễ dàng gán nhãn hiệu chân lí cho những cái thuộc thứ yếu hoặc tạm 
bợ. 


Cần thận trong việc tuyên xưng chân lí là đúng. Nhưng không được vì thế mà bỏ luôn niềm tin đó. Vì 
nêu như thê, ta chỉ còn lân mò trong các khuôn mẫu truyền thông khác nhau mà thôi. 


Dù sao, biên cương không còn thật rõ nét nữa. Nhiều người mơ về một thứ tôn giáo tổng hợp, 
trong đó mỗi người có quyền thêm bót gia vị cho hợp khẩu mình. Càng ngày càng có sự phân biệt 
giữa tôn giáo „xấu * gà tôn giáo Ni 

Ý niệm Tôn giáo, lạ thay, gần như đã bị thay thế bởi ý niệmTruyền thống — và ý niệm Chân lí cũng 
bị kéo theo khuynh hướng này. Mỗi tôn giáo được xem là một truyền thống. Các truyền thống đều 
„đáng trọng”, „đẹp“, và người ta nói, ai đứng trong truyền thống nào thì nên coi trọng truyền thông 
đó và nên trọng truyền thống kẻ khác. Nhưng, nếu chỉ còn lại các truyền thống mà thôi, thì chân lí 
đương nhiên sẽ mất. Và, tới một lúc nào đó, người ta sẽ tự hỏi, tại sao lại phải có truyền thống. Và 
như vậy, người ta sẽ có lí do chống lại truyền thống. 

Tôi luôn nghĩ tới câu của Tertullian : Đức Ki-tô không nói, tôi là thói quen, nhưng : tôi là sự thật. Nói 
thế, Ngài không kết án thói quen, nhưng trái lại, Ngài bước ra từ những thói quen. Ngài muốn một 
cuộc lên đường, Ngài yêu cầu ta đi tìm cái gì là thật, cái gì dẫn ta đi vào thực tại của đẳng Sáng tạo, 

của đắng Cứu chuộc, của chính sự hiện hữu của ta. Như vậy, ta phải coi sự cần trọng trước yêu sách 
chân lí như là một nhiệm vụ lớn, nhưng đồng thời cũng can đảm không để mất chân lí, cố vươn mình 
tới nó và khiêm tốn nhận lãnh với lòng biết ơn, khi được Chúa trao tặng nó cho ta. 


HOÀI NGHI 


Có lần ngài đã kể lại câu chuyện của Martin Buber` về một giáo trưởng do-thái. Chuyện kể, hôm 
đó, có một nhà thông thái tới thăm vị giáo trưởng. ng ta muôn chứng mình với giáo trưởng răng 


12 


không có chán lí đức tin, và việc tin vào chán lí là chuyện lạc hậu, đó chỉ là một thứ cặn: bã sót lại 
của thời quá khứ. Nhà thông thái bước vào phòng giáo trưởng, thấy vị này tay cầm cuốn sách đi 
lại trong phòng đây vẻ suy tư. Chủ nhà không để ý tới sự có mặt của khách. Sau một lúc, ông 
dừng lại, lén nhìn khách và nói: „Nhưng mà có lẽ điều đó có thật“. Thế là đủ. Chân nhà thông 
thái run bắn lên và ông phóng ra khỏi phòng như chạy trẫn. Một câu chuyện hay, tuy nhiên: Hiện 
các linh mục vẫn không ngót bỏ Giáo Hội, không ngớt nhà tu rời tu viện. Chính ngài có lần đã 
nói tới cái “sức mạnh o ép của không tìn. ” 

Đức tin chẳng bao giờ là một cái gì sẵn có đó, để rồi một lúc nào đó, tôi có thê nói: tôi có đức tin, 
những kẻ khác không có. Chúng ta đã nói chuyện này rồi. Đức tin là một thứ gì sống động, nó kéo 
theo toàn bộ con người - lí trí, ý chí, cảm giác — trong hết mọi chiều kích. Nó có thể càng ngày càng 
căm rễ sâu, đến nỗi cuộc sống tôi có thể ngày càng trở nên làm một với đức tin mình, nhưng dù vậy, 
nó chăng bao giờ là một tài sản. Con người vẫn luôn có khả năng đi theo một hướng khác và vấp ngã. 


Đức tin là một con đường. Bao lâu còn sống, ta còn trên đường, và vì vậy, đức tin vẫn luôn bị đe doạ 
và bị chèn ép. Mà cũng may là nó không trở thành một ý hệ có thể cầm lây sử dụng. Cũng may nó 
không xơ cứng, khiến tôi mất đi khả năng đồng nghĩ đồng cảm với người bạn đang thắc mắc, hoài 
nghi bên cạnh. Đức tin chỉ có thể trưởng thành, khi trong mọi giai đoạn cuộc sông nó đủ sức chấp 
nhận và chịu đựng sức mạnh cũng như sự o ép của không tin, cuôi cùng thắng vượt chúng, để lại bước 
đi tiếp trên một đoạn đường mới. 


Kinh nghiệm của ngài như thê nào? Cá nhân ngài cũng đã trải qua cái “sức mạụnh o ép của không 
tin 2” 


Dĩ nhiên. Nhất là, khi với tư cách một giáo sư hay một thầy dạy đức tin trong tình trạng hoang mang 
tinh thần của thế kỷnày, mình phải chạm trán với nhiều câu hỏi thật nặng óc, phải đối diện với những 
kiểu sống đầy. hứa hẹn thay thê đức tin, hay có thê đây đức tin ra rìa. Xem như thế, chuyện phải đón 
nhận những vân nạn, phải chấp nhận những o ép của những gì chống lại đức tin và chuyện giữ vững 
tinh thần, là môt phần việc quan trọng trong nhiệm vụ của tôi. 


Ngay cả khi mình chăng muốn, thì những vấn nạn kia vẫn tới, chúng thông qua những tin tức, những 
sự kiện, qua tất cả những gì mở ra cho kinh nghiệm sống của một người. Một mặt, tất cả những thứ 
đó làm bước đường đức tin mình thêm vắt vả. Nhưng rồi, khi thấy lại được ánh sáng, mình cảm thấy 
như đang leo núi, và cứ như vậy càng lúc càng thấy gần Thầy mình hơn. 


Tới một lúc nào đó mọi chuyện sẽ qua đi hễt? 
Không, chăng bao giờ qua đi hết. 
Có khi nào ngay cả một giáo chủ cũng rơi vào hoài nghỉ hay không tin không? 


Không tin thì không, nhưng phải khổ sở vì những câu hỏi đè nặng lên đức tin thì có. Khi còn làm phó 
xứ ở Mũnchen, tôi có một cuộc gặp gỡ khó quên. Linh mục chính xứ của tôi lúc đó là Blumscheid 
làm bạn với một mục sư của giáo xứ tin lành gần bên. Ngày nọ, giáo sư Romano Guardini” tới thuyết 
trình và hai ông quản xứ có dịp nói chuyện với ông. Không biết câu chuyện giữa ba người diễn ra như 
thế nảo. Nhưng linh mục chính xứ sau đó chăng thú vị gì kế cho tôi hay rằng giáo sư Guardini bảo, 
càng về già người ta càng gặp khó khăn hơn với đức tin, chứ không phải ngược lại. Guardini lúc đó 
khoảng 65, 70 tuổi. Dĩ nhiên, đó là kinh nghiệm đặc thù của một người mang nhiều u sầu và đã trải 
qua nhiều đau khổ. Nhưng, như tôi đã nói, chẳng bao giờ hết thử thách cả. Mặt khác, cuộc sống đâu 
đó cũng xem ra dễ hơn, khi ngọn lửa sống trong ta nhỏ lại theo tuổi tác. Song, bao lâu còn trên đường, 
thì mình vẫn là trên đường. 


13 


Có phải Giáo Hội công giáo biết tuyệt đối chắc chắn Thiên Chúa thật sự như thế nào, Ngài thật 
sự đã nói những gì, và thật sự Ngài muôn gì nơi con người? 


Giáo Hội công giáo biết trong đức tin điều mà Thiên Chúa đã nói ra trong lịch sử mạc khải. Dĩ nhiên 
cái hiểu của ta — và cả của Giáo Hội — về Lời Ngài bao giờ cũng giới hạn. Vì thế mới có sự phát triển 
của đức tin. Mỗi thế hệ có thê khám phá ra từ hoàn cảnh sống mình những chiều kích mới, chiều kích 
mà ngay cả Giáo Hội trước đó cũng đã không biết đến. Chính Ngài cũng đã nói trước trong Tin Mừng 
Gio-an: „Thánh Thần sẽ dẫn dắt anh em vào sự thật, để anh em hiểu được những gì mà lúc này đây 
anh em chưa thể hiểu“. Điều này có nghĩa là luôn có một khoản “thặng dư“ chưa biết hết nơi mạc 
khải, không những đối với khả năng hiểu biết của một cá nhân, mà cả đối với vốn hiểu biết của Giáo 
Hội. Khoản thặng dư đó, vì thế, là một phiêu lưu mới cho mỗi thế hệ. 

Nghĩa là thế nào? 


Nghĩa là chẳng bao giờ ta có thê nói: giờ đây tôi đã nắm được hết mọi sự trong đạo, việc tìm hiểu của 
Ki-tô giáo đã kết thúc. Bởi Thiên Chúa và cuộc sống con người là vô tận, nên luôn có những chiều 
kích mới. Giáo Hội, với những gì đã được trao ban, chỉ bảo đảm được điều gì không hợp với Tin 
Mừng mà thôi. Giáo Hội đã diễn tả những hiểu biết căn bản của mình qua kinh Tin kính và các tín lí. 
Tất cả những điều đó được diễn tả một cách phủ định. Chúng nói cho ta biết, đâu là biên giới, bắt đầu 
từ đâu ta có thể bị lạc. Còn phần gọi là nội địa thì rộng và luôn mở. Và vì vậy, Giáo Hội cũng có thể 
chí cho cuộc sống con người những hướng căn bản lớn, và cho biết đâu là hướng chắc chắn không 
được đi, nếu ta không muốn vấp ngã. Nhiệm vụ của mỗi cá nhân là nhìn ra và tận dụng những khả 
thể muôn vẻ trên đường mình đi. 


Tuy nhiên một số người bảo, Ki-tô giáo là đạo ít thực tế, nó nhắm nhiều hơn cho đời sau, nghĩa 
là một tôn giáo nhắm vào việc kiếm điểm cho trương mục đời sau. 


Đúng, ki-tô hữu có nhắm đến đời sau. Nếu vất khoản đời sau đi, dự phóng cuộc đời ta sẽ trở thành 
một mảng kì lạ, một cái gì bị đứt đoạn. Nếu chỉ nhìn cuộc sống với chiều kích 70, 80 năm ta được 
phép có mặt mà thôi, thì đời người quả què quặt. Từ đó nây sinh lòng tham sống. Nếu như chỉ có 
cuộc sống đời này mà thôi, thì đương nhiên tôi phải tìm mọi cách tiếm dụng cho mình được nhiều 
chừng nào có thể. Và như thế, tôi cũng chăng cần quan tâm gì tới kẻ khác nữa. 


Đời sau cung cấp cho ta thước đo, và làm cho cuộc sống đời này đáng sống, đáng trọng, để ta không 
chỉ sống cho hiện tại, mà làm sao cuộc đời mình cuối cùng trở nên một thứ gì đáng giá - không những 
cho riêng mình, mà cả đối với toàn thể. Thiên Chúa hằng nhậm lời không cất đi trách nhiệm nơi ta, 
nhưng Ngài dạy ta phải biết trách nhiệm. Ngài dạy ta biết sống trách nhiệm với những gì được gởi 
tới, để ngày sau ta có thể trả lời trước mặt Ngài. 


Đức Ki-tô nói: « Hãy xin, sẽ được. Hãy tìm, sẽ thấy. Hãy gõ, sẽ mở ». Mặt khác: Khi con tôi cầu 
Chúa giúp đê làm bài tập ở trường, thì, thú thật, nó đã chăng luôn được toại ngu)ỆH. 


Người ta cầu nguyện, chẳng hạn, để được sức khoẻ ; mẹ cầu cho con; chồng cầu cho vợ ; người ta 
cầu cho dân tộc mình đừng lạc lỗi — và ta biết, những lời cầu đó không hắn luôn được nhậm lời. Điều 
này có thê trở thành một thắc mắc lớn cho những ai đang ở trong cơn thập tử nhất sinh. Họ sẽ tự hỏi : 
Tại sao Chúa im tiếng ? Tại sao Ngài không trả lời lời cầu xin của tôi ? Tại sao Ngài ân mặt ? Tại sao 
tôi lại gặp điều trái ngược với những gì mình xin ? 

Cái khoảng cách này giữa lời hứa của Đức Ki-tô và những gì con người kinh nghiệm được trong cuộc 
sông đã làm mọi thế hệ, mỗi người và cả chính tôi luôn phải suy nghĩ. Chính môi người chúng ta rồi 


cũng phải tìm ra cho mình câu trả lời, để cuối cùng hiểu được rằng, tại sao Chúa lại nói với ta như 
thế. 


14 


Tìm ra cho mình câu trả lời nào 2 


Thánh An-tịnh và các giáo phụ khác nói, Chúa ban cho ta cái gì tốt cho ta nhất — cái đó có thê lúc này 
ta chưa biết được. Nhưng cái gì tốt nhất, thì ta lại thường nghĩ khác hắn với Chúa. Có lẽ ta phải học 
chấp nhận những kinh nghiệm và đau khổ gặp trên đường đời, và coi đó như là thánh í của Ngài. Con 
đường Chúa nhiều khi là một con đường đáng sợ, nhằm uốn nắn và đỗ khuôn lại đời ta, nhờ đó ta 
thay đổi và trở nên ngay thắng thật sự. 


Như vậy, câu « Hãy xin, sẽ được » chắc chắn không có nghĩa Chúa là cái kho để ta muốn lấy gì thì 
lấy, hầu lấp đầy chỗ trống của ta và làm cho đời ta thoải mái. Hay Ngài là kẻ sẽ cất đi đau khổ và 
những câu hỏi trong ta. Trái lại, nó có nghĩa là Chúa chắc chắn nhậm lời ta và sẽ ban cho ta những gì 
mả Ngài cho là phải, là đúng. 
Trở lại trường hợp cụ thể lúc nãy : Có lẽ cũng tốt cho con anh, đề nó tập hiểu rằng, Chúa từ ái không 
đơn giản ra tay giúp, khi nó không thuộc bài, mà chính nó phải tự nô lực học bài trước đã. Có thê 
cũng là liều thuốc đắng tốt cho nó, khi gặp một thất bại. Mà có lẽ nó cũng rất cần liều thuốc đó đề tìm 
ra con đường nên đi. 


THAN TRÁCH CỦA JOB 


Nhà văn Joseph Roth, theo truyền thống xưa của Do-thái, đã tranh luận thẳng thừng với Chúa. 
Ông viết sau cảnh giết chóc của thế chiến thứ nhất : “Chúa đã tạo ra hàng triệu người như con 
chấn cỄ nỗi vô nghĩa rùng rợn của Ngài.” “Con không cần ân phúc của Ngài! Hãy đưa con vào địa 
ngục”, ông đã kêu trời đây tuyệt vọng như thế. 


Có lẽ tiếng kêu đó, trong truyền thống do-thái, mạnh hơn nơi ta, phần cũng là vì Đức Ki-tô chưa xuất 
hiện (nơi họ). Đức Ki-tô là Thiên Chúa đồng khổ, đắng hay cứu vớt tâm hồn, và là kẻ đã đi vào một 
cuộc sông cơ cực; Ngài không chỉ còn là một bóng dáng không thể hiểu nổi, như một Thiên Chúa đã 
xuất hiện trước mắt Gióp. Nhưng Ngài đã bước xuông tận đáy tầng sâu, như Thánh Vịnh viết về 
Ngài : « Tôi là một con giun đất, chăng phải là người », một kẻ bị chà nát dưới chân. 


Mỗi khi rơi vào túng quấn, ta luôn đặt câu hỏi: Tại saO Chúa lại làm thế ?! Từ đầu, chúng ta đã nói 
rằng, khi ta thưa được với Chúa là ta chăng hiểu gì về Ngài hết, thì trong nhiều trường hợp, đó cũng 
có thể là lúc ta bắt đầu cầu nguyện và bắt đầu khắc phục được khó khăn. Ta nói lên điêu đó với niềm 
tin vững vàng, là Ngài sẽ cho ta câu trả lời đúng, bởi vì đắng bị đóng đinh - kẻ cũng gặp cơ cực và 
bất công như ta — luôn ở trước mặt ta. 

Điều này có thể tôi lầm, là tín hữu ki-tô có thái độ quá sùng tín đối với Thiên Chúa. An-tịnh nói : 
“Chúa ơi, con không đôi co với Chúa, vì Ngài là sự thật... Con không bắt đền Chúa... Nhưng, là 
bụi tro, con để cho lòng nhân từ Chúa nói. ” 


Thánh An-tịnh là một người luôn đau khổ và không ngừng chiến đấu, ngài rất cảm kích về lòng nhân 
của Chúa. Lúc đầu ngài nghĩ, một khi trở lại đạo, mình sẽ phơi phới đi lên. Nhưng về sau, ngài nhận 
ra con đường đi lên đó quả vô cùng gian lao, và trên đường đó có nhiều bóng đêm thung lũng. Ngài 
bảo, ngay cả thánh Phao-lô cuối cùng cũng không tránh khỏi bị cám dỗ. Nói thế, hắn An-tịnh muốn 
phóng rọi chính mình vào thánh nhân. Nhưng chính vì bị dẫn vặt, nên An-tịnh mới nhìn ra lượng từ 
ái lớn lao của Chúa, và có thể nói với Ngài như một đẳng nhân từ, mới dám chờ đợi sự che chở nơi 
Ngài, mới thấy bộ mặt hiền từ của Ngài, và không phải đôi co với Ngài. 

Trong ý nghĩa đó, tôi tín rằng, bóng dáng Đức Ki-tô quả thật làm giảm đi ít nhiều nỗi đắng cay của 
cuộc sông đôi co của ta. Lòng nhân của đắng tạo dựng, mà Gióp trước đây chỉ mới thấy lờ mờ, giờ 
đây — qua Đức Kr-tô - đã hiện hình rõ nét. 


15 


Trong cơn nguy khốn nhiều người quay về đức tin để tìm nâng đố. Đôi lúc họ được toại nguyện, 
nhưng cũng nhiều khi họ có cảm trởng Chúa ẩn mặt, không hiểu sao Chúa không ra tay giúp khi 
họ cần Ngài. 

Sách Gióp là tiếng kêu điển hình của con người trước kinh nghiệm quân bách của cuộc đời và về nỗi 
thinh lặng của Thiên Chúa. Và ngay cả về một Thiên Chúa xem ra bất công. Gióp thất vọng và bực 
tức, đến nỗi đã đồ trút lên Chúa tất cả những gì đè nặng tâm can và khiến ông đam ra hoài nghi về sự 
thiện của cuộc đời. 


Vấn đề là cuộc đời có đáng sống không ? Chúa có tốt lành, Ngài có thật hiện diện và hay cứu giúp 
không ? Không ai thoát được những câu hỏi u tối đó. Nhưng cũng cần có những câu hỏi đó để ta luyện 
thân trong đau khổ, hầu thủ đắc cho mình một sự tự do và trưởng thành tâm hồn, và nhất là một nỗi 
cảm thông với tha nhân. Chẳng có một câu trả lời thuần lí, chẳng có một công thức rốt ráo nào có thể 
giúp ta giải thích được những vấn nạn trên. Bởi chưng, những gì thật sự đi vào làn da hay con tim ta 
đều mang một nội dung hoàn toàn khác, nội dung đó ta không thể dùng công thức trần gian để giải 
thích, nhưng nó rốt cuộc có thể được gột rửa nên trong nhờ kinh qua đau khổ của mỗi người. 


Trong Sách Gióp, có những câu than trách như sau : « Người ta chỉa cho tôi những đêm đen đây 
vất vả, tôi nằm xuống, tự hỏi, không biết bao giờ mình được phép đứng lên. Chiều tối, tôi no đây 
rác rưởi... Chẳng bao giờ mắt tôi thấy được hạnh phúc ». Nếu nỗi đau tâm hôn đó không làm sao 
tránh khỏi, thử hỏi đức tin hẳn còn giúp được gì cho ta ? 

Ta có quyền nêu lên câu hỏi đó, bởi khi tôi làm điều gì, thì điều đó phải có ý nghĩa. Người ta muốn 
biết: Điều tôi tin đó có đúng không ? Nó có mang một ý nghĩa nào hay thực ra chỉ là một sự giả đối? 
Nhưng câu hỏi đặt ra sẽ sai, khi người ta nhìn tất cả mọi thứ dưới khía cạnh cái tôi của mình, dưới 
tiêu chuẩn mình sẽ được cái gì trong đó. Vì như thế, người ta sẽ chỉ còn biết tham sống, chỉ còn biết 
có mình thôi, và như vậy, có thể họ sẽ chẳng hiểu gì nữa và đời họ rốt cuộc sẽ thất bại. 


Đức Ki-tô có lần nói : Ai muốn được cuộc sông, kẻ đó sẽ mất nó. Và chỉ ai mắt, sẵn sàng cho đi cuộc 
sông, người đó sẽ bước đúng hướng và có thể nhờ đó tìm lại được cuộc sống. Có nghĩa là, cuối cùng, 
ta phải quăng đi câu hỏi: tôi sẽ được gì trong đó. Tôi phải học để hiểu ra rằng, quên mình là điều quan 
trọng. Tôi phải sẵn sàng cho mình đi. 


Nói thì dễ. 

Nhưng tình yêu hôn nhân cũng vậy, nó chỉ thật sự phong phú và lớn lên, khi tôi sẵn sàng quên đi 
chính mình, sẵn sàng bước ra khỏi mình và trao mình cho một người. Và điều đó lại càng đúng trong 
quan hệ lớn lao giữa ta với Chúa, và chỉ từ quan hệ đó mả mọi quan hệ khác mới có thể nây sinh. 


Như vậy, tôi không phải bắt đầu bằng cái nhìn về mình, nhưng phải tự hỏi, Ngài muốn gì nơi tôi. Tôi 
phải bắt đầu với việc học yêu, bằng cách quay ra khỏi tôi để hướng về Chúa. Từ hướng nên tảng đó, 
khi tôi không còn hỏi mình sẽ kiếm được gì, mà cứ đơn giản để cho Chúa dẫn dắt, để mất mình thật 
sự trong Chúa, quên đi chính mình, thì lúc đó tôi sẽ nhận ra, à thì ra như vậy đời tôi mới đúng hướng, 
chứ nêu mà cứ chí bo bo cho mình thôi, thì cuộc sống eo hẹp quá. Một khi tôi đã ra được « ngoài 
trời » rồi, thì mọi sự mới bắt đầu, chiều kích lớn lao của cuộc sống mới thật sự khởi đầu. 


Bắt đầu từ đây có lẽ con thuyền sẽ xuôi chèo mát mái dài dài. 

Đây là một con đường, dĩ nhiên, không phải ngày một ngày hai có thể đạt được. Đức tin không tạo 
nhanh hạnh phúc. Và đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khủng hoảng đức tin ngày nay, là vì 
chúng ta muốn có ngay lạc thú và hạnh phúc, mà không dám nhảy vào cuộc phiêu lưu kéo đài cả đời 
người — trong niềm tin tưởng mạnh mẽ rằng, bước nhảy đó sẽ không rơi vào khoảng không, nhưng 
đó căn bản là một hành vi tình yêu, mà chúng ta được tạo dựng là cho hành vi tình yêu đó. Và chính 


16 


nhờ bước nhảy đó mà ta đạt được điều mong muốn: yêu và được yêu, và như vậy gặp được hạnh phúc 
đích thực. 


CHUYỆN DỜI NON 


Chính Đức Giê-su nói: « Chỉ cần một đức tin bằng hạt cải, anh em có thể nói với ngọn núi kia: 
hãy đời khỏi đây! Và núi sẽ chuyên đi. Chăng có gì mà không thê làm được ». 


Quả thật, đây là một trong những lời bí â ân của Tân Ước, dĩ nhiên là đối với tôi. Các giáo phụ, những 
nhà thần học, các thánh, cũng đã vất vả với câu này. Chúng ta không được hiểu nó — cũng như câu : 
« Hãy xin thì sẽ được nhận lời » - một cách tầm thường, và nói, ừ giờ mình có đức tin rôi đây, nếu 
mình muốn, mình có thể dời ngọn Montecassino này. Núi ở đây phải hiểu là những gì cản bước đời 
ta. Và chúng thường còn nặng hơn những ngọn núi được vẽ trên bản đồ. Thực tế, ta có thể thắng được 
những ngọn này, nêu ta bỏ mình hướng theo Chúa. 


Phải chăng đó chỉ là một thứ thần chú, một lối tự kỉ ám thị ? 


Hành vi đức tin không phải là chuyện nhập tâm một ý tưởng, hay việc gán cho nó một khả năng nào 
đó. Hành vi đức tin hệ tại ở niềm tin Thiên Chúa đang có đó, và tôi có thê trao thân vào cánh tay Ngài. 
Và rồi núi cũng phải dời đi. 

Liên quan tới chuyện này, Đức Ki-tô đã dùng dụ ngôn hạt cải, là một thứ hạt bé nhất trong các loại 
hạt, thế mà cuối cùng hạt đó đã thành một thân cây lớn, chìm trời tới làm tô. Hạt cải, một mặt, nói lên 
sự bé mọn — nỗi nghèo hèn của tôi -, mặt khác cũng chứa đựng tiềm năng lớn lên. Như thế, trong hạt 
cải ân chứa một hình ảnh sâu xa về đức tin. Theo đó, đức tin không phải chỉ là việc chấp nhận một số 
giáo huấn, nhưng nó là hạt giống sự sống trong tôi. Tôi chỉ trở thành một kẻ tin đúng nghĩa, khi đức 
tin trong tôi trở nên như một mâm sống động, ở đó một thứ gì mọc lên, thoạt tiên thực sự làm biến 
đổi đời tôi, rồi từ đó mang vào thế giới một cái gì mới. 

Đức Giê-su đã có một lời hứa quan trọng, Ngài nói: « Những điều tôi giảng không phải là của 
tôi, nhưng là của đẳng đã sai tôi. Ai thực hành í của Thiên Chúa, người đó sẽ tự nhận ra, những 
điều đó xuất phát từ Thiên Chúa hay từ chính tôi ». Và ngay những người Pha-ri-sêu thời đó cũng 
phải thốt lên: « Chưa bao giờ thấy ai nói năng như ông này ›. 


Đúng ¡ như điều chúng ta đang suy gầm. Chân lí trong lời dạy của Đức Giê-su không mang tính lí 
thuyết. Nhưng nó như một công thức kĩ thuật : hãy thử làm đi rồi mới thấy sự đúng đắn của nó. Chân 
lí lời Chúa nói ở đây kéo theo toàn bộ con người, kéo theo cả cuộc đời thử nghiệm. Tôi chỉ có thê 
nhận ra chân lí đó, bao lâu tôi vâng theo í Chúa, những gì mà Ngài đã tỏ ra cho tôi biết. Í của Tạo hoá 
chẳng phải là cái gì xa lạ, ở ngoài, nhưng nằm sẵn trong chính tôi. Và qua thử nghiệm cuộc sống, ta 
sẽ thật sự nhận ra phải sống thế nào mới đúng. Cuộc sông sẽ không thoải mái, nhưng sẽ đúng. Nó sẽ 
không hời họt, hứng thú, nhưng sẽ đưa tới một niềm vui sâu xa đúng nghĩa. 


Đó cũng là tín hiệu các Thánh mang lại cho chúng ta, là đã có những người đã vâng theo í Chúa trong 
cuộc thử nghiệm đời sông. Các ngải đúng là ánh sáng cho nhân loại, là bảng dân đường giúp ta lái 
cuộc đời đi sao cho đúng hướng. Tôi tin răng, đó là nên tảng cho toàn bộ câu hỏi về chân lí Ki-tô 
giáo. 


THIÊN CHÚA và TRÍ HIỂU 


Giáo Hội và các Thánh nhắn mạnh rằng, đức tin Ki-tô giáo có thể hiểu được bằng lí trí, có thể 
chứng mình và biện mình. Điều đó có đúng không? 


17 


Đúng, nhưng có giới hạn. Đúng, đức tin không phải là bất cứ một miếng vải nào, mà mình có thể vẽ 
thế này thế khác lên trên đó. Đức tin liên quan tới trí hiểu, vì nó nói lên sự thật — và vì trí hiểu được 
tạo dựng cho sự thật. Do đó, đức tin thiếu trí hiểu không phải là đức tin Ki-tô giáo đúng nghĩa. Đức 
tin thách đó trí hiểu của chúng ta. Trong cuộc trao đồi này, chúng ta cũng sẽ thấy tất cả - từ khởi đầu 
những ý nghĩtạo dựng cho tới niềm hi vọng Ki-tô giáo — là một bức tranh hữu lí, mà ta có thể hiểu 
với lí trí. Do đó, có thê nói, đức tin cũng phù hợp với lí trí. 

Ngay các nhà khoa học vẫn luôn lấy Thiên Chúa và đức tin làm đề tài suy tư. Xin kể ra một vài 
trường hợp. Chẳng hạn Isaac Newton, cha đẻ ngành vật lí lí thuyết, nói: « Sự thiết lập và trật tự 
của vũ trụ kì diệu này chỉ có thể có được do chương trình của một bàn tay tạo hoá toàn năng toàn 
trí. Đó là và sẽ là cái biết cuỗi cùng và trên hết của tôi ». Augustin Louis Chauchy, nhà toán học 
người Pháp, nói : « Tôi là một ki-tô hữu, có nghĩa là tôi tin vào thiên tính của Đức Ki-tô, như 
Tỳycho de Brahe, Kopernikus, Descartes, Newton, Leibnifz, Pascal... nhwự các nhà thiên văn và toán 
học lớn trước đây vẫn tin”. Và GŒuglielbno Marcomi, người Í, giải Nobel, nhờ ô Ông mà ngày nay fa 
có điện thoại không dây và điện thoại câm tay, nói: “Tôi hãnh diện tuyên bỗ rằng tôi có đức tỉn. 

Tôi tin vào quyền năng của sự cầu nguyện. Tôi tin điều đó không những với tư cách một người 
công giáo, mà còn với tự cách một nhà khoa học. ” 


Rõ ràng, tín hữu ki-tô chúng ta không rơi vào một phiêu lưu dị đoan. Nhưng có lẽ tôi phải nêu lên hai 
dè dặt : Đức tin không thể hiểu đầy đủ như ta hiểu một công thức toán học, nhưng nó càng lúc càng 
đi vào tầng sâu hơn, đi vào sự vô tận của Thiên Chúa, đi vào cái nhiệm mâu của tình yêu. Trong lãnh 
vực này, có một giới hạn cho những gì con người có thể hiểu được bằng suy tư. Nhất là, con người 
hữu hạn chúng ta có thê hiểu gì và cái gì chúng ta có thể làm ra cho hoàn toàn dễ hiểu. 


Chúng ta người này đã chắng hiểu hết được người kia, vì luôn có những lí do sâu hơn mà ta không 
thê giải thích. Chúng ta rốt cuộc cũng chẳng hiểu được cơ cấu của vật chất, ta luôn chỉ có thê hiểu tới 
một mức nào đó mà thôi. Trước Thiên Chúa và lời Ngài thì trí óc chúng ta lại càng phải cúi đầu khiêm 
tốn, vì cả hai cao vượt trên khả năng hiểu của chúng ta. 

Trong ý nghĩa đó, đức tin cũng không thê chứng minh được. Tôi không thể nói được, ai không chấp 
nhận đức tin, người đó là ngớ ngần. Tin là một con đường sống, trên đó điều mình tin càng ngày càng 
được vững- -chắc qua thử nghiệm, và được chứng tỏ cho thấy sự hữu lí trong tông thể của nó. Như vậy, 
có những tiếp cận bằng trí hiểu cho phép tôi có quyền tin vào đó. Chúng cho tôi biết chắc chắn là 
mình không nhằm mắt dị đoan. Nhưng, không thể có một chứng minh rốt ráo, như tôi có thê làm nơi 
các quy luật tự nhiên. 


Có thể nói, cần phải mở mang tâm trí để có thể càng ngày càng hiểu được Thiên Chúa hơn? 


Cả người bình thường cũng có thể có được một hiểu biết lớn rộng về Thiên Chúa. Không nhất thiết 
phải có nhiêu kiên thức khoa học và lịch sử ta mới có thê hiệu Chúa được nhiêu hơn. 


Chỉ với thực tại (con người và thế giới này) không thôi cũng đủ làm cho ta chết ngộp trong đó rồi. 
Nêu tim óc ta bị nhôi nhét nhiêu thứ quá, nó có thê sẽ bị những thứ đó làm cho cạn và hẹp đi, khiên 
ta không thê nhìn ra được cái bí mật đang tác động trong thiên nhiên và lịch sử. 


Tác dụng của những kiến thức khoa học lớn, như vậy, một mặt khiến con người không thể nhìn vượt 
qua được thực tại, và như thế chân trời suy tư của họ bị bó hẹp. Vì biết quá nhiều, người ta chỉ có thể 
tiếp tục suy tư ở bình diện thực tại, mà không thê nhảy vào được vòng bí nhiệm. Người ta chỉ còn 
thấy được cái có thể nắm bắt. Và nhìn dưới khía cạnh siêu hình thì người đó như vậy càng đốt đi. Mặt 
khác, cũng có thể nhờ cái biết lớn rộng đó mà ta nhìn ra được những tính toán muôn hình muôn vẻ 
của lí trý Thiên Chúa qua thực tại, nhờ đó hình ảnh Thiên Chúa trong ta càng mở ra, và ta càng trở 
nên khiêm tốn, kính trọng và thán phục thêm đối với Ngài. 


18 


Một thí dụ thật cụ thể về khả năng thay đổi hình ảnh Thiên Chúa: Trước đây, người ta cho rằng 
Chúa nhìn thấy mỗi người và Ngài biết rõ người đó hiện đang làm gì. Quan điểm này, một lúc nào 
đó, đã bị bãi bỏ; người ta cho rằng đó là trò trẻ con mà Giáo Hội dùng để răn đe và doạ dẫm tín 
hữu. Ngày nay, với tiễn bộ kĩ thuật, quan điểm đó lại trở lại. Lúc này, ta đã thiết lập trên không 
gian không những các vệ tỉnh truyền hình, mà cả các hệ thông điều khiển giúp ta lái xe đi tới nơi 
về tới chỗn. Và nữa : kĩ thuật vỉ tính và mạng lưới đã chứng mình, chỉ cân một kích tác tương 
xứng ta có thể, trong một tích tắc, điều khiến và nỗi kết hàng triệu triệu chuyễn động và tín hiệu 
trên khắp địa cầu, dù ở bắc Âu hay nam Phi. Khả năng mường tượng của con người càng lớn ra, 
thì không hiểu sao, họ lại thích thú quay trở về cái quan niệm một thời đã bị vứt vào kho phế thải. 


Vâng, quả đúng và cám ơn Chúa về những thứ mới đó giúp con người nhìn ra lại được Chúa. Có 
những cánh cửa đã đóng, một lúc nào đó sẽ tự mở ra lại. Càng hiêu thêm về thê giới, hình ảnh Chúa 
trong ta càng lớn lên trở lại và dê hiêu ra. Nhưng điêu này không xây ra một cách đương nhiên. 


MỘT MÂU THUẦN 


Một đàng là giới răn Chúa — một đàng là bản chất con người. Cả hai đều là sản phẩm của tạo 
dựng. Và dù vậy, ai cũng có thể thấy cả hai khó mà hợp với nhau. Đã là con người thì không tránh 
được làm sai, nghĩ quấy. Mâu thuẫn này luôn đưa ta vào một hoàn cảnh, trong đó ta cảm thấy quá 
sức mình. 


Đức tin Ki-tô giáo xác tín rằng, có một bất ôn nào đó trong cuộc tạo dựng. Con người đã không còn 
tốt đẹp như khi họ vừa thoát thân từ bàn tay Tạo hoá. Bên cạnh khuynh hướng tạo dựng quy về Chúa, 
giờ đây họ bị một yếu tố khác đè nặng, đó là khuynh hướng rời xa Chúa. Con người, vì thế, bị dằng 
co giữa nguyên tính và cái gia tài lịch sử của nó. 

Tiềm năng xa rời Chúa đó vốn đã được Tạo hoá cài sẵn trong lòng thụ tạo mang bản chất hữu hạn, 
nhưng lịch sử đã biến tiềm năng đó thành khả năng. Một đàng, con người được tạo ra cho tình yêu. 
Con người hiện diện để quên đi chính mình và cho mình đi. Nhưng, đàng khác, nó lại từ chối cho đi, 
mà chỉ muốn ôm vào một mình. Bấm tính đó 1a tăng, khiến nó một mặt yêu Chúa, mặt khác bực bội 
và đã có thê nói với Ngài: tôi muốn độc lập, tôi chỉ muốn là tôi mà thôi. 

Nếu tỉnh thức tự soi mình, chúng ta cũng có thể thấy cái mâu thuẫn, cái căng thăng nội tâm của cuộc 
sống. Một đàng, chúng ta công nhận những gì viết ra trong mười giới răn là đúng. Đó là những điều 
ta muốn có và chúng tạo niềm vui cho ta. Cụ thể là đối xử tốt với tha nhân, biết ơn người, tôn trọng 
tài sản kẻ khác, yêu sự thật, không nói dối, muốn một tình yêu đầy trách nhiệm suốt đời với người 
phối ngẫu. Đó là một chiều hướng, một cách nào đó, không phải chỉ ngược với ta và như một ách 
nặng đè trên vai ta. 


Mặt khác, ta nhận thấy cái nhột nhạt, và cũng muốn tránh nó. 


Đó là tính thích gây sự, thích nói dối, chước cám dỗ hoài nghỉ — tất cả những thứ đó nây sinh từ một 
khuynh hướng tiêu diệt, một ý chí chống đối, cũng đã năm sẵn trong con người. Cái nghịch lí đó cho 
thấy có một trục trặc trong nội tâm con người, khiến con người không thê trở nên được như nó muốn. 
Tôi thấy cái này tốt và muốn làm, nhưng lại làm cái khác, thi-sĩ Ovid người Rô-ma xưa đã nói như 
thế. Và Phao-lô trong chương 7 thư gởi giáo đoàn Rô-ma cũng đã viết : Cái tốt tôi muốn, tôi lại không 
làm ; và cái xâu mà thực tình tôi không muốn, thì tôi lại làm. Phao-lô cuối cùng đã kêu lên : Ai sẽ cứu 
tôi khỏi cái mâu thuẫn tâm hồn này đây !? Và chính nhờ điểm này Phao-lô đã hiểu ra một cách đúng 
đắn về Đức Ki-tô — và cũng từ điểm đó mà Phao-lô đã loan báo Đức K+-tô như là một lời giải cứu độ 
ra cho thế giới ngoại giáo thời đó. 


19 


Tuy nhiên, cũng có một mâu thuẫn khó hiểu. Đó là mâu thuẫn giữa Tìn Mừng về một Thiên Chúa 
được coi là nhân hậu, « thương yêu », và tình trạng thực tế đau buôn của thế giới. Hậu quả là 
người ta thất vọng về Chúa. Nhiễu người chẳng nhìn ra được chút gì gọi là tác động cứu độ của 
Ngài. Và đôi lúc tôi cũng nghĩ, đức tin có lẽ không còn phù hợp với khả năng hiểm biết càng ngày 
càng tiễn xa của ta. Nó không thể chịu nỗi nguôn sáng chói chang của các thực tế. 


Ở đây, mâu thuẫn nội tâm, mà chúng ta vừa nói tới, gặp thêm một yếu tố tập thể. Có một ý thứctập 
thê làm cho mâu thuẫn thêm gia trọng. Ý thứcđó công nhận khuynh hướng ích kỉ muốn quay mặt lại 
với Chúa là đúng, và nó chỉ cho ta những lối sông mà lúc này đây xem ra thoải mái. Nhưng môi người 
không chỉ sông cho riêng mình, mà còn sông cùng, nó biến đôi theo tập thể hoặc bị tập thê lèo lái, 
làm biến chất. 


Có nhiều cấp. độ khác nhau về tình trạng đi xuống hoặc cả đi lên của cộng đồng. Cộng đồng có thể 
nâng đỡ và dẫn dắt tôi, để các mâu thuẫn trong tôi từ từ giảm đi hoặc biến mất. Trái lại, cũng có cái 
gọi là tập thê bình quân, bảo rằng, ờ thì người khác cũng làm như thế. Đó là những cộng đồng, trong 
đó ăn cắp trở thành bình thường, tham nhũng thành đương nhiên và dối trá là chuyện thường tình. 


Cộng đồng có thể kéo con người càng ngày càng đi xuống — hoặc giúp nó đi lên. Trong trường hợp 
đâu, vật chât và lôi nghĩ thuân vật chât làm chủ, khiên ta coi những điêu khác, những gì cao hơn chủ 
nghĩa vật chât đó là cô hủ, vô lí, chỉ tô gây khó chịu cho con người. Trong trường hợp thứ hai, có một 
sự hiện diện đương nhiên nào đó của Chúa trong xã hội, và con người dễ hướng lên cùng Ngài hơn. 
Nhưng một cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái và đây lạc thú có phải tốt hơn không? 

Dĩ nhiên một cuộc sống thoả thê với vật chất, với cái có thể nắm bắt được, với những cảm giác vui 
thú có thể mua hay sắm được, trước mắt xem ra đơn giản hơn. Tôi có thê vào một cửa hàng vui chơi, 
trả tiền vô cửa và có ngay một cuộc lên đồng, nhờ đó quên đi mọi khó nhọc của con đường thành 
nhân và tự chế. Cám đỗ này vô cùng lớn. Cả hạnh phúc ở đây cũng đã trở thành một món hàng có thể 
mua bán. Con đường này nhanh hơn, thoải mái hơn, mâu thuần tâm hôn xem ra được giải quyêt — bởi 
chăng cân bận tâm gì tới câu hỏi vê Chúa nữa. 

Nhưng người ta cũng có thể xem lỗi sống đó là văn mình, tân tiễn và hoàn toàn phù hợp với thế 
giới tiên bộ ngày nay. 


Nhưng ta cũng sớm nhận ra đó là một dối gạt. Cá nhân ta cuối cùng sẽ thấy mình trống rỗng, cháy 
rụi, và khi hết cơn lên đồng trở về với thực tại, ta đâm ra giận mình và thế ĐIỚI. Trễ nhất là vào lúc 
đó, cảm giác bị lừa đến với ta. 

Đúng, là bi kịch nội tâm của ta chăng bao giờ do Tiêng ta giải quyết, mà nó được giải quyết trong 
khuôn khổ cái chúng-tôi chung. Khuôn khổ tập thể đó có thể làm cho đời ta thêm khó khăn hay trở 
nên nhẹ nhàng. Vì lề đó, trong Giáo Hội sơ khai, người ta đã lập ra lớp giáo lýnhập đạo. Mục đích là 
để tạo nên một loại cộng đồng thay thế, trong đó người ta có thể làm quen với Chúa, và qua việc 
chung sống với kẻ khác, người ta dần bước vào được môi trường có thể học nhìn thấy Chúa. Từ đó 
cho tới lúc rửa tội — rửa tội còn được gọi là giác ngộ - sự hiểu biết về Chúa bắt đầu lớn lên trong cá 
nhân, và nhờ vậy, người đó giờ đây có thể tự lập trong cuộc sống đức tin. 


Tôi nghĩ, trong thế giới hướng về vô thần, hoài nghi và vật chất ngày nay, mô thức trên lại trở nên 
cần thiết. Trước đây, xem ra Giáo Hội và xã hội gân như làm một với nhau. Giờ đây, Giáo Hội lại 
phải nỗ lực làm sao đề trở thành một nơi cho con người tìm tới, nơi đó không những có chỗ cho cái 
chúng-tôi đang gặp khó khăn hay đang xuống cấp, mà cả cái chúng-tôi đang mở ra để đón nhận từng 
cá nhân và giúp họ tập nhìn ra Chúa. 


20 


Vấn đề là liệu đức tin có thật sự làm cho ta tốt hơn, nhân từ hơn, yêu người hơn, bót tham-lam 
hơn, bớt tụ-phụ hơn không. Hãy nhìn vào những người đã được chính Chúa kêu-mời tin, những 
ké xem ra chẳng mong gì hơn là được sống đẹp lòng Chúa và trở thành những con người toàn 
hảo. Tại sao cả trong sô các giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ lại có nhiều đỗ kị, fị hiềm, ghen tương, dối 
trá và thiếu bác ái với nhau đến thế ? Tại sao đức tin không làm cho họ tốt hơn ? 


Một câu hỏi quả thật nhức nhối. Qua đó ta lại thấy rằng đức tin không đơn giản có sẵn đó, nó không 
đứng yên, nhưng có thể lớn ra hoặc teo lại. Nó không đơn giản là một bảo chứng thành toàn, một thứ 
nguôn vốn giờ đây chỉ còn đợi thu lãi. Đức tin luôn được đồ vào một bình tự do rất dễ vỡ. Ta mong 
mọi chuyện phải khác đi. Nhưng Chúa lại có cái liều lĩnh thật khó hiểu, là Ngài đã không cho ta một 
liều thuốc mạnh hơn. 


Mà ngay cả khi ta phải chứng kiến những thiếu sót trong thế giới kẻ tin (dĩ nhiên đó cũng là hậu quả 
Của Sự suy yếu đức tin), ta cũng không được quên mặt tích cực của nó. Đọc chuyện của biết bao người 
đơn sơ, tốt lành, những kẻ đã được đức tin làm cho tốt hơn, ta thấy rõ là đức tin đã tác động một cách 
rất tích cực. Tôi đặc biệt nghĩ tới những người lớn tuôi trong các xứ đạo bình thường, đức tin đã làm 
cho họ chín muỗi nhân ái. Gặp gỡ họ, tôi thấy toát lên sự âm cúng, toả ra một thứ ánh sáng nội tâm. 


Và ngược lại, chúng ta cũng phải công nhận là, với đà bốc hơi của đức tin, xã hội càng ngày càng xơ 
cứng, bạo lực và hung dữ ra. Bâu khí chăng tôt hơn, nhưng càng ngày càng kích động và ác độc hơn, 
ngay cả một nhà thân học thích phản kháng như Vorgrimler” cũng đã nhận xét như thê. 


BÍ ÂN 
Thế giới của người Ki-tô giáo là một thể giới, trong đó cái vô hình và hữu hình đều đương nhiên 
như nhau. Thiên thần và thiên thần bản mệnh vây quanh ki-tô hữu. Họ có thể được Thánh Thân 
giúp sức. Khi muốn, họ có thể chạy đến nương tựa hay cầu cứu Mẹ Maria. Nhà trý thứccông giáo 
lớn Romano Guardim nói, người fa có thể làm cho những gì thiêng liêng và bí ẩn trở nên khả 
giác, bằng cách tập luyện hay năm lấy những vật thánh và cô găng tập trung tắt cả suy nghĩ và 
tỉnh thần vào đó. Và rồi người ta cũng có thể cảm được ngay là mình đang ở vị trí nào và được 
thánh hoá ra sao. Người ngoài công giáo coi chuyện đó quả lạ lẫm, nếu không nói là quá ngây thơ. 


Không được hiểu một cách hời hợt rồi bảo đó là mê tín. Như kiểu mình đang sống trong một vũ trụ 
đầy những quyền lực phù trợ, và những lực này nhận gánh thay cho mình một nửa cuộc sông. Đúng, 
là qua đức tin, chúng ta nhìn nhận có một thực tại trong đó không chỉ có cái hữu hình mà thôi. Những 
vị Thánh lớn vẫn thật sự luôn sống động. Có sự hiện diện của đại gia đình các thánh. Nhìn nhận sự 
kiện này có nghĩa là tôi được bao bọc và được thương yêu. 


Đề học tập một cách đúng đắn những điều Guardimi chỉ, đương nhiên tôi phải làm quen với thực tế 
đó từ nội tâm và thấu hiểu chấp nhận nó - và rồi tôi cũng có thể nhận ra bảng chỉ đường. Bảng này 
chẳng phải đơn giản là một phương tiện thoải mái để tôi trút đi một nửa cuộc sống mình, nhưng là 
một hướng dẫn. 


Vừa rồi, tin tức ở Í nói đến một bà kế chuyện về SỐ phận mình. Bà sắp sửa sinh con, lại phải mồ tim 
thật nguy hiểm. Bà vui vẻ nói với nhà báo, là bà đã cầu với linh mục Pio” thế này : « Này cha Pio, 
hãy giúp con và con con », thế là bà yên chí sẽ chăng có gì nguy hiểm xây ra cho hai mẹ con nữa. 
Chuyện có lề thật trẻ con và ngây thơ, nhưng nó phản ảnh một thứ niềm tin uyên nguyên được trao 
tặng cho những aI biết rằng mình đang có những anh chị em ở thế giới bên kia. Họ ở gần tôi, có thể 
giúp tôi, và tôi có quyền tin tưởng kêu cầu họ. 


Nhưng càng ngày xem ra càng có ít người biết về những bí ẩn của đức tỉn. Tại sao thế ? 


BÀI 


Có lẽ vì đức tin của ta trở nên quá máy móc. Cũng có lẽ vì con người quá hướng ngoại, ít chịu nhập 
tâm, như GuardinI nói. 


Mỗi thế hệ phải tự khám phá ra đức tin và phải sông đức tin đó một cách mới mẻ. Ngược lại, ta cũng 
đã thấy cảnh thế hệ mắt đức tin ngày nay đang chạy đi tìm lực nâng đỡ trong những chuyện huyền bí, 
trong những viên đá hay một thứ gì đó chả hiểu. Điều này có nghĩa là người ta đi tìm những hình thức 
kêu câu quyền lực vô hình mới, bởi vì họ cảm thấy mình có thể có hoặc cần có những kẻ giúp đỡ 
khác. Vì thế, những người công giáo chúng ta, và nhất là những ai mang trách nhiệm trong Giáo Hội, 
phải tự hỏi và suy nghĩ, tại sao mình đã không thể rao truyền một đức tin có thể đáp ứng được những 
vân nạn ngày nay, để cho con người cảm nhận ra trong đức tin đó cũng hàm chứa những gì họ thực 
sự đang nỗ lực tìm kiếm. 


TÁT CÁ ĐẺU ĐÃ ĐƯỢC VIẾT RA? 


Người A-rập cỗ găng diễn tả cái huyền bí lớn của thế giới bằng từ « Maktub ». Dịch ra đại khái 
_ « Điều đã được viỄt ra ». Có lẽ mọi chuyện: toàn bộ lịch sử thế giới, lịch sử cuộc sinh tử của 

. quả đã được viết ra rồi. Có lần tôi nghe trong một thánh lễ câu : phúc cho ai đã được ghỉ tên 
nơi y¡ Chúa, một câu trong Sách sự sống. Phải chăng Chúa đã vẽ ra đường đi cho mỗi người rồi, 
mình chỉ còn việc phải tìm ra con đường đã vạch đó ? 


Tôi không phải là nhà chuyên môn về đạo Islam, nhưng tôi nghĩ, đây là điểm mâu thuẫn thật sự hay 
ít ra khác nhau giữa Islam và đức tin Ki-tô giáo. Đạo Islam tin rằng mọi chuyện đã được định sẵn, 
con người chỉ có việc sống trong màng lưới đã giăng đó. Đức tin Ki-tô giáo, trái lại, có yếu tố tự do. 
Có nghĩa là, một đàng, Thiên Chúa bao trùm mọi sự, Ngài biết mọi sự, Ngài dẫn dắt lịch sử. Nhưng 
đàng khác, Ngài cũng đề chỗ cho tự do hiện diện, qua đó ta có thê làm khác đi điều Ngài muốn. 


Ngài có thể cắt nghĩa rõ hơn ? 


Điều này rất bí ấn và khó giải thích. Ngay cả trong Ki-tô giáo thỉnh thoảng người ta lại tạo ra thuyết 
gọi là tiền định. Thuyết này cho biết, có những người đã bị đóng ấn hoả ngục, và cũng có những người 
đã có tên sẵn trên trời rồi. Đức tin của Giáo Hội phủ nhận điều đó. Bởi vì như vậy thì cá nhân tôi chả 
có thê làm được gì hơn nữa, vì số phần tôi đã được an bài rồi. Điều này rõ ràng không phù hợp với 
đức tin công giáo. 

Thiên Chúa đã tạo ra tự do thật, và Ngài cũng để cho chương trình của Ngài bị đảo lộn (từ đảo lộn đó 
rỒi ra Ngài lại tạo nên một cái gì mới). Lịch sử đã chứng minh điều đó. Khởi đầu là tội của Adam, nó 
làm đỗ nhào kế hoạch của Chúa. Và Chúa đã phản ứng bằng cách tỏ cho thấy Ngài mạnh hơn, bằng 
cách Ngài hiện thân trong Đức Kr-tô. 


Dân tộc Is-ra-en, có thể nói, là một mô hình thí dụ lớn. Bên cạnh đó còn có những thí dụ khác nhỏ 
hơn. Dân tộc này được cai quản bằng thần quyền, không phải qua hàng vua quan, nhưng qua những 
vị thẩm phán áp dụng luật Chúa. Nhưng dân Is-ra-en muôn có vua như các dân tộc khác. Và họ đã 
phá kế hoạch, và Chúa đã phải chấp nhận điều họ muốn. Ngài đã ban cho họ Saul, rồi David, rồi từ 
đó đọn đường cho Ki-tô, vị vua đã làm đảo lộn mọi triều vua với cái chết của Ngài trên thập giá. 


Ở đây, chúng ta đã dùng một mô hình để hiểu Kinh Thánh và đề hiểu rằng, một mặt, Thiên Chúa hoàn 
toàn chấp nhận tự do; mặt khác, Ngài lớn hơn và có khả năng hình thành nên từ thất bại và đỗ vỡ một 
khởi đầu mới còn đẹp hơn, lớn hơn cái ban đầu. Cuối cùng rồi sẽ ra sao (hắn Chúa biết mọi sự, nhưng 
Ngài cũng dành chỗ cho những đề nghị mới), điều này đã làm điên đầu bao nhiêu triết gia và thần 
học gia lừng danh nhất. Ta không thê biết được, vì chính ta đâu phải là Chúa, vả lại vì chân trời suy 
tư của ta vô cùng bó hẹp. 


F4) 


Nhưng tôi nghĩ, ta có thê hiểu được điều trực tiếp : Thiên Chúa nắm giữ lịch sử trong tay, Ngài giữ 
tôi trên tay, nhưng Ngài cũng để tôi tự do, để tôi tự mình trở nên một kẻ yêu hay chối từ tình yêu. 
Như thế, Chúa đã không đặt nơi tôi một mã số bất biến, nhưng Ngài chấp nhận nó với những khả thê 
đổi thay, và ta gọi cái đó là tự do. 


CÓ PHÉP LẠ THẬT? 


Đức tín cho biêt có thê có phép lạ. Và khi còn sông, các Tông đồ đã được trả giá khá bộn tiên, nêu 
các ngài chịu nói ra bí mật quyên năng lạ lùng của mình. 


Có nhiều chứng tá về những chuyện không thể giải thích. Chúng là cớ cười nhạo cho người này, 
nhung lại tạo nên niềm kinh trọng nơi kẻ khác. Chẳng hạn, trong nhà thờ lớn ở Padua có để trong 
hòm kiếng chiếc lưỡi của thánh An-tôn, nghe nói xưa kia ngài là một nhà hùng biện trứ danh. Ở 
Nevers gân Lộ-đức có xác của Bernadette, và ở Lisieux có xác thánh Thérèse, cả hai đều nguyên 
ven. Các xác đó không được ướp bằng hoá chất như mấy ông cộng sản ưóp xác thánh Lenin của 
họ. Sao có thể có những chuyện đó được ? Nếu ta hỏi Chúa, Ngài sẽ trả lời sao với các phép lạ 
đó? 

Tôi không dám cả gan bảo Chúa sẽ trả lời như thế nảo. Nhưng câu hỏi về phép lạ vẫn được đặt ra, và 
nó thực ra cũng thuộc niềm tin Ki-tô giáo, xác nhận Chúa có quyền năng trên thế giới và Ngài quả có 
thê làm bất cứ chuyện gì. 


Phải chăng những sự kiện trên đã vượt ra ngoài các định luật tự nhiên ? Hay trong chính những định 
luật thiên nhiên đã sẵn chứa những biến số mà Chúa đã có thê lợi dụng ? Đấy chăng phải là những 
câu hỏi căn bản. Ngày nay, ta thấy ngày càng rõ hơn, là mình biết các luật tự nhiên như chỉ là những 
quy tắc áp dụng. Còn ngay trong tự nhiên thật sự là gì, và đâu là tầm ảnh hưởng của luật tự nhiên, thì 
chúng ta chưa xác định được. Điều quan trọng cần biết, là Chúa — sau khi đã dựng nên tạo vật — đã 
không ân mặt. Ân mặt trong nghĩa : Vâng, bây giờ thì bộ máy cứ việc chạy như Ta đã lên kế hoạch 
cho nó ngay từ đầu rồi. Không, Chúa có thể làm gì tiếp. Ngài trước sau vẫn là Tạo hoá, và vì thế luôn 
có khả năng can thiệp. 


Mỗi can thiệp đều là phép lạ ? 


Không được hiểu chữ phép lạ một cách mê tín, làm như thê người ta có thể gọi được phép lạ đến. 
Không được biên nó thành những toa thuôc rẻ tiên. Nhưng cũng không được tỏ ra ta đây biết điêu và 
muôn ra lệnh cho Chúa có thê làm gì. 


Về điểm này tôi có đọc một chuyện rất hay, trong cuốn sách viết về nhà thần học tin lành rất mộ đạo 
là giáo sư Adolf Schlatter. Schlatter được gọi tới đại học Berlin, là nơi nhà thần học tin lành nôi tiếng 
mang khuynh hướng tự do là Adolf von Harnack đang dạy. Giáo Hội tin lành muốn làm vậy đề trung 
hoà bớt chủ nghĩa tự do của Harnack. 


Harnack rất lịch thiệp. Dù việc phái Schlatter tới là một nhát búa đối với ông, nhưng ông vẫn ân cần 
tiếp đón Schlatter và nói, chuyện gì tới sẽ tới, chúng tôi rồi sẽ hiểu nhau. Và cả hai đã cộng tác tích 
cực với nhau. Thế rồi trong một cuộc họp hay buổi nói chuyện gì đó, có người hỏi về những mâu 
thuẫn giữa hai người, Harnack trả lời : Giữa hai chúng tôi, ông Schlatter và tôi, chúng tôi cách nhau 
thật ra chỉ với câu hỏi về phép lạ. Nghe thế, Schlatter lập tức la lên : Không phải, câu hỏi về Chúa ! 
Là vì trong câu hỏi về phép lạ đã tiềm ân câu hỏi về Chúa. Ai không nhìn nhận phép lạ (Harnack hoài 
nghỉ phép lạ. Người dịch), kẻ đó có một hình ảnh khác về Chúa. 


Tôi nghĩ, câu chuyện đã trả lời đúng cho vấn đề của ta. Vấn đề không phải là ta có thể công nhận sự 
kiện lạ lùng này kia là phép lạ hay không. Mà vân đê là Chúa vân là Chúa. Và Ngài, qua cách Ngài 


22 


muốn và cách đó tốt cho thế giới, khi cần vẫn có thê tỏ cho thế giới biết Ngài vẫn là tạo hoá và chúa 
tê. 

Giáo chủ Gio-an Phao-lô II có lần nói : « Khi làm việc với Chúa, người ta có thể nhận được ánh 
sảng tỏ cho mình thấy con đường của Ngài, và như thê giúp mình khám phá ra phán nào chương 
trình của Ngài ». Có nghĩa là, với đức tin, ta có thê nhìn thâu tương lai ? 


Trên thực tế, ta có thê nhận ra phần nào chương trình của Chúa. Nhận thức đó vượt lên trên số phận 
cá nhân con người tôi và đường đi của tôi. Nhìn lại tổng quan lịch sử, ta cũng thấy là lịch sử đã không 
trôi dạt một cách tình cờ, nhưng đã đi theo một con đường và được lái về một mục tiêu. Trong cái 
diễn tiễn lịch sử xem ra ngẫu nhiên ta có thê nhận ra một lí trí nội tại, lí trí của Chúa. 


Với nhận thức đó, dù ta vẫn không thể đoán trước được cái gì sẽ tới, nhưng ta có một thức tỉnh nào 
đó về sự nguy hiểm có thê có trong những cái này — và ngược lại, có những hi vọng tiềm ấn trong 
những cái kia. Ta sẽ có một cảm quan về tương lai, khi nhận ra cái gì sẽ phá vỡ tương lai (bởi cái đó 
đi ngược lại cái hợp lí nội tại của đường đi), và cái gì sẽ dẫn ta đi tiếp (bởi nó mở ra những cánh cửa 
tích cực và hợp với kế hoạch nội tại của toàn thể). Nhờ thế, ta có khả năng chân đoán tương lai. 


Nơi các tiên tri cũng thế. Họ không phải là những nhà tướng số, nhưng là những tiếng kêu. Họ nhờ 
Chúa nhận ra được thời đại, và nhờ vậy, họ có thê một mặt báo động vê những gì nguy cơ — và mặt 
khác chỉ ra cho con người bước đường đúng phải đi. 


Nếu Đức Giê-su Ki-tô là con Thiên Chúa và là Chúa thật, toàn năng toàn trí, thì ta có lẽ cũng nói 
được rằng : Vâng, cách đây 2000 năm, khi đang bị treo thân trên thập giá, Ngài đã biết đến cá 
nhân tôi rất rõ. Với khả năng quan phòng hẳn Ngài đã biết cả đến tên tôi. 

Trong thư gởi giáo đoàn Ga-la-tê thánh Phao-lô viết : « Ngài đã nhận ra tôi và đã hi sinh mạng sống 
cho tôi ». Xét một cách thuần thực nghiệm, thì Chúa dĩ nhiên đã không biết Phao-lô. Nhưng, nhờ 
được Đắng Phục Sinh gọi, Phao-lô biết được ánh mắt của Chúa đã soi thấu đến ngài. 


Chúng ta không nên có tìm hiểu, xem làm sao Đức Ki-tô là người mà lại có thể nhìn thấu được sự vô 
tận của con người trong lịch sử, nhưng hãy biết rằng, chính trong cơn lo âu trên núi cây dầu, chính 
trong tiếng vâng chấp nhận thánh giá, Ngài đã nhìn chúng ta, và Ngài cũng đã nhận ra tôi, có thể nói 
như vậy. Hành vi đó bao hàm quyết định tình yêu, một quyết định đã có trong đời đời, đã được thể 
hiện nơi cuộc sống tại thế của Đức Kitô, và đã xác định đời Ngài. Như thế tôi biết, tôi không phải là 
một kẻ hậu sinh không tên tuôi nào đó, một kẻ đứng bên ngoài quả tinh cầu, song đã có một quan hệ 
cá nhân với tôi, quan hệ đó cắm neo sâu thắm nơi hành vi hi sinh mạng sống của Đức Ki-tô. 


CHÚA THÌ ĐƯỢC, NHƯNG GIÁO HỘI THÌ KHÔNG? 


Chữ Giáo Hội trong tiếng Hi-lạp có nguyên nghĩa là : « Những kẻ thuộc về Chúa ». Nghĩa là Giáo 
Hội cũng thuộc chính Chúa ? 


Đúng vậy. Ekklesia có nghĩa là chọn ra, những người được chọn ra. Trong nghĩa kĩ thuật của nó, từ 
ngữ đó muốn nói tới sự « hội họp », chữ này làm người ta liên tưởng tới cuộc họp dân chúng trong 
các chế độ dân chủ của các thành phố Hi-lạp xưa. Trong lối nói Ki-tô giáo, từ đó gợi nhắc cuộc họp 
ở núi Sinal, cuộc họp của dân Is-ra-en. Như vậy, nó có nghĩa là « những người được Chúa gọi lại với 
nhau », những người quy tụ nhau bên Ngài, thuộc về Ngài và biết rằng Ngài ở giữa họ. 


Giáo Hội, như anh nói, như vậy là sở hữu đặc biệt của Chúa trên trần gian. Đàng sau Ekklesia còn 
tiêm ân nghĩa một đên thờ sông động, một đên thờ thuộc vê Chúa cách đặc biệt. Người Ki-tô giáo 
long trọng xác tín một Thiên Chúa sông động, chứ Ngài không ở trong những tảng đá. Vì thê, đên thờ 


24 


đích thực là những con người thuộc về Ngài và Ngài ở trong họ. Chữ Dân Thiên Chúa cũng có nghĩa 
là chiếm Chúa đặc biệt cho riêng mình — và rồi thể hiện tương quan chiếm hữu đó qua đời sông mình. 


Suốt chiều dài 2000 năm lịch sử Giáo Hội luôn phân rẽ. Hiện đã có trên dưới 300 Giáo Hội tin 
lành, chính thống và nhiều loại khác. Tại Hoa-kì có trên 1000 cộng đoàn báp-tít Đối diện với các 
Giáo Hội đó là Giáo Hội công giáo, lãnh đạo bởi giáo chủ Rô-ma, trước sau vẫn tự coi mình là 
Giáo Hội thật duy nhất. Cho dù phải trải qua nhiều khủng hoảng, phải nói Giáo Hội công giáo 
quả là tổ chức hoàn vũ nhất, lớn và thành công nhất trên thế giới, hiện có số tín hữu đông như 
chưa từng có trong lịch sử. 


Tôi nghĩ, ta nên học tinh thần công đồng Vaticano II, để đừng vênh vang về sự khéo léo của tín hữu 
công giáo và đừng lạm dụng sự to lớn và đông đảo của tô chức mình. Khi coi những điểm trên là sở 
hữu của mình và do khả năng mình làm nên, lúc đó có thể ta tự tách ra khỏi sự nối kết với Chúa, và 
tự nâng mình lên như một hội đoàn riêng với quyền lực riêng. Và như thế, thất bại có thể tới rất nhanh. 
Giáo Hội trong một quốc gia có thể rất mạnh về tô chức, nhưng nếu đức tin gẫy đồ, sức mạnh tô chức 
kia trước sau rồi cũng sớm đồ theo. 


Chắc anh biết câu chuyện thời Trung cô kế anh Do-thái du lịch tới Vatican, và đã xin rửa tội. Khi trở 
về, anh được một người biết rất rõ chuyện ở Vatican hỏi : « Anh hoàn toàn không biết những gì xây 
ra ở Vatican sao ». Anh trả lời : « Biết chứ, tôi biết tất cả những chuyện xấu xa xảy ra ở đó ». « Vậy 
mà anh vẫn vào đạo. Vô lí thật ! » Anh Do-thái liền tiếp : « Vì thế mà tôi mới vào đạo. Bởi loạn đến 
cỡ đó mà Giáo Hội ấy vẫn đứng vững, thì tôi tin chắc phải có một bàn tay nào đó nâng đỡ ». Cũng có 
một câu chuyện khác : Một hôm Napoléon bảo, ông ta sẽ tiêu diệt CGiáo Hội. Một Hồng Y liền đỡ lời : 
« Giáo Hội đó chúng tôi đã không phá được, huống hồ ngài ». 


Tôi tin rằng, có một cái 8Ì rất quan trọng trong những ngược đời đó. Thực tế, trong Giáo Hội công 
giáo đã không bao giờ thiếu những gương xâu ngoài sức tưởng tượng con người. Vậy mà nó vần trụ 
được, dù lắm khi cả trong nước mặt và kêu than. Nó vẫn tồn tại, vẫn tạo nên được những vị tử đạo và 
tín hữu lớn, những người sẵn sàng hiến thân đi truyền giáo, làm ¡ tá, cô giáo ; điều đó cho thấy phải 
có một bàn tay nâng đỡ nó. 


Những thành công của Giáo Hội, như thế, không phải là do công lao của ta, nhưng với công đồng 
Vatican II, chúng ta cũng được phép nói — dĩ nhiên trong các Giáo Hội và cộng đoàn khác cũng có 
nhiều cái sống động do Chúa làm - rằng, Giáo Hội hiện diện và tồn tại như một chủ thể thật. Nhưng 
chủ thể đó chỉ hiện diện và tồn tại nhờ Chúa, chứ không do con người. 


Guardini có lần nói về ÿ nghĩa của Giáo Hội như vậy : « Giáo Hội phải là điểm tựa bắt di dịch cho 
Con người về chân lí tôi hậu, phải là hình ảnh cuối cùng của sự toàn hảo và là những qui chuẩn 
rốt ráo cho việc định giá. Nó không được để đam mê dẫn vào lầm lạc, không được để chút tơ vương 
ích kỉ làm chao đảo tình cảm». Đòi hỏi có cao quá không? 


Vâng, cao, nhưng mà đúng. Cho dù giáo sư ấy đã nói ra một cách cứng nhắc. Guardini là người rất 
thông hiểu, ông thích đặt những yêu cầu thật cao, và ông làm đúng. Chúng ta không được để cái đòi 
hỏi cao cả đó chìm đi trong những công thức thoả hiệp, rồi từ từ làm nó biến mất. Giáo Hội không 
thể hành động theo khâu hiệu : « Ta làm được gì hay không làm được gì ? » Mục đích của Giáo Hội 
không phải là đi tìm những công thức thoả hiệp khả dĩ có, nhưng là giữ không để cho lời và í Chúa bị 
xuyên tạc — cho dù vì thế mà Giáo Hội thỉnh thoảng phải chống lại chính mình và chống lại những 
nhân sự rao giảng của mình. 


Điều thánh Phao-lô viết trong lá thư tạm biệt gởi các linh mục ở Ê-phê-sô (lúc đó ngài đã biết mình 
có thê bị bất ở Giê-ru-sa-lem) luôn đánh động tôi. Ngài tuyên bô, tôi đã loan báo cho anh em hay toàn 
bộ í muôn của Thiên Chúa. Tôi đã không dâu diêm anh em điêu gì hoặc đã không tìm cách biên nó ra 


BÁn 


dễ dãi hơn. Tôi cũng đã không tìm cách đưa cho anh em công thức riêng của mình, nhưng đã công bố 
toàn bộ í muốn của Chúa cho anh em! Và Giáo Hội hiện hữu, trên thực tế, là vì mục đích đó. 

Có lẽ ngài đã chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện bó Giáo Hội. Có gì nơi Giáo Hội làm ngài khó chịu 
hay cả tức bực không? 

Tôi quả chưa bao giờ nghĩ tới chuyện xa rời Giáo Hội, mà trái lại, Giáo Hội chính là quê hương sâu 
thăm nhất của tôi. Từ ngày sinh ra, tôi đã hoà tan với nó, đến nỗi nếu không có nó, tôi như bị chặt ra 
từng đoạn, như bị tiêu vong. Dĩ nhiên, luôn có không nhiều thì ít những chuyện làm mình bực lòng. 
Trước hết là những chuyện ở Giáo Hội địa phương, rồi tới Giáo Hội hoàn vũ, nơi tôi đang làm việc. 
Bao lâu còn chung đụng với con người, bấy lâu còn có những chuyện khó chịu. Nhưng người ta cũng 
không bỏ gia đình mình, khi có chuyện bực lòng ; nhất là khi tình yêu nối kết gia đình còn mạnh hơn, 
khi tình yêu đó là nguyên lực đỡ nâng mình. 

Với Giáo Hội cũng thế. Tôi hiểu rằng, không phải tôi có mặt trong Giáo Hội là vì người này hay 
người kia; tôi cũng biết, xưa nay đã có biết bao nhiêu lỗi lầm trong lịch sử, và trong Giáo Hội luôn 
có thể có những chuyện rắc rối. Nhưng tôi cũng biết, những chuyện đó không thể nào bóc đi được cái 
cốt lõi nơi Giáo Hội này. Đơn giản là vì cái cốt lõi đó đến từ một nơi nào hoàn toàn khác — và nó vẫn 
luôn mang lại giá trỊ mới. 

Trong cuốn tiểu thuyết « Cuộc diễn hành Radetzky », tác giả Joseph Roth viết : « Trong thế giới 
căn côi này chỉ có Giáo Hội RÑô-ma là kẻ duy nhất. còn có mô hình. Vâng, ta có thể nói, là kẻ trao 
tặng mô hình... Bằng cách nó quy định tội lỗi, rồi lại tha những tội lỗi đó. Nó thành thật chấp 
nhận chuyện không ai là không tội lỗi : đó là cái nhân bản cao cả nhất nơi Giáo Hội này... Qua 
đó, Giáo Hội Rô-ma là chứng tá thu phục cho một khuynh hướng đẹp nhất, là biết xin lỗi, biết tha 
thứ ». Phải chăng Giáo Hội, theo bản chất, là một Giáo Hội của những kẻ tội lỗi ? 

Hãn nhiên là thế ! Như ta vừa thấy, Giáo Hội, dù có nhiều con cái tội lỗi, vẫn được Chúa gìn giữ. Một 
mặt, câu trích trên cho thấy một lối nhìn và một cách đánh giá thuần trần tục về Giáo Hội. Răng Giáo 
Hội có một mô hình, nó cô giữ lấy mô hình đó, không chìm đi vào cái vô định, nó còn có thể nói lên 
được í Chúa, tất cả những điều đó quả rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu ta chỉ nhìn Giáo Hội theo chiều 
kích lịch sử đó thôi, ta sẽ biến Chúa thành ra kẻ phục vụ mục tiêu của con người. Chính lúc đó, tuy ta 
vẫn muốn có một tôn giáo, nhưng ta lại coi Chúa chỉ còn như là một cấu trúc hỗ trợ nhằm nối kết con 
người và nối họ lại với Ngài. 

Mặt khác, tôi không đồng í với câu, Giáo Hội công giáo quy định tội lỗi rồi lại tha thứ tội lỗi đó. Giáo 
Hội dĩ nhiên không sáng chế ra tội lỗi, nhưng Giáo Hội nhận ra í Chúa và phải nói lên í đó. Cái đúng 
của câu trích trên là Giáo Hội phải nói lên cái í cao cả, bó buộc và nghiêm khắc của Chúa, để con 
người biết nhìn ra giới hạn mình, và cũng đồng thời được thứ tha nhờ sự ủy-nhiệm tha tội của Giáo 
Hội. 

Trên thực tế Giáo Hội có thể nói với con người: Ai muốn hoàn toàn tự mình trở nên tốt, ai tin rằng 
mình không cần sự tha thứ, người đó lầm. Vì như thế, người đó sẽ trở nên có chấp, liều lĩnh, tự kiêu 
tự đại, và rốt cuộc sẽ thành bất nhân. Vấn đề là ta chăng cần phải có cái kiêu hãnh đó. Mà tôi cũng 
chẳng buộc phải hoàn tất điều gì để có thể từ chối sự tha thứ. Trái lại, khi tôi cố gắng sống theo í 
Chúa, cô gắng hoà nhập í mình với í Chúa, thì ngay lúc đó tôi cũng biết là tôi được thứ tha. Tôi là 
một thụ tạo có đủ khiêm tốn để chấp nhận rằng mình cần được tha thứ. Trong lối nhìn đó, khiêm tốn 
và tín cân là những đức tính làm con người thật sự trở nên người hơn. 


« Chúa thì được, nhưng Giáo Hội thì không », câu nói đã trở nên nhự một thứ tuyên ngôn. Liên 
quan tới câu này, thánh Xi-pri-a-nô”, giám mục ở Karthago (200-258), nói: « Ngoài Giáo Hội 


26 


không có ơn cứu rôi », bởi vì « ai không nhận Giáo Hội làm mẹ, thì cũng không thê nhận Chúa 
làm cha ». Câu nói ngày nay vấn còn giả frị 2 


Nếu vì đó mà bảo rằng tất cả những ai không phải là ki-tô hữu đều phải sa hoả ngục, thì câu trên 
không có giá trị Nhưng câu trên muôn nói lên răng, con người ta thế nào cũng cần có một người mẹ, 
cho dù mình không nhận ra mẹ đó ; đó là người mẹ cộng đoàn sinh mình ra trong đức tin và dẫn mình 
hướng tới Chúa. 

Thánh Xi-pri-a-nô nói câu trên trong hoàn cảnh bị truy nã. Ngài muốn đề cập tới những người bỏ 
Giáo Hội vì sợ tử đạo, nhưng đồng thời vẫn tin rằng mình không bỏ Chúa và Đức Ki-tô. Ngài muốn 
nói với họ rằng, ai xa lìa cộng đoàn sống động, xa lìa thân thê sống động, thì người đó đang bỏ thuyền 
No-ê để nhảy xuống lũ lụt. Trong ý nghĩa đó, ngài muốn nói lên sự gắn bó không thê chia lìa giữa 
đức tin vào Đức Ki-tô và Giáo Hội. 

Tôi không thê biến Đức Ki-tô thành vật tư hữu và chiếm riêng cho tôi. Thuộc về Đức Ki-tô không 
phải chỉ có mình tôi, mà còn cả cái bực bội do đồng đạo tôi gây nên nữa. Đức tin được trao vào cái 
chúng-tôi chung đó, chứ nó không hiện diện cho cá nhân. Nói câu trên, thánh Xi-pri-a-nô đã không 
sáng tạo ra một học thuyết nào về thái độ của Chúa đối với những người chưa biết Giáo Hội. Cả thánh 
Phao-lô, người luôn nhân mạnh tới Giáo Hội, cũng đã nói, chúng ta trong Giáo Hội phải biết hành xử 
đúng, còn việc Chúa muốn làm gì với những người ở ngoài Giáo Hội, thì đó là chuyện của Ngài. Như 
vậy, cả thánh Phao-lô cũng không lập ra học thuyết nào về lối hành xử của Chúa đối với người ngoài. 
Nhưng ngài cho ta hay, ai được thấy mặt Chúa, người đó không thê kéo Ngài ra khỏi Giáo Hội được, 
kẻ đó phải sông với Ngài trong Giáo Hội. 

Vấn đề đó từ hơn hai ngàn năm nay vẫn luôn mang tính thời sự. 


Có lẽ cho phép tôi thêm ít lời : Tình trạng ngày nay đã hơi khác đi một chút. Johann Baptist Metz” có 
lần nói, câu tuyên ngôn trên đây nay đã đổi thành : Tôn giáo thì được, nhưng Chúa thì không. Người 
ta muốn có một thứ tôn giáo nào đó, huyền bí hay là gì đó. Nhưng lại không chấp. nhận một Thiên 
Chúa cá thê có thể nói với tôi, biết tôi, đã dạy tôi một số điều, có thê đòi hỏi tôi, uôn sửa con người 
tôi. Nghĩa là người ta muốn giữ cảm thức tôn giáo, nhưng lại không muốn đặt mình vào một trói buộc 
thượng để nào cả. Xem thế, ngày nay chúng ta thật ra đang gặp khủng hoảng về Thiên Chúa, chứ 
chẳng phải khủng hoảng về tôn giáo — bởi vì tôn giáo đang mọc lên như nắm. 


Sáng nay tôi muốn dự thánh lễ của các linh mục dòng tại Montecassino, nhưng đã vô nhà nguyện 
trễ vì tìm mãi ' không thấy lỗi vào. Nhà dòng này lớn mênh mông như một thành phố. Như một anh 
mù, tôi gõ hết cánh cửa này tới cửa khác, cũng chẳng gặp một ai để mà hỏi. Người ta có thể một 
mình tìm gặp Chúa, tìm gặp Giáo Hội dược không ? 


Chỉ đơn độc một mình thì chắc chắn không gặp. Và đây chính là cái cơ bản Ki-tô giáo (và cái cơ bản 
nảy cũng hàm chứa trong ý niệmGiáo Hội), nghĩa là liên hệ giữa ta với Chúa không chỉ là một liên 
hệ nội tâm, được hình thành từ cái Tôi và cái Anh/Chị, nhưng cũng là một cái được- nói-với, được- 
dẫn-dắt. Con đường tới Chúa và Giáo Hội đi ngang qua gặp gỡ. Giáo Hội là nơi, trong đó nhiều con 
người đi tìm và đã gặp đúng cửa. Tuy có nhiều người với bản tính khác nhau, nhưng thế nào trong đó 
cũng có người hợp với tôi và nói cho tôi biết được lời hay lẽ phải. 


Thiên Chúa luôn tới với con người qua con người. Cũng thế, chúng ta tới với Ngài qua con người, 
những con người được Ngài hướng dẫn. Qua họ, chính Ngài gặp ta và kéo ta tới với Ngài. Nếu như 
ta chỉ nhờ đọc sách thánh mà có thê tự nâng mình lên gặp được cái tối hậu, thì đó có lẽ là một chuyển 
động có tính cách triết học, trong đó vắng bóng yếu tô cộng đoàn, một yếu tô rất quan trọng của đức 
tin. 


si 


Hoàng đề Rô-ma yêu câu thánh Lô-ren-xô giao nộp tài sản của Giáo Hội. Chăng bao lâu sau, 
thánh nhân xuất hiện trước mặt Hoàng đề, vừa chỉ vào đảm dân nghèo thành phô vừa thưa: 
« Thưa ngài, đó là tài sản lớn nhất của Giáo Hội ». Lô-ren-xô đã phải chêt vì hành vì này. 


Kinh Thánh cho hay Đức Ki-tô xuất thân từ giới nghèo Do-thái. Sau 40 ngày sinh, mẹ Ngài dâng của 
lễ người nghèo. Và sách thánh cũng cho thấy, tâm hồn của chính những người nghèo luôn mở rộng. 
Họ không bị trăm ngàn thứ chung quanh che mất cái toàn thể. Mà vẫn luôn giữ được sự đơn sơ, tỉnh 
khiết, chân thật và nhân ái của tâm hồn, những đức tính giúp họ nhìn ra được điều người khác không 
thây. 


Dĩ nhiên, Giáo Hội cũng buộc phải cần những người trí thức. Giáo Hội cần những người sẵn sàng 
đóng góp trí lực. Giáo Hội cũng cân những người giàu đại độ, sẵn sàng dùng tài sản mình phục vụ 
cho thiện ích. Nhưng Giáo Hội cũng luôn sống nhờ vào niềm tin của những kẻ khiêm nhu theo Chúa. 
Trong ý nghĩa đó, tài sản thật sự của Giáo Hội là tập hợp những con người cần tình yêu và ban phát 
tình yêu : những kẻ đơn sơ có khả năng nhận biết chân lí, bởi vì họ, như Chúa nói, là những đứa trẻ. 
Họ là những người, qua bao vận hành lịch sử, vẫn giữ được điều nền tảng và tinh thần khiêm nhu 
cũng như yêu thương trong Giáo Hội. 


Giáo huấn dạy, lúc Đức Ki-tô tới cũng là ngày khởi đầu của « tận thế ». Nghĩa là « thời của Giáo 
Hội » bắt đầu, và nó sẽ kéo dài cho tới khi Chúa lại đến. Điều đó phải hiểu ra sao ? Nói khác đi, 
phải chăng hạnh phúc và đau khổ của địa cầu này và loài người trong đó gắn liền với hạnh phúc 
và đau khổ của Giáo Hội công giáo ? Hay nói rõ hơn : Nếu không có Giáo Hội với lời cầu kinh và 
công lao khó nhọc của nó, Thiên Chúa đã để cho thế giới tiêu tan từ lâu ? 


Việc Chúa đã làm hay có thể làm, ta nên để ngỏ. Nhưng tôi tin rằng, Giáo Hội công giáo có một nhiệm 
VỤ vô cùng quan trọng trong chuyền động lịch sử, điều này đã được thực nghiệm kiểm chứng. Nếu 
như đức tin của Giáo Hội sụp đồ, Giáo Hội chấp nhận phá sản và tuyên bố, chúng tôi đã lầm, thì hắn 
sẽ xây ra một gãy đồ trong toàn bộ lịch sử và nhân loại, mà hậu quả sẽ không tài nào lường được. 


Ta đã thấy sự liên hệ giữa khủng hoảng hậu công đồng và khủng hoảng của thập niên “68. Có lẽ công 
đồng không phải là nguyên nhân của khủng hoảng “68, nhưng rõ ràng nó là lực đây ghê gớm. Không 
ai còn phủ nhận tính chất bi thảm của biến cố đó. Mà ta chỉ mới thấy những gì có thể thấy được mà 
thôi. Anh có lí khi nói tới những chuyện sâu xa, như sức mạnh của cầu nguyện, của lòng tin, của tình 
yêu. Những thứ đó đã mang Chúa trở lại trần lan, để nhân loại được tỏa sáng đôi chút bởi ánh sáng 
Ngài. Nếu lực này biến mắt, thế giới hắn sẽ gặp thảm hoạ. 


§1 - THIÊN CHÚA 


Thưa Hồng Y, tiên bộ khoa học ngày càng lột trần những bí ân của tạo dựng. Dù vậy, tạo dựng luôn 
vấn là một ân sô đôi với ta. Tại sao Chúa không hiện ra một lân và nói: „Này các con hãy nghe! Hôm 
nay Ta cho các con biết vũ trụ đã hình thành như thê nào và trái đát tí hon của các con vận hành ra 
sao“? 


Quả thật tạo dựng là một ân số; và ta càng biết thêm về nó, khoa vật lí càng đi sâu vảo cấu trúc tế vi của 
vật chât, tạo dựng cảng trở nên bí ân. Thêm nữa, lịch sử không thê hiêu và không thê lường của loài 
người cũng là một vũ trụ đây bí ân. 


28 


Hãn nhiên, cuối cùng rồi thì ta vẫn không thể trả lời được câu hỏi: "Tại sao Chúa lại làm như thế?” Tại 
sao Ngài lặng lẽ như thế? Tại sao Ngài bất lực như thế trong trần gian? Đó là câu hỏi mà chính người có 
đức tin luôn phải đặt ra. Hay: Tại sao Ngài không tỏ ra dứt khoát và rõ ràng hơn? Nhưng mặt khác, ta 
phải biết phận ta là hữu hạn. Nếu bỗng dưng thế giới bị lột trần hoàn toàn ra trước mắt ta, và việc lột trần 
đó vượt quá trí hiểu của ta, thì rồi các thắc mắc trên cũng vẫn không thể lí giải. Thành ra, ta chỉ có thể 
cố găng chấp nhận Chúa như Ngài vẫn là, và rồi qua Ngài ta tìm ra ý nghĩa. 


Y nghĩa nào? 


Tôi tin rằng, khi ta mạo hiểm vào một lịch sử mà rốt cuộc vẫn không thể hiểu nó nồi, nhưng biết rằng 
lịch sử đó được tình yêu Chúa nâng đỡ và hướng dẫn, thì rồi với thời gian, ta sẽ nhìn ra từng phần. Mạo 
hiểm đó là một công tác phù hợp Chúa trao cho loài người chúng ta. Vấn đề không phải là để ta có được 
một sản phẩm tính toán tiền chế ân dấu đâu đó, nhưng là ta bước vào một con đường, và trên con đường 
đó, chính chúng ta có thê đóng góp vào cái bí ẩn và lớn lao của thế giới. Tôi nghĩ, Chúa đã ban cho ta 
đủ vốn liếng để ta có thể sống. Và giới hạn nhận thức của ta không chỉ là một thách đó, mà cũng là một 
quà tặng. Nó dẫn ta vào cuộc phiêu lưu của tiếp tục lên đường, của học hỏi, nhờ đó các chiều kích nơi ta 
lớn lên dần. Nhưng điều kiện đặt ra ở đây, là phải luôn khiêm tốn cúi mình trước Thiên Chúa, đẳng mà 
ta không thê thấu hiểu. 


1. CON NGƯỜI 


Nhà thần học Hans Urs von Balthasar`" cho rằng, mọi điều có thể được nhìn dưới hai mặt, chúng vừa 
là dữ kiện vừa là bí ẩn. Ông nói: con người, nêu nhìn như một dí kiện, thì nó là một sản phẩm ngẫu 
nhiên bên lề vũ trụ. Nhưng nếu nhìn như một bí ấn, thì đó là tạo vật được Chúa sinh ra vì chính ơn 
ích của nó. Lỗi nhìn đó có phải là nền tảng giúp ta tiếp cận được nhân sinh quan và thế giới quan 
Ki-tô giáo không? 

Đúng, tôi muốn nói như thế. Thoạt tiên, chúng ta thấy những đữ kiện, nghĩa là thấy được thực tại như 
nó có. Lịch sử cũng được nhìn như vậy, trong đó thật ra mọi chuyện cũng có thể xây ra một cách khác. 

Nhưng con người không ai bằng lòng mình chỉ là dữ kiện. Là vì, ngoài việc biết mình tiên vàn là một dữ 
kiện thuần tuý, mọi người trong chúng ta đồng thời cũng biết mình không phải chỉ có thế, mà còn là gì 
hơn thế nữa, và sự có mặt của mình không phải là một ngẫu nhiên. 


Vì thế, không nhất thiết phải nhìn con người dưới khía cạnh dữ kiện thuần đuý, rồi bảo rằng, Con người 
chỉ là sinh vật bị trò chơi tiến hoá ném vào thế giới. Không, mọi người đều là sản phẩm mong muôn. 
Mỗi người là một ý nghĩ của Thiên Chúa. Tất cả mọi sự, thoạt tiên xuất hiện như một dữ kiện, đều được 
tác động bởi một chương trình và một ý nghĩ. Và nhờ có ý nghĩnày mà cuộc tìm kiếm ý nghĩ riêng của 
tôi, và việc tôi bước đi cùng với toàn thê cũng như với đường đi của lịch sử trở nên có ý nghĩa. 

Mỗi người là một ý nghĩ của Chúa. Nghiã là sao? 


Vâng, đó là xác tín nền tảng của Ki-tô giáo. Khi Kinh Thánh dùng hình ảnh để trình bày việc tạo dựng 
con người: nó được người thợ Thiên Chúa nặn ra và thôi tinh thần vào, thì đó là hình ảnh mẫu được ấp 
dụng cho từng người một. Con người nói về mình trong Thánh Vịnh: Ngài đã tạo ra tôi bằng bùn đất ; 
Ngài đã thôi hơi cho tôi. Điều này nói lên rằng, mỗi người có một giao tiếp trực tiếp với Chúa. Và như 
vậy, mỗi người đều mang một vai trò đầy ý nghĩa trong cấu trúc to lớn của lịch sử thế giới, mỗi người 
đều được đặt để vào một vị trí riêng, và với vị trí đó, nó có thể đóng góp phần không thể thay thế được 
của mình vảo cái toàn thê của lịch sử. 


ĐÁ, 


HƠI THỞ THIÊN CHÚA 


Sách Sáng Thế viết: Lúc đâu, địa cầu lạnh lẽo và trống không. Thiên Chúa chưa cho mưa xuỐng. 
Giờ đây Ngài dựng nên con người, và để làm chuyện đó, Ngài lấy „bụi đất và thổi hơi sự sông vào 
mũi, nhờ vậy con người trở thành vật sống động“. Hơi sự sống — có phải là câu trả lời cho ta về phát 
nguyên của con người? 


Tôi tin đó là một hình ảnh hết sức lớn và là một tiên đoán quan trọng về con người. Theo đó, con người 
bắt nguồn từ đất và từ các khả thê của đất. Đoạn phim này ta cũng có thể đọc nó như một thứ tiến hoá. 
Nhưng không chỉ có thế mà thôi. Một thứ gì nữa đã được thêm vào; nó chăng phải là đất mà cũng không 
thể tự phát triển thêm, nhưng là một cái gì hoàn toàn mới: và đó chính là hơi thở Thiên Chúa. 


Cơ bản của bức tranh trên là tính hai mặt của con người. Con người vừa thuộc vào vũ trụ, vừa trực tiếp 
với Chúa. Đức tin Ki-tô giáo cho hay, điều được thông báo cho con người đầu tiên ở đây cũng có giá trị 
cho từng người một. Nghĩa là môi người là một sinh vật, nhưng đồng thời nó còn có cái gì hơn là một 
sản phẩm gồm những di tử (Gene) và chuỗi DNA, nó là cái gì đến trực tiếp từ Thiên Chúa. 


Con người mang hơi thở Thiên Chúa. Nó có thể giống Thiên Chúa, nó có thể vượt lên trên vật chất, Vượt 
lên trên cái được tạo thành. Nó là thứ có một không hai. Nó được Thiên Chúa đoái hoài và được xếp một 
cách đặc biệt vào cùng loại với Ngài. Qua con người, quả thật một hơi thở mới, hơi thở Thiên Chúa, đã 
đi vào tạo dựng. Có nhìn con người là tạo vật đặc thù của Chúa như thế, ta mới thấy được nét độc nhất 
và phẩm giá của nó, và qua đó, mới nhận ra được nền tảng của mọi nhân quyền. Có như thế, con người 
mới có được sự kính trọng đối với chính mình và với kẻ khác. Nó mang hơi thở của Chúa. Nó biết rằng, 
nó không chỉ là một kết hợp các vật liệu kiến trúc, mà còn là một ý nghiriêng tư của Thiên Chúa. 


Con người đầu tiên được Chúa thở hơi mang tên Adam,theo tiếng Hi-lạp nghĩa là người, đồng thời 
cũng là Adama, một lỗi chơi chữ, có nghĩa là đất. Sách ghỉ, Thiên Chúa đã lập nên một mảnh vườn 
trong địa đàng cho con người đó. Có phải hình ảnh biểu trưng đó đã nói lên mục đích sinh thành 
của con người? 


Hăn nó cho chúng ta biết về chuyện đó. Vườn biểu tượng cho tạo dựng lành lặn và cuộc sống an toàn. 
Trong đó tạo dựng không bị phá hoại hay bị lợi dụng, nhưng được chăm sóc và che chở - và được tiếp 
tục hình thành vê mặt tinh thân. Hình ảnh đó nói lên tất cả tầm xa, nét tươi vui và sự chở che trong tạo 
dựng. Nó cho hay, Chúa muốn cho ta sống hài hoà với tạo dựng và được sống an toàn bên Ngài. Như 
thế, nó cho thấy hai khía cạnh nơi con người: là kẻ canh giữ tạo dựng, đồng thời có quan hệ trực tiếp với 
Chúa, để có thể nhờ Ngài và cùng với Ngài chia sẻ gánh tạo dựng. 


Sách Khởi-nguyên cho thấy tạo dựng là một tiễn trình. Mọi chuyện được hình thành từng bước. Và 
trong tiễn trình đó Chúa nhận thấy „con người ở một mình không tốt. Ta muốn giúp nó có đối vật để 
hỗ trợ nó“. Vì thế . Ngài đã dùng đất tạo ra muôn thú trên đồng và muôn chữm trên trời và Ñưa chúng 
Cho con người, để xem con người muỗn đặt tên gì cho chúng. Một cơ hội tốt để nói về thú vật, là loài 
sống gân với ta. Adam đặt cho mỗi loài một tên. Ta có được phép sử dụng thú vật và ăn thịt chúng 
không? 


Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Rõ ràng loài vật được trao cho ta canh giữ, và ta không được đối xử 
một cách tuỳ tiện với chúng. Cả loài thú cũng là tạo vật của Chúa, tuy chúng không được tạo ra trực tiếp 
như con người, nhưng vẫn là những vật do Ngài muốn, và ta phải quý trọng chúng như là những kẻ đồng 
hành và như những thành tố quan trọng của tạo dựng. 


Về câu hỏi có được phép giết và ăn thịt thú không, đã có câu trả lời lạ lùng trong Kinh Thánh. Theo đó, 
thoạt tiên của ăn của loài người là cây cỏ. Chỉ sau khi xây ra nạn hồng thuỷ, nghĩa là sau cuộc đứt đoạn 
mới giữa con người với Chúa, Ngài mới để cho con người tự quyết định việc ăn thịt thú vật. Điều này 


30 


có nghĩa là, ăn thịt thuộc vào trật tự hạng hai và nó cũng chỉ được thông báo về sau. Dẫu sao, nếu việc 
ăn thịt thú có làm buôồn lòng một người nào, ta cũng không nên đề mình trở nên môn đồ của phái thờ thú 
vật. 


Nghĩa là con người cũng được phép ăn thịt thú. Không ai cấm họ dùng thú làm của ăn, nhưng khi làm 
điều đó, họ nên giữ lòng quý trọng thú vật. Còn cái lỗi dùng thú như kĩ nghệ làm, như nhồi nhét cho 
ngan ăn để có gan lớn, hay khoá gà trong chuồng biến chúng thành những con vật dị hợm, cái lỗi hạ sinh 
vật xuống thành hàng hoá đó, tôi cho rằng phản lại sự tương thuộc giữa người và thú, như Kinh Thánh 
đã chỉ cho ta thấy. 


Thế giới thú vật quả là một tạo dựng đây man rợ. Ai cũng biết, có những loài thú có thể bất cứ lúc 
nào cũng săn đuổi, cắn xé và giết đồng loại. Con nào thoát, con đó thật sự có được cơ hội lớn để huỷ 
diệt con khác. 


Quả là một ấn số của tạo dựng, khi xem ra trong tạo dựng có sự hiện diện của quy luật bạo tàn. Nhà văn 
công giáo Reinhold Schneider, người vốn có khuynh hướng suy nhược thần kinh, đã lột trần mọi cái 
khủng khiếp trong thiên nhiên và trong thế giới loài thú ra cùng với cái nhìn thật chỉ li của một con người 
đau khô. Và ông đã tuyệt vọng về Chúa và về tạo dựng. 

Giáo Hội vẫn luôn tin rằng, sự rồi loạn của tội tô tông ảnh hưởng cả lên tạo dựng. Nó khiến cho tạo dựng 
không còn phản ảnh í định trong suốt của Thiên Chúa nữa. Nó làm cho mọi thứ, một cách nào đó, bị 
biến dạng. Thành ra chúng ta đứng trước những bí ẩn. Dù sao, thế giới loài vật cũng đã gợi lên cho ta 
thấy trước những nguy hại có thê có nơi con người. 


NGƯỜI NAM VÀ NGƯỜI NỮ 


Theo sách Khởi-nguyên, kế từ đây thế giới có lẽ mới được trở thành là thế giới loài người. Chúa tiếp 
tục tạo ra các đối vật cho con người, và Kinh Thánh khoác cho hành vì đó một bức tranh tuyệt mĩ. 
Kinh Thánh viết: „ Nhưng con người không tìm thấy sự hỗ trợ trong đối vật“. Chúa liền để cho con 
người ngủ say, rút một xương sườn ra và lấy thịt lấp chỗ đó lại. Thiên Chúa dùng xương sườn này 
làm thành một người nữ và đưa tới cho Adam. Và con người thốt lên: „Đây mới thật xương của 
xương tôi, thịt từ thịt tôi“. Kinh Thánh tiếp, từ đó người nam bỏ cha mẹ và hợp với vợ mình để thành 
một xương thịt. 


Adam, theo ngữ nghĩa là ,người”, gọi vợ mình là Eva. Eva có nghĩa là sự sông, và như thê Eva là mẹ 
của mọi loải sinh vật. Có lẽ cho tới ngày nay, các ông vân còn cảm thây mât mát về vụ tặng xương đó, 
hình như trong chuyện này ân chứa một bí mật lớn nào đó 2? 


Đây cũng là một trong những hình ảnh nguyên. mẫu mà Kinh Thánh đã tặng cho ta, để nhờ đó ta hiểu 
được những điều khó hiểu. Trước hết, ở đây nhắn mạnh tới sự bình đẳng giữa nam và nữ. Cả hai là một 
bản chất và cùng có một phẩm giá. Dù sao, ở đây, sự bình đẳng phẩm giá đã được trình bày một cách 
thật tài tình. Điểm thứ hai là sự tương thuộc lẫn nhau. Điều này thê hiện qua vết thương hiện hữu trong 
mỗi chúng ta và nó dẫn ta đi tới với người khác. 

Hình ảnh, mà ta gặp trong Kinh Thánh ở đây, đã xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau trải dài trong toàn 
bộ lịch sử tôn giáo. Cả Platon” cũng đã kế về huyền thoại con người cắt đôi và mỗi nửa trở thành người 
nam và người nữ. Nhìn như thế, thì mỗi người chỉ là một nửa, và nửa này luôn trên đường đi tìm nửa kia 
của nó. Dịch chữ „xương sườn“ không chắc lắm. Có lẽ ở đây cũng là hình ảnh tương tự như trên, trong 
đó con người tự phân đôi và nửa này được tạo thành cho nửa kia. Người nam cho người nữ, người nữ 
cho người nam. Họ tìm kiếm nhau, để gặp lại cái toàn thể của họ. 


Và nếu làm khác đi thì không có cái toàn thể đó? 


3l 


Con người được tạo ra trong nhu cầu cần tới người khác, đề nó vượt qua được chính mình. Nó cần sự bổ 
túc. Nó không được tạo ra đề sống đơn độc, điêu này không tốt cho nó, mà đề sông vì nhau. Nó phải tìm 
và gặp nó trong người khác.Sau đoạn sách Khởi-nguyên đó, ta cũng thấy tiếp câu tiên tri: vì thế người 
nam sẽ bỏ cha mẹ để cùng với vợ mình kết thành một thân xác. Họ trở thành một thân xác với nhau, 
cùng nhau thành một con người. Toàn bộ bi kịch về nhu cầu của phái tính, về sự cần nhau, về tình yêu 
đều nằm trong đó. Ngoài ra, trong đó cũng nói tới việc hai người trao thân cho nhau, để chính từ việc 
trao thân này phát sinh một sự sông mới, và cả hai rốt cuộc hiến mình cho sự sống mới đó. Như thế, ở 
đây, bí ân hôn nhân cũng đã được nói tới, và cả chuyện gia đình cũng đã được nhằm tới. 


Lắm lúc người ta có thể nghĩ rằng, đàn bà là tạo vật thành công và tốt hơn đàn ông, vì họ được tạo 
dựng sau. Họ xem ra không những đẹp hơn, mà cả phát triển hơn. 

Tôi không muốn mở ra đề tài tranh luận này. Không chối cãi là đàn bà có nhiều khả năng đặc biệt, và 
trong một khía cạnh nào đó, giỏi chịu đựng và dai sức hơn. Và với khả năng yêu đặc biệt trời cho, họ có 
thể mang trong mình một con người mới và trao đi chính mình, máu thịt mình cho con người mới đó, tất 
cả những thứ đó làm cho người đàn bà có được sự tôn vĩnh và nét cao cả riêng. Còn những thứ khác, 
chúng ta nam hay nữ nên trao lại cho Chúa, và cả hai nên cố gắng cùng nhau sống sao cho đời mình 
được tốt đẹp. 


Trên thực tế, có lẽ cả nam lẫn nữ không phải là hai bản chất hoàn toàn khác nhau? 


Đúng, nhưng chúng ta cứ muốn chống lại điều đó. Cả hai đều là một con người. Và vì thân xác không 
chỉ là một phụ phẩm bên ngoài thêm vào cho con người, nên sự khác biệt thân xác dĩ nhiên là một khác 
biệt xuyên suốt toàn thể con người, và có thê nói, nó biểu hiện cho hai cách thế làm người. Tôi nghĩ, ta 
phải chống lại những thuyết sai trái về quan niệm bình đẳng cũng như về khác biệt. 


Sai, nếu ta chủ trương đánh đồng nam nữ, rồi bảo rằng mấy cái khác biệt thể lí lẻ tẻ đó chăng ăn nhập 
gì. Đây là khuynh hướng ngày nay đang chiếm thế thượng phong. Cá nhân tôi vẫn chưa hết rùng mình 
trước cảnh người ta muốn gọi nữ giới nhập ngũ. Đúng ra, họ là người canh giữ hoà bình, và chúng ta 
muốn thấy họ là lực lượng đối địch lại với tính ham gây gỗ và thích chiến tranh của nam giới. Vậy mà 
giờ đây họ lại ôm súng lang thang đây đó, cho thấy mình cũng có khả năng đánh nhau không thua gì 
nam giới. Cũng như cảnh phụ nữ có “quyền” làm phu đồ rác và làm thợ mỏ. Tất cả những gì lẽ ra người 
ta không nên làm cho họ, vì kính trọng nét cao cả, kính trọng sự khác biệt lớn lao vả phẩm giá của họ, 
thì giờ đây người ta lại làm vì nhân danh bình đăng. Theo tôi, đó là cái nhìn của chủ nghĩa ma-ni-kê, một 
chủ nghĩa chống lại thân xác. 


Nhưng đó nhất định không phải là một khám phá của thời đại chúng ta. 


Platon bảo, người ta nên đây cả nam lẫn nữ vào trại lính, cả hai nên làm công việc như nhau, vì cơ thể 
chẳng có gì quan trọng. Con người chỉ quan trọng nơi trí tuệ, và khi có con cái, nên đưa chúng vào vườn 
trẻ của nhà nước. Trên căn bản, ý hệbình đăng này là một chủ trương duy linh, một thứ khinh miệt thân 
xác, ý hệđó không muốn công nhận chính thân xác cũng là con người. Vì thế, theo tôi, loại bình đẳng đó 
không nâng cao nữ giới, nhưng lẫy đi nét cao cả nơi họ. Nó kéo họ xuống hạng tầm thường, khi muốn 
họ trở thành nam giới. 

Mặt khác, cũng có một ý hệg1á tạo về khác biệt. Nó thường nhìn phái nữ như là hạng người thấp kém, 
chỉ có, nấu nướng và quét đọn, trong khi đó các ông có quyên ăn nói, ra trận và tự coi mình ở vào một 
giai cấp cao hơn. Nó coi phái nữ chỉ là xác thịt, nhục dục, trí tuệ hẹp hòi, kém sáng tạo, và nhiều thứ 
khác nữa. Như thế, ý hệkhác biệt đã vươn lên thành chủ trương giai cấp mang tính tôn giáo. Nhận thức 
đó che lấp đi tính cách độc đáo của tạo dựng. Tạo dựng của Chúa thật đa dạng, nhưng vẫn mang tính 
thống nhất và bố túc cho nhau. 


32 


Dù vậy, không ít khi các đôi vợ chồng thường chỉa tay bằng cuộc cãi cọ nhuốm màu phái tính. 


Nam và nữ thuộc vào nhau. Họ có những năng khiếu cần được phát huy, để nhờ đó, đời người mới toả 
rộng chân trời và mới trưởng thành. Dĩ nhiên, ta biết cái khác biệt trong sự nhất thông đó có thê đưa tới 
căng thăng và thử thách. Trong mỗi tình bạn cũng thế. Càng gần nhau, người ta cũng có thê bực bội nhau 
nhiều hơn. 


Tình yêu là một đòi hỏi không cho phép tôi được yên thân nguyên vẹn một mình. Trong tình yêu, tôi 
không thê đơn giản vẫn là tôi, nhưng tôi luôn phải bỏ mình bằng cách bị gọt dũa, bị thương tích. Và tôi 
nghĩ, chính điều đó cũng là thành phần của tầm lớn và sức mạnh chữa trị của tình yêu, nó chân thương 
tôi, để làm thức dậy những khả thể lớn hơn trong tôi. Vì thế, không được nghĩ rằng tình yêu chỉ có tính 
lãng mạn mà thôi, nghĩa là bầu trời đã ập xuống trên hai người khi họ hợp í nhau, và từ lúc đó trở đi, chỉ 
còn toàn là điều tốt mà thôi. 

Phải coi tình yêu như đam mê. Chỉ khi ta sẵn sàng chịu đựng nó như đam mê, và luôn chấp nhận nhau 
một cách mới mẻ, thì cuộc tình duyên suốt đời mới có thê trưởng thành. Nếu không như thể, "khi gặp 
khủng hoảng, ta sẽ tìm cách tránh né và rã nhau. Và như vậy, ta đánh mắt cơ hội đích thực nằm sẵn trong 
sự kết hợp nam nữ, cũng là cơ hội nằm sẵn trong thực tại tình yêu. 


BÊN KIA ĐỊA ĐÀNG - TỘI TỎ TÔNG 


Chúng ta đã nói tới một chệch hướng nào đó đã xẩy ra trong tạo dựng. Cái nhìn đó là nền tảng cho 
giáo huấn về tội tô tông, do thánh An-tịnh hình thành. Giáo huấn dạy, vì tội Adam ngảnh mặt lại với 
Chúa và Eva bị cám dỗ ăn trái cây hiểu biết, nên sự chết và tội đã đi vào thế gian. Xưa nay, người ta 
vẫn luôn tranh cãi gay gắt về giáo huấn này, kế cả trong Giáo Hội. Sách Khởi-nguyên còn nói, con 
người bỗng dưng sợ Chúa. Phải chăng tội tổ tông quả là nét bản chất nền tảng nhất của con người 
không? 


Không, tội tổ tông không phải là nét bản chất nền tảng nhất, nhưng nó là một thực tại mà ta có thể cảm 
nhận được sự hiện diện của nó — cả cho dù ta chỉ nhận ra nguồn gốc phát sinh của nó qua hình ảnh mà 
thôi. Một người bạn tôi đã khuất, ông ta là tay phê phán rất tay gắt, có lần nói với tôi: Tôi quả gặp khó 
khăn với nhiều tín điều. Nhưng có một tín điều mà tôi chả cần phải tin, là vì tôi cảm nhận nó hàng ngày, 
đó là tội tổ tông. 


Qua những suy tư về con người trên đây, ta luôn nhận ra một nếp gẫy, một giản đoạn nào đó nơi con 
người, khiến nó không trở nên được như nó có thể trở nên. Sách Khởi-nguyên xem nếp gẫy đó như thể 
là một thời điểm khởi đầu lịch sử. Kinh Thánh Cựu Ước chưa coi điều đó là hậu quả của tội nguyên, 
nhưng Cựu Ước càng ngày càng gây nơi ta ý thứcrằng, con người luôn hướng về sự dữ. Và trong Kinh 
Thánh, chính Chúa đã nói trước và sau cơn hồng thuỷ: “Ta thấy chúng chỉ là xác thịt, chúng yếu ớt, 
chúng ngã theo sự dữ”. 


Giáo huấn tội nguyên do An-tịnh đưa ra, đúng, nhưng căn bản nội dung của nó đã nằm sẵn trong thư gởi 
Rô-ma của thánh Phao-lô. Phao-lô một lần nữa đọc câu chuyện trong Khởi-nguyên dưới ánh sáng Đức 
Ki-tô. Và ngài nhận ra toàn bộ lịch sử đã được kể ra qua câu chuyện khởi đầu đó. Ngài bảo, ngay từ đầu, 
con người đã mang nỗi kiêu căng cho rằng mình đã năm được chìa khoá hiểu biết, chăng cần gì Chúa 
nữa, cũng chẳng cân chìa khoá mở ra sự sống, chăng phải chết nữa, và vân vân. Từ việc rút lui khỏi 
Chúa, con người rốt cuộc trỗn mặt Ngài. Lòng tín thác của tình yêu bỗng dưng trở thành nỗi sợ hãi trước 
một Thiên chúa đáng sợ và quá quyền uy. 


Nghĩa là, ngay từ đầu, con người bị khống chế bởi ám ảnh của sự hiểu biết, và đó là tắt cả cái bất 
hạnh của con người? 


33 


Đối với Phao-lô, câu chuyện trong sách Khởi-nguyên rõ ràng minh chứng cho thấy cái gián đoạn nơi 
con người, lạ thay, đã có ngay từ đầu. Nó là kết quả của toàn bộ lịch sử con người, mà ta phải biết tới. 
Tuy nhiên, kết quả đó chỉ có thê được trình bày ra và nghĩ ra một cách rõ ràng đầy đủ, một khi lực đối 
đầu xuất hiện. Nghiã là chỉ sau khi Đức Ki-tô đến và đi ngược lại nó, thì cái gián đoạn kia mới có thể 
gánh chịu được, và có thể nói, mới được công nhận, vấn đề là thế. 


Cũng thuộc thư gởi Rô-ma của Phao-lô còn có thư gởi Phi-líp, chương hai, như một bài thánh ca của Ki- 
tô giáo sơ khai, (thư này) xuất hiện trước Phao-lô. Theo thư này, Adam giờ đây muốn giật lấy chìa khóa 
hiểu biết cho mình, và như vậy là muốn chiếm đoạt những gì dành riêng cho Chúa. Adam muốn cao 
bằng Chúa và chăng cần Ngài nữa. 


Nhưng Thiên Chúa đã tạo ra một lịch sử đối nghịch, khi Ngài xuống trần qua Đức K¿-tô, sống thân phận 
nghèo hèn con người cho tới chết trên thập giá. Qua đó, Ngài lại mở ra cánh cửa giúp ta có thể quay vê 
với Chúa, và giúp ta nhận ra kiêu căng chính là hạt nhân mọi tội lỗi. Ngài đã cùng đau với ta, để kéo ta 
vào lại trong cộng đoàn gia đình Ngài. Vì thé, tôi tin rằng, ta không bao giờ được tách tường thuật Khởi- 
nguyên ra khỏi! lịch sử Đức Kr-tô, khi đọc sách đó. 


Nhưng, sau cái chết của Đức Ki-tô chết trên thập giá, tội tổ tông vẫn không được bứng ra khỏi thế 
gian. 


Không, nó vẫn còn đó, ai cũng thấy. Nhưng trước đây, nó là vật cản bí ân và là nếp gầy mà ta không 
vượt qua được, thì giờ đây đã có câu trả lời qua sức mạnh thứ tha của Chúa. Sức mạnh này làm cho hoạt 
động của ta, cuộc sống ta, việc làm của ta trở nên không phải vô ích. Nhưng nó đưa chúng vào một nội 
dung khác, và như vậy, nó cũng đề ra cho chính chúng ta một mẫu sống đức tin. Nếu ta sống theo nó, 
nghĩa là cùng bước đi với Đức K-tô, ta sẽ vượt qua được mọi vật cản, mọi nếp gẫy. 


Tuy nhiên, Thiên Chúa không những cất đi ơn nên thánh khỏi Adam và Eva, mà còn khỏi cả nhân 
loại. Tại sao? Chứng ta là hậu sinh, đâu có tội tình gì? 


Quan trọng là phải hiểu chữ tô tông hay sự hiện hữu liên tục của nếp gãy nơi con người như thế nảo. 
Chắc chăn các câu trả lời của ta cũng chăng giải toả được hêt mọi điêu. Nhưng ta hãy bắt đầu với từ ơn 
nên thánh. 


Mắt ơn đó, có nghĩa là tương giao bị gián đoạn. Ta mất sự liên lạc đầy tin cậy và sống động với Chúa. 
Liên lạc này là cội nguồn và có lực chữa lành mọi liên lạc giữa người với người. Mật liên lạc, Chúa trở 
thành lu mờ trong ta. Ta trôn Ngài, và vì lô côt của ta xây kĩ quá, nên ta cũng chăng còn thây Ngài nữa. 


Chúng ta sinh ra trong gián đoạn liên lạc đó, trong thế giới đỗ vỡ quan hệ đó. Và ta thấy Kinh Thánh 
diễn tả điều đó một cách tâm lí tuyệt hay, khi kế rằng, sau vụ phạm tội, Adam và Eva lập tức đồ lỗi cho 
nhau trước mặt Chúa. Như thế, gián đoạn tương giao với Chúa tức khắc khiến con người đâm ra chống 
đối nhau. Bởi vì ai chống Chúa, kẻ đó cũng chống lại người khác. 


Như vậy, mắt ơn nên thánh như là hạt nhân của tội nguyên tổ có nghĩa là một gián đoạn tương giao đã 
xây ra, và gián đoạn này đã trở thành một thành phần của cấu trúc lịch sử con người. Dĩ nhiên, môi chúng 
ta chăng có lỗi gì trong chuyện này, nhưng vì chúng ta được sinh ra trong đó, nên ta cần đến người tái 
lập tương giao kia. Và vì Chúa chăng muốn hành hạ hay tra tấn hoặc phạt con người, nên Ngài đã tự 
mình nôi lại tương giao, và qua đó, sửa lại cái đã đồ vỡ. Khi ta nói về tội nguyên tổ, nghĩa là nói về cái 
tương giao đồ vỡ mà ta bị thấy vào trong đó, ta phải luôn nói thêm, là Chúa cũng đã khởi sự lập tức nối 
lại và chữa lành lại tương giao đó. Nếu nói tới tội nguyên, mà không đề cập gì tới câu trả lời của Chúa, 
thì quả ta rơi vào vòng phi lí. 


34 


Kinh Thánh viết tiếp, cả hai liền mở mắt ra “và nhận thấy mình trần truông. Họ kết lá cây vải làm 
khô che thân”. Tôi nghĩ, quả là chuyện khó chấp nhận, một huyền thoại thật cỗ xưa và cơ bản như 
thế mà lại dính tới chuyện đạo đức thái quá như thế? 


Không, chắc chắn không. Bức tranh đó nói lên rằng, con người không còn ở trong hào quang của Chúa 
nữa, họ cũng không còn nhìn nhau dưới hào quang đó nữa, họ thấy nhau như trần truồng và chăng còn 
có thể chấp nhận nhau dễ dàng nữa. Tình trạng bình thường của tương giao, cả ở đây nữa, cũng bị chấn 
thương. Chúng ta dấu mặt nhau qua tắm áo, hay nói khác đi, phải chứng minh cho nhau qua những yếu 
tố xã hội bên ngoài. Như vậy, tắm áo trở nên biều trưng cho chính con người đó, ta muốn dùng nó để tạo 
lại một cách bề ngoài phẩm giá bên trong đã bị thương tích của ta.Bức tranh hàm chứa một khoa thần 
học hay. triết học về quần áo. Bức tranh đó hắn cũng nói lên một cái nhìn thâm sâu về nhân chủng, mà 
tôi tin răng, ta còn phải suy nghĩ lại trong từng điểm một. Nhưng, bảo rằng tội nguyên tổ đã tạo ra cái 
đạo đức quá đáng kia, thì chắc chắn không đúng. 


LINH HÒN 


Ta từ đâu tới, ta nhự thế nào, đó là những câu hỏi nền tảng của con người. Thánh An-tịnh đã nói 
lên thao thức đó. Rất lâu trước Sigmund Freud”, An-tịnh đã thích thú tìm hiểu “. điều, như chính 
ngài nói: “Tôi chỉ muốn biết Chúa và linh hồn mà thôi, ngoài ra chẳng có gì nữa” 


Câu chuyện tạo dựng phân biệt ra hai thể giới lớn. Thế giới của những gì thuộc thân xác, và thế giới 
những gì thuộc thân linh. Con người ở giữa, dự phân cả hai thể giới. Nó được tạo thành bởi xác và 
hồn. Và hồn này mang tính thiêng liêng. Tắt lại, có thể nói được đó là hai thành tô chính của con 
người không? 

Đúng. Con người là cây cầu nói liền hai thế giới. Nó là nơi hội tụ của hai thế giới vật chất và tinh thần, 
và nhờ vậy, nó có một vị trí đặc biệt trong toàn bộ cấu trúc của tạo dựng. 

Qua con người, vật chất tự nâng mình lên nhập vào lãnh vực tinh thần, và qua sự nối kết đó, cả hai cho 
thấy cũng phù hợp với nhau. Vật chất không còn được xem là cái gì biệt lập và không thể nối kết được 
với tinh thân. Qua nối kết này, Sự nhất thống của tạo dựng đã tỏ hiện ra nơi con người. Con người, nhờ 
vậy, đã nhận được một nhiệm vụ rất đặc biệt: Là kẻ đồng mang sự nhất thống của tạo dựng, nó nhập thê 
tinh thần vào mình, và ngược lại, nâng vật chất lên tới Chúa. Và như vậy, tất cả trong mọi sự, con người 
góp phần vào bản đại hoà tấu của tạo dựng. 


Người ta gần như đã giải mã được hết hệ thống di tử của con người. Nhưng có một câu hỏi có lẽ các 
nhà khoa học luôn vẫn còn đặt ra: Linh hôn con người năm ở đâu? Đức tin có trả lời được câu hỏi 
này không? 


Chăng ai xác định được Thiên Chúa ở đâu, chẳng hạn trên hành tinh nào. Linh hồn cũng thế, chẳng Ở 
trong tim, mà cũng chăng ở trong đầu, đó là hai nơi mà người xưa vẫn quan niệm. Linh hồn không thể 
xác định được vị trí, nhưng nó xuyên thắm toàn bộ con người. Kinh Thánh Cựu Ước đưa ra nhiều biểu 
tượng về linh hồn: gan, thận, lòng mẹ, tim, nghĩa là nó khoác áo nhiều thứ cơ phận khác nhau. Toàn bộ 
thân xác mang nhiệm vụ của linh hồn. Mỗi cơ phận biểu trưng cho một khía cạnh hiện hữu con người 
và biểu trưng cho hồn người. Điều đó nói lên rằng, toàn thân con người đều đượm hồn, và hồn, nói 
chung, tự thê hiện ra theo những cách thế khác nhau. Như vậy, có thể nói: Hồn có những tụ điểm, nhưng 
nó không có vị trí địa dư. 


Có phải lương tâm - thứ thỉnh thoảng vẫn gây phiền toái kinh khủng cho con người - là một thành 
phán của hôn? Hay lương tâm chỉ là cái gì được tạo thành theo thời gian, như một sô người ván tín? 


35 


Lương tâm, dĩ nhiên, là một cái gì sống động. Vì thế, nó có thê trở nên chín chắn hay bị méo mó trong 
một người. Không thể chối cãi, là lương tâm cũng bị các thực tế xã hội quanh tôi ảnh hưởng lên cách 
hoạt động cụ thê của nó. Môi trường xã hội vừa có những hỗ trợ giúp nó hình thành và triển nở, mà cũng 
có những nguy cơ bào mòn hay khiến nó chệch đường, những nguy cơ có thê tạo nên thứ lương tâm sai 
trái, dửng dưng hay bất nhẫn. 

Có những người không có lương tâm 2 

Tôi dám nói rằng, không thể có ai tự í giết người, mà không biết rằng đó là điều xấu cả. Thế nào người 
đó cũng biết, đó là việc không nên. Thấy một người trong cơn vô cùng quân bách, tôi không thê không 
cảm thây phải làm một cái gì cho họ. Có thê nói, có một tiếng gọi uyên nguyên nằm sẵn trong con người, 

có một cảm thức nguồn cội về điều tốt, điều xấu. Ngay dù người ta huấn luyện mật vụ quốc-xã giết người 
để phục vụ chủng tộc Đức, và bảo đó là tốt, và dù Göring” bảo, lương tâm của chúng ta mang tên Adolf 
Hitler, và chỉ có Hitler là chuẩn mực, thì những tay quôc-xã đó cũng hiểu, đó không phải là cái gì tốt. 

Và vì thế, ngay trong những hoàn cảnh xâm phạm sự sông nghiệt ngã như thế, ta vẫn thấy con người thật 
sự mang sẵn một hiểu biết nền tảng nội tâm sâu xa. - Như vậy, đạo đức không chỉ là cái gì bên ngoài được 


tạo thành do giáo dục, nhưng khả năng phân biệt nền tảng giữa tốt và xấu là một thành phần của cấu trúc 
tinh thân con người. 


Trong thánh lễ, có câu thưa: “Xin Chúa phán một lời, thì linh hôn con sẽ lành”. Phải chăng chỉ có 
Chúa mới cứu độ được hôn ta? 


Vâng, chỉ có Ngài mà thôi. Nhưng để cứu độ hồn, Ngài cũng dựng lên quanh ta những lực chữa trị. Và 
ở đây, ta lại thấy quan hệ giữa ta với Chúa được phát triển thông qua con người. Chúa muốn vậy, Ngài 
muốn tới với ta qua con người. Và rồi, qua con người, Ngài cũng nói lên lời tha thứ trong bí tích hoà 
giải, sự tha thứ thật ra chỉ có Ngài mới có quyền mà thôi. Chỉ có Chúa mới có thê nói lên lời tha tội, vì 
tội rốt cuộc là cái gì chống lại chính Ngài. 


Việc cứu độ luôn cần sự đồng gánh vác của kẻ khác, cần sự thứ tha, chấp nhận, lòng tốt của họ. Chỉ 
trong tiến trình đồng hành với nhau, được soi sáng bởi niềm tin vào Chúa, ta mới có được những cứu độ 
cần thiết. 


Các nhà phê bình đức tin, sau khi trình bày về một tổng kết khủng khiếp của Ki-tô giáo đối với văn 
mình nhân loại, cho rằng, những khái niệm như tội tổ tông là một trong những “tật bẩm sinh” của 
một “tôn giáo thế giới đã trở nên cần cỗi”. Họ cho rằng, các ý trỏng đó chỉ là bịa đặt và chúng khinh 
miệt con người, vì chúng tạo cho con người định kiến là mình đã bị “hư mắt”. 


Và một triết lí sống tân thời ngày nay nói: Mày làm được mọi chuyện, nếu mày muốn; hãy quẳng 
gánh lo đi và vui sống. Giáo huấn nên tảng Ki-tô giáo vỀ nguyên tội và về sự ăn năn xem ra khá yếu 
trước những lập luận đó. Chẳng mấy ai màng tới nó nữa. 

Nietzsche” cũng đã đặc biệt nói tới điều đó. Ông bảo rằng, Ki-tô giáo là một tôn giáo tình cảm, nó bị 
thiệt thòi nên giờ đây muốn rửa hận, bằng cách đề cao sự lớn lao của cái bé nhỏ và làm chuyện ngược 
đời, là thay vì tôn vinh kẻ mạnh, thì lại xiến dương người đau khổ. Như vậy, nó là triết lí của bọn nô lệ, 
chúng muốn trả thù bằng cách đồ tội lỗi trên đầu con người. 


Ý nghĩcho rằng Ki-tô giáo nô lệ hoá con người và Giáo Hội tìm cách trấn át tín hữu, bằng cách luôn nói 
tới tội và rôi lại tự cho mình có quyền tha tội, quả rất phô biến. Đúng, nơi đâu con người không còn nhìn 
ra Chúa, nơi đó đương nhiên tội lỗi mất hết ý nghĩa. Bởi vì, khi Chúa chăng đụng gì tôi cả, khi Ngài 
chăng quan tâm gì tới tôi, thì cũng chăng có quan hệ đồ vỡ nào giữa Ngài với tôi — bởi thật ra hai bên 
chăng có quan hệ nào nữa cả. Như vậy, xem ra tội đã được đây qua một bên. Và thoạt nhìn, người ta có 
thê nói, giờ đây cuộc sống quả thật vui, thật nhẹ nhàng, đời ta lên hương. 


36 


Nhưng người ta sẽ sớm thấy ngay, cuộc lên hương chỉ là thoáng chốc. Ngay cả khi người ta chăng còn 
muốn biết gì về tội, và đầu óc của họ xem ra chăng còn phải nhọc mệt nghĩ ngợi gì nữa, thì họ vần nhận 
ra có sự hiện diện của tội. Cuối cùng rồi họ cũng phải nhận ra rằng, giữa tôi và anh còn có những hoá 
đơn chưa thanh toán, và còn có những nợ nần phải trả. Từ đó, những tội tập thể cũng lần hiện ra. 


Ta hãy nhìn vào cảnh quan hiện tại. Con người thời nay gần như không còn ý thứcgì về tội chống lại 
Chúa nữa. Nhưng đồng thời họ lại nhất quyết vạch ra tội lịch sử. Dân tộc Đức, có thể nói, cứ gặm nhắm 
tội lỗi mình và đau khổ vì chúng. Ta thấy, như thế, vấn đề không dễ gì giải quyết được. Khi người ta 
chối Chúa và từ chối một í muôn của Ngài, người ta có thể gạt bỏ được ý niệmtội qua một bên, nhưng 
không thê gạt bỏ được vẫn nạn của nhân sinh thê hiện trong đó. 


TỰ DO 


Theo giáo huấn Ki-tô giáo, năng khiếu là những món quà Chúa tặng cho cuộc sống. Để làm hoa trái 
cho cuộc sông con người. Vậy tự do cũng là quà tặng, hay nó đúng hơn là một hông ân của Chúa? 


Ta hiểu hồng ân là sự thân thiện của Chúa đối với con người. Trong hồng ân, sự ân cần của Chúa tỏ ra 
một cách mới và đặc biệt đối với con người, và Ngài ban tặng cho họ một cái gì, có thể nói, chưa có 
trong tạo dựng. Tự do, trái lại, là cái đã có trong câu trúc tạo dựng, là một thực thê của tinh thần con 
người. Chúng ta đã không được tiền định, và đã không được tạo thành theo một khuôn mẫu nhất định 
nào đó. Tự do có mặt, là để giúp mỗi người có thê tự hoạch định cuộc đời mình, và, cùng với tiếng Vâng 
nội tâm, nó giúp ta có thê bước theo con đường phù hợp với chủng loại mình. Với ý nghĩa đó, tôi cho 
rằng, tự do không phải là một hồng ân, nhưng đúng hơn là một quả tặng tạo dựng. 


Nhưng câu hỏi đặt ra, dâu là giá trị thật sự của tự do đó? Phải chăng khi người ta cô tình dùng tự 
do đó làm chuyện không hợp í Chúa, người ta sẽ bị phạt muôn đời muôn kiêp? 


Phạt có nghĩa là gì trong ngôn ngữ của Chúa? Có phải Ngài phạt những ai cố tình làm theo í riêng mình 
không? Không. Phạt là tình trạng xây ra khi một người nào đó không hành động hay sống xứng hợp với 
bản chất con người. Chẳng hạn như khi người đó giết người. Hay khi anh ta miệt thị phẩm giá kẻ khác, 
khi anh ta sống trái với chân lí v.v. Khi đó, đúng là đương sự đang sử dụng tự do của mình đấy, nhưng 
anh ta đồng thời lạm dụng tự do đó. Anh ta phá vỡ và dày đạp lên kế hoạch sống đã được dự thảo cho 
anh. Và như vậy, anh ta cũng làm hại chính anh. Tự do có nghĩa là tôi tự nguyện chấp nhận những gì 
con người tôi có thể làm. Và những gì có thê làm ở đây không chỉ hạn chế vào trong một chọn lựa giữa 
cái có và cái không mà thôi. Bởi vì, bên trên cái không, còn mở ra muôn vàn khả thể mang tính sáng tạo 
của sự thiện, mà ta có thể chọn lựa. Như vậy, trên căn bản, khi tôi từ chối nói không với sự dữ, lúc đó 
tôi mắt tự do, tự do trở thành sa đoạ. Tự do chỉ tìm được không gian sáng tạo lớn trong lãnh vực sự thiện 
mà thôi. Tình yêu mang tính sáng tạo, chân lí mang tính sáng tạo - chỉ trong lãnh vực đó mắt tôi mới mở 
ra, nơi đó tôi mới nhận ra được rất nhiều thứ. 


Khi ta nhìn vào gương sống của những mẫu người lớn, của các thánh, ta sẽ thấy, suốt dọc đài lịch sử, họ 
đã mở ra cho ta một cách sáng tạo những khả năng hoàn toàn mới của con người, khả năng mà những 
kẻ có tâm đui mù hay căn cỗi không thể nhận ra được. Nói cách khác: Tự do đạt tới tác động đích thực, 
khi nó mở ra cái chưa được khám phá hay cái có thê khám phá trong vùng trời rộng lớn của sự thiện, và 
qua đó, nó mở rộng thêm những khả thể của các tạo vật. Tự do tự đánh mất mình, khi nó chỉ biết nói 
không mà thôi, mà cứ tưởng rằng í mình là đúng. Bởi vì lúc đó, quả thật tôi sử dụng tự do, nhưng cũng 
là lúc tôi bóp méo tự do. 


37 


2. THIÊN CHÚA 


Ta hãy bàn tới chuyện cốt yếu đích thực, như ngài vẫn nói, đó là Thiên Chúa, nguôn gốc và mục tiêu 
của sự sông. Kinh tín kính của Ki-tô giáo băt đâu băng câu “Tôi tin”. Nhưng ki-tô hữu đâu có tín 
một cách chung chung vào một quyên lực cao hơn, vào một bản thê cao hơn. 


Câu “Tôi tin” này là một hành vi ý thứccủa tôi. Một hành vị trong đó quyện lẫn cả ý chí, trí hiểu, sự soi 
sáng và dẫn dắt, đó là những thứ đã được ban tặng cho tôi. Câu đó cho thấy niềm tín thác hay cả việc tôi 
bước ra khỏi chính mình đề hướng tới Chúa. Và ở đây, không phải là tôi hướng tới một quyền lực nào 
đó cao hơn, nhưng là hướng tới Chúa, đắng biết tôi và chuyện trò với tôi. Ngài thật sự là một Tôi, dù cái 
Tôi đó mang bản chất cao hơn bình thường nhiều, tôi có thê vươn tới cái Tôi đó và cái Tôi đó cũng đi 
đến với tôi. 

Ngài muốn nói Øì khi bảo Chúa cũng là một “Tôi”? 

Tôi muốn nói rằng Ngài là một con người. Chúa không phải một phép tính đại cương của vũ trụ. Ngài 
không hiện diện trong trần gian như một tinh thần nào đó. Ngài không phải là một hoà hợp vô định của 
thiên nhiên, hay một “vô cùng” không thể gọi tên, nhưng Ngài là đắng tạo dựng thiên nhiên, là nguồn 
cội của hoà hợp, là đắng hằng sống, là chúa tế. 


Khoan, ngài tin Chúa là một con người? Chúa biết nghe, thấy, cảm...? 

.. Đúng. Chúa có tất cả những gì cơ bản mà con người có, như í thức, nhận biết và tình yêu. Như vậy, 
Ngài là người có thê biết nói biệt nghe. Tôi tin đó là cái cơ bản nơi Chúa. 
Thiên nhiên có thê tuyệt diệu. Bầu trời tinh tú có thể lạ lùng. Nhưng đó cũng chỉ là một lạ lùng tuyệt 
diệu thiêu chât người, bởi vì rôt cuộc chúng cũng làm tôi thành một cơ phận nhỏ trong một bộ máy vĩ 
đại. 


Nhưng Chúa còn hơn nhiều. Ngài không đơn giản là thiên nhiên, nhưng là đẳng đi trước và cưu mang 
thiên nhiên. Ngài là đắng có thê biết nói, biết nghe, biết yêu, biết nghĩ. Và đức tin cho ta hay, bản chất 
của Chúa là quan hệ. Đó là điểm mà chúng ta muốn nói tới khi gọi Ngài là ba ngôi. Vì chính Ngài là 
quan hệ, nên Ngài cũng có thể tạo ra vật mang quan hệ, và tạo vật này được quan hệ với Ngài, vì Ngài 
đã quan hệ với nó trước. 


Ngài có lần nói: “Ai bước vào kinh tin kính này, thì thoát ra khỏi những quy luật của thế giới hiện 
tại”. 


Í tôi muốn nói rằng, huyền nhiệm phục sinh của Đức Ki-tô nâng ta lên trên sự chết. Dĩ nhiên, là người, 
chúng ta vẫn luôn sống theo quy luật tự nhiên của thế giới này. Thiên nhiên vận hành theo quy luật chết 
và sinh trưởng. Nhưng nơi Đức Ki-tô, ta thấy con người là cái gì viên mãn. Con người không chỉ là một 
thành tô của quá trình chết và sinh trưởng lớn lao đó, nhưng nó là và vẫn là một đích điểm riêng của tạo 
dựng. Vì thế, nó được bốc ra khỏi cơn lốc sinh tử muôn đời và được nhận vảo trong sự bền vững của 
tình yêu sáng tạo của Chúa. 


Tại sao lại dùng hình tam giác và một con mắt ở giữa chòng chòng nhìn ta để làm biểu tượng cho 
Chúa? 


Hình tam giác là một có gắng diễn tả sự hợp nhất trong bí ân ba ngôi. Người ta dùng hình đó để nói lên 
một thực thê duy nhất trong ba ngôi, và đề diễn tả sự hoà tan của quan hệ tình yêu tay ba này vào trong 
một hợp nhất tôi cao. Biểu tượng con mắt đã có từ rất xa xưa, và trong suốt lịch sử tôn giáo, nó được 
dùng để nói lên sự nhận thức. Con mắt cho ta biết, Chúa là đẳng nhìn thây, và con người là kẻ được nhìn 
thấy, và nhờ Chúa, chính con người cũng có thể trở nên nhìn thấy. Biểu tượng trên, dĩ nhiên, cũng có 
mặt nguy hiểm. 


38 


Thời Khai sáng, người ta bỏ Chúa một phần lớn cũng vì nó. Bởi vì người ta không chấp nhận một Chúa 
luôn chằm chằm nhìn tôi mọi nơi mọi lúc, đỗi mắt luôn cả vào chỗ riêng tư của tôi. Vì thế, nếu ta xem 
cái nhìn đó là sự đe doạ, là một cái nhìn nguy hiểm, nó lấy mắt tự do của tôi, thì đó là một quan niệm sai 
và đi ngược lại với hình ảnh Chúa. Phải hiểu con mắt đó là hiện thân của sự quan tâm đời đời của Chúa 
đối với ta, nó cho ta hay: Tôi không bao giờ bị bỏ rơi, có ai đó luôn luôn mến tôi, đón lấy tôi và đỡ nâng 
tôI. 

T [ruyễn thống do-thái bảo rằng, trước khi Thiên Chúa tạo dựng: thế giới, Ngài chỉ hiện diện một cách 
ấn kín. Hình tượng của Ngài không hiện thực. Vì thế, Ngài cần thế giới để thể hiện ra bộ mặt của 
Ngài. Cũng như một vị vua mà không có dân thì làm sao gọi là vua? Làm sao Chúa có thể yêu, nễu 
không có ai để yêu? Câu hỏi: Tình trạng trước khi Chúa tạo dựng vũ trụ như thế nào? Ai đã dựng 
nên Chúa? 


Quan điểm trên xuất phát từ một trong nhiều truyền thông của Do-thái. Sau này, những í 


nghĩ tương tự cũng xuất hiện nơi thần bí Ki-tô giáo, chăng hạn nơi sư phụ Eckart”. Tuy nhiên, những 
quan điểm coi Chúa chỉ trở nên Chúa sau khi Ngài đã tạo dựng một cái gì, không phù hợp với hình ảnh 
nguyên mẫu của Kinh Thánh. Không, Thiên Chúa của Ki-tô giáo, đấng đã tỏ ra cho chúng ta thấy, là 
Thiên Chúa. Ngài nói : “Ta là Ta”. Vì thế, chẳng cần phải thắc mắc với câu hỏi luôn được đặt ra : Ai đã 
tạo nên Chúa, ai đã tạo nên kẻ tạo nên Chúa và vân vân. Hay cả câu hỏi : Có thật Tình Thần Tạo Dựng 
đã tự mình hiện hữu trọn vẹn rồi không, một sự trọn vẹn vượt trên cái chết và sự sinh trưởng ? 


Tôi nghĩ, ta có thê nói như vây : Chính trong thực tại đã mang tính sáng tạo. Chúa không cần trần gian. 
Đó là điểm đức tin Ki-tô giáo và cả đức tin trong Kinh Thánh Cựu Ước luôn nhắn mạnh. Các thần linh 
cần con người, đề được trò chuyện và được nuôi ăn. Trái lại, tự thân Chúa chăng cần gÌ tới con người. 
Ngài là đẳng duy nhất, đời đời, là toàn bộ hiện hữu. Đức tin Thiên Chúa ba ngôi cho ta hay, chính Ngài 
là đắng yêu thương, yêu thương qua lại và bên nhau giữa ba ngôi, nhưng đồng thời Ngài cũng là một 
hợp nhất tối cao. 


Mặt khác, câu nói « Chúa là tình yêu » cũng hàm chứa một câu hỏi khác: ai được yêu 2 Và câu hỏi này 
đã tự biến tan đi trong ba ngôi Thiên Chúa, đắng đã tự trao tặng mình và trở thành người Con, và rôi 
Ngài rút lui và trở nên một Thánh Thần. Xem như thế, thì tạo dựng là một hành vi tự do, và truyền thống 
Ki-tô giáo cũng luôn nhân mạnh điều này: Việc tạo dựng, đối với Chúa, không phải là điều bó buộc, 
nhưng là một hành vi tự do. 


Thế thì tại sao Chúa lại phải phiêu lưu tạo dựng thế giới và con người? 


Rô-mano Guardimi, người đã nhìn ra tất cả nội đau trong cuộc tạo dựng, đã phải dằn vặt ghê gớm với 
thắc mắc này: Tại sao Chúa lại làm điều, mà nếu không có nó, thì cũng chăng sao ? Chúng ta không thể 
trả lời được câu hỏi đó. Ta chỉ biết chấp nhận, là Ngài hắn muốn điều đó, Ngài muốn có tạo vật đối diện 
với Ngài, có thể nhận ra Ngài, và như thế vòng đai yêu thương của Ngài được nới rộng. 


Người xưa đã có diễn tả điều đó bằng một tư tưởng triết học : Tự thân cái Thiện có nhu cầu thông tin. 
Và vì Chúa là đắng tuyệt đối thiện hảo, nên đã có sự tuôn trào ra từ Ngài. Tư tưởng này cũng không giúp 
ta câu trả lời rốt ráo. Nhưng quan trọng ở đây : Tạo dựng là một hành vi tự hiến nhưng không, chứ không 
phải là một thứ nhu cầu của Chúa, vì nếu không, thì chính Chúa sẽ chỉ là Chúa nửa vời và, như thế, hi 
vọng của ta cũng có thê chỉ là hi vọng nửa vời. 


39 


THIÊN CHÚA ĐÀN ÔNG HAY ĐÀN BÀ? 
Thiên Chúa là nam hay nữ ? 


Thiên Chúa là Thiên Chúa. Ngài chẳng phải nam mà cũng chẳng phải nữ, mà là Chúa trên đàn ông và 
đàn bà. Ngài hoàn toàn khác. Đức tin Kinh Thánh luôn nói rõ : Thiên Chúa chắng phải nam mà cũng 
chẳng phải nữ, nhưng Ngài là Chúa, và cả nam lẫn nữ đều được tạo nên theo hình ảnh Ngài. Cả hai xuất 
thân từ Ngài, và mọi khả năng phát triển của họ đều múc từ nơi Ngài. Tôi tin, đấy là điều quan trọng, 
cần phải năm vững. 


Nhưng Kinh Thánh gọi Chúa là Cha, và như thế đã khoác vào Ngài tấm áo đàn ông. 


Trước hết phải nói rằng, quả thật Kinh Thánh đã dùng hình ảnh người cha, chứ không phải người mẹ, 
trong ngôn ngữ cầu nguyện, nhưng đồng thời Kinh Thánh cũng dùng nhiều thuộc tính nữ giới khi nói về 
Chúa. Chăng hạn, khi nói về sự thương cảm hay cùng đau khổ của Chúa đối với con người, Cựu Ước 
không dùng từ «thương cảm» hay «đồng khổ» trừu tượng, nhưng dùng một từ có liên quan tới cơ thể 
con người, « Rachamin », có nghĩa là « lòng mẹ / bụng mẹ » của Chúa. Như vậy, trong ý nghĩa tỉnh thân, 
từ đó cũng nói lên mẫu tính của Chúa. Mọi hình ảnh nói về Chúa được dùng trong Kinh Thánh, nói 
chung, đều cho ta thấy con người cả nam lẫn nữ đều là hình ảnh của Ngài. Chúa dựng nên cả hai giới. 
Như vậy, cả hai ở trong Ngài — nhưng đồng thời Ngài vượt lên trên họ. 


Thể thì tại sao điều đó không được diễn tả ra trong các lời nguyện ? 


Vâng, tại sao người ta vẫn hạn chế cứng nhắc vào từ Cha ? Và câu hỏi tiếp nhức nhối hơn : Tại sao Thiên 
Chúa xuống trần như một «nam nhỉ » ? Tại sao Thiên Chúa làm người như một người nam ? Và tại sao 
người Con Chúa đó lại dạy ta, cùng với Ngài gọi Thiên Chúa là Cha, để cho từ đó chữ « Cha » trong 
suốt dòng lịch sử đức tin không còn chỉ là một hình ảnh nữa, mà mãi mãi ở lại như một lời dạy của Chúa 
Con ? 


Ngài có thể trả lời được chứ ? 


Trước hết, tôi muốn xác định từ « Cha » đĩ nhiên vẫn là một hình ảnh. Đúng là Chúa chẳng phải nam 
mà cũng chăng phải nữ, Ngài là Chúa. Đó cũng chỉ là một hình ảnh, mà Đức Ki-tô đã dùng trong lời 
nguyện, để giúp ta hiểu đôi chút về khuôn mặt Thiên Chúa. 


Nhưng tại sao ? Câu hỏi này hiện nay đang dẫn chúng ta bước vào một giai đoạn suy tư mới, nhưng tôi 
tin, rốt cuộc thì ta cũng không thê trả lời được nó. Có lẽ ta có thể nói được hai điều. Thứ nhất : Các tôn 
giáo trong vùng quanh Is-ra-en xưa tin Thiên Chúa có đôi, Chúa nam và Chúa nữ. Trái lại, tôn giáo độc 
thần không châp nhận hình ảnh cặp đôi đó, và thay vào đó, tôn giáo này coI nhân loại được chọn, cũng 
như dân Do-thái được chọn, là hiền thê của Chúa. Lịch sử tuyển chọn này cho thấy Chúa yêu dân Ngài 
như yêu một người vợ. Như vậy, hình ảnh người nữ được khoác cho Is-ra-en và Giáo Hội, và cuối cùng, 
hình ảnh đó một lần nữa lại được hiện thân một cách đặc biệt nơi mẹ Maria. 

Thứ hai : Nơi đâu các hình ảnh Thần Mẹ được dùng, nơi đó người ta buộc phải tạo nên những mô hình 
phiếm thần. Là vì các hình ảnh này làm cho tư tưởng tạo dựng biến đổi, thay vì tạo dựng, người ta giờ 
đây chỉ nghĩ tới sự phát sinh, việc sinh đẻ. Thiên Chúa, trái lại, dưới hình ảnh người cha, được tạo ra do 
Lời — và chính vì vậy nôi bật lên sự khác biệt giữa tạo dựng và tạo vật. 


40 


THIÊN CHÚA NHƯ THẺ NÀO? 


Dù Chúa không là nam hay nữ, ta vẫn có thể hỏi, Ngài như thế nào 2 Cựu Uớc kế chuyện bụi gai 
cháy và tiếp đó là những bản án. Ngài nói : « Bởi vì Ta là chúa tế, là Chúa ngươi, là Thiên Chúa 
ganh tị : Ai thù địch Ta, Ta sẽ truy tội đời cha, đời con đến đời thứ ba, thứ bốn của chúng ». Thiên 
Chúa ngày nay còn thịnh nộ như xưa, hay Ngài đã đổi khác ? 


Trước hết, tôi muốn hoàn chỉnh câu trích dẫn. Câu đó như sau : « Ta sẽ phạt tới đời thứ ba, thứ tư, Ta sẽ 
đồ thứ tha xuống trên ngàn đời ». Ta thấy, qua câu tiên tri này, đã có sự bất cân xứng giữa thịnh nộ và 
thứ tha. Thứ tha nhiều gấp ngàn lần thịnh nộ, và nếu đọc đầy đủ, thì đây là một câu đong đầy hi vọng. 
Dù tôi có đáng phạt, dù tôi vấp ngã rơi khỏi tình yêu, tôi vẫn biết rằng, lòng nhân Chúa lớn gấp ngàn lần 
cơn bực bội của Ngài. 


Nhưng quả Thiên Chúa của Do-thải giáo và Ki-tô giáo đó cũng tỏ ra thịnh nộ. 


Cơn giận của Chúa là dấu chỉ cuộc sống sai trái của ta, ta chống lại tình yêu, nghĩa là chống lại Ngài. Ai 
sống xa Chúa, sống xa sự thiện, kẻ đó đang bước vào thịnh nộ. Ai rời khỏi tình yêu, kẻ đó đang bước 
vào vùng phủ định. Vì thế, đây không phải cái gì như hành vi của một tay độc tài hám quyền đánh vào 
người nào đó, nhưng chỉ nói lên cái lô-gích nội tại của hành động. Khi tôi hành động ngược lại ý nghĩcủa 
tạo dựng, khi tôi tách khỏi tình yêu là nền tảng đỡ nâng tôi, lúc đó tôi rơi vào khoảng không, vào vực 
tối. Và lúc đó, có thể nói, tôi không còn ở trong không gian tình yêu, nhưng ở trong một không gian mà 
ta có thể gọi là không gian thịnh nộ. 


Hình phạt của Chúa không giống như việc mấy ông bà cảnh sát bắt nộp tiền phạt hoặc thích dí người 
khác. «Chúa phạt» thật ra là một lôi nói nhắc nhở vê việc lệch hướng sông của ta, và qua đó, ta sẽ nhận 
thây hậu quả sai trái của hành động mình. 


Nhưng làm sao không tránh khỏi cảm giác bị lệ thuộc, hay cả cảm giác bị xó mũi, khi đọc câu : « 
Chúa là đắng tác động í muốn và hành động trong các ngươi ». Đây là Thiên Chúa nào đây, khi Ngài 
lúc nào cũng bảo, nêu không có Ta thì ngươi không làm được gì hết ? Tại sao Ngài lại không mang 
lấy trách nhiệm cho ta ? Bởi có ai trong ta ảnh hưởng được gì trên việc có mặt của mình trên mặt đất 
này đâu. 

Quan trọng là Giáo Hội trình bày hình ảnh Chúa đủ lớn, và Giáo Hội không gán Ngài với những đe doạ 
sai trái. Trước đây giáo lýcó đôi chỗ như vậy thật, và ngày nay có lẽ cũng còn sót lại đây đó đôi chỗ. 
Trái lại, ta phải luôn nhìn Ngài qua Đức Ki-tô và trình bày Ngài như một đắng luôn dẫn ta đi với một 
sợi dây thật dài. Đôi lúc có người lại bảo, lẽ ra Ngài phải nói rõ hơn cho tôi hay. Có người lại tự hỏi : 
Tại sao Ngài để tôi quá tự do như thế này ? Tại sao Ngài để cho sự đữ lộng hành và quyền năng như thế 
? Tại sao Ngài không ra tay nhiều hơn, sớm hơn ? 


THIÊN CHÚA Ở ĐẦU? 


Làm sao gặp Chúa, và tìm Ngài ở đâu? Có một câu chuyện ngắn: Ngày nọ bà mẹ dẫn đứa con trai 
tới gặp giáo trưởng (do-thái). Tì hãy hỏi cậu bé : « Nếu cháu trả lời được Chúa ở đâu thì thây cho 
cháu một đồng tiền ». Cậu chẳng phải suy nghĩ lâu, nói ngay: « Và con sẽ cho thây hai đồng, nếu 
thây trả lời được Ngài không ở những nơi nào ». Sách Khôn ngoan viết, Thiên Chúa «để cho những 
người không thứ thách Ngài gặp Ngài và Ngài tỏ mình ra cho những ai không ngờ vực Ngài ». 
Nhưng Chúa thật sự ở đâu ? 


Ta bắt đầu với sách Khôn ngoan. Tôi nghĩ, lời « Chúa không để cho những ai thử thách Ngài có thể gặp 
Ngài » mang nghĩa rât thời sự. Lời đó có nghĩa, là những ai muôn đem Ngài lên bàn thí nghiệm thì sẽ 
không gặp được Ngài. Trong thê giới do-thái xưa và cả mãi đên ngày nay, người ta đã biệt rât rõ chân lí 


4 


đó rồi. Nếu ta muốn thử thách Ngài, bằng cách hỏi Ngài có ở đó hay ở kia không, và muốn làm những 
điều mà ta nghĩ là Ngài sẽ phản ứng, nêu ta muốn đưa Ngài lên bàn thí nghiệm, thì đó là lúc ta bước vào 
một hướng chắc chắn sẽ không gặp được Ngài. Chúa không thê thử nghiệm. Ngài không phải là vật ta 
có thể cầm trong tay. 


Một người bạn của tôi nói: Chính tôi đã chẳng thấy gì trong một lầm bước vào nhà thờ ngày chủ 
nhật. Tôi chỉ thay hoàn toàn không có gì cả. 

Chúa không phải là cái gì có thể áp đặt, Ngài chăng phải là kẻ một lúc nào đó sẽ la lên: « Này, Ta đây 
này ». Sẽ gặp được Ngài, khi ta xem Ngài là Chúa, chứ không phải khi ta biến Ngài thành tiêu chuẩn 


đúng sai của lối thí nghiệm tân tiến và tiêu chuẩn đề bám giữ sự sống. Và, xem Ngài như là Chúa, có 
nghĩa là ta có một thái độ hoàn toàn khác đối với Ngài. 


Với vật chất, ta có thể khảo nghiệm và áp đặt chúng, vì chúng là những gì thấp hơn ta. Nhưng ta không 
thê hiêu một con người, nêu ta cũng dùng lôi đó đê đôi xử với họ. Trái lại, ta chỉ có thê hiêu họ được đôi 
chút, khi ta băt đâu đi vào tâm họ với một thứ thiện cảm nào đó. 


Với Chúa, cũng thế. Ta có thể tìm Ngài, khi ta gạt bỏ thói ngự trị ra khỏi đầu óc ta. Thay vào đó, khoác 
vào mình tinh thần sẵn sàng mở lòng mình ra, săn sàng tìm kiếm. Tôi phải. sẵn sàng chờ đợi trong khiêm 
tốn đề đón nhận điều Ngài muốn, chứ không phải để có được điều tôi muốn. 


Nhưng Chúa thật sự ở đâu ? 


Ngài chẳng ở chỗ nào xác định cả, như đã hàm ý trong câu chuyện trên rất hay của anh. Nói một cách 
tích cực : Không có chỗ nào cho Ngài cả, vì Ngài ở trong mọi sự. Tiêu cực mà nói thì : Ngài chắc chắn 
không hiện diện ở nơi nào có tội lỗi. Ngài không có mặt khi phủ định nâng cái không lên thành quyền 
lực. 

Chúa ở khắp mọi nơi. Và có nhiều cấp độ khác nhau đưa ta đến gần Ngài, vì mỗi cấp sông cao hơn lại 
đưa ta tới gần Ngài hơn. Nhưng ở đâu mở ra tình yêu và trí hiểu, ở đó có một cách mới để gần Ngài, ở 
đó đạt tới một hình thức gần Ngài mới. 

Như vậy, ở đâu có lòng tin, hi vọng và tình yêu, ở đó có Chúa, bởi vì những thứ này, khác với tội lỗi, là 
không gian đưa ta vào những chiều kích của Chúa. Như vậy, ở đâu có thiện hảo, ở đó có Chúa hiện diện, 
hiện diện một cách đặc biệt, vượt lên trên mọi hiện hữu và hiện tại thường tình. Ta gặp Ngài trong sâu 
thắm, khi ta tới gần những chiều kích tương ứng nhiều nhất với bản chất nội tại của Ngài, đó là chiều 
kích của sự thật, của tình yêu, của sự thiện. 


« Gặp Ngài trong sâu thắm » phải chăng có nghĩa là Chúa không lơ lửng đâu đó ngoài vũ trụ, nhưng 
Ngài ở trong chính ta, ở trong môi người chúng ta ? 


Đúng, thánh Phao-lô cũng đã nói điều đó với dân Athen nơi toà án thượng thâm. Ngài đã trích dẫn câu 
của một thi sĩ Hi-lạp: Chúng ta chuyên động trong Chúa, chúng ta sông và hiện hữu trong Ngài. 


Chúng ta chuyên động và hiện hữu trong bầu khí của Chúa là đẳng tạo hoá. Điều này, trước hết và nhìn 
chung, đã được thể hiện trong đời sông sinh lí của ta. Và điều đó càng đúng, khi ta càng tiến sâu vào cái 
đặc thù của Chúa.Ta có thể diễn tả điều đó như thế này : Ở đâu một người làm điều tốt cho tha nhân, ở 
đó đặc biệt có sự gần gũi Chúa. Ở đâu con người mở lòng mình ra với Chúa trong lời nguyện, ở đó đặc 
biệt có sự gần gũi với Ngài. 

Chúa không có độ lớn kiểu không gian vật lí. Ngài không ở cao trên hàng trăm ngàn cây số hay ở xa 
hàng nhiều năm ánh sáng. Trái lại „gần gũi của Ngài mang tính chất một tình trạng sông. Ở đâu khuôn 
mặt và sự hiện diện của Ngài được thể hiện nhiều nhất, ở đâu có tình yêu và sự thiện, ở đó ta sờ được 
đẳng vô biên một cách đặc biệt. 


42 


Nếu như vậy thì cũng có nghĩa Chúa không hiện diện một cách đương nhiên, bởi vì Ngài 
không phải bao giờ cũng có mặt sẵn đáy. 


Chúa vẫn có đó, cả khi ta không cần đến Ngài để rồ máy cuộc sông của ta, nêu muốn nói như thể. Như 
vậy, có sự hiện diện của Ngài khắp mọi nơi. Nhưng, món quà được gân Chúa một cách thâm sâu của ta 
có thê nhỏ lại hoặc mât đi, mà cũng có thê trở nên lớn hơn. 


Người được Chúa thấm nhập hoàn toàn đương nhiên ở gần Ngài hơn là kẻ xa hắn Chúa. Ta hãy nghĩ tới 
việc truyền tin cho Maria. Chúa muốn Maria trở thành đền thờ sông động của Ngài. Đền thờ đó không 
chỉ là một chỗ ở nơi thân xác Mẹ mà thôi. Và Mẹ đã trở nên chỗ ở của Chúa, vì Mẹ đã mở lòng ra cho 
Ngài, vì tâm Mẹ đã hoàn toàn hoà hợp với tâm Chúa. 


Nhưng, có thể có chuyện thỉnh thoảng Chúa lui mình vào bóng tôi không? Einstein” chẳng hạn, ông 
tôn thờ Chúa như một bậc thây kiến trúc của vũ trụ, nhưng cuôi cùng ông cũng cho răng, Ngài chẳng 
còn thú vị gì nữa với tạo dựng của Ngài và với số phận của con người. 


Tư tưởng coi Chúa là một nhà đại kiến trúc trên làm cho ý niệmThiên Chúa bị gò bó. Chúa ở đây chỉ là 
một giả thuyết bên lề, mà người ta còn cần đề có thể giải thích sự hình thành vũ trụ. Theo đó, có thê nói, 
Thiên Chúa thoạt tiên phác thảo ra vũ trụ, và rồi sau đó vũ trụ tự nó cứ việc tiếp tục chuyền động. Ở đây, 
bởi vì Chúa thuần tuý chỉ là một căn nguyên vật lí cuối cùng đối với thế giới, nên Ngài cũng có thể 
đương nhiên rời khỏi sân khấu. Thiên nhiên giờ đây đã có được sự độc lập của nó, còn Chúa thì hết 
nhiệm vụ. Và cũng theo tư tưởng trên, mối liên hệ tiếp tục của Chúa với tâm con người — nghĩa là với 
một chiều kích khác của hiện hữu - tới đây cũng hết, vì nó đã không được dự trù ngay từ đầu trong 
chương trình tạo dựng. Như vậy thì Chúa chăng còn là đẳng « sống động » nữa, mà thật ra chỉ là một giả 
thuyết, mà người ta rốt cuộc sẽ tìm cách loại trừ. 


Nhưng nhiêu nhà thân học cũng nói về « sự văng mặt của Thiên Chúa ›». 


Điều này lại hơi khác. Kinh Thánh đã nói tới chuyện Chúa dấu mặt. Chúa ân mặt trước đám dân bất 
tuân. Ngài im tiếng. Ngài không gởi tiên tri đến. Và cả trong cuộc sống các thánh cũng có những đêm 
tối. Có thể nói, các ngài bị đây vào một thứ vắng mặt, một thứ im lặng của Chúa, như trường hợp thánh 
Thérèse ở Lisieux chăng hạn, và rồi phải cùng đau khổ cảnh đêm đen của những kẻ không tin. 


Nhưng điều đó không có nghĩa là không có Chúa. Cũng không có nghĩa là Ngài kiệt sức, Ngài chăng 
còn là tình yêu nữa. Đây là những hoàn cảnh của lịch sử con người hoặc của cuộc sống con người, trong 
đó vì bất lực không nhận ra Chúa, nên con người đã tạo ra « bóng đêm Thiên Chúa », như Martin Buber 
nói. Trong cảnh bất lực hay cô chấp không muốn nhận diện hay liên hệ với Chúa này của con người, 
xem ra Chúa ân mặt. 


THIÊN CHÚA MUÓN GÌ? 


Thánh Clê-men-tô” ở Alexandria, một trong những giáo phụ lớn của Giáo Hội, có lần nói: « Thiên 
Chúa vì con người mà dựng nên con người, và Ngài muôn có con người ». Vậy, nếu Chúa là tình 
yêu nhưng không, thì tại sao Ngài lại cứ bắt ta tôn thờ và ngợi ca? 


Đức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã dùng lại câu « vì con người mà dựng nên con người » nhiều chỗ 
khác nhau trong các thông điệp của ngài. Ngài dùng câu đó dựa theo í của Immanuel Kant” và suy diễn 
thêm theo một cách mới. Kant nói, con người là vật duy nhất mang trong chính mình một mục đích, và 
không phải trở thành mục đích cho một cái gì khác. Giáo chủ thì nói : Thật ra, con người mang trong 
chính mình một kết thúc, và về phần nó, nó lại không phải là mục đích cho một cái gì khác. 


43 


Điều đó cũng là thành trì chở che vững vàng cho mỗi con người. Bởi vì Thiên Chúa tạo hoá muốn rằng, 
không ai có quyền dùng kẻ khác như một phương tiện - dù kẻ đó nghèo hèn hay yếu kém-, cho một mục 
đích nào đó cao hơn. Ngày nay, trước những thí nghiệm con người, ngay cả việc thí nghiệm phôi thai, 
điều đó đã trở thành một chân lí cao trọng, nó trở thành một thành trì bảo vệ rất quan trọng cho phẩm 
giá con người. Nhân quyền chẳng là gì khác ngoài việc không được biến con người thành phương tiện, 
nhưng là để cho họ có được một phẩm giá bảo toàn. Nhưng sự kiện đó không có nghĩa là con người hành 
động đúng, khi nó tự khép kín, khi nó chỉ biết có mình nó mà thôi. Con người là một vật tương giao. 


Nghĩa là gì ? 


Trước hết, con người được dựng nên để hướng về tình yêu, hướng về giao tiếp với người khác. Nó không 
phải là vật chỉ sông cho mình, chỉ biết có mỗi mình mà thôi, không phải là một ốc đảo, nhưng bản chất 
của nó là giao tiếp. Không có giao tiếp, nó sẽ tự huỷ. Và con người giông Chúa là chính chỗ đó. Là vì, 
như giáo huấn về Chúa ba ngôi dạy, bản chất của Chúa cũng là tương giao. Như vậy, tương giao của con 
người trước hết là tương giao giữa người với người, nhưng đó cũng là tương giao với cái vô cùng, với 
chân lí, với chính tình yêu. 

Đó là điều bắt buộc? 

Tương giao đó hắn không hạ giá con người. Nó không biến con người thành phương tiện, nhưng trao 
cho con người tầm lớn của nó, vì chính con người ở trong một tương giao trực tiếp với Chúa và con 
người trực tiếp được Chúa muốn. Vì thế, không được phép nhìn việc thờ phượng Chúa như là một công 
việc bề ngoài, như thê đó là chuyện Chúa muốn, hoặc như thê là Chúa cần những nịnh bợ. Chuyện đó 
xem ra trẻ con, thật khó chịu và buôn cười. 


Vậy thì thế nào? 


Thờ phượng hiểu đúng nghĩa, là tôi sống đúng với bản chất tương giao của con người tôi, như vậy là tôi 
sông đúng với mục đích hiện hữu của đời tôi. Và đó là một cuộc sông theo í Chúa, nghĩa là đi tới đồng í 
với chân lí và với tình yêu. Đây không phải là ta làm một cái gì để Chúa cũng được vui. Thờ phượng 
nghĩa là chấp nhận đường bay của mũi tên cuộc đời mình. Chấp nhận rằng mục đích của đời tôi không 
phải là cho chính mình, nhưng tôi phải vươn lên trên mọi mục tiêu khác. Nghĩa là vươn tới hợp nhất với 
đẳng muốn tương giao với tôi, và đắng đó đồng thời cũng để tôi hoàn toàn tự do trong hành động mình. 


Và đó thật là điều Chúa muốn nơi ta ? 


Đúng. 


3 - TẠO DỰNG 
KHỞI THỦY LÀ LỜI 


Sách Khởi-nguyên viết: „ Khởi đầu Thiên Chúa dựng trời và đất. Đắt thời trồng không mông quạnh, 
bóng tôi bao trùm lũ lụt, và thần khí Chúa là đà trên mặt nước. Chúa phán: Hãy có ánh sáng! Và đã 
có ánh sáng” ‹ Chẳng ai trong chúng ta có mặt lúc trái đất hình thành. Một truyền thuyết cô do-thái 
kế rằng, Đẳng toàn năng lúc đó đã tạo dựng thế giới chúng ta gần đúng ¡ nhự những gì VÍẾt trong 
Kinh Thánh. Người ta kế, Chúa nhìn vào kinh Thora, và đã dựng thế giới theo mẫu cấu trúc trong 
đó. Và cả Gio-an cũng bắt đầu Tìn Mừng của mình bằng câu: „ Từ khởi thuỷ là Lời". 


Vâng, quả thật Khởi-nguyên và Tin Mừng Gio-an đã quyện vào nhau, cái này giải thích cái kia. Thời 
Do-thái giáo cổ, nghĩa là đương thời Đức Giê-su, người ta nghĩ Thora đã có trước lúc thế giới vật chất 
được tạo dựng. Có thê nói, trái đất là chỗ ở đã được xây lên cho Thora. Điểm này ta thấy có vẻ ngây thơ, 
nhưng trong đó chứa đựng một tư tưởng rất lớn, đó là thế giới có một ý nghĩa tinh thần. 


44 


Thế giới được tạo dựng, là để có chỗ cho Thiên Chúa nối kết với con người. Có thể nói, nó được hình 
thành theo cấu trúc nội tâm của giao ước, và Thora được ví như là chứng thư của giao ước và của cô 
dâu. Gio-an đã có tình lấy lại câu đầu của Thora: „Từ khởi thuỷ Thiên Chúa dựng nên trời và đất“, vâng, 
có thê nói Gio-an đã tóm cả câu chuyện tạo dựng vào một câu duy nhất: „Từ khởi thuỷ là Lời”. 


Nghĩa cụ thê của câu đó ra sao? 


Câu của Gio-an cũng là một chìa khoá quan trọng đề diễn giải trình thuật Khởi-nguyên. Nó cho ta thấy, 
mọi yêu tô trong trình thuật tạo dựng đêu là hình ảnh cả. 


Thiên Chúa phân biệt ngày và đêm, Ngài làm ra trời và đất, chữm trời và cá biển... 


Các yếu tố hình ảnh cho thấy thế giới là tạo dựng và nó bắt nguồn từ Logos, nghĩa là „ý nghĩa “ hay 
„Lời. Logos là „lực chuyền tải ý nghĩa“. Xưa kia trong thế giới hi-lạp và do-thái cổ, Logos là một từ 
nguồn cội quan trọng, nó vừa có nghĩa là tư tưởng, vừa có nghĩa là lời nói. Nói cách khác: Thiên Chúa 
này không chí là tư tưởng mà thôi, nhưng Ngài đồng thời là lời nói, Jà hành động. ,,Khởi đầu là Lời“ có 
nghĩa là thế giới có sau ý nghĩa tinh thần, nghĩa là có sau tư tưởng về thế giới. Có thể nói, thế giới là kết 
quả vật chất hóa của tư tưởng và của cái ý tưởng cội nguồn mà Chúa mang trong Ngài, và Ngài đã biến 
thế giới thành không gian lịch sử giữa Chúa và thụ tạo của Ngài. 


Gần đây, các hiểu biết khoa học đã chiếu một ánh sáng mới trên những phát biểu Kinh Thánh. Một 
giáo sư giải thích cho tôi hay, di tử con người được VÍẾT ra như một thứ cuôn sách, hay nói đúng hơn, 
một cuộn chữ. Cuộn này bao gâm mọi thông tin khơi nguồn sự sống, dù sự sống đó là người, vật, tế 
bào hay siêu vỉ khuẩn. Các nhà khoa học đã đặt tên cho các yếu tố hoá học của di tử là A, C, GŒ và T. 
Quả thật lạ lùng, vì mọi chữ trong cuộn đó đầu hình thành do bốn vẫn đó mà thôi. Tổ ông số di tử của 
con người, gọi là Genom, như vậy quả là một cuỗn sách, một cuỗn sách với không biết bao nhiêu là 
câu. Cuốn sách về lịch sử sự sống này, theo giáo sư trên, „trước đây hàng tỉ năm đã được viết ra chỉ 
một lần mà thôi, và chữ đều thống nhất". 


Quả đó là một trong những hình ảnh quan sát mới mà khoa học đã cung ứng cho ta. Nhờ chúng, có thể 
nói, ta nhận ra được cơ cấu vần chữ của tạo dựng. Người xưa cũng đã từng nói tới cơ cấu toán học của 
thế ĐIỚI, CƠ cầu này giờ đây đã được xác nhận. Như vậy, Lời quả thật là lực tạo thành, và tạo dựng có 
thê hiểu như là sự cụ thể hoá và việc tự mở ra của một chứng thư đã có. 


TUYỆT ĐỈNH TẠO DỰNG 


Để có thể hiểu được các chiều kích thời gian của tạo dựng, có người đã ví toàn bộ tuổi trái đất là một 
năm. Theo đó, mông 1 tháng 1 là ngày hình thành địa cầu. Mông I tháng 4— quả đúng ra là sau 
khoảng 3,4 tỉ năm — xuất hiện sự sống của các loại đơn bào trên hành tỉnh. Mãi tới ngày 27 tháng I1 
mới xuất hiện chú cá đầu tiên, và các chú khủng long có mặt vào ngày 12 tháng 12. Hẳn là Chúa yêu 
thương mọi loài lắm. Chúng làm chủ địa cầu suốt khoảng 150 triệu năm, và không phá hoại mặt đất 
gì cả. Cuỗi cùng xuất hiện các loài có vú ngày 27 tháng 12, nghĩa là cách đây 15 đến 20 triệu năm. 

Lịch sử của con người khôn ngoan (Homo sapiens) mới có cách đây 150.000 năm. Tuyệt đỉnh tạo 
dựng có mặt, như vậy, trơng đối trễ. 


Trước hết, tất cả những con số đó đều là ước định. Tuy chúng có nền tảng khá vững, nhưng ta không 
được tuyệt đối hoá chúng. Dù thế, tôi thấy niên biểu đó rất quan trọng, vì nó phù hợp với những gì Kinh 
Thánh và các giáo phụ đã nói, nghĩa là tiêu đích của nó cũng sẽ xuất hiện khi thời gian kết thúc. 

Đặc biệt về Đức Ki-tô, khuôn mẫu toàn vẹn của con người, kinh sách viết là Ngài sẽ tới khi thời gian 
viên mãn. Kinh Thánh cho ta thấy hình ảnh về một toàn bộ lịch sử diễn ra trước chúng ta, mà ta không 
thể mường tượng được ý nghĩa từng chỉ tiết của nó. Lịch sử này hắn không chỉ là sự chuẩn bị cho cái sẽ 


45 


tới. Bởi vì nhiều thứ sẽ lại biến mất hoặc cho thấy đó là một quá trình chuyên tiếp. Nhưng rõ ràng đây 
là một con đường dài vô cùng và cuộc phiêu lưu của loài người sẽ xuất hiện như một thứ chung kết. 


Câu hỏi thêm: Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa? 


Ta không thể trả lời được. Chỉ biết răng cái chung kêt đó, từ nội tại, đã năm sẵn trong kê hoạch, nhưng 
sẽ được đưa ra áp dụng khá trê, và có thê nói, nó sẽ thâu tóm tât cả vào mình. 


Nếu là Thiên Chúa yêu thương và nếu Ngài yêu hết thảy chúng ta, thì tại sao Ngài lại tạo ra chúng 
ta quá khác nhau như vậy? Người này xinh đẹp và được mến mộ, kẻ kia cô đơn. Người này khôn và 
giỏi giang, kẻ kia phải chiễn đầu nhọc nhằn mới thành công. Chưa nói tới những người sinh ra trong 
cảnh tật nguyễn. Phải chăng đó là do lỗi của chính mỗi người? 


Chắc chắn không, vì như vậy có nghĩa là ta có thể chuẩn bị trước cho cuộc sống về sau của mình. Mặt 
khác, quan niệm luân hồi cũng hoàn toàn không giải thích được tính duy nhất và trách nhiệm của con 
người. Không, ta không biết được. Ta chỉ có thể nói điều này: Thiên Chúa đã dựng nên một thế giới đa 
dạng, đa dạng này đã có nơi con người và cả trong giai đoạn trước con người rồi. Điều này không nhất 
thiết mang tính tiêu cực. Người không có khiếu toán, có thể rất ĐIỎI về nghệ thuật. Kẻ yếu mặt trí thức, 
có thể có tay nghề giỏi trong lãnh vực thủ công. 


Tôi tin rằng, có lẽ nền giáo dục khuôn thước của ta quá một chiều, chí chú trọng huấn luyện điều con 
người có thể làm được mà thôi. Trở đi trở lại cứ lấy cái gọi là chỉ số thông minh mà đo, nhưng chỉ số 
này cũng chỉ giúp năm bắt được một loại thông minh nào đó mà thôi. Chúng ta nhận diện con người qua 
khía cạnh khả năng hay thành công, mà bỏ quên kho tàng các năng khiếu khác, tất cả những năng khiếu 
này cũng đều có ý nghĩa, giá trị và vai trò của chúng. 


Dĩ nhiên cũng có những trường hợp tiếp biên, bị thiệt thòi thật, đó là những người tàn tật, hay những 
người lớn lên trong bần cùng, không bao giỜ có được môi trường để thăng tiến. Ở đây, chúng ta lại gặp 
lại câu hỏi, tại sao trên thế giới này có nhiều khô đau đến thế. Nhưng, ta chưa cần vội tìm câu trả lời, mà 
hãy khẳng định rằng, không phải người tàn tật là tạo vật đáng lẽ không nên có. Ngay chính cái tàn tật 
làm cho người đó có một giá trị riêng. Và Đức Ki-tô, người đã để cho người ta đóng mũ gai lên đầu và 
đã tự ví mình là sâu bọ chứ chắng phải người, cũng đã tự xếp mình vào đoàn người tàn tật đó, và họ đã 
mang tới cho nhân loại một sứ điệp. Là những kẻ khổ đau, những kẻ đòi hỏi tình yêu của ta cũng như sẽ 
tặng lại ta trong tình yêu, họ có thê có một sứ mạng đặc biệt trong một cách thế đặc biệt, — nếu như ta 
chịu khó tỉnh thức đề nhận ra điều đó. 


Có đủ lí do để gọi con người là tuyệt đỉnh tạo dựng. Chúng ta đã phát mình ra 19.000 ngôn ngữ. 
Chúng ta hát nhạc kịch và chơi những nhạc cụ do ta tạo ra. Chúng ta vượt qua những khoảng cách 
điệu vợi. Nhưng mặt khác, tuyệt đỉnh tạo dựng đó nhiều khi cũng hiện thân như những tạo vật khát 
máu, không ngừng biến nhà mình thành lò sát sinh. Đau khổ này chưa dứt thì đã gây nên đau khổ 
khác. Chiến tranh này chưa xong, thì đã chuẩn bị cuộc chiễn khác. Và nạn nhân hôm qua, nay trở 
thành thủ phạm. 


Anh đã nói lên toàn bộ nỗi căng thăng và toàn bộ tấn bi kịch của kiếp người. Không ai chối cãi được nét 
cao cả của con người. Tạo vật tí hon này, so với các tạo vật khác về mặt sinh lí, thuộc vào hàng những 
tạo vật nghèo nàn và kém sinh hoạt giác năng (đây cũng lại là cái lớn lao trong sự nhỏ bé), nhưng nó đã 
có được những khả năng để tìm hiểu vũ trụ. Với đôi mắt, con người có thể nhìn thấu vào vũ trụ, và từ 
vũ trụ lại nhìn lại được những chỉ tiết sự sống mình. Như thế, có thê nói, con người đã tiến sâu được vào 
trong giếng sâu hữu thể, để có thể tự tái cấu trúc nó hoặc sử dụng nó một cách có ý nghĩa và làm phát 
triển nó tiếp. 


46 


Tôi tin rằng, cái lớn lao - và dĩ nhiên cả cái khả năng gẫy đồ - của con người chưa bao giờ hiện rõ như 
lúc này. Bởi vì tạo vật càng lớn, nó càng phải đối diện VỚI nhiều hiểm nguy. Và các khả thể lẫn sức mạnh 
và khả năng của nó càng lớn chừng nào, thì các nguy cơ ân tàng trong nó có thể càng lớn chừng đó. Một 
con muỗi có thê làm hại trong chừng mực khả năng của muối, không hơn không kém. Nhưng con người 
nắm trong tay với cả nhân loại toàn bộ khả năng tàng ân trong nó.Do đó, nó có thê bày ra những cách 
phá hoại vượt xa các loài khác. 


Đó là cái mâu thuẫn nội tại của con người. Con người được kêu mời trở nên cao cả, nhưng tự do của nó 
có thê khiên nó muôn chông lại Chúa, muôn trở nên Chúa, khiên nó có thê trở nên một đe doạ thật sự. 
Tự do đó có thê chính là cái vâp ngã của nó, biên nó trở thành một con quỷ phá hoại. 


Đôi khi, chúng ta muốn nói với Chúa thế này: Giá mà Chúa dựng nên con người bớt cao cả đi một chút 
thì hay biết mấy, bởi vì nó sẽ bớt nguy hiểm hơn. Nếu như Chúa đừng cho nó tự đo, thì nó có thê đã 
không sa ngã nặng nè như thế. Nhưng rôi cuối cùng ta đã không dám nói lên điều đó, bởi vì ta phải cám 
ơn Chúa, vì Ngài đã dựng nên điều cao cả. Và cho dù Chúa có nhận vào Ngài hết mọi cái nguy cơ của 
tự do con người và tất cả những VẤp ngã của tự do đó, thì ta cũng có thê bị choáng váng trước những sa 
ngã có thể xây ra, và phải găng dốc toàn lực để chống trả lại chúng, nhưng đồng thời ta cũng phải nói 
lên niềm tín thác nền tảng sẵn có của ta nơi Chúa. Và chỉ trong tư thế bám chặt vào niềm tín thác đó ta 
mới có thê chống trả được những nguy cơ của con người và có thể chịu đựng được chúng. 


Khi Chúa tạo nên địa cầu, Ngài dựng nên nó như một phần của hệ thông mặt tròi, hệ thống này lại 
là thành phân của một hệ thông ngân hà gồm một trăm triệu ngôi sao vận hành trong vũ trụ, giữa 
một đại dương vô tận với vô số dải hành tỉnh tương tự. Hệ thống hành tỉnh gần chúng ta nhất cách 
khoảng hai triệu năm ánh sáng. Có thể tưởng tượng được rằng, đâu đó trong vũ trụ bao la ngoài 
hành tỉnh tí hon của ta, còn có sự hiện diện của các tạo vật của Chúa, mà có thể cũng giỗng như con 
người? 


Phải chăng chúng ta không cô độc trong vũ trụ hành tình bao la này, tư tưởng này không xa lạ. Chúng ta 
cũng không thể gạt bỏ tư tưởng đó một cách dứt khoát, bởi vì ta không biết được hết tầm xa của ý 
nghĩThiên Chúa và của tạo dựng. Nhưng thực tế cho tới lúc này, mỌi nỗ lực tìm ra các tạo vật khác đã 
không thành công. Mới đây, có một quan điểm rất khoa học bảo rằng, có lẽ không có sự sống cao cấp ở 
ngoài hành tính của ta. Jacques Monod chẳng hạn, một tác giả trước đây không phải là ki-tô hữu, nói 
răng, theo những kiến thức khoa học về thế giới mà chúng ta biết, thì xác xuất có sự sống ngoài hành 
tinh quá thấp đến độ không thê có được. 


Ta chỉ có thể nói được là: Ta không biết. Cho tới lúc này vẫn chưa có một cứ điểm nào cho thấy có thể 
có sự hiện hữu các tạo vật như thê. 


Tuy nhiên, ta biết một cách chắc chắn, là Chúa coi con người trên địa cầu hạt bụi này quan trọng đến nỗi 
chính Ngài đã sống và đã gắn bó đời đời với địa cầu này. Điều đó rốt cuộc cũng tương ứng với khuôn 
mẫu hành động của Chúa, mà chúng ta biết. Chúa luôn nâng cao những gì xem ra tầm thường, và tỏ hiện 
ra cho con người qua cái xem ra như chỉ là hạt bụi, hoặc như ở Na-da-ret, trong một địa danh hầu như 
không có trên trái đất. Như vậy, Chúa luôn nắn đi sửa lại tiêu chuẩn của ta. Ngài cho thấy cái mênh mông 
của lượng có một độ lớn hoàn toàn khác với cái mênh mông của con tim, như Pascal” cũng đã nói. Lượng 
có độ lớn không thể chối cãi của nó, nhưng điều cũng quan trọng, là lượng đó - chăng hạn như độ dài 
bất tận của vũ trụ - cũng chỉ là tương đối. Một trái tim biết cảm thông và yêu thương cũng có một độ lớn 
vô cùng khác. Độ lớn này khác hắn độ lớn của mọi lượng số với sức mạnh đữ dội trong chúng, nhưng 
dù vậy, nó không nhỏ hơn. 


Nếu ta có bà con trong vũ trụ, thì Chúa đã cho biết qua mạc khải của Ngài rỗi? 


47 


Không nhất thiết, vì Ngài không muốn kể hết cho ta mọi thứ đang có. Mạc khải không có mục đích cung 
cấp cho ta một nhận thức đầy đủ về ý nghĩcủa Chúa và về vũ trụ. Một trong các sách Khôn ngoan mà 
các giáo phụ hay trích, có câu: Chúa trao thế giới cho ta tranh luận. Hiểu biết khoa học có thể nói là cuộc 
phiêu lưu, mà Chúa để lại cho chính chúng ta. Trái lại, trong mạc khải, Ngài chỉ cho ta hay cái gì thật 
quan trọng cho cuộc sống và cái chết mà thôi. 

Giáo huấn Ki-tô giáo chỉa thế giới ra làm hai, thế giới hữu hình và vô hình. Giáo huấn đó nói tới cái 
„trên “ và „dưới“. Nghĩa là thế nào? 

Trên và dưới dĩ nhiên chỉ là hình ảnh giúp ta dễ hiểu mà thôi. Trợ cụ này có thể khiến nhận thức của ta 
trở nên ngây thơ mang tính thuần vật lí, làm ta quên mất cái nền tảng. Nhưng hình ảnh trên dưới tự nó 
vẫn có giá trị. Nó dạy ta biết có chiều sâu chiều cao, biết có nhiều câp sông, biết có cái lớn cái bé, biết 
có cái chiều cao đích thực, biết có Chúa hằng sống. 


Ta cũng kinh nghiệm ‹ được cái vô hình và hữu hình một cách cụ thể. Có những lực, tuy mắt ta không thê 
thấy, nhưng chúng vân thực tế hiện diện. Cứ xem những điều liên quan tới trí tuệ và con tim thì biết. 
Nhìn vào mắt một người, nhìn lối biểu tả hay nhìn một cái gì khác nơi họ, tôi có thể thấy được nội tâm 
họ, nhưng thấy như một phản xạ từ đáy sâu tâm hồn. Như vậy, nhờ những cái vật chất mà cái vô hình 
được sáng tỏa, qua đó chúng ta biết chắc chắn có cái vô hình, và cái đó kéo chúng ta theo hướng nó. Dù 
sao, những lực vô hình, mà ta cảm được qua tác động của chúng, giúp ta hiểu được răng, thế giới còn 
sâu xa hơn những gì con mắt và giác quan có thể thu nhận. 


Trong Kinh Thánh Cựu Uöc có những dạng hình đây bí ẩn liên quan tới cái „trên “ và „dưới“, cái „ 
vô hình “ và „hữu hình“ Những dạng hình đó xuất hiện như là sứ giả của Chúa hoặc như là „thiên 
thân của Chúa“. Trong số các thiên thân, có ba vị tổng lãnh có danh gọi hẳn hoi. Đó là thiên thần 
Mi-ca-el (tên có nghĩa là „Ai giỗng như Chúa*?), Ra-pha-el („Chúa cứu độ“) và Ga-bri-el („Chúa 
phù-trợ“). Trước đây, trường học dạy cho chúng tôi hay, thiên thân là đẳng thiêng liêng, biết nghe 
và biết muốn. Điều này có còn đúng không? 

Đúng, vẫn luôn đúng. Kinh Thánh nói cho ta hay điều đó, và con người tự thâm tâm, một cách nào đó, 
cũng biết rằng không phải chỉ có họ là thụ tạo linh thiêng mà thôi. Chúa cũng phú đầy thế giới với các 
tạo vật linh thiêng khác, các tạo vật này giống ta, bởi vì kì cùng thì toàn bộ thế giới của Ngài cũng chỉ là 
một. Các thiên thần cũng là dấu chỉ sự phong phú, sự cao cả và lòng từ ái của Chúa. Như thế, thiên thần 
có mặt thật sự trong vũ trụ quan Kr-tô giáo, các ngài là những tạo vật của tạo dựng, nhưng mang dạng 
hình khác, phi vật chất. Với tính thiêng liêng, các ngài hiện diện trong một không gian sống động quanh 
Chúa, nơi chúng ta cũng sẽ được đưa vảo. 


Trong vương quốc thiên thân, theo lời dạy của Giáo Hội, không chỉ có các tổng lãnh và các Ke-ru- 
bim lẫn Se-ra-fim, mà còn có các thiên thần bản mệnh. Lạ thật, mỗi người có một thiên thần bảo vệ, 
và người đó còn có thể cộng tác với thiên thần đó! 


Đó là một niềm tin đã hình thành nên trong Giáo Hội, và niềm tin đó có lí lẽ vững vàng. Không ai buộc 
phải tin, vì điêu đó không mang tâm mức chặắc chăn như các lời dạy vê Đức Ki-tô hay vê mẹ Maria, 
chăng hạn. Nhưng nó thuộc vào những xác tín tại tâm, đã dân dân lớn lên với kinh nghiệm Giáo Hội. 
Kinh nghiệm đó cho ta hay, một cách nào đó, Chúa đã gởi tới cho ta mỗi người một vị đông hành đê hô 
trợ ta. Dĩ nhiên không phải ai cũng có một xác tín nội tâm như nhau về điểm này. 

Ngài có biết vị bản mệnh của ngài không? 

Không. Cám ơn Chúa đã cho tôi tin có thiên thần bản mệnh. Nhưng riêng tôi, tôi cảm thấy có liên hệ 
trực tiếp với Chúa hơn. Về điểm này, mỗi người mỗi khác, tuỳ tánh khí. Có những người gần thiên thần 


48 


bản mệnh hơn, và cảm thấy rất được ngài ủI an. Điều quan trọng là không được dừng lại nơi vị bản mệnh, 
mà phải qua ngài ta tiên tới Chúa, và hướng tương giao đích thực luôn phải là chính Chúa. 


ĐIÊU GỌI LÀ SỰ DỮ 


Huyền thoại kế rằng, lúc đầu các thiên thân mang đây ơn nghĩa và vinh quang Chúa. Các ngài được 
ngăm dung nhan Chúa, được cầu nguyện và đây hạnh phúc. Nhưng Lu-ai-ƒer, một trong những thiên 
thân bên cạnh Chúa, đã sa chước cám dỗ kiêu căng và muốn chống lại Chúa. Lu-zi-ƒer và đồng bạn 
vì thế phải sa hoả ngục. 


Cố gắng giải thích sự dữ đó của huyền thoại Kinh Thánh cho tới nay vẫn không Ổn. Hiện nay các 
nhà khoa học quan sát thấy nơi con người có hiện tượng «gia tăng sự man rợ khả nghiệm và của 
tính xấu không thể hiểu nỗi ». Thánh Phao-lô đã mô tả: “Tôi lỗi luật, sự dữ hiện diện trong tôi, mặc 
dâu tôi muốn làm điều lành ». Người ta còn hễ, Luther* đã thấy sự dữ, nghĩa là đã thấy Sa-tan, bằng 
xương bằng thịt, và ông đã ném bình mực vào đầu Sa-tan. Câu hỏi nên tảng : Tại sao Chúa lại dựng 
nên Sa-tan ? Tại sao Ngài lại dựng nên cho chính Ngài một đối thủ ? 


Câu chuyện sa hoả ngục trên không do Kinh Thánh trực tiếp kể, nhưng bắt nguồn từ nhiều bản văn được 
hình thành theo thời gian. Nhưng Kinh Thánh có nói tới các thần đữ. Lúc đầu đề cập ít, nhưng về sau 
càng lúc Kinh Thánh càng cho thấy bên cạnh thần lành còn có thần dữ, chúng tác động vào thế giới và 
con người, làm hại con người, và có thê nói muốn lôi con người đi xuống. 


Nhưng không thể nói Chúa tạo ra Sa-tan. Câu chuyện Lu-zi-fer sa hoả ngục mới hình thành sau này. Nó 
muốn nói lên rằng, rõ ràng không phải Chúa tạo nên các lực thần dữ. Các lực này xuất hiện rõ nét trong 
câu chuyện Đức Giê-su trừ quỷ. Chúa chỉ tạo nên thần lành. Và sự dữ không bao giờ là một cái gì độc 
lập, song nó chỉ xuất hiện như là phủ định của một sự lành. Chỉ trong tương quan với sự lành mới có sự 
dự, chứ một mình sự dữ thì không có. 


Cơn cám dỗ đã như thế nào ? 


Nhắc lại : Chúa đã không tạo ra vua sự dữ nào cả, Ngài chăng cần có một Chúa đối lập nào đứng bên 
cạnh. Điêu Ngài đã tạo ra, là tự do và hoàn cảnh trong đó nhiêu khi ta không thây rõ được tự do đó. 


Kinh Thánh cho hay, những lực thần dữ đó có thể là gương soi cho ta. Qua chúng, ta có thể nhận ra cái 
nguy hiểm của tự do có hình thù dễ sợ như thế nào. Hình thù đó có dạng như sau : Tạo vật càng lớn, nó 
càng muốn có nhiều độc lập, càng muốn bớt bị lệ thuộc và muốn mình trở thành một thứ chúa tế, chắng 
cần nhờ ai giúp nữa. Đây là lúc xuất hiện í muốn bắt cần đời, mà ta gọi là kiêu ngạo. 


Luôn luôn có cám dỗ nơi loài linh thiêng. Cám đỗ đó xuất hiện như một thứ ngược đời : nó khiến người 
ta coi tình yêu là lệ thuộc, chứ không phải là quà tặng để tôi được sống. Nó khiến người ta coi tình yêu 
không như là nguồn lực sự sống nữa, mà như cái gì hạn chế sự độc lập của mình. 


Bằng cách nào có thể nhận ra sự dữ ? 


Có lẽ phải nói, chẳng bao giờ có thể chứng minh được quỷ. Nhưng ta biết, ngoài tính xấu nơi con người 
ra, còn có những rôi loạn và phá hoại trong tạo dựng, còn có một thứ lực ganh t, nó muốn lôi ta đi và 
nhấn ta xuống. Đó là điều Kinh Thánh và đức tin Ki-tô giáo muốn ta phải í thức. Nhưng phải nhớ rằng, 
không bao giờ được nâng quý lên thành một nghịch chúa, vị này có thê đối đầu và chống trả lại Chúa. 
Cuối cùng rồi thì phủ định cũng chắng có quyền lực gì. Sự đữ, tuy là một mối nguy và một cám dỗ 
thường trực, nhưng kì cùng nó không phải là đói thủ ngang hàng của Chúa. Ta phải luôn biết rằng, chỉ 
có Chúa là Chúa, và ai bám vào Ngài, kẻ đó chẳng cần sợ gì mọi quyền lực Sa-tan. 


49 


Hiler có phải là « Sa-tan bằng xương bằng thịt không », như một số người vẫn nói ? Sarfre có lần 
bảo: « Quỷ là Hitler, là Quốc-xã Đức ». Và triết gia gốc Do-thái Hannah Arendf*, khi nói về những 
hành vi tội ác của chủ nghĩa phát-xít, đã dùng một từ nổi tiếng để mô tả : «nỗi tầm thường của sự dữ 
»‹ 


Quả thật lạ. Một tay lớn lên từ đáy tầng xã hội, chẳng học-thức gì, ăn không ngôi rồi, mà lại có thể làm 
dây động cả một thê kỉ. Với cái nhìn thông suôt quỷ quái, 1 đã có những quyêt định chính trị và đã có thê 
làm cho mọi người, ngay cả những kẻ trí thức, nghe theo. 


Hitler là một hình tượng ma quái. Đọc lịch sử các tướng lãnh người Đức, ta thấy trong họ ai cũng muốn 
chống lại, nhưng rồi cuôi cùng lại bị ông ta hớp hồn và không còn đám nói lên ý kiến riêng của họ nữa. 
Nếu nhìn thật gần con người mang nét mê hoặc ma quái đó, ta lại thấy ¡ quả là một tay thật tầm thường. 
Và cuối cùng, chính vì quyền lực sự đữ căm lều trong sự tầm thường, nên ta cũng nhận ra phần nào diện 
mạo của nó : sự dữ càng lớn, nó càng trở nên nghèo nàn, và kích thước lớn lao của nó thật ra chẳng lớn 
gì cả. 

Có thể nói, Hitler cũng đã nhìn ra được trước những hoàn cảnh ma quái. Chẳng hạn, tôi đã đọc một phúc 
trình về việc chuẩn bị cho chuyến thăm của lãnh tụ phát-xít nước Í ở Berlin. Những người được uỷ thác 
công việc theo nhau đưa ra đề nghị. Nhưng rồi, sau một hồi lâu suy nghĩ, Hitler tuyên bố : « Không, mọi 
đề nghị đều trật lất. Tôi thấy phải làm như thế nào rồi ». Và rồi, như trong một cơn xuất thần, ¡ nói ra 
toàn bộ kế hoạch, và kế hoạch đó cũng đã được thực hiện. Nghĩa là, đâu đó có một siêu lực ma quái 
khiến cho cái tầm thường trở nên lớn lao — và cái lớn lao trở nên tầm thường — và nhất là khiến nó trở 
nên nguy hiểm và phá hoại. 


Chắc chắn không thể nói Hitler là một con quý. Ông ta là một con người. Nhưng, qua những tường trình 
đáng cậy của những người mắt thấy tai nghe, xem ra Hilter có những cuộc gặp gỡ với ma quý, ¡ hay run 
lên và nói: “Nó lại tới kìa”, hoặc những câu đại loại như thế. Ta không thể tìm hiểu ngọn ngành được 
điều đó. Tuy nhiên, tôi tin, một cách nào đó, ¡ có đính dáng với ma quỷ; điều này có thể thấy qua cách ¡ 
sử dụng quyền lực, qua những khủng bồ và đại hoạ do quyền lực của ¡ gây ra. 


Như thế nghĩa là nơi Chúa dứt khoát không có vực sâu, không có mặt tôi? Không như kiểu nơi con 
người có “hai hôn ngủ gật trong lông ngực tôi”? 


Câu hỏi đó luôn được đặt ra trong lịch sử tôn giáo, ngay cả nơi các phong trào ngộ giáo trong lịch sử Ki- 
tô giáo. Carl Gustav Jung* cũng đã nhắc lại câu đó theo lối của ông, và tự hỏi, phải chăng đắng Tối hậu 
cũng lại phải mang trong mình hai khuôn mặt? và ông tiếp: Phải chăng Thiên Chúa này cũng đồng thời 
là một con quỷ? Phải chăng sự dữ bắt nguồn từ Ngài? Bởi vì, nếu sự đữ hiện hữu, thì nó hắn phải là cái 
gì xuất phát từ nơi Ngài? 

Câu hỏi này khiến cho thế giới trở nên thật đáng sợ, bởi vì Thiên Chúa quả đáng sợ. 


Nhưng câu đó đã được Đức Ki-tô giải toả mọi thắc mắc, khi chính Ngài đã chết cho chúng ta, và qua đó 
cho ta thấy vực thăm yêu thương nơi Thiên Chúa. Vì thế, thư Gia-cô-bê đã có thể viết: “Không có bóng 
tối nơi Ngài”, bóng tôi đến từ một chỗ nào khác, chứ Chúa, trái lại, là nơi ta có thê hoàn toàn trông cậy; 
ma quỷ hay sự dữ không căm neo trong Ngài, và vì thế, khi Chúa trở nên tất cả trong mọi sự, thì đắng 
Tối hậu sẽ là kẻ giải phóng khỏi mọi áp chê của sự dữ. 


Dĩ nhiên ta phải đặt câu hỏi, nếu sự dữ không bắt nguồn từ Thiên Chúa, thì nó từ đâu mà ra? Như vậy, 
nó làm sao có thê tồn tại? Nếu sự dữ không do Chúa, thì làm sao còn nói được Chúa là đắng tác tạo mọi 
sự? Ở đây, chúng ta lại đứng trước một vấn nạn vực thắm. Câu trả lời của Ki-tô giáo và của Kinh Thánh 
là: Nó tới từ tự do. 


50 


Như vậy, sự dữ không phải là một tạo vật mới, nó không phải là một cái gì tự sinh tự tồn, nhưng, tự bản 
chất, nó là phủ định, nó là sự huỷ diệt thụ tạo. Nó không phải là một hữu thể, vì hữu thê chỉ xuất phát từ 
nguồn của mọi hữu thể, nhưng nó là cái không. Sức mạnh của cái không này quả làm cho chúng ta rùng 
mình. Nhưng, tôi tin rằng, ta cũng an tâm khi biết rằng sự dữ không phải là một tạo vật riêng rẽ, mà nó 
là một thứ cây chùm gởi. Nó sống nhờ kẻ khác, và rốt cuộc nó sẽ tự giết nó, như số phận cây chùm gởi, 
một khi nó trở thành ông chủ và giết kẻ bảo trợ mình. 


Sự dữ không phải là thứ gì tự sinh, tự hữu, nhưng nó là phủ định. Và khi tôi để mình sa vào sự dữ, thì 
đó là lúc tôi bỏ không gian triên nở tích cực của hữu thê, đê bước vào tình trạng ăn bám của phá hoại và 
phủ định hữu thê. 


THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC 


Một trong những thành tổ cơ bản của đức tin là quan điểm về thiên đàng, hoả ngục, và ngay cả luyện 
ngục. Quan điêm này ngày càng trở nên xa lạ và bị ngờ vực. 


Chết không phải là hết, đó là xác tín của đức tin Ki-tô giáo. Ngoài ra, đây cũng là niềm tin chung của 
nhân loại, thê hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Một cách nào đó, con người biết rõ: còn có một cái 
gì thêm, còn có một cái gì hơn nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta có trách nhiệm trước Chúa, có nghĩa 
là có một toà án, có nghĩa là cuộc sống con người có thê được cứu rỗi hay bị hư mắt. 


Liên quan tới việc được cứu rỗi, mà chúng ta ai cũng hi vọng đạt đến, dù mình vẫn còn nhiều thất bại, 
thì lửa luyện ngục đóng vai trò quan trọng. Nào ai trong chúng ta có được cuộc sống toàn hảo. Và hi 
vọng cũng không có nhiều người trong chúng ta hoàn toàn bị hư mất. Dù gặp nhiều thất bại, đa số chúng 
ta vẫn ao ước điều tốt. Chúa có thê đưa tay đón lấy bình vỡ và hàn gắn nó lại. Nhưng với điều kiện là ta 
phải có một sự thanh tây cuối cùng nảo đó, tức là lửa luyện ngục; ánh lửa nhìn của Đức Ki-tô này, có 
thể nói, sẽ uốn ta lại cho đúng, và nhờ đó ta mới có thể gặp được Chúa, và có thể bước vào được trong 
nhà Ngài. 

Nghe ra vừa khiêu khích vừa cỗ hủ. 


Tôi tin đó là một cái gì rất người. Có thê nói, ngay cả nêu không có luyện ngục thì cũng nên lập ra nó, 
vì ai dám bảo mình đã toàn hảo, có thê trực diện với Chúa. Và ta cũng chắng muốn mình, nói như trong 
Kinh Thánh, là chiếc “bình bất hạnh” phải bị bỏ đi, nhưng muốn mình được cứu độ. Lửa luyện ngục thật 
ra có nghĩa là Chúa hàn gắn lại những mảnh vỡ, là Ngài có thể thanh tây ta thật sạch, để ta có thê tới 
được bên Ngài và có được một cuộc sông dư đầy. 


Còn các tín hữu Phật giáo hay Tin lành làm gì ở thế giới bên kia? Một vở kịch xưa của tiểu bang Bayern 
bảo rằng, dân Phổ có riêng một thiên đàng, bởi vì nêu không, thì thiên đàng của Bayern không còn là 
thiên đàng nữa. 

Tôi muốn nói rằng, với cái nhìn thật người, thì lửa luyện tội cũng giúp ta bỏ đi được các chủ trương cá 
biệt kiểu đó. Nó giúp ta quăng đi những gì không kham nỗi, và tây sạch những gì không thể chịu đựng, 
để trong ta chí còn hiện ra cái tâm trong sáng, và ta nhận ra rằng, tất cả mọi người đều thuộc vào một 
bản đại hoà tấu chung. 


Còn các Phật tử, họ quan niệm tất cả chỉ là khô đau, nên cũng muốn bước ra khỏi bánh xe khổ đau của 
quá khứ, để bước vào một cõi không tỉnh tuyền, nhưng cõi không này, một cách nào đó, cũng không 
phải là hoàn toàn hư vô. Vì thế, dù với một lỗi diễn tả hoàn toàn khác ta, đạo đó cũng dạy một cái gì như 
hi vọng vào một hiện hữu tối hậu chân thực. 


51 


Chúng ta chia sẻ với tín hữu tin lành niềm tin có thiên đàng và hoả ngục. Vì nhiều lí do, trong đó có giáo 
huấn về công chính hoá, nên họ đã không thê chấp nhận lửa luyện tội. Và có lẽ ta cũng chăng nên tranh 
luận nhiều về chuyện này. Trên căn bản, mọi người chúng ta đều mừng, khi biết Chúa sẽ uốn nắn lại 
những gì ta không thể uốn nắn được. 


Cầu nguyện cho kẻ chết hắn cũng bắt nguồn từ đó? 


Có một lực thôi thúc uyên nguyên nơi con người, khiến họ muốn làm một cái gì thêm cho người đã 
khuất, cũng như để nói lên tình yêu đối với người đó, nhất là khi họ cảm thấy mình có lỗi với người quá 
có. Chúng ta tin rằng, mình còn có thể gởi một món quà sang bên kia thế giới cho người đã mất. Nếu chỉ 
có thiên đường và hoả ngục không thôi, thì điều đó quả vô nghĩa. 

Như vậy, cầu nguyện cho người chết hàm chứa nhận thức sâu xa, là ta còn có thể làm điều tốt cho họ. 
Và tôi tin rằng, cái khía cạnh rất nhân bản này chính là luyện ngục. Những người chết đang ở trong một 
tình trạng, mà lời cầu của ta có thê giúp họ. 


An-tịnh có lần phân biệt « tạo dựng ban đầu » và « tạo dựng tiếp tục ». Giáo Hội thì nói tới « chương 
trình cứu độ lớn của Chúa ». Như vậy, có nghĩa là trước sau Chúa vẫn ngôi trước tập sách của Ngài 
và viết tiếp trang lịch sử sự sống, hết chương này tới chương khác ? 


Trong Tin Mừng Gio-an, Đức Ki-tô cũng có lần nói : « Cha Ta đã tác động, và Ngài vẫn luôn tác động 
». Ngài dùng cả chữ « làm việc », vì Ngài được nói tới như một người làm công, và Ngài nói : Chúa đã 
làm việc và Ngài luôn còn làm tiếp. Điêm này hoàn toàn giống như điều chúng ta có thê thấy được trong 
khái niệm « Thiên Chúa sống động ». 


Chúa không rút lui. Trong Ngài, chỉ cần một nháy mắt là mọi sự đã có. Và mọi sự diễn ra không bao giờ 
như một bánh xe quay nhàm chán, mà trái lại, luôn tiếp diễn như một hiện tại sống động. Như thế, đúng 
là Chúa luôn hiện diện trong lịch sử. Lịch sử thâu tóm sự duy nhất của ý ngh†ñvà lời nói của Ngài, tắt lại, 
thâu tóm toàn bộ hiện tại của Ngài trong từng cấp phát triển của nó. 


Người ta cũng có thể nghĩ rằng, giờ đây, chính con người là kẻ viết tiếp chương tạo dựng. Bởi vì thiên 
nhiên cho tới nay đã cân hàng triệu năm đê làm điêu, mà ngày nay các nhà nghiên cứu di tử và các nhà 
hoạ mẫu sinh học, chỉ băng qua một nháy mắt lịch sử, đã tạo ra nơi các loại thực phâm và sinh vật mới. 


Việc ráp nối di tử đó dĩ nhiên là một vẫn nạn lớn. Một mặt, đó là một cơ may. Nhờ đó, chúng ta đã tiến 
sâu vào cơ cấu uyên nguyên của sự sông, để có thê nhận ra được những mật mã, và có thể cùng cấu trúc 
hoặc ngay cả tái câu trúc các di tử. Việc làm này tốt, bao lâu nó có tác dụng chữa lành và còn tôn trọng 
tạo dựng. Nhưng khi con người tin rằng, chính mình là tạo hoá, là thợ cấu trúc thế giới, lúc đó nó có thê 
trở nên kẻ phá hoại. 


Vấn đề quan trọng ở đây, là phải biến sự kính trọng trước những gì không được đụng đến thành một hiến 
chương cho mọi hành động con người. Ta phải biết, con người không thể và không được phép trở thành 
thí vật cho kế hoạch lắp ráp của chính con người. Ta phải ý thứcrăng, ngay khi bắt đầu lăp ráp là trong 
ta có thể đã manh nha tư tưởng muốn cai trị thế giới, và điều này đồng thời cũng có nghĩa là một tiềm 
năng phá hoại đã chớm nở. 

Con người không, thể tạo ra một cái gì cả, nó cùng lắm chỉ có thể kết hợp một cái gì đó thôi. Với khả 
năng đó, nó có thể là một người giúp việc và bảo vệ khu vườn Thiên Chúa, bao lâu nó còn tỏ ra khiêm 


tốn và kính trọng đối với những ý nghĩđã có trong tạo dựng. Nhưng khi nó muốn làm tạo hoá, lúc đó tạo 
dựng sẽ bị đe dọa. 


S3 


CÂY SỰ SÓNG 


Việc hái trái cây hiểu biết đã là một tội tây đình. Chúa đã cảnh cáo điều đó trong trình thuật Kinh 
Thánh, và Ngài còn cảnh cáo tiêệp về một chuyện tày đình hơn, chuyện cẩm kị tuyệt đổi, đó là việc 
nhúng fay vào cây sự sông. 


Sách Khởi-nguyên viết, Chúa đã sai các thiên thần Che-ru-bim cầm gươm lửa đứng canh phía đông 
vườn địa đàng, để không ai được tới gần cây đó, cho tới khi ngày phán xét đến. Chúa nói trong Kinh 
Thánh «Vâng, con người giờ đây đã trở thành giỗng Ta, vì nó nhận ra sự lành sự dữ. Giờ đây, chỉ 
còn việc là không để nó vươn tay tới cây sự sống, hái trái ăn và sống đời đời!» Phải chăng Chúa 
muốn dựng lên một biên cương cuỗi cùng ở đây ? Nu vượt qua, đương nhiên con người sẽ tự huỷ 
diệt mình ? 

Những hình ảnh lớn trên đây của Khởi-nguyên, rốt cuộc, không thể giải thích hết được và sẽ không bao 
giờ hoàn toàn cạn ý nghĩa. Chúng còn bao gồm các chiều kích khác vượt lên trên mọi nhận thức của ta. 


Trước hết, tôi muốn trình bày cái nhìn cổ điển do các giáo phụ khai triển về những hình ảnh đó. Các ngài 
cho rằng, con người không được gần cây sự sống, là vì con người đã ăn trái cây hiểu biết, và do đó tự 
đưa mình vào một tư thế không còn xứng hợp. Khi đưa tay hái trái cây đó, con người đã chuốc vào mình 
một số phận thảm thương. Trước hoàn cảnh mới này, Chúa bảo, con người không được gần cây sự sống 
nữa, bởi vì, nếu như nó bất tử trong tình trạng này, thì quả đó là điều khốn nạn cho nó. 


Như vậy, việc cắm tới gần cây sự sống, là nơi gắn liền với số phận sự chết, là một ân huệ. Nếu chúng ta 
phải bất tử trong tư thế ta đang sông, thì đó không phải là một tình trạng đáng mong. Trong một cuộc 
sông với quá. nhiều hỗn mang, thì cái chết là một hồng â ân, tuy nó vần là một mâu thuẫn và là một biến 
có bi thảm đối với từng người. Bởi vì nếu không, cuộc sống theo kiểu đó sẽ nên bất tử, và thế giới như 
thế sẽ trở thành nơi hoàn toàn không thể dung thân được. 


Phải chăng sứ điệp của hình ảnh trên ngày hôm nay phải được lưu tâm hơn bao giờ hết ? 


Dĩ nhiên ta có thê đi sâu hơn vào ý nghĩa của những hình ảnh đó. Nếu giờ đây ta thấy con người, khi đã 
năm được các mật mã di tử, băt đâu chiêm hữu cây sự sông, và tự coi mình là chúa sự sông, có thê lắp 
ráp sự sông ra mới, thì như vậy, họ đã thật sự vượt qua lăn biên cuôi cùng mà đáng lẽ họ phải g1ữ. 


Với kĩ năng xảo thuật đó, con người biến con người thành tạo vật của mình. Do đó, con người không 
còn xuất phát từ bí mật tình yêu, nghĩa là không còn được hình thành từ tiến trình tạo thai và sinh hạ vôn 
đầy bí ân nữa, nhưng là một sản phẩm kĩ nghệ. Nó được tạo ra bởi người khác. Như vậy, nó bị cướp mắt 
phẩm giá và hào quang tạo dựng riêng của nó. Ta không biết tương lai của lãnh vực này rỒi sẽ ra sao, 

nhưng ta có thê xác tín : Chúa sẽ ra tay chống lại tội ác tự huỷ của con người. Ngài sẽ chồng lại việc dày 
đạp con người, sẽ chống lại việc con người tạo ra những đồng loại nô lệ. Có những đường biên cuối 
cùng, mà nêu ta bước qua, ta sẽ trở thành những tên phá hoại tạo dựng, và lỗi phạm của ta còn vượt xa 
tội tô tông và các hậu quả tiêu cực của nó. 


Vấn đề dùng xảo thuật để cải biến sự sống con người đã trở nên cấp tính. 


Sự sống con người là bất khả nhượng, không thê có chọn lựa nào khác ở đây. Phải dựng lên nơi đây một 
biên giới cho hành động, khả năng, khuôn phép và thí nghiệm của con người. Con người không phải là 
một đồ vật. Song mỗi người là đại biêu cho sự hiện diện của Chúa trên trần gian. 


Đôi lúc xem ra đường ranh đó không còn ở trước ta nữa, nhưng đã bị ta vượt qua rồi. Với kĩ thuật 
di tử, con người có được một dụng cụ mới cho phép họ lân đầu tiên toàn quyên sử dụng toàn bộ vật 
liệu dĩ truyền trên hành tỉnh này. 


SÉ) 


Sự sống đã bị biến thể từ khá lâu rồi. Đã có tới hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn bào thai không 
được hình thành qua hành động giao phối bình thường, nhưng qua việc kết hợp tỉnh trùng và trứng 
bên ngoài dạ mẹ. Có những đứa trẻ có tới ba mẹ : mẹ cho trứng, mẹ mang thai và mẹ nuôi. Có những 
trẻ có cha đã mắt nhiều năm trước khi chúng sinh ra. 


Trong tương lai, rất có thể người fq sẽ tạo ra trẻ theo Í muốn, theo phái tính, màu mắt, chiều cao, sức 
nặng, hay có thể kéo dài sự sống với một thân xác khác. Cuối 1999, khi một nhóm nhà khoa học đã 
hoàn tất mở khoá được một trong 24 chromosomen của con người (tuy là một trong những 
chromosomen nhỏ bé, nhưng mỗi cái chứa khoảng 30 triệu thông tin di truyền), một bà trong nhóm 
đã nói với phóng viên : Quả là một « công việc hỏa ngục ». Có thể nhà khoa học đó có lí ? 


Đúng, rất tiếc có thể đúng như vậy. Nhưng trước hết, ta phải phân biệt giữa cái con người làm và cái con 
người là. Bất cứ ai được sinh ra từ ống nghiệm đều cũng là người, vả ta vẫn yêu và chấp, nhận họ như là 
người. Việc ta phải chống lại lối tạo người bằng ống nghiệm không có nghĩa là ta đóng ân những người 
được sinh ra bằng cách đó. Dù vậy, ta vần nhận ra nơi họ cái bí ân của con người và chấp nhận họ như 
là người. Đó là điều rất quan trọng, tôi tin như thế. 


Quả thật đã có sự vượt rào gia trọng, như anh nói. Giáo Hội công giáo, ngay từ đầu, đã cảnh báo việc 
chế tạo con TREƯỜI. Lối chế tạo đó, thoạt tiên, diễn ra dưới những hình thức vô tội, như mọi chuyện vẫn 
luôn khởi đầu một cách vô tội. Trước hết, người ta bảo là để giúp cho những cặp vợ chồng không con. 
Vấn đề ở đây chưa phải là gia trọng, nếu quả thật đó là những vợ chồng thành tâm muôn có được con 
bằng cách ây. Tuy nhiên, ở đây, người ta cũng, bắt đầu tuột dốc, khi tin răng, mình phải có con bằng bất 
cứ giá nào, mình phải có quyền có con. Với kiểu đó, đứa con trở thành một của cải thuần tuý. Nó không 
còn được sinh ra từ tự do của Tạo hoá nữa, tự do này cũng được thể hiện nơi sự bất lường của tự do nơi 
thiên nhiên. 

Tôi nghĩ, cái nguy cơ lớn của ngày nay, nói chung, là xem con như một quyền, như một của cải. Các cha 
mẹ không những muốn phô trương chính họ qua của cải đó, mà còn qua đó nhắm vớt vát lại những gì 
họ chưa thành đạt. Có thể nói, qua con cái, họ lặp lại chính cuộc đời mình một lần nữa và để được xã hội 
công nhận. Vì vậy mới có sự chống đối của con cái. Chúng chống cha mẹ, vì chúng muốn thê hiện quyền 
muôn được là chính chúng. 


Chính mỗi người được sinh ra từ tự do của Chúa, và ở trong tự do đó với quyền riêng của mình. Giáo 
dục gia đình là để hướng trẻ tới cái riêng tư của chúng, chứ không phải là để cho cha mẹ, đó là trọng 
điểm đích thực của các chương trình giáo dục phản quyền uy hiện nay. Nhưng điểm sai của các chương 
trình này là chủ trương hoàn toàn vứt bỏ giáo dục, với lập luận rằng, giáo dục sẽ lèo lái tự do và có thể 
bóp chết tự do. Tự do cần được giúp đỡ đề cất cánh, nó cần được nâng đỡ qua sự đồng hành. Và một lối 
giáo dục thật sự cảm thông sẽ không nhắm lái trẻ theo mình, nhưng là giúp chúng phát triển hình hài và 
mở ra con đường riêng của chúng. 


Xim trở lại một lân nữa về việc lặp ráp, chê tạo con người ... 


Như đã nói, việc làm khởi đầu vô hại, tỏ ra vì con người, nhưng khi coi đứa con không còn là quà tặng 
nữa, mà là sở vật phải tạo ra nếu cần, lúc đó là ta đã bước qua lằn biên. Hành vi kĩ thuật, bao gôm cả 
việc thụ thai ống nghiệm, giờ đây thay thế cho một hành vi tình yêu. Từ đây, những vấn nạn kế tiếp sẽ 
được đặt ra. Trước hết, làm gì với sô phôi gọi là thặng dư, phôi đó đã là người, nhưng lại bị xử lí như là 
những sản phẩm dư thừa. 


Với lỗi xử lí hiện tại, hàng ngàn sự sống đã bị giết hàng loạt. 


Nhiêu hậu quả khác cứ thê theo nhau xây ra, chúng rôt cuộc từng bước làm biên đôi tương quan đôi với 
con người. Rôi cái gì sẽ diễn ra tiệp, bắt đâu từ lúc nào sẽ nô ra tai hoạ kiêu nào, ta chưa biệt được. Cám 


54 


ơn Chúa là ta không biết. Nhưng ta biết, ta phải chống lại việc dùng xảo thuật cải biến sự sống và việc 
tuỳ nghi sử dụng sự sống. Không phải ta chống lại tự do của khoa học hay cản ngăn những khả thê của 
kĩ thuật, nhưng là bảo vệ tự do của Chúa và phẩm giá con người, vì hai thứ đó đang gặp nguy. Ai có 
được lối nhìn đó nhờ đức tin — khá nhiều người không phải ki-tô hữu cũng có cái nhìn như vậy -, đều có 
bồn phận làm nỗi bật lăn biên đó lên và làm cho người khác chấp nhận dừng lại trước lằn biên đó. 


4. TRẬT TỰ TỰ NHIÊN 
NHỮNG BẰNG CHỨNG HIẾN NHIÊN CỦA VŨ TRỤ 


Ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấu được Chúa, chúng ta vẫn có thê, qua những gì dưới đây, thấy 
được ít nhiều về việc cấu tạo thế giới và về những gì được trao tặng cho con người trong vũ trụ thần 
thánh này. Nhưng luôn với điều kiện là Chúa hiện hữu thật sự. Về điểm này, ngài nhiều lần nói tới những 
giá trị khách quan, tới « bằng chứng hiển nhiên của sự sông con người » và tới những sứ điệp của vũ trụ. 
Ngài bảo rằng, vẫn nạn của thời đại tân tiễn là con người đã xa lìa khỏi bằng chứng hiển nhiên đó. Có 
những thái độ tuyệt đối đúng và luôn đúng, có những thái độ khác đương nhiên sai và luôn sai, vì chúng 
đi ngược lại sự sống và con người. Nghĩa là thế nào ? 


Ki-tô giáo quan niệm thế giới, trong từng chủng loại, được hình thành qua một quá trình tiễn hoá rất 
phức tạp, nhưng nó chung quy lại cũng được phát sinh ra từ cội nguồn Logos (Lời). Như vậy, thế giới 
mang trong mình không những một lí trí toán học — không ai chối cãi được rằng thế giới được cấu tạo 
theo toán học -, nghĩa là một lí trí trung lập và khách quan, mà với tính cách là Logos, nó còn mang một 
lí trí đạo đức nữa. 


Làm sao biết được điều đó ? 


Chính tạo dựng giúp ta hiểu và chấp nhận điều đó. Ngay người ngoài Ki-tô giáo cũng hiểu được điều 
này. Song, nhờ đức tin bật mí, ta thây được trong lí trí của tạo dựng không những chỉ có sứ điệp toán 
học, mà còn có cả sứ điệp đạo đức nữa. 


Cái bật mí thứ nhất gọi là lương tâm. Lương tâm là nhận thức cội nguồn, nó cho ta biết có những sự việc 
không bao giờ là tốt cả. Giết một người vô tội, đù với lí đo nào đi nữa, là điều đương nhiên ai cũng thấy 
sai, với điều kiện người đó không bị giáo dục sai lầm. Nói chung, tôn trọng sự sống là tốt. Hoặc giữ lời 
hứa, nghĩa là trọng tính chân thật và sự thật, cũng vậy. 


Dĩ nhiên đó là những giá trị rất chung. Ta biết, Hans Kũng* muốn hoà trộn chúng lại đưới dạng một nền 
đạo đức thế giới, nghĩa là lập chúng thành một bảng điều lệ chung áp dụng cho hết mọi người. Ta chưa 
cần tranh luận chuyện này ở đây. Nhưng dù vậy, nỗ lực của ông cũng hé cho ta thấy có một nét trong 
sáng nào đó trong tạo dựng, xuyên qua đó ta nhìn ra được những huấn lệnh của Tạo hoá. Và nữa, các 
hằng số giá trị chung - cho dù trong môi cái riêng còn chứa những khác biệt lớn - xưa nay vẫn hiện diện 
xuyên suốt qua các tôn giáo lớn và qua toàn bộ lịch sử tri thức của nhân loại. Hãy lấy nói đối làm thí dụ. 
Có người cho rằng, đôi lúc nói dối là đúng, là cần. Nhưng chăng ai muốn xác định nói dối tự nó là đúng 
cả. 

Đề các bằng chứng hiển nhiên đó trở nên tác dụng và trong sáng, chúng ta cần được giáo huấn. Nhờ giáo 
huấn, các kiến thức tổng quát và chưa rõ ràng sẽ được cụ thể hoá và trở nên có thê thực hiện được. Việc 
giáo huấn đó là một phần của con đường dẫn ta tới Đức Ki-tô. Giáo Hội gọi con đường đó là sự soi sáng, 
bởi vì nhờ đó mà một cá nhân dần dần nhìn ra được rõ hơn về một điều nào đó đã tiềm tàng nơi mình. 
Phải chăng những «bằng chứng hiển nhiên của vũ frụ», cái « hiến Chương sự sống » đó (mà ta vẫn 
luôn hay quên và thường không nghĩ đến) đã nằm sẵn trong những huyền thoại xa xưa như lũ lụt, 


Sàn) 


tháp Babylon, hay thành Sodom và Gomorrha ? Phải chăng sứ điệp của các câu chuyện đó quả là 
một thứ kiên thức sông còn cho cả nhân loại 2 


Lạ thật, những câu chuyện đó có mặt khắp nơi trong lịch sử tôn giáo. Chúng hiên nhiên là những tiếng 
còi báo động. Chuyện lũ lụt có mặt trong nhiều vùng địa lí hoàn toàn biệt lập, không liên hệ gì tới nhau. 
Một cách nào đó, chúng nói lên một kinh nghiệm và nhận thức chung của nhân loại, một hồi tưởng còn 
đọng lại nơi con người. Ta có thể khám phá ra nhiều sứ điệp ân tàng trong các câu chuyện đó. Chăng 
hạn việc xây tháp Babylon, ở đây con người muốn dùng kĩ thuật đề kiến tạo cho mình một văn minh 
chung. Họ muốn dùng sức mình và khả năng xây dựng của mình đề thực hiện giấc mơ — chính đáng - về 
một thế giới, về một nhân loại. Và qua tháp cao chạm trời đó, họ, muốn chứng tỏ quyền năng mình và 
muốn nhảy vào lãnh vực thiên chúa. Trên căn bản, điều đó cũng giống như giấc mơ của nền kĩ thuật hiện 
nay: năm được quyền năng thiên chúa và tìm ra được chốt khoá của thế giới. Như vậy, các hình ảnh trên 
đúng là những lời cảnh cáo vang lên từ nhận thức cội nguồn của ta. 


Hãy bàn tiếp chuyện tháp Babylon. Ở đây, Kinh Thánh cho ta một thông tỉn lạ lùng «Chúa nói, xem 
kìa, chúng là một dân tộc, và chúng tất cả chỉ có một tiếng nói. Nhưng đó mới là khởi đầu công việc 
của chúng. Không có gì chúng muôn mà chúng không làm được. Thôi, Ta hãy xuống đó! Ta sẽ làm 
rồi loạn ngôn ngữ của chúng, để chúng không thể nghe hiểu nhau nữa ». Nghe ra thật chuyên quyền. 


Vâng, nghe như giọng ganh tị, cơ hồ Chúa không muốn để cho con người ngâng cao đầu. Dĩ nhiên đây 
là một ngôn ngữ hình ảnh, rút ra từ kho văn hoá do-thái xưa. Một số yếu tố ngoại giáo lúc đầu vẫn còn 
hiện diện trong đó, nhưng qua những đợt giải thích chúng dần dần được gột bỏ hết. Vấn đề ở đây không 
phải là Chúa sợ con người trở nên quá lớn rôi giành ngai Ngài, nhưng Ngài thấy được ước vọng sai trái 
và tiềm năng tự huỷ của họ. 


Có lẽ ta nên giải thích hình ảnh trên như thế này : Tháp Babel tượng trưng cho việc con người muốn chỉ 
dùng khả năng kĩ thuật để hợp nhất nhân loại và để vươn tới Chúa, trở thành như chính Ngài. Nhưng giờ 
đây Chúa nói cho ta biết, một hợp nhất trên căn bản như thế sẽ không vững, nó sẽ tạo ra hỗn-loạn. 


Bài học đó có thê áp dụng cho ngày nay. Một mặt, thế giới hôm nay có sự hợp nhất đó. Trọng điểm của 
mọi thành phố đều giông nhau, dù ở Nam Phi hay Nam MI, ở Nhật hay Mĩ châu, Âu châu. Đâu đâu con 
người cũng bận quần bò (Jeans), hát một thứ nhạc, cùng theo dõi một chương trình truyền hình và cùng 
chiêm ngưỡng những ngôi sao màn ảnh. Như thế, có thê nói, nhân loại có một thứ văn minh chung, kể 
cả một thứ thức ăn chung là McDonalds. 


Thoạt nhìn, cảnh đồng phục đó là một thứ lực dung hoà khá hiệu nghiệm — cũng giống như cái ngôn ngữ 
chung khi xây Babel -, nhưng cùng lúc đó con người trở nên xa lạ nhau. Họ không tới gần nhau được 
nữa. Thay vào đó, ta thấy nôi lên các chủ trương độc lập vùng, các văn hoá chống đối nhau, ai cũng 
muốn mình chỉ là mình hoặc cảm thấy mình bị văn hoá khác đàn áp. 


Có phải đó là một bản luận chứng chống lại nền văn mình chung không? 


Đúng, bởi vì nó làm người ta mất nét riêng, mất nét đích thực của họ. Mắt thông tin chiều sâu giữa người 
với người. Thông tin này không thể tạo ra được bằng những cách cư xử bề ngoài, phiến diện và bằng 
những máy móc kĩ thuật giống nhau. Nếu người ta chỉ hợp nhất trên bề mặt đó, thì cùng lúc thâm tâm 
họ sẽ chống lại sự đồng phục, vì họ nhận ra chính sự đồng phục đó làm cho họ bị nô lệ. 


Có thể nói, dạng thống nhất và tư tưởng muốn làm chủ thế ĐIớI cũng như làm chủ sự sống theo kiểu 
Babel của con người cân phải xét lại. Đây chỉ là một thứ hợp nhất giả hiệu, một thứ giả nâng con người 
lên mà thôi. Thật ra nó cướp đi chiều cao và độ sâu của con người. Ngoài ra, nó cũng biến con người 
thành nguy hiểm, vì một mặt con người có thê làm được rất nhiều chuyện, nhưng mặt khác khả năng đạo 
đức của họ không tương ứng được với khả năng kĩ thuật. Sức mạnh đạo đức không lớn kịp với khả năng 


56 


hành động và đập phá, mà con người đã tạo ra. Đó là lí do, tại sao Chúa ra tay chống lại thứ hợp nhất 
kia và mở ra một loại hợp nhât hoàn toàn khác. 

Ngài muốn nói gì ? 

Với ki-tô hữu chúng ta, Tân Ước và Cựu Ước luôn là một. Các sách Cựu Ước là bước đầu. Theo xác tín 
của ta, các sách đó không thể hiểu, nếu ta không đọc tiếp bước thứ hai. Ta cũng sẽ thấy điểm này trong 
các chương sau, khi bàn đến liên hệ giữa Adam và Đức Ki-tô và qua các thí dụ khác. Chúa đã mở ra một 
mô hình hợp nhât qua diễn tiên câu chuyện ngày lễ ngũ tuân. Mô hình đó là đôi cực của Babel, chỉ nhờ 
nó ta mới hiêu được Babel. Lúc đó, các tông đô tuy không nói chung một thứ tiêng, nhưng tât cả đêu 
hiệu nhau. Vẫn giữ đa dạng, như giờ đây sự hợp nhât con tim đã tạo thành một hợp nhât nội tâm. 


Mô hình ngũ tuần đối lại với Babylon : một sự hợp nhất vẫn bảo tồn được kho tàng của nhân loại. Chúa 
muốn hợp nhất. Đó là mục tiêu của toàn bộ hành động của Ngài trong lịch sử; đó là lí do xuống thế của 
Đức Kitô; đó là lí do Ngài lập Giáo Hội. Nhưng sự hợp nhất mà Ngài muốn phải có một độ sâu và một 
tầm cao khác. 


Lời cảnh báo của Babylon khiến ta phải nghĩ tới cuộc cách mạng điện tử hiện tại, một cuộc cách mạng 
làm thay đổi và đảo điên thế giới như chưa từng có. Xem ra chúng ta muốn tạo một vũ trụ hoàn toàn 
mới. Những hiện thực trên mạng lưới và những cái gọi là công ti thương mại điện tử không còn chỉ là 
trò chơi giải trí, mà đã trở thành một trò chơi ăn thua đủ với rất nhiều tiền, với quyền lực và với kinh tế 
quốc dân, chúng nắm trong tay số phận của hàng triệu con người. 


Và thêm nữa : Ngày nay, đa phần dân tây phương mắt nhiều thì giờ cho máy móc điện tử hơn là cho việc 
tiếp xúc với thực tế « thường nhật », nghĩa là tiếp xúc với con người và thiên nhiên. Những thực tế ảo 
trên mạng đang thay thế cho các thực tế thường nhật. Càng ngày, chúng ta buộc phải bỏ thêm công sức 
ra đề chống trả lại những hình ảnh thôi miên trong cái thế giới hợp nhất đó. 


Ở đây, nhờ diễn tiến lịch sử, ta lại nhận ra được những trực giác của một hình ảnh, mà trước đây ta không 
thể nghĩ tới được. Dĩ nhiên, đó không phải là nghĩa chữ của nội dung câu chuyện Babylon. Song, nếu ta 
đọc nó với ánh sáng kinh nghiệm, ta sẽ nhận ra cái trực giác chứa đựng trong đó, nó cụ thể hoá ra trước 
mắt ta ngày hôm nay. Nhờ đó, ta hiểu được ý nghĩa của những biến chuyền hiện tại, hiểu được tại sao 
việc tạo nên thứ thống nhất kia là một mối nguy. 


Có thể so sánh một hình ảnh huyền thoại lớn khác của Kinh Thánh, đó là lụt hồng thuỷ, với những 
thứ lụt khúc trên thị trường tư bản: lụt hình ảnh khích dâm, lụt tuyên ngôn, lụt quảng cáo... không 
2 


Nước cũng là một hình ảnh mang nhiều chiều kích. Nước luôn có hai nghĩa. Với nghĩa là nguôn, là mưa, 
thì đó là một quả tặng, một yêu tố cần cho sự sông. Khi nó mang hình ảnh đại dương hay lũ lụt, thì đó 
lại là mối nguy cho trái đất, nó có thể nuốt luôn sự sống. Lụt hồng thuỷ như vậy là biểu tượng nguyên 
mẫu cho những thế lực phá hoại, chúng vùi chôn sự sông, xoá đi biên cương bảo vỆ sự sống mà Chúa đã 
vạch ra. Đê vỡ cuốn theo sự sông. Nhìn như thế, thì cơn hồng thuỷ vẫn là một hình ảnh rất nhiều nghĩa 
đối với con người. Bao nhiêu cảnh tượng ta thấy ngày nay : lũ lụt, đê vỡ, phá hoại sự sống, phá hoại văn 
hoá, phá hoại con người. 


3 


5 CÁC GIAO ƯỚC 
GIAO ƯỚC CŨ 


Giao ước cũ là câu chuyện giữa Thiên Chúa với dân riêng Ngài. Chính Chúa đã cho dân này một 
tên gọi. Đó là ngày Ngài đánh vật với tô phụ Gia-cóp bên sông Gia-cóp. Œia-cóp đã không chịu thua, 
vì vậy từ đây ông được gọi là „IÏs-ra-en “, ké tranh cãi với Chúa. 


Tại sao Chúa lại phải chọn một dân riêng? Và tại sao lại là dân Do-thái? 


Cựu Ước, chắng hạn như trong sách Dân-số, luôn nêu lên lí do đặc biệt về sự tuyên chọn đó. Qua Mai- 
sen Chúa nói với dân Ngài: Ta không chọn ngươi vì ngươi là một dân đặc biệt lớn và đặc biệt quan trọng, 
cũng không phải vì ngươi có được phâm cách này kia, mà vì Ta yêu ngươi. 


Chúng ta không thể dùng lí luận để tìm hiểu việc tuyên chọn này, đó vẫn là một ẩn số. Vấn đề là Chúa 
chọn. Nhưng không phải Ngài chọn để loại trừ những dân khác, mà là để qua dân này Ngài tới với các 
dân khác, và để Ngài bước vào sân chơi lịch sử một cách cụ thẻ. 


Suốt 3000 năm lịch sử, dân riêng đó đã phải trải qua 2000 năm lưu đày, và cho tới ngày nay cũng 
còn phải đấu tranh cho nền an ninh đất nước. Phải tự hỏi: Tại sao lại là Ai-cập to lớn và hùng mạnh 
với các đại đế Pha-ra-ôn, và tại sao một dân tộc được tuyển chọn nhỏ bé lại bị truy nã, lưu đày và 
bách hại suốt bao nhiêu thế kỷ- cho tới sém bị huỷ diệt hoàn toàn bởi nạn Quốc-xã? 


Thiên Chúa có những khái niệm khác. Việc tuyển. chọn của Ngài không mang nghĩa to lớn như ta hiểu. 
Ngài không cất nhắc dân Ngài lên hàng cường quốc, nhưng Ngài tự tỏ mình và gây tác động qua cái bé 
nhỏ. Tiêu chuẩn quan trọng của Chúa không phải là cường quốc, mà là thực tại đức tin. 


Vì đức tin mà một dân tộc được chọn. Dân tộc này nằm lọt giữa các nước lớn Ai-cập và Babylon, và 
luôn bị họ đe doạ xâu xé. Như vậy, Chúa làm lịch sử của Ngài một cách hoàn toàn khác, không như một 
quyền lực trần gian. Và đó có thể là bài học cho Giáo Hội chúng ta, để ta hiểu rằng giá trị của mình 
không nằm nơi quyền lực thế gian, mà nơi việc mình luôn thể hiện và đại biểu cho một Thiên Chúa khác. 
Thời điểm lớn lao của Giáo Hội là thời điểm đau khổ và bách hại, chứ không phải lúc có nhiều tiền và 
nhiều quyên ˆ lực.Đây cũng là bài học cho chính ta, để nhìn ra đâu là cái cơ bản và đâu không là cơ bản 
trong cuộc sông. Chứ đừng hỏi tại sao Chúa lại làm thế. Ngài đã chỉ cho ta một con đường, một hướng 
đi, và Ngài g1ữ sự độc lập của Ngài. 


Quả là một lịch sử lạ lùng. Dù dân Do-thái suốt 2000 năm lang thang, bị săn đuổi từ nước này sang 
nước khác, tôn giáo của họ vân không bốc hơi. Đáy là một hiện tượng có một không hai trong nhân 
loại. Câu hỏi: Có sự liền quan nào giữa sự phát triên đáy bí ân của thê giới với sự phát triên của dân 
tộc Do-thái? 


Theo tôi, rõ ràng có. Một dân tộc tí hon, không đât, không tên tuôi, suôt 2000 năm sông rải rác khắp thê 
giới, vậy mà vần giữ được đạo, vân giữ được căn cước Is-ra-en và do-thái của mình, quả là một bí ân 
tuyệt đôi. Điêu này cho thây có sự tác động của một bàn tay nào khác trong đó. 


Chúa đã không biến dân đó thành nước lớn, mà trái lại, họ đã trở thành một dân tộc mang nhiều đau khổ 
nhất trong lịch sử thế giới. Nhưng họ luôn giữ được căn cước của mình. Đức tin của họ không mất. Và 
đức tin đó luôn là một cái gai cho hoàn vũ Ki-tô giáo, một tôn giáo thoát sinh từ lịch sử do-thái và gắn 
bó với lịch sử đó. Như vậy, chỉ giải thích bằng các ngẫu nhiên lịch sử không thôi thì không đủ. Mọi 
cường quốc thời đó đều đã suy-tàn. Chẳng còn Ai-cập xưa, mà cũng chẳng còn dân Babylon hay Assiri. 
Nhưng Is-ra-en vẫn còn đó. Và nó chỉ cho ta thấy chút gì bền vững, vâng, cho ta thấy cái bí ẩn của Thiên 
Chúa. 


58 


Is-ra-en là cái nôi của đức tin Ki-tô giáo, và ta có thể nói không ngoa rằng, hai tôn giáo lớn này đã 
ảnh hưởng quyết định lên nền tảng cuộc sống của nhiều vùng đất lớn địa cầu. Cho tới hôm nay, dân 
Do-thái còn tác động nhiều lên việc phát triển văn hoá của nhiều quốc gia, mà Hoa-kì là một điển 
hình đặc biệt. Có phải dân Do-thái ngày nay vẫn là dân riêng của Chúa? 


Đó là câu hỏi thời gian qua đã có những tranh luận kịch liệt. Dân Do-thái có một mối liên hệ đặc biệt 
với Chúa và Chúa không bỏ rơi họ, đó là điểm quá rõ. Và đó cũng là hướng nhìn của Tân Ước. Phao-lô 
nói với ta trong thư gởi giáo đoàn Rôma: cuối cùng thì cả Is-ra-en sẽ trở về. Nhưng vấn đề là sau khi đã 
hình thành Giáo Hội, đã hình thành Dân Chúa bao gồm mọi dân tộc, sau khi đã có Giao-uớc mới, thì 
một cuộc sống theo Giao ước cũ - một cuộc sống không mở ra cho cái mới của Đức Ki-tô — tự nó có còn 
giá trị nữa hay không? 


Ngày nay có rất nhiều luận-thuyết trả lời cho câu hỏi đó. Là ki-tô hữu, chúng ta xác tín rằng bản chất 
Cựu Ước là hướng về Đức Ki-tô, và nó chỉ tìm thấy lời giải đích thực cũng như đích điểm tôi hậu, khi 
nó được đọc từ quan điểm Đức Ki-tô. Ki-tô giáo không phải là một đạo nào đó khác với đạo của Is-ra- 
en, nhưng nó là cách đọc Cựu Ước mới với Đức Ki-tô. 


Chúng ta đã thấy qua một lô thí dụ, là những câu chuyện và bản văn Cựu Ước chỉ là nhập đề đề đi tới 
một cái gì khác. Chỉ khi ta đọc chúng qua Tân Ước thì ý nghĩa của chúng mới sáng tỏ và toàn hảo. Tân 
Ước vì thế không phải là cái gì chép thêm vào. Và thái độ của ta đối với Cựu Ước không phải là thái độ 
của người chiếm hữu trái phép một cái gì đó của người khác. Với ta, Cựu Ước chỉ là một đoạn đường 
dang dở, nếu không được tiếp tục với Tân Ước. Đó là xác tín nền tảng của Ki-tô giáo. 

Nhưng, cùng với xác tín đó, ta cũng tin rằng Is-ra-en ngày nay vẫn có một sứ mạng đặc biệt. Chúng ta 
vẫn chờ thời điểm dân tộc này vê với Đức Kitô, nhưng chúng ta cũng biết rằng, trong giai đoạn lịch sử 
gọi là đứng trước cửa này, họ vẫn mang một sứ mạng có tầm quan trọng đối với thế giới. Như vậy, dân 
tộc này vẫn nằm trong chương trình của Thiên Chúa một cách đặc biệt. 


Nghĩa Chúa không rút lại lời, Is-ra-en vẫn là dân riêng của ngài? 


Không, Chúa không rút lại, vì Ngài thuỷ chung. Dĩ nhiên, ta có thể thấy là Is-ra-en còn có một đoạn 
đường nữa phải đi. Là ki-tô hữu, chúng ta tin rằng kết cuộc rồi họ sẽ gặp Đức Ki-tô cùng với chúng ta. 
Nhưng không phải vì vậy mà họ bị coi thường và đây ra khỏi chương trình của Chúa, trái lại họ vẫn 
chung thuỷ với Ngài. 


Như vậy có nghĩa là dân Do-thái phải, hoặc nên chấp nhận đẳng Cứu Thế? 


Chúng ta tin như thế. Điều này không có nghĩa là ta được phép ép họ theo Đức Kitô, nhưng ta phải chia 
sẻ sự kiên nhẫn của Chúa. Ta cũng phải nỗ lực sống sao cho cộng đoàn ki-(ô không còn chống lại họ hay 
trở nên quá đáng đối với họ, mà ngược lại, phải làm sao để con đường trở về mở rộng thêm cho họ. 

Nhưng ta vẫn luôn xác tín Đức Ki-tô cũng là vị cứu tinh của dân Do-thái. Dĩ nhiên mọi quyết định đều 
nằm trong tay Chúa, Ngài sẽ quyết định khi nào và bằng cách nào dân Do-thái sẽ làm một với dân ngoại, 
khi nào và bằng cách nào tất cả đều quy tụ thành một Dân Ngài. 


Phao-lô viết trong thư gởi giáo đoàn Rô-ma: “Cả tôi cũng là dân Do-thái, cũng là một hậu duệ của 
Abraham theo chỉ Benjamin”. Dù vậy, ngài cho hay, một phần dân này vẫn “cứng đầu”. Và ngài 
tiếp: “Nhìn theo Tin Mừng thì họ là kẻ thù của Chúa..., nhìn theo sự tuyển chọn thì họ là dân được 
Chúa yêu ”. Quả nặng lời. 

Đó lại là một trong những nghịch lí của Tân Ước. Việc không chấp nhận Đức K1I-tô, một mặt, đây dân 
Do-thái vào một hoàn cảnh xung khắc với hành động tiếp nối của Chúa, nhưng đồng thời ta cũng biết, 
là Chúa vẫn chung thuỷ với họ. Họ không bị loại ra khỏ1 ơn cứu độ, nhưng vẫn phục vụ Ngải theo cách 
riêng của họ, và vì thế Chúa vẫn chờ họ, cũng như Ngài vẫn chờ ta 


59 


SÁCH CỦA MỌI SÁCH 


Kinh Thánh, cuốn sách ta thường đọc, gồm 72 cuỗn: 45 cuỗn của Cựu Uốóc và 27 cuốn của Tân Uốc. 
Lâu đời nhất là sách Mai-sen, đã có từ hơn 3000 năm. Người ta bảo, Chúa Thánh Thân đã hướng 
dẫn và chỉ vẽ cho người viết phải viết thế nào và Ngài đã giúp họ tránh lầm lẫn: “Điều này được viết 
cho dòng dõi sẽ tới, đễ dân tộc sắp được tạo thành ca ngợi Thiên Chúa”. 


Có phải tắt cả Kinh Thánh thật sự đầu là lời Chúa không? Nếu đúng như thế, thì lẽ ra Chúa Thánh 
Thân phải biết trái đất hình cầu, chứ đâu phải hình dĩa! 


Vâng, người ta có thê nêu ra những thắc mắc hài hước như thế. Nhưng anh thấy đó, người ta cũng phải 
suy nghĩ vê nét cá biệt của Kinh Thánh. 


Hãy so sánh Kinh Thánh với kinh Co-ran, chăng hạn. Tín hữu Islam xác tín rằng Co-ran do Chúa trực 
tiếp đọc cho viết. Chăng cần phải thông qua lịch sử, chẳng cần môi giới con người nảo, đó là lời Chúa 
trực tiếp. Kinh Thánh, trái lại, có một cấu trúc hoàn toàn khác. Nó được môi giới qua một lịch sử, và 
chính sách đó được viết trải dài hơn một ngàn năm. Việc MaiI-sen hay một ai đó có thật sự là tác giả hay 
không, chuyện này ta tạm để qua một bên. Nhưng đúng là văn chương Kinh Thánh đã hình thành trải 
qua một ngàn năm lịch sử, và trong đó phản ảnh nhiều tầng lịch sử và văn minh khác nhau. Chăng hạn 
trong ba chương đầu của sách Sáng-thế, ta đối diện với một hình thái văn minh khác với hình thái của 
thời lưu đày hay thời sách Khôn ngoan hoặc cuối cùng là thời văn chương tân ước. Như vậy, rõ ràng đây 
không phải là lời trực tiếp của Chúa, nhưng là lời viết về một lịch sử do Ngài dẫn lối, là chứng từ của 
lịch sử đó. 


Đọc Kinh Thánh, người ta bắt gặp những câu chuyện thật gay cần và những dụ ngôn ơn ích cho cuộc 
sống — nhưng cũng gặp vô số chuyện đầy mâu thuẫn. Tôi chỉ hiểu Kinh Thánh như là lời Chúa, khi đọc 
nó trong sự lôi cuôn của cái nhất thống, của cái toàn thể, chứ không phải đọc từng chữ, từng câu. Đó là 
một cái gì rất nền tảng và rất gây cần. Kinh Thánh vì thế chứa đựng nhiều chuyện mâu thuẫn hoặc chắc 
chắn hào hứng, bởi vì, trước mắt ta, đức tin được trình bày như là một hệ thống chưa hoàn chỉnh. 


Kinh Thánh không phải là sách giáo khoa về Chúa hay những chuyện của Ngài, nhưng nó chứa đựng 
những hình ảnh mở ra các nhận thức và những cái nhìn đang phát triển, và trong đó cũng cho thấy một 
lịch sử đang được hình thành. Tôi chỉ hiểu Kinh Thánh như là lời Chúa, nếu khi đọc, tôi biết nối cái này 
với cái kia, biết dùng hình ảnh này để sửa hình ảnh kia. Nếu khi đọc, tôi không đặt những hình ảnh đó 
trong liên quan với cuộc sống phúc âm, thì lúc đó tôi chỉ đọc những câu chuyện lịch sử mà thôi. Dĩ nhiên 
các câu chuyện đó có những trạng huống đặc biệt, nhưng chúng cũng chỉ là những câu chuyện riêng rẽ 
- và đó không hăn bao giờ cũng là lời Chúa trực tiếp. 

Rắc rỗi quá. 

Một là, ta coi Kinh Thánh như những câu chuyện lịch sử thuần tuý, trong đó có thể nói các yếu tố con 
người được phơi bày ra một cách không che đậy. Hai là, ta nhìn nó trong tổng thể như là lời Chúa, trong 
đó các sự việc có liên quan với nhau và chúng mở ra từ từ. Nhìn như thế, thì tiêu chuẩn linh ứng và 


không sai lầm không thể áp dụng một cách máy móc được ở đây. Không thể rút ra một câu nào đó, và 
bảo răng câu này trong sách Chúa và tất nhiên nó phải đúng. 


Kinh Thánh là lời Chúa, khi ta nhìn nó như một lịch sử thống nhất. Người Do-thái cũng quan niệm như 
thế. Họ phân biệt giữa kinh Thora như là quy điển thật sự của Kinh Thánh, và các sách tiên tri và sách 
truyện khác như là một loại khung. Còn chúng ta, như đã nói, chúng ta xác tín Tân Ước là chìa khoá của 
Cựu Ước. 

Đó là lí do các giáo phụ thần học và thần học thời trung cô không bao giờ gọi Kinh Thánh là “mạc khải”. 
Mạc khải là cái gì lớn hơn, cái gì đứng đàng sau Kinh Thánh. Và linh ứng có nghĩa là những tác giả Kinh 


60 


Thánh — nên nhớ Kinh Thánh thường là kết quả của các tập thê - đều xuất phát từ dân Chúa và viết về 
lịch sử của Ngài. Gọi là linh ứng, vì họ là những người, xuyên qua nhiêu trung gian, đã diễn tả lịch sử 
dân Chúa và sự hướng dân của Ngài ra băng chữ việt, trong đó có phân đóng góp của chính Chúa. 


Có nghĩa là toàn bộ lịch sử nhân loại đã được ghỉ chép trong Kinh Thánh, từ đầu đến cuối. TÌ rong 
đó đã gôm mọi khôn ngoan, mọi bí mật, và cả mọi biến cô cho tới hôm nay và cả tương lại. Muỗn 
hiểu nó, chỉ cần thủ đắc một thứ chìa khoá. Vì thể ta chỉ cần học cách mở khoá. Ngài nghĩ gì về quan 
điêm này? 


Nếu hiểu một cách phiến diện và máy móc thì quan điểm đó sai. Có người tin rằng đã nắm được chìa 
khoá, rồi bảo rằng Chúa muốn nói đến chiến tranh nguyên tử trong sách Khải-huyền, chẳng hạn, và gán 
cho Chúa là tác giả của những biến có. Dĩ nhiên ta có thể theo cách đó nhìn ra nhiều tương đông lạ lùng 
và thấy được nhiều chuyện đã được nó! trước. Nghĩ rằng trong Kinh Thánh đã chứa sẵn mọi sự kiện thực 
nghiệm, là hoàn toàn saI. 


Cái toàn thê và tổng thể có thật trong Kinh Thánh mang bản chất hoàn toàn khác. Kinh Thánh nói về 
toàn bộ lịch sử, và cũng mở ra những nguồn sáng cơ bản chiếu soi đường đi của lịch sử. Nhưng Chúa 
không nghĩ thay chúng ta. Ngài không thay thế khoa học, không thay thế những nỗ lực tỉnh thần của 
chính chúng ta. Ngài để cho chúng ta, như đã nói, tự do vật lộn với thế giới. Ngài không nhảy: vào lỗ 
hồng kiến thức của ta, nhưng ban cho ta khôn ngoan - sự khôn ngoan này dĩ nhiên bao gồm cả kiến thức 
trong nó, vì nếu không, thì nó chăng phải là khôn ngoan thật sự. Ngài cho ta những định hướng cần thiết 
để ta có thê sống đúng. Những bảng chỉ đường của Ngài có giá trị cho toàn bộ lịch sứ, cho mọi nơi mọi 
thời, nhưng vấn đề là ta phải luôn hiểu chúng một cách mới. Sách giáo lýcó ghi lại câu của đại giáo chủ 
Grê-gô-ri-ô: Lời trong Kinh Thánh lớn lên với người đọc. Và người đọc cũng lớn lên với Lời đó, và chỉ 
như thế Lời mới cho thấy nét cao cả của nó và đông thời lớn lên trong lịch sử. 


Có người tin rằng Kinh Thánh chứa đây bạo tàn, bất dung và thiếu độ lượng. Họ đếm được 250 chỗ 
nói tới việc tiêu diệt kẻ thù. Mặt khác, một thấy dòng già nói với tôi, càng đọc Kinh Thánh, cuộc sông 
thường nhật của ta băt đâu càng thay đôi, tiên vê hướng tôt đẹp hơn. 


Đúng, tôi cũng muốn nói như thế. Nếu tôi đọc Kinh Thánh chỉ để tìm những cảnh rùng rợn, hay đề thu 
góp những màn máu me, thì việc đọc hăn chả giúp gì cho tâm hôn. 


Một mặt, Kinh Thánh quả là tắm gương phản chiếu lịch sử, nhưng mặt khác, nó cũng là con đường dẫn 
đưa từng người tiễn về ánh sáng. Khi tôi đọc Kinh Thánh đúng với tỉnh thần của nó, nghĩa là đọc trong 
tư thế hướng về Đức Ki-tô, cũng như khi người Do-thái đọc nó với tinh thần vô tư và tin tưởng, lúc đó 
Kinh Thánh có sức biến đổi thật. Nó đưa tôi vào phong cách của Đức Ki-tô, chỉ ra cho tôi ý nghĩa cuộc 
đời và làm chính tôi biến đồi. 

Ngài có lần nói, sở hữu chủ của Kinh Thánh là dân thường, chứ không phải là hạng thông thái. 
Điều đó tôi muốn nói với thần học giải phóng. Đúng là: Kinh Thánh do Dân Chúa viết ra, các tác giả 
riêng rẽ được linh ứng, vì thế tiếng nói của họ cũng là tiếng nói của Giáo Hội, và qua Giáo Hội Chúa nói 
với ta. Vì thế, Kinh Thánh cũng được trao cho đức tin của những người đơn sơ. 

Dĩ nhiên cần có những chuyên viên, những học giả để diễn giải những chuyện thuần lịch sử và khoa học. 
Nhưng ý nghĩa quyết định của Kinh Thánh thì ngay tín hữu bình dân cũng hiểu được. Kinh Thánh thật 
sự được viết ra cho mọi người nên ai cũng hiểu. Thánh An-tịnh có một câu thật hay: Con thỏ và con lừa 
rừng đều uống từ một nguôn suối, cả hai đều đã khát. Mà quả thực như thế, thỏ và lừa đều nhận được 
của uống phù hợp cho mình. 


61 


Có một lô những tài liệu không được nhận vào Tân Uóc. Ngày nay, những tài liệu thuộc loại ẩn thư 
đó đã được khai quật và được nói đền khá nhiêu. Có lẽ người ta đã kêt thúc công việc điên chê Kinh 
Thánh quá sớm? 


Chuyện điền chế là một trong những vấn đề lớn, ngay cả cho Cựu Ước. Cựu Ước cũng có nhiều ấn thư, 
và cũng có những quy điển khác nhau. Người ta đã phân biệt rất sớm giữa quy điển Alexandria, là tập 
hợp các sách Cựu Ước được dịch ra tiếng Hi-lạp, và quy điển Masora, mà đạo Do-thái đã ấn định sau 
thời Đức Ki-tô. Dĩ nhiên, đã có những tài liệu quan trọng — như kinh Thora và cả phần nhiều các sách 
Tiên tri — từ lâu đã được xếp vào loại quy điên rôi, nhưng nói chung, vào thời Đức Ki-tô công việc điển 
chế vẫn còn chưa xong. 


Từ cái nhìn Tân Ước, hầu như toàn bộ quy điển Alexandria được công nhận là quy điển của Cựu Ước. 
Còn các giáo sĩ Do-thái chọn quy điển Masora, là bản mỏng hơn, vì theo họ bản Alexandria chứa quá 
nhiều yếu tố Ki-tô giáo. Cuối cùng, Luther chọn bản quy điển do-thái, mà ông cho là bản duy nhất đúng. 
Vì vậy ngày nay Cựu Ước của Tin lành mỏng hơn Cựu Ước của ta. 


Lịch sử điển chế Tân Ước quả rất nhiêu khê. Dù các phần cơ bản đã định hình vào cuối thế kýthứ hai 
rô, nhưng chuyện điên chê vẫn dây dưa mãi tới thê kỷthứ năm. 


Nhìn từ quan điểm thuần lịch sử, hay nói như nhà thần học tin lành Harnack[ 1], là nhìn từ góc độ tự do, 
ta có thể nói được rằng, việc điển chế Tân Ước xây ra một cách tình cờ, dù vậy, các tài liệu thật sự quan 
trọng và giá trị đều đã được nhận vào đầy đủ trong đó. Nếu xét từ góc độ đức tin, thì việc quy điển đã 
không do một ai làm nên cả, chẳng phải do một nhóm nhà thông thái tụ nhau lại nghiên cứu sắp đặt, 
nhưng nó đã được hình thành lần hồi qua việc Giáo Hội sống trực tiếp với những bản văn sống động đó, 
và nhất là chúng cũng đã được bảo toàn nhờ phụng vụ. Người xưa đã tự hỏi: Cái gì nên đọc? Cái gì mang 
giá trị phổ quát? Cái gì đã được ki-tô hữu do-thái, hi-lạp và Ja-tinh công nhận? Có thể nói, qua một tiến 
trình sàng lọc khó khăn, Giáo Hội đã chọn ra những gì là nền tảng chung (dĩ nhiên có những chút khác 
biệt tuỳ từng vùng trong Giáo Hội). 


Ngày nay, có những nỗ lực xét lại và làm lại từ đầu một phần quy điển. Đặc biệt các phong trào nữ quyền 
thấy quan điểm của họ được phản ảnh trong các tài liệu ngộ giáo và những tài liệu này lại không được 
nhận vào Tân Ước. Vì thế, họ đòi có một quy điển khác. Nhưng, như vậy có nghĩa là chối bỏ Giáo Hội 
sống động đề thay vào đó những tái cấu trúc của các nhà thông thái. Như vậy là người ta muốn có một 
cuộc trưng cầu. về đức tin. Vấn đề là: Tôi tin có Giáo Hội, Giáo Hội này được nhận ra nơi một đức tin 
chung và đặt nền tảng trên đức tin đó. Hay tôi cho rằng việc tuyến chọn các bản văn mang tính tình cờ 
và lịch sử? Nếu tôi theo quan điểm thứ hai, thì tôi cứ việc tìm lấy một Ki-tô giáo khác, và cứ việc tìm 
cho mình những nguồn mới khác. 


Mặt khác, chẳng tìm đâu ra một nguyên bản các sách Kinh Thánh nào. Lại nữa, làm sao tránh khỏi 
lôi lâm khi chép lại các văn bản. Như vậy làm sao xác định được sự trung thực của Kinh Thánh? 


Vẫn xác định được, đó là điều chắc chắn. Dĩ nhiên người ta vẫn còn tranh luận nhau từng chữ từng câu. 
Cứ đọc ấn bản Tân Ước mới và mang tính phê bình của Nestle-Aland[2] thì rõ, trong đó có biết bao điểm 
khác với ấn bản thường. Nhưng, dù đọc và học được nhiều cái hay trong các bản chép tay đó, dù biết 
được những phong trào và kinh nghiệm của Giáo Hội phản ảnh trong đó, cuối cùng ta vẫn nhận ra nét 
bản chất không đổi của Kinh Thánh. Dù ta chọn cho mình một bản chép tay khác hay chọn một lối đọc 
khác, thì Kinh Thánh vẫn vậy. Có nhiều biến thái và khía cạnh hay, nhưng bản văn và bản chất thực của 
nó nhìn chung vẫn không đôi. Và chính vì tính trung thực của nó được bảo đảm, nên nó có thể xuất hiện 
dưới nhiều biến thái khác nhau. 


Phan-sinh không những đọc Kinh Thánh, mà còn dùng nó như một lỗi chơi bài. Tương truyền, khi 
lập dòng, ngài mở đại một trang sách và nói: “Chúng ta làm nhự thê!”. Rồi lại mở một trang khác 


62 


và nói: “Đấy là luật dòng chúng ta!”. Cả thánh n-tịnh cũng có lần mở đại một trang và áp dụng 
cho đời mình; trang đó đã biên đôi hoàn toàn con người ngài. 


Chuyện đó có lâu lắm rồi. Cả thánh An-tịnh cũng đã từng nghe chuyện đó. Trang Kinh Thánh đã đổi đời 
An-tinh và Phan-sinh. Vua Baudouin nước Bỉ có lần kế cho tôi hay, ông cũng áp dụng cách thức đó, và 
luôn gặp được những câu ông cần, và chúng đã mang lại cho ông ơn ích không thê tưởng. Trong một 
cuộc khủng hoảng chính phủ thật trầm trọng, ông không còn biết làm sao đề lập chính phủ, ông liền vào 
nhà nguyện, cầm Kinh Thánh dở ra và đã tìm được phương cách giải quyết. Chuyện có thể xây ra. 


Và đó là lời khuyên cho những ai muốn lập chính phủ... 


Dĩ nhiên. Nhưng ta không thể đơn giản dùng nó như một toa thuốc. Bằng không, Kinh Thánh trở thành 
sách bói toán. Điêu đúng và quan trọng, là ta đọc Kinh Thánh thường đêu, và đê lời Chúa đông hành và 
hướng dân ta. Cứ suy tư với nó, ta sẽ gặp được những lời thiệt thực có ích cho ta trong những tình huông 
nhât định. 


6. LẺ LUẬT 
VẺ BÓN LẺ LUẬT 


Giáo Hội đã lập ra bốn lề luật. Những lề luật này đặt nền tảng trật tự cho việc tổ chức cuộc sống 
trong thế giới. Các luật đó: thứ nhất là luật thiên nhiên; thứ hai là luật dục vọng; thứ ba là luật giao 
ước cũ qua Mai-sen; thứ bốn là luật giao ước mới qua Đức Giê-su Ki-tô. Tóm tắt của tôi như thế có 
đúng không? 


Trước hết, phải nói các lề luật đó không có cùng một cấp độ ngang nhau. Luật thiên nhiên cho biết chính 
thiên nhiên cũng có một sứ điệp luân lí. Công cuộc tạo dựng còn mang một nội dung tinh thần, và nội 
dung này không chỉ mang tính cơ giới toán học. Sứ điệp luân lí là chiều kích nâng khoa học tự nhiên lên 
trong các luật thiên nhiên. Nhưng không phải chỉ có tinh thần, không phải chỉ có „ luật thiên nhiên“ trong 
cuộc tạo dựng. Tạo dựng tiềm ấn trong nó một trật tự, và nó cũng chỉ cho ta thấy trật tự đó. Qua trật tự 
này, ta đọc được suy nghĩ của Thiên Chúa và hiểu được mình phải sống ra sao. 


Điểm thứ hai: Luật dục vọng muốn nói lên rằng sứ điệp của tạo dựng đã bị che mờ. Tội lỗi trong thế ĐIỚI 
là một thứ đối lực chống lại sứ điệp đó. Luật này cho thấy con người, như người ta vẫn nói, đang chống 
lại mình. Về điểm này, Phao-lô đã nói như sau: Con người cảm thấy có sự hiện diện của một luật trong 
họ, nó khiến họ nhiều khi làm chuyện trái với mong muôn của mình. Điều này như vậy là một câp độ 
khác. Trong khi luật thiên nhiên cho biết sứ điệp tiềm ẩn nơi tạo dựng, thì luật dục vọng cho thấy con 
người tự xây cho mình một thế giới riêng, và như vậy đã mang vào thế giới một chiều hướng đối nghịch. 


Đó là điều đặc biệt thánh Tô-ma ở Aquino đã diễn tả và kiện toàn? 
Vâng. Tô-ma là tổng hợp và kết quả của những điều trên. 


Điểm ba : luật giao ước cũ. Cả luật này cũng có nhiều tầng ý nghĩa. Căn bản của luật này là mười giới 
răn ở núi Si-nai. Thêm vào đó, cả 5 sách của Mai-sen cũng được gọi là « luật ». Các sách này là bộ luật 
của Is-ra-en. Chúng đề ra những quy tắc sống, những lề lối cầu nguyện và những quy định đạo đức phải 
theo cho dân này. Phao-lô đã xét kĩ các luật đó, và nhận ra rằng luật Mai-sen đã là một quyền lực thật 
sự. Luật này vần còn giá trị cho dân Do-thái, và trên nhiều bình diện, cho cả chúng ta nữa, chúng ta sẽ 
bàn thêm chuyện này sau. Nhưng Phao-lô đồng thời cho hay, luật đó hoàn toàn không thể giải phóng 
được con người. Lí do: Luật càng đòi hỏi mạnh bao nhiêu thì bản năng chống lại nó càng lớn bấy nhiêu. 


Chính Đức Giê-su Kitô, theo Phao-lô, là kẻ đã giải phóng lề luật, đã đưa tự do đức tin và tình yêu thay 
thê lê luật. Tiêp nôi í của thánh Phao-lô, Tô-ma ở Aquino đã nói tới một luật gọi là luật Đức Ki-tô, và 


63 


luật này có một bản chất hoàn toàn khác. Thánh Tô-ma nói, luật mới, luật Đức Ki-tô, là Thánh Thần, 
nghĩa là đó là một sức mạnh thúc đây ta từ bên trong, và ta không hoàn toàn bị lệ thuộc bởi bên ngoài. 


Như vậy chúng ta có tất cả bốn tầng khác nhau : thứ nhất là sứ điệp của tạo dựng. Thứ hai là khuynh 
hướng đối nghịch của con người trong lịch sử, muốn chống lại Thiên Chúa và muốn tạo cho mình một 
thế giới riêng. Thứ ba là tiếng nói Thiên Chúa trong Cựu Ước, Cựu Ước đề ra cho con người một con 
đường, nhưng con người chống lại con đường đó và xem ra họ bất lực trong việc chống đó. Luật giao 
ước cũ tạm thời vẫn còn, nó mở ra cánh cửa vượt qua nó. Và cuối cùng thứ tư là Đức Ki-tô, Ngài đã đến 
trong ta không qua các lề luật bề ngoài, và đã mở ra một hướng nội tâm cho cuộc đời chúng ta. 


Nhưng câu này của Đức Giê-su làm cho tôi khó chịu : « Đừng nghĩ rằng tôi đến để phá lề luật và 
các tiên tri. Tôi đến, không phải để phá, mà để làm cho trọn. Amen, tôi cũng muốn nói điều này : 
Cho tới khi trời đất qua đi, một nét chữ nhỏ nhất trong luật cũng không qua đi, cho tới khi tất thảy 
mọi sự đã xáy ra ». 


Đức Ki-tô đến không như một kẻ phá luật. Ngài không đến đề bãi bỏ luật hay biến nó thành ra vô nghĩa. 
Phao-lô cũng hành động như thế, cả cho dù một số người theo quan điểm của ngài nhận thấy có điều khó 
hiểu trong câu nói của Đức Giê-su được ghi lại bởi Mat-thêu trên. Đức GIê-su nói, toàn bộ luật cũ có 
vai trò sư phạm rất quan trọng. Và Ngài đến để làm trọn nó. Điều này cũng có nghĩa là để nâng nó lên 
một tầm cao hơn. Ngài làm trọn nó qua cuộc khô nạn, qua cuộc sống và sứ điệp của Ngài. Và nhờ vậy, 
toàn bộ luật đó giờ đây mới có được ý nghĩa. Tắt cả những gì luật cũ gói gém và muốn nói lên, đã được 
thực hiện nơi con người Đức GIÊ-su. 


Đó là lí do tại sao chúng ta giờ đây chăng cần phải thực thi từng mớ chỉ tiết của luật cũ nữa. Sống cộng 
đoàn với Đức Ki-tô có nghĩa là chúng ta đang ở nơi luật đã được nên trọn, nơi luật có chỗ đứng đúng 
của nó, nơi nó đã được « nâng lên », nghĩa là nơi nó được bảo tôn và đông thời cũng được biên thê. 


Có biết bao nhiêu thư viện chứa đây những bộ luật quy định cách sống chung và cách hành xử cho 
C0H người rong các quốc gia. Nhưng ngược lại, Đức Giê-su muốn tóm tắt những luật đó trong vài 
câu dễ hiểu và có thể áp dụng cho mọi người trên trái đất, Ngài muốn có một bộ luật chính yếu cho 
thế giới. 

Trước câu hỏi: Thưa Thây, điều luật nào quan trọng nhất, Ngài trả lời : « Ngươi nên yêu Thiên Chúa 
ngươi hết lòng, hết tâm hôn và với hết mọi ý nghĩ. Đó là điều luật thứ nhất và quan trọng nhất. Điều 
thứ hai cũng quan trọng không kém : Ngươi nên yêu tha nhân như chính ngươi ». Và Ngài còn nói 
thêm, như thể để cho mọi người có thể nắm bắt: « Hai điều luật đó là toàn bộ lề luật và các tiên tri ». 


Quả thực đó là bước đột phá lớn, là tổng hợp quan trọng mà Đức Giê-su đã mang tới. Ngài giúp ta vượt 
qua mọi góc độ và chi tiết để nhìn vào tổng thể : tất cả mọi thứ đều nằm sẵn trong hai điều răn đó. Thiên 
Chúa và tha nhân gắn liền với nhau. Như vậy, Đức Giê-su đã đơn giản hoá vân đề một cách tuyệt diệu, 
đây không phải là Ngài coi nhẹ hay tầm thường hoá, nhưng là cơ bản hóa vấn đề. Ngài đưa ra ánh sáng 
tâm điểm của vấn đề, tất cả mọi chuyện đều đặt nền trên đó, đều Xoay quanh nó, không có nó là không 
được, như Phao-lô đã nói. Nếu không có nó như là giới răn nền tảng, thì mọi chuyện chúng ta nói đều là 
phèng la ¡nh ỏi mà chẳng thực tế. Mọi hành vi sùng mộ và mọi thứ sinh hoạt sẽ là trỗng không, nếu trong 
chúng không có hồn tình yêu. Chúng không giúp ta đụng được với Chúa và cũng chẵng giúp được gì 
cho tha nhân. Như vậy thì việc tóm kết và đơn giản hoá đó quả là một đột phá nên tảng, nó chỉ ra sự đơn 
giản của Thiên Chúa và đồng thời cũng cho thây nét đẹp và cao cả trong đòi hỏi của Ngài. 


Ta hắn biết rằng, trong Is-ra-en xưa, luật pháp và quy chế luân lí quốc gia đều hoà chung làm một với lề 
luật phụng tự. Qua biên có Đức Giê-su, những thứ đó đã được tách ra. Tôn giáo có thể nói giờ đây nhận 
được bản chất riêng của nó. Tôn giáo vẫn là hồn cho quốc gia và luật pháp quốc gia, và nó vẫn đề ra 


64 


mực thước đạo đức cho quốc gia, nhưng luật pháp quốc gia giờ đây không còn là một với những gì đạo 
đức hay đức tin dạy. 


Với cái nhìn đó, các quốc gia càng ngày càng phải tạo ra cho mình những quy định và tiêu chuẩn pháp 
lí riêng. Nhưng những cái đó sẽ trống rỗng, nếu chúng không có hồn, và nếu con người từ thâm tâm 
không nhận ra được yêu cầu nền tảng của cuộc sống, và từ đó biến những quy định hành xử có tính cách 
thuần bề ngoài đó trở thành một cuộc chung sống hài hoà, công bình. 


Có phải đó là điều mà ngài đã có lần phát biểu: luật thiên nhiên đúng nghĩa là một luật đạo đức? 


Đúng. Như đã nói, thiên nhiên không những mang trong mình những luật diễn biến, như khoa học tự 
nhiên nghiên cứu, mà còn cả một sứ điệp sâu xa nữa. Sứ điệp này soi đường dẫn lối ta. Và khi Giáo Hội 
nói tới luật thiên nhiên, thì đây không phải là những luật của khoa học tự nhiên, mà đó là bảng chỉ đường 
nội tâm mà Tạo hoá đã bật sáng trong ta. 


MƯỚI GIỚI RĂN 
Trong sa mạc Si-nai, Mai-sen vẽ một đường ranh quanh núi Ho-rép. Không ai được bước qua ranh 
đó, ngoài một mình ông. Vào ngày thứ ba, sấm chóp bắt đầu nỗi lên, mây vẫn vũ bao phú lấy ngọn 
núi, kèn loa vang dội. Cả ngọn nút dậy khói, toả lửa và động đất, và chỉ có Mai-sen leo lên đỉnh để 


nhận mười giới răn, luật thiên chúa. Mai-sen viết tất cả những lời của Thiên Chúa vào Sách Giao 
ước. 


Huyền thoại được viết lại như thế. Đối với Giáo Hội, mười giới răn nói lên nỗi lo lắng của Thiên 
Chúa đối với con người, các giới răn hướng dẫn họ bước vào một cuộc sống tốt đẹp. Tôi muốn hỏi : 
Có thật các giới luật đó đã được Chúa hiện ra trao cho Mai-sen trên núi Si-nai ? Đó là những tảng 
đá, có phải trên đó chính « tay Chúa đã viết ra », như vẫn được truyền tụng không ? 


Có lẽ phải giải thích rõ hơn một chút về chữ « huyền thoại ». Ngôn ngữ diễn tả ở đây rõ ràng là ngôn 
ngữ hình ảnh. Ngôn ngữ đó nói lên những điều khó có thê diễn tả. Nhưng việc những sứ điệp đó được 
thông báo qua biểu tượng, không có nghĩa là chúng chỉ là một cơn mơ, một truyền thuyết hay là một 
thần thoại. 

Hình ảnh ở đây nói lên một biến có có thật, đó là biến cố Thiên Chúa đi vào lịch sử, biến cô gặp gỡ giữa 
Ngài và dân Is-ra-en — và xuyên qua dân này gặp gỡ nhân loại. Hình ảnh này được thông truyền qua một 
người, người đó sống gần Chúa, thật sự muốn lắng nghe Chúa và, như Kinh Thánh nói, có thê nói chuyện 
với Ngài như một người bạn, và từ tình bạn đó đã trở thành kẻ môi giới, và đã có thể chuyền tiếp sứ điệp 
của Ngài. Như vậy, chúng ta gặp ở đây một biến cô trung tâm và biến cố này đã được diễn đạt bằng hình 
ảnh thị kiên. 


Nhưng làm sao biết được rằng các giới răn đó thật sự đến từ Thiên Chúa ? 


Ngày nay ta biết rằng chuyện mười giới răn, như đã được truyền lại trong các sách Mai-sen, có đây mơ 
rê má với lịch sử của các dân tộc lân cận. Những chuyện nói lên việc vật lộn với lịch sử như thế cũng có 
trong vùng Assiri. Tuy nhiên, việc có một giới luật dưới hình thức đó và được viết Ta bằng chữ như thế 
thì quả đã vượt ra ngoài mọi nguồn ảnh hưởng hỗ tương. Nó đã được một người gần gũi với Chúa viết 
ra dưới một dạng hình mà ta nhận biết thực sự là lời của Chúa. Như là bạn thân tình, Mai-sen đã nhận ra 
được ý Thiên Chúa, ý này cho tới lúc đó chỉ xuất hiện từng mảng rời rạc và đây đó trong nhiều nguồn 
khác nhau. Và Mai-sen đã kết hợp chúng và diễn tả ra. Có phải thật đó là những máng đá hay không, lại 
là một chuyện khác. Ta biết, theo như sách kể, Mai-sen vì tức giận đã đập bề các mảng đó, và cuối cùng 
đã nhận được các mảng khác thay thế. Vấn đề quan trọng ở đây là chính thật Thiên Chúa đã tỏ hiện 


65 


xuyên qua một người bạn. Vì thế, việc môi giới này là điều vượt ra ngoài sự tưởng tượng của con người, 
hay cả vượt ra ngoài sự nhạy cảm của họ đôi với sứ điệp của tạo dựng. 

Mười giới răn vẫn mang giá trị - vô giới hạn - cho ngày nay ? 

Chúng vẫn giá trị. Chúng ta đã nói tới một giới răn. Giới răn đó, sau khi gặp Đức Ki-tô, có thể nói đã 
mang một bộ mặt và ý nghĩa mới : « Ngươi không được tạc tượng hình nào khác ». Giới răn này trở 
thành mới ngay khi chính Thiên Chúa tự tỏ hiện qua hình ảnh Ngài. Nghĩa là tât cả các giới răn cũng 
đêu đang trên đường hình thành, chỉ qua Đức Ki-tô chúng mới nhận được hình thù hoàn chỉnh. 

Cả giới răn thánh hoá ngày thứ bảy cũng giữ nguyên giá trị. Giới răn này có liên hệ với câu chuyện tạo 
dựng. Nhưng nó đã nhận được một khung mới, vì giờ đây ngày phục sinh của Đức Giê-su trở thành thực 
sự là ngày giao ước. Thứ bảy chuyên thành chủ nhật — và mang theo một chiêu sâu mới. 


Trong ý nghĩa đó, các giới răn chưa hắn là những lời đã hoàn chỉnh. Phải qua ánh sáng Đức Ki-tô chúng 
mới có được hình thù quyết định. Tuy nhiên chúng vẫn có giá trị trong nền 


tảng. 
Mười giới răn đã chẳng bao giờ bị sửa đổi ? 


Không. Có hai bản văn, một trong sách Xuất hành và một trong sách Dân-số. Hai bản có khác nhau đôi 
chút bê ngoài, nhưng bản chât giông nhau — và dĩ nhiên con người không có quyên sửa đôi chúng. 


Khi Mai-sen từ núi thánh xuống, thấy dân đang nhảy múa quanh bò vàng, ông giận ném tan các 
mảng giới răn. Chỉ có con cháu của chỉ Lê-vi, chỉ họ về sau trở thành giai tầng giáo sĩ, tụ tập chung 
quanh ông, và như vậy đứng về phe T hiện Chúa. Maisen ra lệnh : « Hãy đi từ bên này sang bên kia 
doanh trại, từ cửa này tới cửa kia, và giết hết ngay cả anh em, bạn bè, người hàng-xóm ›). 


Câu chuyện mười giới răn, như thế, đã khởi đi từ một tội chống lại điều răn thứ năm : Chớ giết 
người. Lễ ra Mai-sen phải biết điều đó chứ. 


Trước hết, nó khởi đi từ tội chống lại điều răn nền tảng thứ nhất : Ngươi không được thờ thần nào khác 
ngoài Thiên Chúa.Con người chỉ quân bình, khi họ chấp nhận Thiên Chúa và tôn thờ Ngài. Khi họ bỏ 
Chúa chạy theo thần khác, khi họ muốn tự mình làm Chúa và thờ lạy chính mình, lúc đó họ phản nghịch 
lại với thân phận mình. Tội nền tảng này đã làm cho bộ mặt dân này ra dị hợm và khiến họ ăn tươi nuốt 
sống nhau. Bởi bỏ Chúa là bỏ nguồn sống, cũng có nghĩa là ra khỏi sự sống.Câu chuyện trên quả đã man 
và thật khó hiểu đối với ta. Nhưng ở đây, ta lại phải nhìn về Đức Ki-tô. Ngài hành động ngược lại. Ngài 
nhận lây cái chết cho mình mà không giết hại ai cả. Trong giờ phút lịch sử ở Si-nai, có thể nói, Mai-sen 
đã chỉ hoàn thành điều đã xảy ra : chính những người khác đã đồi truy cuộc sống họ. Câu chuyện trên 
thật sự xây ra như thế nào, lại là một câu hỏi khác. Dân Is-ra-en vẫn còn đó. Câu chuyện muốn nói lên 
rằng, ai bỏ Chúa, người đó không những bỏ giao ước, mà còn ra khỏi không gian sự sông, phá hoại chính 
sự sông, và như vậy là đã bước vào vùng đất chết. 


GIỚI RĂN THỨ NHẤT, «Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi. Ngươi chớ có thần nào khác ngoài Ta» 
Nếu nhìn kĩ, thì cuộc nhảy múa quanh bò vàng trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ dữ dội và say 
sưa nh trong thời đại ngày naÿ. 


Ngày nay không có những thần linh được minh nhiên tuyên xưng, nhưng có những quyền lực khiến 
người ta kính cân sắp mình. Tư bản, "hay nói chung của cải, là một trong những quyên lực đó. Hay đam 
mê quyền lực cũng thế. Bò vàng xuất hiện dưới nhiều bộ mặt và hiện rất thời sự trong thế giới phương 
tây của chúng ta. Hiểm nguy luôn chờ sẵn. 


66 


Nhưng còn hơn thế nữa. Càng ngày gương mặt Thiên Chúa càng bị xoá nhoà. Người ta bảo : Chúa nào 
thì rồi cũng chỉ là một Chúa đó cả thôi. Vấn đề là mỗi nền văn hoá có một cách gọi riêng, chứ dù mình 
có coi Ngài là một con người hay không, có gọi Ngài là Jupiter, Shiva hay với tên nào đi nữa, thì tất cả 
cũng chỉ là một! Và càng ngày, người ta càng chẳng quan tâm gì tới Chúa nữa. Người ta rời xa Chúa, và 
chỉ quay nhìn vào những tắm gương phản chiếu chính họ trong đó. 


Ta thấy : Chính khi Chúa bị gạt ra một bên, thì đó là lúc các chước cám dỗ thờ ngẫu tượng trở nên rất 
mạnh. Nguy cơ lớn của ta lúc này, là người ta coi Chúa là dư thừa. Họ bảo, Ngài ở xa quá, và có thờ 
Ngài thì có lẽ cũng chẳng lợi lộc gì. Điều chúng ta ít để ý hơn : Khi ta nhỗ cây cột trụ làm nền cho cuộc 
sông của ta đó đi, lúc đó càng ngày ta sẽ càng trở nên mắt cân bằng và phân rã. 


GIỚI RĂN THỨ HAI, «Ngươi chớ làm ô danh Thiên Chúa!» 


Nhưng ta tự hỏi : Nếu Thiên Chúa lớn như thế, thì sao Ngài lại phải phiền vì một tội nhỏ của tôi như 
thê, tội của một chủ giun đất nhỏ nhoi 2 


Không phải vì ta có thê đe doạ Chúa mà Ngài phải trả thù ta. Song là vì để ta giữ được thăng bằng trong 
cuộc sông. Chính khi ta làm ô uê Ngài, làm biên thê bộ mặt Ngài, khiên bộ mặt không còn toả rạng đê 
cho thê gian nhận ra Ngài, thì lúc đó con người cũng chăng còn toả rạng nữa. 


Martin Buber có lần nói, không có từ nào bị lạm dụng như từ THIÊN CHÚA. Từ đó bị bôi đen và làm 
biến thê đến nỗi không còn sử dụng được nữa. Ông. nói tiếp, tôi nghĩ rằng, dù vậy, ta không được tránh 
hay không nhắc tới từ đó, nhưng hãy cô găng kính cân vực nó dậy và tạo lại ý nghĩa đúng đăn cho nó.Ta 
chỉ cân nghĩ tới câu « Thiên Chúa ở cùng chúng ta » được in trên dây lưng của quân đội Đức trong thời 
quốc-xã, thì cũng đủ rõ. Tưởng là đê vinh danh Chúa, nhưng thực ra là đề lợi dụng cho mục tiêu riêng 
của họ.Mỗi lạm dụng danh Chúa, mỗi hành vi làm biến thể bộ mặt của Ngài đều đề lại nhiều rác rưởi và 
dấu vết có hại kinh khủng. 


Nếu không có những lạm dụng danh Chúa đó, ta không thê giải thích được quyền lực lớn của vô thần, 
hay của việc chối từ hoặc vô tâm đối với Thiên Chúa. Gương mặt Ngài đã bị bóp méo đến đỗi người ta 
không còn dám nhìn. Xem đó, ta thấy việc lỗi phạm điều răn này có thể mang lại những hậu quả ghê 
gớm như thế nào. 


GIỚI RĂN THÚ BA, «Hãy nhớ thánh hoá ngày thứ bảy» 


Có người rất thích ngày chủ nhật và muốn tận hưởng nó. Có người lại chẳng muốn nghỉ, dùng nó 
để đi chợ, làm việc hay gây ôn ào. Phải chăng là vì người ta không còn hiểu ra ý nghĩa của ngày này 
nữa? 

Trong trình thuật tạo dựng, ngày thứ bảy là thời gian con người nghỉ ngơi lo việc Chúa. Đây là dấu chỉ 
giao ước giữa Chúa với dân Ngài trong nội dung thập giới. Ý nghĩa nguồn cội của ngày thứ bảy, như 
thế, là việc báo trước tự đo và bình đẳng cho tất cả mọi người. 


Trong ngày thứ bảy, cả nô lệ cũng không còn là nô lệ nữa, họ cũng được nghỉ ngơi. Đó là một trong 
những ý nghĩa chính trong truyền thống Giáo Hội. Còn đối với những người tự do thì họ vẫn được tiếp 
tục làm việc, là vì việc họ làm không phải là công việc đúng nghĩa. Điểm quan trọng thứ hai, đây là ngày 
nghỉ, kết thúc cuộc tạo dựng. Giới răn này cũng có giá trị ngay cả cho súc vật. 

Ngày nay, con người muốn dành toàn quyền cho mình việc sử dụng thời gian. Thực tế là chúng ta đã 
quên đi tầm quan trọng của việc để Chúa đi vào thời gian, và quên răng thời gian không phải chỉ là vật 


liệu sử dụng cho nhu câu riêng của mình. Vấn đề là ta phải thoát ra khỏi sự ràng buộc của cái lợi và cái 
hữu ích - đề giải thoát cho chính mình và cho kẻ khác. 


67 


Như đã nói, ngày thứ bảy đã mặc lấy hình thức mới trong ngày phục sinh của Đức Ki-tô. Đó là ngày 
Đâng Phục Sinh hiện ra giữa các môn đô của Ngài, là ngày chúng ta quy tụ với Ngài, là ngày Ngày mời 
gọi chúng ta tới với Ngài — ngày câu nguyện và gặp gỡ, Chúa tới vả thăm ta và ta thăm Ngài. 


GIỚI RĂN THỨ BÓN « Ngươi phải tôn kính cha mẹ, để được an khang và sống lâu trên trái đất » 


Đây là giới răn duy nhất gắn liền với một hứa hẹn. Đức Giê-su nhiều lần nói tới tầm quan trọng của 
giới răn này. Tôi muỗn kế ở đây một câu chuyện nhỏ. Đó là chuyến nghỉ hè của chúng tôi, và tôi rất 
vui khi thấy hai đứa con vui. Ti hằng Paul ngôi hàng giờ câu cá măng và các chủ tôm nhỏ. Jakob đào 
chơi cát. Chúng tôi chèo một chiếc thuyền nhỏ và Paul bơi theo rất lâu bên cạnh. Nó bỗng nhiên 
chẳng còn sợ nữa và rất hãnh diện vì mình có thể bơi một mình. Có lúc tôi ngôi trên mỏm đá xa xa 
nhìn vợ con, thấy tắt cả khoẻ mạnh, tươi trẻ. Lòng tự nhủ, đây là khởi đầu thời gian đẹp nhất của đời 
mình, và tôi không muốn phí phạm nó, tôi nghĩ có được như vây thì tuyệt quá. Nhưng bỗng dưng tôi 
chợt nghĩ tới bỗ mẹ và ông bà tôi — và cũng nghĩ tới giới răn thứ bốn này. 


Giới răn này quả là đại hiến chương (Magna Charta) của gia đình. Nó xác định một trật tự nền tảng. Nó 
nói cho chúng ta hay, tế bảo căn bản của xã hội tính và của xã hội là gia đình, là cha mẹ và con cái. Và 
chỉ trong trật tự nền tảng đó ta mới tập được những đức tính căn bản. Chỉ trong đó tương quan nam nữ 
và tương quan thế hệ mới nây nở đúng. 


Một mặt, giới răn chứa đựng nhiệm vụ giáo dục, nghĩa là hướng dẫn người khác bước vào tự do của họ 
một cách đúng đắn, đề họ nhận ra những quy luật bên trong, để họ học sống cho ra người. Trong quá 
trình giáo dục này, sự vâng lời đóng vai trò phục vụ cho việc tập sử dụng tự do riêng. Và ngược lại, điều 
kiện đương nhiên về phía con trẻ là phải chập nhận sự giáo dục đó. 


Điều răn thứ bốn cũng dạy ta cách đối xử với người già cả, là những người hết ích lợi và sinh lực. Nó 
dạy ta phải quý trọng cha mẹ già. Ta không nên chỉ nghĩ tới cái lợi, nhưng quý trọng các ngài, vì các 
ngài đã cho ta sự sống. Qua các ngài, ta cũng quý trọng phẩm giá con người nói chung, những con người 
giờ đây không còn tự giúp mình được nữa. Sự kính trọng nền tảng đối với con người đó, là khía cạnh tối 
quan trọng của giới răn này. Trong nó cũng hàm chứa tương lai của chính chúng ta, để sau này ta có thể 
tin tưởng bước vào tuôi già. 


GIỚI RĂN THỨ NĂM, « Ngươi không được giết người » 
Chẳng ai muốn phản đối điều này. Cái lạ là nó luôn bị lỗi phạm. 


Trong con người, rõ ràng có sự hiện diện của một nhận thức nguồn cội, nó bảo tôi không được phép giết 
người. Dù tôi quên răng, chỉ có Chúa mới có quyền trên con người, thì ít nhất tôi cũng biết người đó có 
sự sống và nhân quyền riêng của họ, và nếu tôi giết họ, là tôi phạm tội đối với nhân loại. 


Tuy nhiên cái nhìn trên đây càng ngày càng trở nên lu mờ nơi các trường hợp biên tiếp. Đặc biệt nơi sự 
sông mới bắt đầu, là lúc nó chưa biết tự vệ, còn dễ bị lèo lái. Đây là lúc dễ bị nguy cơ cái lợi sai khiến. 
Người ta muốn chọn để ai sống, bắt ai chết, vì sợ rằng bào thai đó sẽ hạn chế tự do và nhân cách của 
mình. Nơi nào sự sống chưa đủ vóc dáng và trí tuệ đề đối phó, nơi đó ý thứcvèề giới răn thứ bốn đễ mai 
một. Trường hợp kết thúc cuộc đời cũng thế. Người ta coi người bệnh, người đau khô trở thành phiền hà 
và nghĩ rằng cái chết có lẽ tốt hơn cho đương sự. Và đó là cớ để người ta vội vàng trợ tử cho người bệnh. 
Và từ đó cứ tùng bước, từng bước một đi tới. Ngày nay, ý nghĩnuôi cấy người lại trở nên thịnh hành, 
như ta đã thấy trong thời gian bất hạnh vừa qua. Người ta nây ra đăn đo, không biết một người không 
còn ý thức nữa và không còn khả năng hoàn thành được vai trò xã hội nữa, có phải thật sự còn là một 
con người nữa không. 

Suy tư từ đó cứ mở tiếp ra. Đặc biệt, trong lãnh vực trợ tử, ta gặp ngay câu hỏi: Khi nào thì ta có quyền 
chấm dứt một sự sông, đề nó không phải chịu đau đớn quá đỗi. Xem thế, trong các trường hợp tiếp biên, 


68 


ý thứccội nguồn và đạo đức của con người về việc kính trọng sự sống kẻ khác quả rất dễ bị triệt tiêu. 
Điều răn thứ năm, nói lên quyền của Chúa trên mạng sống con người từ lúc sinh ra cho tới lúc chết, vì 
thế, lại đáng cho ta tranh luận hơn bao giờ hết. 


GIỚI RĂN THỨ SÁU, « Ngươi chớ làm sự dâm dục » 


Thế giới chúng ta đã biến việc sở hữu và sử dụng tình dục thành ra một đức tính. Nếu không phải là 
ké quả mê đăm dục tình, thì thử hỏi : Phải chăng dâm dục thật sự là tội ? 


Bản văn nguồn của giới răn này trong Cựu Ước có nội dung như sau : « Ngươi chớ ngoại tình » (Xh 
20,14 ; Ds 5,18). Như vậy, giới răn này thoạt tiên có một nghĩa rất nhất định. Nó dạy sự trung thành 
trong quan hệ vợ chồng, nó không những bảo vệ tương lai con người, mà còn hội nhập tình dục hôn nhân 
vào trong toàn thê cuộc sống làm người, và chỉ qua đó tình dục mới có được phẩm giá và chiều kích cao 
cả. 

Đó là tâm điểm của giới răn. Hôn nhân không phải là một giao tiếp tạm bợ, mà là sự kết hợp giữa hai 
người trong tiếng Vâng, tiếng Vâng này đồng thời cũng nói lên việc sẵn sàng chấp nhận con cái. Như 
vậy, hôn nhân là nơi đích thực đề cho tình dục nhận được phẩm giá và cao cả. Chỉ nơi đó tỉnh thần mới 
thành cảm giác và cảm giác mới thành tinh thần. Nơi đây diễn ra cái mà ta gọi là bản chất của con ngưỜi. 
Nó có vai trò như cây cầu nói liền hai điểm kết thúc của tạo dựng vào nhau và trao cho nhau phẩm giá 
và nét cao cả. 


Nếu giờ đây ta bảo, chỗ của tình dục là hôn nhân, thì đương nhiên điều đó cũng hàm ý rằng, chỉ trong 
hôn nhân tình dục mới có được phẩm giá và sự nhân tính hoá đích thực. Hôn nhân có nghĩa là một kết 
hợp trong tình yêu và chung thuỷ; nó bao hàm cả sự chăm sóc lẫn nhau và sự sẵn sàng cho tương lai, 
nghĩa là hướng đến nhân loại trong toàn thể. 


Hắn nhiên sức mạnh quá lớn của bản năng tình dục, nhất là trong một thế giới ngập đầy yếu tố kích dục 
như hiện nay, đã khiến cho bản chất hôn nhân bị lu mờ. Tình dục từ lâu đã trở thành hàng hoá có thể 
mua bán. Nhưng như thế thì con người đã bị lợi dụng thành kẻ bán dâm, nhân tính họ bị biến thể, và họ 
chắng còn được kính trọng như là một con người nữa. Những kẻ tự biến mình thành hàng hoá, hay bị ép 
buộc làm chuyện đó, trước sau sẽ bị khai thác đến kiệt quệ. Và, lúc này đây, trên nền chợ tình dục kia 
còn nây sinh thêm một chợ nô lệ mới. Như vậy, chính khi tôi không đặt tình dục vào khuôn tự do trách 
nhiệm của đôi bên, không nối nó vào trong cái toàn thê của sự sống, lúc đó con người đương nhiên trở 
thành vật mua bán. 

Xin ngài nói lại lần nữa tâm điểm của điều răn. 

Đây là sứ điệp của tạo dựng : Người nam và nữ được tạo nên cho nhau. Sách Sáng- -thế viết: Họ sẽ bỏ 
cha mẹ để hợp với nhau thành một thân xác. Vậy từ cái nhìn thuần sinh lí, ta có thể nói được rằng, thiên 
nhiên đã sáng tạo ra tình dục để duy trì chủng loại. Điều chúng ta thoạt tiên thấy như chỉ là một sản vật 
thiên nhiên, như là một thực thể thuần sinh lí, đã trở thành dạng hình người qua sự chung sống của người 
nam và người nữ. Đó là một cách con người mở ra cho nhau. Một cách không những đề làm triển nở sự 
gắn bó và chung thuỷ, mà còn mở ra một không gian để con người có thể khởi đi từ lúc thụ thai tiến lên 
thành người. Không gian này là chỗ đặc biệt nầy sinh cuộc chung sông đúng đắn của con người. Điều 
thoạt tiên chỉ là một quy luật sinh lí, một xảo thuật của thiên nhiên (nếu có thê nói được như vậy), đã trở 
thành dạng hình người, trong đó nây sinh sự chung thuỷ và gắn bó tình yêu giữa người nam và người 
nữ, và từ đó đồng thời hình thành nên một gia đình. 

Đó là tâm điểm của giới răn mà tạo dựng muốn nói với ta. Càng suy nghĩ và sống trọn giới răn đó, ta 
càng thấy rõ các loại tình dục khác không đưa ta tới độ cao chân thực của ơn gọi làm người. Chúng 
không đạt tới cấp độ muốn có và nên có của tình dục con người. Chúng ta sẽ nói thêm về tình dục ở 


69 


chương sau. Nhưng thập giới xem ra phản lại quy luật thiên nhiên. Chúng ta khó mà tuân giữ những điều 
đó được, vì chúng thường đi ngược lại bản năng con người. 


Đúng, khó tuân giữ. Nhưng điêu răn thứ sáu hàm chứa trong nó chính sứ điệp của thiên nhiên. Thiên 
nhiên quy định sự hiện diện của hai phái, đê cho giông nòi được tôn tại - đặc biệt cho giông người, vì 
sau khi lọt lòng mẹ, con người còn lâu mới toàn thành và còn cân một thời gian chăm sóc dài. 


Con người không phải là loài thoát tổ, mà là năm tổ. Với cái nhìn thuần sinh lí, thì giống người cần có 
tình yêu của cha mẹ như là lòng mẹ mở rộng, đê mới có thê vượt qua câp sinh lí ban đâu, hâu tiên lên 
thành người được. Khung cảnh gia đình có thê xem là điêu kiện hiện hữu của con người. 


Như vậy, chính thiên nhiên ở đây đã mở cho ta thấy bộ mặt nguồn cội của loài người. Con người cần 
một gắn bó tiếp tục với nhau. Trong sự gắn bó đó, thoạt tiên hai người nam nữ hiến thân cho nhau — và 
rồi hiến thân cho con cái, để con cái cũng bước được vào quy luật tình yêu, quy luật tự hiến. Nơi loài 
nằm tổ, rõ ràng cần có sự chung thuỷ sau khi sinh. Như vậy, sứ điệp hôn nhân và gia đình hắn là quy 
luật của chính tạo dựng và không đi ngược lại bản chất con người. 


Dù vậy, vẫn quả thật khó mà tuân giữ. 


Đúng là trong lãnh vực này, cũng như trong các lãnh vực khác mà chúng ta đã đề cập, đang có cảnh lội 
ngược dòng. Có sự thặng dư quyên lực sinh lí. Ta thấy trong các xã hội tân tiễn — và cả trong xã hội của 
một số thời kì trước đây, chăng hạn ở Rô-ma dưới thời vua chúa — có một sự kích dục công khai, khiến 
sức mạnh bản năng gia tăng, và vì thế gây khó khăn cho việc kết hợp hôn nhân. 

Hãy trở lại với bốn điều răn đã nói. Ta thấy ở đây có hai trật tự khác nhau của thiên nhiên. Thiên nhiên 
một mặt cho hay, việc kết hợp nam nữ là hành vi thâm sâu nhất, nó rốt cuộc trở thành một hành vi con 
người, và mở ra không gian đề loài người có thê phát triển. Một sứ điệp khác của thiên nhiên là chúng 
ta, trên phương diện nào đó, cũng hướng về sự chung đụng khác giới, đặc biệt hướng về việc sử dụng 
tình dục vượt ra ngoài khuôn khổ gia đình. 


Đứng từ góc độ đức tin, ta thấy rất rõ sự khác nhau của hai chiều hướng trên. Một bên nói lên sứ điệp 
chân thực của tạo dựng. Bên kia phản ảnh khuynh hướng muốn làm chủ của con người. Do đó, việc tự 
trói buộc mình vào hôn nhân luôn là một nỗ lực liên lỉ. Tuy nhiên, ta cũng thấy, ở đâu nỗ lực đó thành 
tựu, ở đó có trưởng thành nhân bản và trẻ con có thể học được tương lai. Ở đâu việc li đị trở thành thường 
tình, ở đó trẻ con là giới chịu nhiều thiệt hại nhất. Như vậy, đứng từ phía trẻ con mà nhìn, ta có thêm 
một lí do minh chứng sự kết hợp nam nữ, sự chung thuỷ vợ chồng là đúng đăn và thật sự phù hợp cho 
COn người. 


GIỚI RĂN THỨ BẢY, « Ngươi chớ trộm cắp ». 
Coi trọng tài sản kẻ khác là chuyện thường tình. Giới răn có ám chỉ thêm điều gì nữa không? 


Bài học của tạo dựng về quy định chung của tài sản không chỉ là một tư tưởng đẹp, mà nó còn phải được 
thực hiện. Bài học này xác quyết mỗi người cần cho mình một số nhu cầu căn bản đề sống, và vì thế phải 
có luật để bảo vệ tài sản cho từng người. Ở đây, nhà nước phải có những bộ luật để canh chừng và ngăn 
chận mọi lạm dụng tư hữu. 


Ngay lúc này đây, ta thấy rõ hơn bao giờ hết cảnh con người đang tự huỷ diệt mình, khi họ chỉ còn biết 
sông cho của cải, cho đồ vật, khi họ ngụp lặn trong những thứ đó, và của cải trở thành thượng để của họ. 
Chẳng hạn, ai bị quy luật cô phần chế ngự hoàn toàn, kẻ đó chắng còn suy nghĩ được gì khác. Ta thấy 
quyên lực của cải đè lên con người nặng như thế nào. Cảng có thêm, ách nô lệ càng nặng, bởi vì họ phải 
lo giữ của và không ngừng làm tăng chúng. 


70 


Vấn nạn của quyền tư hữu cũng thấy được rõ nét trong tương quan bất ô ồn giữa thế giới thứ nhất và thế 
giới thứ ba. Ở đây, quyền tư hữu đã đi trệch ra ngoài quy luật chung về tài sản. Phải tìm ra những hình 
thức pháp lí để giữ nó thăng bằng hoặc ngay cả đưa nó về lại thế thăng bằng. 


Như vậy, đàng sau giới răn đó ta thấy một gánh nặng ghê gớm của thực tế. Giới răn nói tới việc bảo vệ 
những gì cần thiết cho cuộc sống cá nhân (và những thứ đó cũng phải được quý trọng), cũng như trách 
nhiệm làm sao sử dụng quyền sở hữu cho đúng, để đừng đi ngược lại sự uỷ thác chung của tạo dựng và 
ngược lại tình yêu tha nhân. 


GIỚI lưĂN THỨ TÁM, « Ngươi chớ nói dỗi » hay « Ngươi chớ làm chứng dối ›. 


Có nhiều chuyện tuyệt hay về nói dối. Nhiều khi chính những lời dối trá nhỏ lại trở hành lớn, đến 
nỗi sớm làm tiêu tan sự nghiệp các tổng thống của một siêu cường hoặc sém khiến cho những đảng 
cẩm quyền hay những ông vua truyền thông sụp đỗ. Chuyện lạ : chẳng có chỉ dấu được dưới ánh 
sáng mặt trời. 


Tôi muốn nói, điều đó cho thấy bản chất con người là yêu sự thật. Mọi giới răn chung quy đều là giới 
răn của tình yêu, hoặc là những khai triển của giới răn tình yêu. Như vậy, tất cả chúng rõ ràng cũng có 
liên quan tới sản phẩm chân lí. Khi tôi dấu diễm hoặc làm méo mó sự thật, khi tôi trầm mình trong dối 
trá, lúc đó tôi thường làm người khác thiệt hại, và cũng luôn làm thiệt hại cả chính tôi. 

Những dối trá lặt vặt dễ biến thành một thói quen, ở đâu rồi cũng dùng nói dối cho qua chuyện, dần dần 
người ta tự trói mình trong dối trá, và vì thế sông ngược lại với thực tế. Ngoài ra, mỗi lần làm tổn thương 
phẩm giá chân lí như thế, là mỗi lần ta không những triệt hạ con người, mà còn lỗi phạm gia trọng chống 
lại tình yêu. Là vì khi tôi dấu người khác sự thật, có nghĩa là tôi khước từ họ một tài sản nền tảng, và 
dẫn họ vào đường sai trái. Chân lí là tình yêu, và tình yêu sẽ trở nên dị hợm, khi nó chống lại sự thật. 


GIỚI RĂN THỨ CHÍN VÀ THỨ MUỜI, « Ngươi chớ muốn vợ người khác ». « Ngươi chớ tham của 
cải của người khác ». 


Hai giới răn gắn liền với nhau đó mang ý nghĩa sâu xa vượt lên trên cái thực tế và bên ngoài. Chúng cho 
ta hay, khởi đầu của tội không phải là chính lúc ta ngoại tình, hay lúc ta chiếm đoạt tài sản kẻ khác một 
cách bất công, nhưng tội đã ló dạng ngay từ trong tư tưởng của ta rồi. Một khi tâm tưởng tôi đã không 
còn kính trọng kẻ khác, không còn tôn trọng hôn nhân và tài sản họ, thì việc dừng tay trước hành động 
cuối cùng cũng chăng còn ý nghĩa. 


Như vậy, tội không chỉ bắt đầu với những hành vi cụ thê bên ngoài, mà nó đã bắt đầu từ trong vườn ươm 
của nó, từ trong ý nghĩ ghen tương, ý nghĩ phủ nhận chính kẻ khác và tài sản của họ. Thiếu trong sạch 
trong tư tưởng, cuộc sông sẽ mang hậu quả bắt ô ôn. Hai giới răn trên, như vậy, muốn kêu gọi trực tiếp tới 
tâm con người. Bởi vì tâm chính là cội nguồn xuất phát hành động. Chỉ riêng với lí do đó thôi cũng đủ 
cho ta phải giữ tâm trong và sáng. 

Khi Mai-sen nhận những tắm đá giới răn giữa sắm sét trên núi, lúc đó cũng là giây phút khởi đầu của cá 
nhân tự do. Nhà báo Đức gốc Do-thái Hannes Stein đã lí luận như thế. Kê từ đây, mỗi cá nhân, dù là chủ 
hay tớ, đàn ông hay đàn bà, đều mang trách nhiệm trực tiếp với Chúa về mình và về hành vi mình. Có 
thể nói, tính cách pháp nhân tự trị đã hình thành cùng với giao ước trên núi Si-nai. Có liều lĩnh lắm 
không, khi bảo rằng nền tảng xã hội tự do dân chủ không phải xuất phát từ Hi-lạp cô, mà từ truyền thống 
do-thái và Ki-tô giáo ? 

Tôi cũng đã đọc sách của Hannes Stein và thấy có những điểm rất nền tảng. Trên thực tế, tâm điểm của 
nhân quyền nằm nơi phẩm giá của mỗi cá nhân, người đó đối diện một mình với Chúa, Chúa nói trực 
tiếp với họ, và Giao ước đề cập tới họ như một cá thể. Nhân quyền có nghĩa là mỗi người đều có phẩm 
giá ngang nhau, và nhân quyền chính là nền tảng của dân chủ. 


7l 


Lễ ra Is-ra-en thoạt tiên không có vua, mà chỉ có những phán quan dùng luật Chúa mà cai trị. Điều đó 
có nghĩa là người ta nhắm tới một xã hội hoàn toàn bình đăng, một thứ xã hội vô chính phủ theo nghĩa 
tích cực, trong đó không ai ngoài chỉ mình Chúa là kẻ trị vì. Và Ngài cai trị thông qua luật Ngài, lời Ngài 
và qua các giới răn. 

Nhưng loại xã hội đó cuối cùng đã phải thay đổi theo thực tế, điều này trước đây chúng ta đã nói rồi. Ở 
đây, dĩ nhiên tôi không dám coi thường nên dân chủ hi-lạp, nó đã làm nây nở đôi điều quan trọng và đã 
khai sinh một mô hình thực tế, mà người ta về sau đã có thể noi theo. Nhưng ta cũng phải biết, là trong 
nền dân chủ hi-lạp, chỉ có lớp đàn ông tự do mới có quyền bầu cử, đàn bà và nô lệ không phải là chủ thể 
của chính trị, nên không được bầu phiếu. Vì tự do bị hạn chế, nên dân chủ hi-lạp chỉ là mẫu mực của 
một nền dân chủ hạn định. Trái lại, lời Kinh Thánh coi mỗi người đều là người và là hình ảnh của Chúa, 
và đã trao cho từng người trong họ đầy đủ tư cách chủ thể. Vì thế, quả thật lời Kinh Thánh đã xây thêm 
nền tảng cho các thể chế dân chủ. 


7. TÌNH YÊU 
Ý NGHĨA CUỘC SÓNG 


Giáo Hội dạy, con người tự mình không thể tạo ý nghĩa cho thế giới và cho chính mình. Quả thật 
khó tin, nếu ta nhìn vào những thư viện mênh mông đây sách nói về cuộc đời và ý nghĩa cuộc đời, 
do những tác giả vừa giỏi vừa ít giỏi hơn viết. 

Nếu thế giới đã không có ý nghĩa trong nó rồi, thì ta cũng chăng có thê tạo thêm ý nghĩa nào cả. Hành 
động của ta chỉ giúp cho cơ câu đã có định hướng thêm rõ ra đôi chút, chứ nó không tạo ra chính ý nghĩa 
cuộc sống. Ý nghĩa đã có - hoặc không có. Vì vậy, nó không thê đơn giản là một sản phẩm của ta. Những 
gì ta tạo ra, có thể làm cho ta thoả mãn trong giây lát, nhưng chúng không thê biện minh cho toàn bộ 
cuộc sống của ta và tạo nghĩa cho cuộc sống đó. 


Dĩ nhiên con người trong mọi thời và mọi nơi đều đi tìm ý nghĩa, và họ sẽ còn tiếp tục tìm. Trên đường 
đó, họ cũng có thê gặp được những mẫu giải đáp. Trong những mầu đó, chỉ có phần do con người khám 
phá ra nơi thụ tạo mình là đúng đắn, chứ không phải phân do họ nghĩ ra. Và cái khám phá đó có thê giúp 
con người hiểu biết mình hơn, để họ sống cho có ý nghĩa. 


Giáo Hội dạy, ý nghĩa là do Chúa chứ không do con người tạo ra, phải được hiêu theo hướng này: Y 
nghĩa là cái nâng con người đi, là cái ở trước và ở trên những suy tưởng và khám phá của ta — và chỉ như 
vậy nó mới có sức mạnh đê nâng ta đi. 


Nếu ta thật sự có thê thu tóm ý nghĩa cuộc đời vào một chữ, thì chữ đó sẽ là TÌNH YÊU. Thi sĩ và học 
giả mọi thời bảo đó không những là ý nghĩa, mà cũng là nguyên tắc nền tảng của sự sống, là bí ân thật 
sự của cuộc đời. Có người bảo, ai cảm được cái vô tận của tình yêu này, người đó mới bước được vào 
tâm điểm của đức tin. 

Trong cuộc trao đối, chúng ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần, là cùng đích cuộc sống của chúng ta là khám 
phá ra tình yêu, đón nhận nó và trao nó đi tiếp. Đức Ki-tô chịu đóng đỉnh, kẻ đã đưa tình yêu tới tận 
cùng, như chính Tin Mừng Gio-an nói, đã hiện thực hoá nguyên tắc đó. Chính Thiên Chúa là tình yêu. 
Trong ý nghĩa đó, tình yêu là luật căn bản, và là cùng đích căn bản của cuộc sống. 


Ở đây, ta gặp lại bí ân hạt lúa miến, trở lại với việc từ bỏ mình và gặp lại mình. Ta biết rằng, tình yêu 
không do ta làm nên, nhưng đó là quà tặng. Tình yêu xuât phát từ một người khác đi tới với ta, đi vào 
trong ta. 


72 


Tình yêu con người luôn hàm chứa một đòi hỏi đời đời trong nó. Tình yêu là một mâu thuẫn với sự chết, 
như triết gia người Pháp Gabriel Marcel* đã nói. Tình yêu này, như vậy, từ một lời hứa chỉ trở thành 
thực tại được tuân giữ, khi nó được bao trùm bởi yếu tố đời đời. Marcel bảo, khi tôi nói với một người 
„1ôi yêu anh/em“, thì điều đó có nghĩa: Tôi không chấp nhận cái chết của anh/em, tôi chống lại cái chết. 


Như vậy, ta thấy tình yêu con người tự nó là một lời hứa không thể tháo gỡ. Nó muốn sự vô hạn nhưng 
có thể chỉ cho cái hữu hạn. Nhưng mặt khác, nó biết lời hứa đó không phải là vô nghĩa và mâu thuẫn và 
vì thế có tính huỷ diệt, bởi vì nó chứa cái vô tận trong mình. Như vậy, chỉ nhìn theo khía cạnh con người 
mà thôi, thì tình yêu quả thật là cái chúng ta hướng vọng tới và sống cho nó. Nhìn từ các chiều kích của 
chính nó, thì tình yêu rốt cuộc hàm chứa trong nó cái nhìn lên Chúa và mong chờ Ngài. 


Tình yêu, đôi khi nói thì dễ, nhưng mấy ai hiểu nó là gì. Chẳng hạn mấy ai hiểu được Chúa yêu ta 
nhự thê nào? Chúng ta đã nói tới một „ Thiên Chúa phán nộ“. Có người bảo Chúa cũng loan báo 
một sứ điệp de dog. Tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho ta mang hình thù ra sao? 


Trước hết, phần nộ không phải là cái gì đương nhiên chống lại tình yêu. Chăng hạn một người cha, anh 
biết điều đó hơn tôi, thỉnh thoảng cũng phải bực bội với con, vì ông ta yêu con mình. Và ông ta có lẽ sẽ 
không làm tròn bốn phận và í muôn yêu thương của mình, nếu chỉ vì muốn yên thân cho chính mình và 
cho người khác, nên chăng nghiêm khắc răn đe, sửa phạt con. 


Chúng ta đều biết, một đứa con hư, cái gì cũng nó được phép làm, rốt cuộc không thể có một đời sống 
tốt đẹp, bởi vì cuộc sống sau này không dễ dãi như nó đã gặp, và bởi vì nó đã không học được kỉ luật, 
không học được cách sống đúng. Hay một thí dụ khác về con cái nghiện ngập. Thay vì cất thuốc đi (làm 
thế đứa con sẽ rất khô sở) thì tôi lại cung cấp thuốc cho nó. Đó không thê gọi được là yêu thương đúng 
nghĩa. 


Nói cách khác: Tình yêu đúng nghĩa không phải là luôn nhượng bộ, dễ đãi và ngon ngọt. Do đó, nếu 
Đức Giê-su hay Chúa chỉ luôn tỏ ra ngọt ngào, dễ thương, cái gì cũng ừ, thì đó chỉ là một biếm hoạ về 
tình yêu đích thực mà thôi. Vì Chúa yêu ta, muốn ta lớn lên trong đường chân lí, nên Ngài phải đòi hỏi 
và cả sửa sai ta. Thiên Chúa phải, như ta nói, „phần nộ“, nghĩa là Ngài phải chống lại, khi chính ta sa 
ngã và rơi và vòng nguy hiểm. 


Nghe thật nghiêm khắc. 


Điều quan trọng cần biết, một tình yêu chân thật cũng phải có tính nghiêm khắc trong đó. Nó muốn cho 
người khác điều tôt thật, vì thê nó phải can đảm chông lại, khi người đó chăng nhìn ra cái tôt, mà cứ đâm 
đâu vào cái bât hạnh. 


Chúng ta cũng đã nói tới khía cạnh tích cực của tình yêu. Nó yêu thích người khác. Nó muốn cho họ 
được điều tốt đẹp, được hạnh phúc, được nhận ra chính mình. Và như vậy thì tình yêu tốt cho họ. Nhưng 
tốt cho họ không có nghĩa gì khác hơn là tôi phải bước ra từ điều tốt, phải để cho điều thực sự tốt hướng 
dẫn và có găng giúp người khác trở nên tốt. Như vậy, một hành động yêu đúng nghĩa là hành động bước 
ra từ điều thiện và lại quay trở vào trong điều thiện. Và như thế, một đàng, yêu cũng có nghĩa là quên 
mình vì người khác, và mặt khác, cũng là giúp đỡ kẻ khác. Giúp người khác đừng đóng chặt tâm họ lại, 
cũng đừng vơ vào mọi thứ cho mình, nhưng trái lại giúp họ tìm được con đường mở lòng mình ra, con 
đường của hạt lúa miền. 


Triết gia tôn giáo người Do-thái Martin Buber mô tả tình yêu Thiên Chúa bằng một thuộc tính quan 
trọng, mà ông gọi là “lôi ra, kéo ra”. Buber nói: “Kéo lôi ra, ngay từ đâu, là bản chất của Thiên 
Chúa. Kéo ra khỏi những vướng mắc, ra khỏi sự dứng dưng, ra khỏi cô đơn và cô lập”. 

Về điểm này †a có thể lấy hình ảnh xuất hành của dân Do-thái ra khỏi tù đày ở Ai-cập làm mẫu. Nhưng 
nó đã khởi đầu với ơn gọi của Abraham. Chúa đưa ông Abraham ra khỏi gia đình ông và dẫn ông lên 


73 


đường. Tự căn bản, mỗi người phải làm cuộc xuất hành của mình. Không những người đó phải rời lòng 
mẹ đê trở thành tự lập, mà còn đê ra khỏi chính mình. Người đó phải đi ra, qua khỏi mình, chỉ như thê 
nó mới vào được đât hứa - bước vào được không gian tự do, đê từ đây góp tay xây dựng thê giới. Bản 
chât của tình yêu là vượt qua, quy luật nên tảng đó chúng ta đã biệt. Hăn nhiên, hành động của kẻ yêu 
tôi cũng là một hành động vượt qua. Nó phải kéo tôi ra khỏi bản năng thoải mái muôn ở lại trong chính 
tôI. 

Một bậc thây về phân tâm, Erich Frommm *, đã tự hỏi: Tại sao ta phải yêu? 

Fromm nghĩ là câu trả lời nằm trong kinh nghiệm hãi hùng về cô đơn, về chia lìa, phát 


sinh từ biến có bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Chính vì vậy con người mới có nhu cầu mạnh mẽ hướng 
tỚI Sự đồng. dạng, tới những kinh nghiệm ngất ngây trong một nhóm. Đối lại, ông cho rằng nghiện rượu, 
nghiện thuốc và tự tử trong thế giới hiện nay là triệu chứng thất bại trong nỗ lực đồng dạng. 


Rồi Fromm bước thêm một bước. Ông nói, chúng ta không thể giải quyết tình trạng chia lìa này bằng 
việc làm, thành công, thích nghỉ hay cả bằng những kinh nghiệm ngắt ngây, tất cả những thoả mãn 
đó chỉ mang tính cách tạm thời. Câu trả lời đích thực cho vấn nạn nền tảng đó chỉ có qua việc kết 
hợp với một người khác, nơi tình yêu. Fromm: “Đòi hỏi kết hợp với một người khác là đòi hỏi mạnh 
nhất nơi con người. Đó là đòi hỏi căn bản nhất, là sức mạnh duy trì giỗng người, duy trì bộ tộc, gia 
đình và xã hội. Thất bại của đòi hỏi đó có nghĩa là điên loạn hoặc huỷ diệt - tự huỷ diệt hay hủy diệt 
kẻ khác. Theo ông, không có tình yêu, nhân loại không thể hiện hữu được chỉ một ngày”. 


Cái hay của Fromm, là ông coi cô đơn đối nghịch với tình trạng tự nhiên của tâm hồn con người. Nếu 
cô đơn là không được yêu, là bị bỏ rơi, là chỉ có trơ một mình mà thôi, và như thế đời tôi trống rỗng, thì 
tình trạng đó quả là nỗi kinh hãi sâu xa nhất của mọi kinh hãi. Từ đó, ta lại thấy con người, nhìn từ bên 
trong, quả là hình ảnh của Chúa, nó được tạo nên để được yêu và để trở thành một kẻ yêu. 


Tôi tin rằng, ở đây ta nhất định phải nói tới hình ảnh Chúa trong con người. Thiên Chúa là tình yêu. 
Chính tình yêu nên tảng thê hiện trong ba ngôi. Con người là hình ảnh Chúa, như vậy, nó được sinh ra 
với động lực chính yêu là đê nhận và cho tình yêu. 


Con đường đưa vảo tình yêu đúng nghĩa găn liền với sự từ bỏ mình, nghĩa là gắn liền với nỗ lực của một 
cuộc xuât hành. Do đó, trên con đường dân tới nó, đã phục sẵn nhiêu cám đô thúc ta muôn đạt đích 
nhanh, băng qua những thoả mãn thay thê, mà anh đã vừa đê cập ở trên. 


Chỉ về sau người ta mới hiểu ra, cái thay thế đó chỉ là những lừa đảo kinh tởm, nó rốt cuộc xô ta vào nỗi 
cô đơn kinh hoàng, xuống hồ thất vọng của sự trống rỗng tuyệt đối. Hình ảnh hoả ngục là đó. Bởi khi ta 
tự hỏi, bị giam lửa hoả ngục là gì, thì điều đó có nghĩa: chẳng còn tìm được thích thú nơi cái gì nữa cả, 
chẳng yêu thích gì nữa cả, chẳng thích ai mà cũng chẳng được ai thích. Hết khả năng yêu, và như thế là 
bị đuôi ra khỏi không gian có thê yêu — đó là sự trống rỗng tuyệt đối, trong đó con người sống mâu thuẫn 
với chính mình và cuộc sống tiêu vong hoàn toàn. 


Nếu thật bản chất con người là giống Chúa, là trở thành một kẻ yêu, thì nhân loại và mỗi người chúng ta 
chỉ có thê tồn tại khi tình yêu có mặt và khi ta cũng được chỉ dạy để đi tới tình yêu đó. Ở đây, ta có thể 
quay trở lại với Đức Ki-tô: Hành động cứu chuộc của Đức Ki-tô nằm nơi chỗ Ngài làm cho ta hiểu được 
tình Chúa yêu ta như thế nào. Ngài mang tình đó tới với mỗi chúng ta, và chính Ngài vác thập giá đi với 
ta tiến về mục tiêu quên mình, từ bỏ mình.Với hành động đó, Ngài đã biến luật yêu. thương thành quà 
tặng yêu thương, và như thế là Ngài đã thắng vượt được nỗi cô đơn của mọi cô đơn, nỗi cô đơn này cũng 
có thể coi như là việc mất ơn cứu chuộc. 


74 


Học yêu như thê nào 2 


Nhưng quả lạ, dù cho khao khát yêu thương cắm rễ sâu như thế trong lòng, con người vẫn coi những cái 
khác quan trọng hơn: Thành công, tình dục, danh tiếng, tiền, quyền. Hầu như tất cả sinh lực của ta được 
bỏ ra đề tìm cách đạt những đích đó. Và hầu như chẳng ai quan tâm một tí gì để học lấy nghệ thuật yêu. 


Nhiều điều anh vừa nói chỉ là những con đường tắt, đường thế. Họ làm thế để chóng đạt đích mà chăng 
phải phiêu lưu vào con đường từ bỏ mình. Đó là một chuyện. Còn việc phát triển khả năng mình thì họ 
coi là chuyện phụ. Việc phát triển khả năng này chính là ơn gọi của con người — và cũng có thê nói nhờ 
đó họ mới thực thi được sứ mạng yêu thương của mình. 


Con người cần cập nhật và tập luyện những khả thể đã được Tạo hoá đặt để trong họ, họ cần làm một 
cái gì đó trong cuộc đời này. Như vậy, việc học nghề và nỗ lực dấn thân cho nghề đó rõ ràng không đi 
ngược lại nhiệm vụ căn bản của tình yêu, nhưng là cụ thể hoá tình yêu. Có thể nói, tôi chỉ hoàn thành 
đây đủ sứ mạng yêu thương của tôi, khi tôi hoàn toàn trở nên kẻ mà tôi có thể trở thành, khi tôi cho được 
cái tôi có thể cho, khi tôi mở ra cho tạo vật và quan hệ giữa người với người những khả thể giúp nhau 
chung sống, và làm cho sự phong nhiêu của thế giới và đời sống trở thành vườn ươm an toàn và tự do. 


Nhiệm vụ căn bản trên sẽ không thành đạt, khi việc học nghề chỉ còn nhằm tới việc tập luyện những khả 
năng; khi việc làm chủ thế giới và khả năng kiếm tiền, khả năng sử dụng quyền lực tách rời khỏi nhiệm 
vụ thâm sâu của tình yêu, là hiện diện cho và vì người khác; khi quyên hành khiến tôi không còn cho đi 
được nữa; và cả khi tôi chỉ còn biết có tôi, chỉ còn biết ôm vào mọi thứ cho tôi, và như thế khả năng yêu 
trong tôi bị chết ngộp. Và rồi con người bị chế ngự bởi quyền và của, và không còn biết đánh giá đúng 
những thứ đó nữa. 

Quan trọng là chúng ta đừng xem chính khả năng của ta, việc học nghề của ta là một thứ gì thứ yếu. 
Nhưng mọi tài năng của ta, và cả mọi khả năng kĩ thuật của con người, phải giữ đúng chỗ của chúng, và 
không được chỉ biết có chúng mà thôi. Khi quyền trở thành tâm điểm, nó sẽ biến con người thành nô lệ, 
và như vậy quyền lúc đó là đối lực của tình yêu. 


Câu hỏi cụ thể: Một Hồng V cũng có thể học nghệ thuật yêu? 


Người ta không học yêu, như học chơi đàn hay học sử dụng máy vi tính. Mà có thê nói phải luôn học nó 
với từng việc một. Và dĩ nhiên cũng học nó từ những người gương mẫu. Trước hết từ cha mẹ, là gương 
sáng và là người lãnh đạo, mà ta coi như là những vị đã thành nhân. Sau nữa, học qua những cuộc gặp 
gỡ trong đời. Học nơi tình bạn, nơi công tác nối tôi với kẻ khác, nơi một nhiệm vụ. Điều quan trọng là 
không phải đi tìm chính mình qua những quan hệ và việc làm đó, mà là để tìm ra con đường cho đi, và 
nhờ đó biết nhận vào một cách đúng đắn. 


Phân tôi, tôi không muôn tự xét đoán mình, nhưng tôi cô băng mọi cách học yêu qua hình ảnh Đức Ki- 
tô và các thánh. Nói cách khiêm nhường hơn, là học lầy sự nhân ái nơi các ngài và cô bước theo và làm 
theo các ngài. Còn việc tôi thật sự học được tới mức nào, thì đê cho Chúa và cho người ta phán xét. 


Người ta đôi khi có thể lầm. Tôi không quên được hình ảnh mà tôi đã một lần viết về ngài. Trong bài 
viết tôi lặp lại điều của văn sĩ Stefun Andres. Andres viết trong một chuyện ngắn VỀ một đại quan 
thẩm tra — hoạ sĩ tài danh EI Greco đã hoạ lại hình ảnh đại quan đó - như sau: “Ông ta không dính 
dáng gì tới tình yêu cả”. 


Vâng, một vai trò như tôi người ngoài có thê nhìn thấy như vậy. Dù sao, chúng tôi đã cố dùng tình yêu 
đề đối xử với người khác trong những hoàn cảnh có thể nói là khó khăn. Tình yêu đó, dĩ nhiên, không 
phải chỉ là ve vãn nhau, nhưng nó cũng đặt ra giới hạn cho chỗ nào có hại, và chỗ nào gây phương hại 
tới quy luật nội tại của tình yêu. Các cộng sự viên của tôi và tôi cố gắng đặt chính người đó vào một toàn 
cảnh thuận lợi, để chính người đó nhìn ra vẫn đề cần giải quyết. Không phải chúng tôi đơn giản muốn 


75 


gấp rút khai trừ họ, nhưng muốn phục vụ cả toàn cộng đoàn và trong đó rốt cuộc cũng có cả họ nữa. Và 
chúng tôi cảm thấy bó buộc phải bảo vệ đức tin của những người bé nhỏ. Vừa rồi, một giám mục danh 
tiếng kế cho tôi hay, ông đã thấy một trong những người nỗi tiếng ở Á châu chống lại Bộ tín lí đức tin 
tỏ ra cao ngạo quá mức, và thái độ đó đã dầm đạp lên đức tin của những người bé nhỏ như thế nào. Qua 
đó, cũng theo giám mục, tôi mới thấy công tác bảo vệ đức tin cho kẻ thấp cô bé miệng chống lại sự cao 
ngạo thật quan trọng. 


Lời Chúa dĩ nhiên không chỉ được khuôn đúc theo chức vụ, mà còn có thể bị chính người giữ chức 
vụ làm phái mờ. 


Đúng, nguy hiểm đó đương nhiên có. Ta chỉ có thể luôn nỗ lực sửa sai và đừng để nguy hiểm đó đè bẹp 
mình. 


Một vấn đề gặp phải trong vấn đề yêu, là con người ta trước hết chỉ nghĩ tới cách làm sao đề được yêu, 
chứ ít khi làm sao đê yêu. 


Với cái nhìn như thế thì bản chất tình yêu kể như tiêu. Nếu ta chỉ muốn có được tình yêu mà thôi, thì 
chắc chắn ta sẽ không nhận được nó, nó sẽ trở nên ích kỉ, thoái hoá, và người khác hăn cũng nhìn ra 
được điều đó. Con đường học yêu cũng có nghĩa là vượt thắng mình, từ bỏ mình, học cách trao tặng 
mình, kế cả khi mình chăng mong nhận lại được đáp trả nào. Nhất Jà học cách quên mình cho những 
người khó thương đối với mình, và cho những người đau khổ đang cần đến mình. Ta hãy nghĩ tới người 
Samartta. Ta chỉ trở thành kẻ yêu, khi ta không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc thu vén cho mình, mà 
là lúc ta nỗ lực trở thành kẻ cho đi, kẻ luôn nhìn ra được người bị bỏ rơi không ai đoái hoài, có thể là vì 
con người đó chăng có chút thiện cảm nào. 


Các bộ mặt của tình yêu 


Erich Fromm nói, lãnh vực quan trọng nhất đề cho đi không phải là lãnh vực vật chất. Một người cho kẻ 
khác nhiều nhất, khi người đó cho chính họ, nghĩa là cho đi cái quý giá nhất mà họ có, cho đi cuộc sống 
của mình. Người đó cho đi niềm vui, sở thích, sự cảm thông, sự hiểu biết của mình, và đĩ nhiên cả cái 
hài hước lẫn u sầu của mình — nghĩa là tất cả những gì tạo sống động nơi người đó. 


Cho, trước hết, không hắn là cho tiền, điều đó hiển nhiên. Dĩ nhiên người ta có thê rất cần tiền. Nhưng 
nơi đâu chỉ cho tiền, nơi đó người ta cũng thường gặp cảnh bị xúc phạm. Tôi luôn chứng kiến điều đó 
nơi thế giới đệ tam. Họ nói với một nhân vật rằng, nêu các anh chỉ gởi cho chúng tôi tiền mà thôi, thì 
thường các anh làm hư chúng tôi nhiều hơn giúp chúng tôi. 

Tiền thường hay bị lạm dụng và thường khiến cho tình trạng gia trọng thêm. Các anh nên cho thêm gì 
khác. Chính các anh nên tới, các anh nên cho chính các anh, có như thế vật chất mà các anh giúp mới 
được dùng đúng chỗ, chúng mới không phải là những cái các anh móc túi vứt ra, để tìm cách xí xoá đi 
những vấn nạn mà chúng tôi đặt ra cho các anh, và những vấn nạn của các anh. 


Bao lâu chúng ta chỉ cho tiền và kiến thức, chúng ta chỉ mới cho rất ít. Hiểu như thế thì các nhà truyền 
giáo là những tắm gương. Họ đã mang Thiên Chúa tới cho người khác. Họ đã làm cho tình yêu trở nên 
đáng tin. Họ đã trao tặng một con đường sống mới. Họ đã cho chính bản thân họ, không phải chỉ có hai, 
ba năm mà thôi, không phải vì máu phiêu lưu, mà hiến cả thân mình để đến chung sông, làm một với 
người. Bao lâu ta chưa học lại được khả năng hiến thân đó, thì cái cho của ta còn quả Ít. 

Điều đúng trên bình diện thế giới, tất nhiên cũng đúng nơi mỗi cá nhân. Về điểm này, thi sĩ Rilke* có 
câu thuyện hay. Ông kể, lúc ở Paris, mỗi ngày khi đi ngang qua người đàn bà ăn xin, ông đều thây vào 
mũ bà ây một đồng tiền. Mỗi lần như thế, ông để ý thấy nét mặt chị ta vẫn bất động, xem ra như chị â ây 
mất trí. Một ngày nọ, thay vì đồng tiền, ông đưa cho chị một bông hồng. Mặt chị bỗng rạng lên. Lần đầu 


76 


tiên ông thấy cảm xúc nơi chị. Chị mỉm cười rồi biến mắt suốt tám ngày, bởi vì chị đã nhận được cái gì 
còn hơn tiên. 

Tôi tin, đó là một hình ảnh cho ta thấy rằng đôi khi chỉ một bông hồng, một cử chỉ quan tâm, một niềm 
nở đón nhận người khác còn đáng giá hơn tiền bạc hay những món quà vật chất khác. 


Lồ luật mới của đẳng Cứu thế là Tin Mừng tình Jêu. Nhự vậy phải chăng có thể nói được rằng Giao 
ưóc cũ đã mắt hết sức sống; phụng vụ, của lễ và lỗi hiểu về đời sống cộng đoàn của nó kế như chấm 
dứt? Bởi vì rõ ràng nay là thời điểm để khởi sự một cái gì mới. Malakia, vị tiên trì cuỗi cùng của Giao 
ưóc cũ, đã tuyên bố: „ Thiên Chúa của các đạo binh nói: Ta không còn thú vị gì với các ngươi nữa 
và sẽ chẳng nhận lễ vật nào nữa từ tay các ngươi. 

Tôi không muốn nói rằng Giao ước cũ đã kiệt sức. Người Do-thái vẫn còn sống với nó và vẫn còn luôn 
rút ra được từ Cựu Ước kho tàng tinh thần lớn. Nhưng, là người công giáo, chúng ta bảo rằng Giao ước 
đó đang trên đường, và nó đang tiến dần về tới đích, bởi vì nếu không có đích, thì con đường kia chẳng 
có nghĩa gì. Như vậy, không thể cắt đứt hoặc bỏ đi cái cũ, vì coi như nó đã hết xài, nhưng đó là một con 
đường đang tiến về đích của nó. Không có đường thì ta không thê tới đích được. 


Những phê bình liên quan tới của lễ đã có trong Cựu Ước ngay từ đầu. Thiên Chúa nói với con người 
trong các Thánh Vịnh: Ta sẽ không nói cho ngươi hay Ta muôn ăn gì; những của lễ thú vật và lễ vật hoả 
thiêu của ngươi là những thứ Ta không cần, Ta cần trái tim cơ. 


Của lễ cũng luôn nói lên cố gắng của con người trong việc công nhận quyền cai trỊ của Chúa, và ít ra, 
chúng tỏ dâu cho thấy Con người muốn dâng cho Chúa một cái gì của chính họ. Đồng thời, một cách nào 
đó, họ cũng biết Chúa chăng màng gì tới thú vật hoặc bê thiêu. Trong ý nghĩa đó, các hành vi thờ cúng 
trong Cựu Ước đã nhập làm một với lễ vật đích thực, là Đức Ki-tô, kẻ đã hiến thân cho ta và trao ta cho 
Cha Ngài, là kẻ có thê nói, đã khởi sự dùng tình yêu đề biến đổi thế giới. Tình yêu mới là lễ vật đích 
thật. Nó thay thế cử chỉ vô vọng nơi của lễ thú vật và làm cho những của lễ đó thành vô nVì thế, cũng 
chẳng phải là một việc tình cờ, khi 40 năm sau cái chết của Đức Ki-tô, Đền thờ đã biến mất khỏi lịch sử, 
là vì mục tiêu của Đền thờ giờ đây đã được hiện thực (qua Đức Ki-tô) rồi. 


Thiên Chúa gởi Con Ngài xuông trấn là vì yêu con người — hay vì muôn chia sẻ nội đau của họ? 


Có lẽ giữa yêu thương và chia sẻ đau khổ chẳng có gì đối nghịch nhau. Chia sẻ đau khổ đích thực không 
chỉ là một biêu hiện tình cảm. Nhưng đó là một thứ đông hoá với nối đau của kẻ khác, và như vậy nó là 
một hành động cơ bản của tình yêu . 


Người Hi-lạp xưa quan niệm Thiên Chúa bất biến, như vậy họ coi Ngài là tính thần thuần tuý, và đo đó 
Ngài không thể cảm giác mà cũng chăng biết đau. Vì thế ki-tô hữu đã phải tự hỏi, vậy thì Thiên Chúa 
thật sự ra sao? Và Origenes* đã nói một câu thật hay: Thiên Chúa quả thật không biết đau, nhưng Ngài 
biết cùng đau. Nghĩa là Ngài có thể đồng hoá với ta, với những kẻ đau khổ. Quả là một hành vi yêu 
thương lớn, khi Thiên Chúa đã đi vào thân xác con người trong Đức Ki-tô để đồng hóa với ta — và như 
vậy Ngài đồng hoá ta với Ngài và đưa ta vào trong tình yêu của Ngài. Tôi nghĩ, chính khi ki-tô hữu 
chống lại quan điểm vô cảm hoàn toàn của phái khắc kỉ và đề cao khả năng chia sẻ đau khô, thì đó cũng 
là lúc họ tuyên xưng tình yêu. Chia sẻ đau khổ một cách đúng đắn là một hành động yêu thương. 


LI] Adolf von Harnack (1851 — 1930): Người Đức, nhà thần học và sử gia Giáo Hội tin lành nổi nhất 
cuôi thê kỷ19 và đâu thê kỷ20. 

{2l Nestle- Aland: thuộc Viện nghiên cứu văn bản Tân Ước của đại học Mũnster, Đức (INTEF). Mục tiêu 
của Viện là thu thập, xêp loại, đánh giá các văn bản Tân Ước cô băng tiêng Hi-lạp (nay đã phát hiện 
được 5700 văn bản) với hi vọng tái tạo lại được bản gôc của Tân Ước. 


7ï 


§2 - ĐỨC GIÊSU KITÔ 


Thưa Hồng VY, có thể nói được rằng hình người trên khăn liệm ở Turin là Đức Giê-su thật? 

Khăn liệm Turin vẫn còn là một ẩn số, chưa có lời giải rõ ràng, dù có rất nhiều điểm cho thấy đó là tâm 
khăn thật. Dù sao, không aI trong chúng ta lại không cảm xúc trước sức hút đặc biệt của bóng người đó, 
trước các vêt thương dê sợ. 


Và trước khuôn mặt đây ấn tượng. 


Cả cuộc khổ hình hiện lên một cách mãnh liệt trên khuôn mặt. Đồng thời ta cũng thấy một phẩm giá lớn 
lao trên đó. Khuôn mặt gợi lên nét yên tĩnh và thoải mái, bình an và thương xót. Như vậy, khăn có thê 
giúp ta mường tượng được Đức K1-tô. 


Một con người với nét tự tín lớn... 


Nếu chỉ là một tự tin của con người, thì đó là một tình tự thái quá. Nhưng trên khuôn mặt đó có một cái 
gì khác và lớn hơn nhiều: Đức Giê-su biết rằng Ngài hoàn toàn làm một với Cha Ngài, với Chúa. Sự 
hợp nhất này có tính chất gia đình, nó vượt lên trên tất cả mọi thứ hợp nhất thần bí mà chúng ta biết. Vì 
vậy Đức Giê-su có lí đo để dùng tên gọi Thiên Chúa cho mình — “Ta là điều đó”. 


Đó cũng là một con người thỉnh thoảng tỏ ra thô lỗ và cáu kinh: „ Này, thế hệ không tin và không thể 
dạy bảo được kia!“ Ngài thất vọng kêu lên: „ Tôi phải ở bên các ngươi bao lâu nữa? Tôi còn phải 
chịu đựng các ngươi bao lâu nữa?“ 

Chính tôi cũng luôn bị đánh động bởi sự nghiêm khắc và thiếu kiên nhẫn của Ngài đối với con người. 
Đây có thê là một bài học cho ta về tình yêu, tình yêu luôn đòi hỏi, chứ không đơn giản chỉ là mềm lòng 
hay chấp nhận thua thiệt mà thôi. Đức Giê-su nhìn con người với đôi mắt Thiên Chúa. Từ cái nhìn đó, 
ta có thể nhận ra nỗi thất vọng của Ngài đối với con người, và nhận ra cơn giận của Ngài trước cách con 
người đối xử với tạo vật của Ngài. Những câu trên cho thấy nỗi chán chường và vô tâm của con người 
đôi với Thiên Chúa đã trầm trọng tới cỡ nào, cho thấy khả năng bịt tai và khép kín của con người đã thật 
sự trầm trọng ra sao trước mặt Chúa. 


“Khóc lóc và nghiễn răng” là câu Đức Giê-su thích nói nhất. Hễ khi nào muốn ám chỉ điều gì xấu, 
Ngài lại dùng câu đó. 

Bảo đó là câu Ngài thích Bạn thì có lẽ không đúng. Đó là chữ Ngài dùng khi vấn đề trở nên nguy kịch. 
„Khóc lóc và nghiễn răng” ám chỉ cái đe doạ, cái nguy hiểm, tóm lại ám chỉ một con người đã hư mất. 
Nó nói lên hoàn cảnh thể giới, trong đó con người đang ngất. ngư trong độc chất và truy lạc, rồi vừa khi 
thoát ra được bỗng nhận ra toàn bộ sự mâu thuẫn của cuộc sống mình. 


Hoả ngục thường được diễn tả bằng lửa đốt. Còn nghiến răng chỉ xây ra khi bị rét lạnh. Khóc lóc nghiến 
răng là hình ảnh của một người bị bỏ rơi, bị đây ra ngoài trời lạnh, vì hăn không còn châp nhận tình yêu. 
Người đó bị đây hoàn toàn ra khỏi thê giới của Chúa, cũng là thê giới của thương yêu — đên nôi phải 
nghiên răng khóc lóc. 

Thỉnh thoảng Đức Giê-su làm trò ảo thuật. Khi môn đệ hết tiền trả thuế Đền thờ, Ngài nói với Phê- 
rô: “Chèo thuyên ra hồ thú câu; khi băt được con cả đâu tiên, mở niệng nó ra, anh sẽ thấy một quan 
tiên trong đó. Dùng tiên đó mà trả thuê cho anh và cho Tháy. ” 

Không phải bạ đâu Ngài làm phép lạ ở đó. Ngài chỉ làm khi có liên hệ tới đức tín. Ngài nói rõ: Ta đến 
không phải đê làm phép lạ, nhưng đê loan truyền nước Thiên Chúa. 


78 


Câu chuyện anh kể trên có một ý nghĩa khác, sâu xa hơn. Thật ra Chúa không cần phải trả thuế, bởi vì 
đên thờ rôt cuộc là chính Ngài, nhưng Ngài đã trả vì vâng lời, và đã trả theo cách thật đặc biệt do Chúa 
ban. Tôi thây Ngài mỉm cười khi làm chuyện đó. 


GIÊSU - NHÂN VẬT GIÁ TƯỞNG? 


Mỗi hoài nghỉ về nhân vật Giê-su lịch sử chẳng bao giờ dứt. Có người cho đó là một nhân vật giả 
tưởng. Có kẻ bảo đó là một thứ thủ lãnh của một giáo phái. Có kẻ lại bảo Ki-tô chỉ là một trong những 
sơ nguyên tượng được dùng để nói lên bỉ kịch của kiếp người: đau khô, lo âu, tình yêu. Và có người 
còn nói: Vị sư phụ đó xem ra hay đấy, nhưng ông ta đâu có liên hệ gì tới tôi. 


Dĩ nhiên, như ta vẫn thấy, người ta có thể hoài nghi mọi chuyện lịch sử. Chẳng hạn như có một vị trý 
thứcbảo không có Đại đế Karl*, nghĩa là ông chối bỏ cả một lịch sử hai trăm năm. May mà chúng ta 
không ăn theo trong vụ này. Tài liệu lịch sử cho ta biết về biến cô, nhưng chúng không giúp ta sờ được 
chính sự kiện. 


Như vậy nghĩa là còn có chỗ cho những giả định, hỗ nghỉ? 


Không. Ngay cả khi ta chỉ dùng những tiêu chuẩn lịch sử đã được công nhận để xét, thì sự hiện hữu của 
Đức Giê-su đã quá rõ và đầy đủ, đến nỗi ta không còn nghỉ ngờ gì nữa về nhân vật lịch sử này. Những 
gì được truyền tụng về Ngài khác hắn với những gì có thê tạo ra hay tưởng tượng ra. Chúng bẻ gẫy mọi 
mô hình giá định. Và ở đây ta có thể nhận ra cả dấu vết của biến cô lẫn những gì sau đó đã hình thành 
nên từ biến có đó. Cả hai không thể giải thích được bằng những phạm trù tư tưởng, mà chỉ bằng va chạm 
nền tảng với một sự kiện đã thực sự xây ra. Vì vậy, theo tôi, việc hoài nghi về sự hiện hữu của Đức Giê- 
su là chuyện thiếu đứng đắn. 


Nhưng đâu là nguồn sử liệu thật sự khả tín? 


Anh cũng biết, càng ngày người ta càng đào sâu vào tài liệu và bới qua bới lại quanh chúng. Người ta 
muốn chẻ nhăm chúng ra đề phân tích. Để cuối cùng chỉ còn lại một nhúm đữ kiện nghèo nàn và người 
ta bỗng tự hỏi, làm sao một khuôn mặt nghèo nàn như thế này mà lại cưu mang được những biến cố như 
thế kia. 

Ta không được phép quên điều này: Bức thư thứ nhất gởi giáo đoàn Cô-rin-tô, lá thư làm chứng về việc 
sông lại của Chúa và vê việc lập phép Thánh Thể, đã có bằng văn bản, trước khi Phao-lô khởi sự viết. 
Lá thư được viết vào thập niên 50 sau ngày chúa Ki-tô sinh. Và nội dung lá thư ghi lại những gì đã được 
truyền tụng trước đó ở Giê-ru-sa-lem. Như vậy có nghĩa là Phao-lô đã chép lại những gì đã được viết ra, 
như chính ngài đã nói. Cả văn phong của thư cũng cho thấy ta đang tiến sát thật gần chính ngay các sự 
kiện. Tôi phải thú thật, càng nghe về những nỗ lực nghiên cứu nguồn sử liệu, tôi càng bớt tin vào các giả 
thuyết đi quá đà của các chuyên gia. Và những giả thuyết đó cứ lặp đi lặp lại và không ngớt mâu thuẫn 
nhau. Ngay Albert Schweitzer* đã chỉ trích việc cô công nặn ra một Giê-su lịch sử để đối lại với Đức 
Ki-tô của niềm tin, việc làm đã được khởi sự từ khi mở đầu thời kì Ánh sáng. Schwettzer bảo, ta tưởng 
lúc này đây đã có được khuôn mặt thật của Ngài, nhưng thực ra Ngài đã vượt qua thời đại chúng ta rồi 
và đã trở về lại với chính Ngài rồi. 

Tôi nghĩ, tất cả những nỗ lực kia chỉ là những tái câu trúc, trong đó người ta luôn chỉ nhận ra khuôn mặt 
của nhà tái tạo mà thôi. Dù là Đức Ki-tô của Adolf Harnarck — phản chiếu típ người tự do của ông; hay 
là Đức Ki-tô phản chiếu loại triết lí hiện sinh của Bultmann*. Tắt cả những cấu trúc đó đều được thực 
hiện với ý nghĩnền tảng này: Không thê có Chúa như là một con người được. Vì thế, họ không công 
nhận tính lịch sử của các biến có làm tiền đề cho Ngài. Có nghĩa là ở đây người ta đã khởi sự làm việc 


49 


với một điều kiện, là phải loại ra khỏi biến có cái lực nội tại của nó — nhưng chính lực này mới là cái tạo 
cho biến có sự lôi cuôn và đầy đủ ý nghĩa. 


Vậy cách làm việc của ngài như thế nào? 


Tôi nghĩ, đúng hơn ta nên đặt câu hỏi: ,Khuôn mặt như trong Tân Ước mô tả có nói lên ý nghĩa gì 
không? Và câu trả lời của tôi có thê sẽ là: Chỉ có khuôn mặt như trong Tân Ước mới thật mang ý nghĩa. 
Chỉ như thế nó mới mang chiều kích cao cả và mới có thể tạo ra được những biến cố như kia. Vì thế, 

theo xác tín của tôi, ta có lí đo để tin vào Tin Mừng, dù cho mọi phê bình nguồn sử liệu, mà mình cũng 
có thể học được trong đó nhiều chuyện. Có thể có những tiểu tiết lưu truyền đã bị người đời sau làm biến 
thể, nhưng tựu trung các chứng từ Tin Mừng đều đáng cậy, và ta có thể gặp được khuôn mặt thật của 
Đức Ki-tô trong đó. Tin Mừng đáng cậy hơn nhiều so với những tái cấu trúc lịch sử xem ra vững chắc. 


Tôi muốn thêm: Tin Mừng Gio-an, mà một thời gian dài chỉ được xem như là một sáng tác thuần tuý 
thần học (Bulnann chẳng hạn đã cô mình chứng đó là sản phẩm của các phong trào ngộ giáo), ngày 
nay lạ lùng thay đã được công nhận là một sử liệu. Tin Mừng này có những chỉ dẫn địa lí đúng đắn nhất, 
và có một kiến thức đúng nhất về lối nghĩ và cách sống của người Do-thái thời đó. Nhà chú giải Klaus 
Berger ở Heidelberg vì vậy muốn coi nó là bản văn kì cựu hơn các Tin Mừng khác. Điểm này có lẽ tôi 
không cùng quan điểm. Tục truyền bản văn hình thành vào cuối thế kỷthứ nhất. Ta cứ việc biết như thế. 
Tuy nhiên đó là một tài liệu với kiến thức rất chính xác, và viễn kiến thần học của nó không tách khỏi 
nền tảng lịch sử. 


8. MẠC KHẢI 


Có lần, nhà thần học người Pháp Henri de Lubaec* nói, chính cuộc đời Đức Ki-tô là điểm mâu nhiệm 
được ưa thích nhất. Việc làm của Ngài, một mặt, là hành vì của một con người thường, nhưng mặt 
khác cũng là hành vỉ của một con người mang thiên tính. De Lubac viết: „ Tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời 
Đức Ki-tô có nghĩa là thâm nhập vào thực tại của Thiên Chúa“. Phải chăng có nghĩa là khi ta tập 
tìm hiểu cuộc đời Đức Ki-tô, ta sẽ nhận ra và bắt gặp được Chúa cũng như toàn bộ cuộc đời mình? 


Cuộc sống của ta chỉ có chất liệu và nền tảng, khi ta càng thấm nhập vào và cùng sống với cuộc sống 
của Đức Ki-tô. Nhờ nền tảng đó, ta mới có thể hiểu được Thiên Chúa. Đó là điểm cơ bản. Lời Đức Ki- 
tô có tầm quan trọng không có gì thay thế được, nhưng ta không được ; phép thu gọn Ngài vào lời mà 
thôi. Thịt, như thánh Gio-an nói, cũng có vai trò của nó, đó là lời được sông, và thịt cũng đã dẫn tới thập 
giá. Chỉ khi ta ngắm nhìn cả con người toàn diện và sống động của Đức Giê-su, lúc đó lời mới toát ra 
chiều kích cao cả chứa đựng trong nó. Như thế, muốn hiểu được sứ điệp của Ngài, nhất thiết phải ngắm 
nhìn cuộc sống và khổ nạn của Ngài. 


TIÊN TRI VÀ SỨ GIÁ 


Như vậy, ta hãy tìm hiểu rõ hơn về hình dáng, cuộc sống và sứ điệp của Đức Giê-su Ki-tô. Hãy bắt 
đầu với Gio-an: „ Từ khởi thuỷ là Lời / và Lời đã trở thành thịt / và ở giữa chúng ta, / và chúng ta đã 
thấy vinh quang của Lời, / vinh quang của Con một của Cha, đây ân phúc và chân lí*. Hắn đây là 
đoạn mở đầu cao sang nhất xưa nay chưa từng được viết ra trên thế giói. 


Những lời đầu tiên của Tin Mừng Gno-an là nhịp cầu nói liền lịch sử tạo dựng, nguồn cội mọi loài, với 
biến có đã xây ra ở Pa-les-tin . Chúng nói lên điều này: Logos / Lời sáng tạo làm nên thế giới kia đã hiện 
thân trong con người GIÊ-su. Nguồn lực sáng tạo thế giới, như vậy, đã đi vào trần thế và nói chuyện với 
ta. Một mâu thuần lớn đã xây ra: Thiên Chúa quá vĩ đại để có thê trở nên bé bỏng. Và bé bỏng đến mức 
Ngài gặp gỡ ta qua thân xác một con người. Thiên Chúa không đơn giản từ trời rơi xuống và trình diện 


S0 


trước mặt ta, nhưng Ngài đã xuất hiện qua một biến có lịch sử, biến cố đó là một con đường dẫn tới 
Ngài. Trên con đường đó, có thê nói, người ta đang chờ Ngài và sứ điệp của Ngài có thê được ta nghe 
biết. 

Gio-an tẩy giả là sứ giả trực tiếp của Đức Ki-tô. Tìn Mừng viết: “Ông tới như một người chứng, để 
làm chứng cho Ảnh sáng, đê mọi người nhờ ông mà tín”. 


Trong biến có lịch sử kia, xét về thời điểm lịch sử, đã có một tiên tri, một chứng nhân cuối cùng, xuất 
hiện trước Đức Giê-su. Gio-an làm phép rửa là đại diện của một thứ phong trào cảnh tỉnh. Is-ra-en sôi 
bỏng lúc đó đang nóng lòng về một vị cứu tinh, một Messias. Dân tộc này bị ngoại bang thống trị, vẫn 
luôn mang trong mình hi vọng được giải phóng, và họ tin là chuyện đó sẽ trở thành hiện thực. Mặt khác, 
đó là một thời không có tiên tri. Xem ra ánh sáng tiên tri lúc đó đã tắt. 


Gio-an đến từ sa mạc, và ông giảng điều mới mẻ. Ông bảo, ông là “tiễng kêu frong sa mạc ”. , Ông làm 
phép rửa liên tục “bên kia bờ sông Gio-đan”, như sách chép. Và hôm đó, khi thấy Đức Giê-su tới 
với mình, ông đã nói một câu đây bí ấn: “Hãy xem Con Chiên Thiên Chúa, đẳng xoá tội trần gian. 
Đáy là người mà tôi đã nói: Sau tôi sẽ tới một người, người đó vượt trước tôi, vì người đó có trước 
tôi”. 

Gio-an xuất hiện nơi sa mạc như một người được Thiên Chúa thánh hiến. Thoạt tiên, ông giảng về hối 
cải, thanh tây và tụ tập dân chuẩn bị cho Chúa đến. Việc rao giảng đó, có thể nói, là tóm tắt toàn bộ lời 
tiên tri dẫn vào đúng lúc lịch sử đang hối hả tiến tới mục tiêu của nó. Sứ mạng của Gio-an là mở tung 
cánh cửa ra cho Chúa, để dân Is-ra-en sẵn sàng đón nhận Ngài và chuẩn bị giờ lịch sử cho Ngài. 


Có hai điều quan trọng: thứ nhất, những bài giảng hồi cải của ông chứa đựng toàn bộ lời tiên tri; thứ hai, 
việc chứng tá của ông về Đức Ki-tô đã cụ thể hoá các lời tiên tri đó, qua hình ảnh con chiên, nay là Con 
Chiên Thiên Chúa. Ta hãy nhìn lại câu chuyện của Ab-ra-ham và I-sa-ac, nhìn lại chuyện tế thú vật mà 
trong đó chiên giữ vai trò quan trọng, đặc biệt phải có chiên làm của lễ trong địp vượt qua. Giờ đây đã 
hoàn tất mọi nỗ lực thay thế đó. Đối với chúng ta, chiên vượt qua trên nguyên tắc là người. Giờ đây Chúa 
Ki-tô là chiên vượt qua, như thế là Ngài chia sẻ thân phận của ta và làm biến đổi thân phận đó. 


Câu thứ hai là một nhắc nhở nhẹ nhàng về thiên tính nơi Đức Giê-su Ki-tô, cho đù điều này Gio-an đã 
chưa nghĩ tới hết Và nÓI ra hết. Ông bảo, đây không phải là một nhân vật lịch sử nào đó, nhưng là một 
kẻ vượt lên trước tất cả chúng ta, kẻ đến từ muôn đời Thiên Chúa và là vị thân tín của Ngài. 

Tổ phụ Gia-cóp có lẽ đã diễn tả thời điểm vị Cứu tỉnh này xuất hiện giỗng như vào lúc Đức Ki-tô 
giáng sinh. Đó là lúc nhiều người mắt đức tin, đám Pha-ri-sêu thì, nhự sách chép, sống trong kiêu 
căng và lạnh lùng, những người khác cảm thấy mình như một đàn thú không có người chăn. Uớc 
mong về một vị Cứu tỉnh đã trở nên nóng bỏng cả nơi dân Do-thái lẫn nơi lương dân. Tiên tri I-sai- 
a than thỏ: “Xin trời hãy đồ người công chính xuống!”, “Mây hãy mưa người công chính xuống!”. 
Nhưng phải chăng những lời báo trước về Đức Ki-tô đó chỉ mới được bịa ra sau này? 


Phần đầu câu hỏi của anh có lẽ liên quan tới cái gọi là lời chúc lành của Gia-cóp (Kn, 49), lời đó gồm 
một số lời hứa đầy bí ẩn cho mười hai con trai của Gia-cóp. Lời chúc cho Giu-đa như thế này: “Nước 
thống trị sẽ không rời khỏi Giu-đa và gậy quyền hành không rời chân nó, cho đến khi nào vị xứng đáng 
và được muôn dân tuân phục đến” (49, 10). Lời này sau đó được coi là lời hứa cho vương quốc Ða-vít 
(Đa-vít thuộc dòng dõi Giu-đa), và đến khi vương quốc này bị xoá số - nghĩa là vào thời Đức Giê-su — 
nó được coi là lời hứa cho một con trai Đa-vít mới, là đắng Messias, đắng mà cả các dân tộc ngoài Do- 
thái đều vâng phục. Hắn nhiên, ki-tô hữu coi con trai Đa-vít mới đó là Đức Ki-tô. Nhưng thời điểm Đức 
Ki-tô đã chưa được viết ra, những câu trên (mà các học giả vẫn chưa thống nhất về thời gian xuất hiện) 
đề cập tới một điều đang tới với đầy bí ân, và ngữ nghĩa của chúng chỉ được sáng tỏ dưới ánh sáng của 
Đức Kr-tô. 


S] 


Giờ hãy nói về tiên tri I-sai-a. Thật ra I-sai-a đã nói: “Trời của các ngươi hãy đồ sự công chính”. Nhưng 
sau khi sự công chính đó hiện thân qua một người, ki-tô hữu mới đọc nó theo kiểu nhân cách hoá. Ta 
cũng có thể đọc và hiểu tương quan thống nhất giữa Cựu và Tân Ước như một lỗi mở đường như thế. 
Lời cựu ước hướng về Đức Ki-tô, lời đó đồng thời kiếm tìm Ngài từ trong bóng tối. 

Dĩ nhiên, người ta có thể coi Cựu Ước không có liên hệ gì tới Đức Ki-tô. Nhưng như thế thì lời sẽ khó 
hiểu, vì thật ra chúng hướng về Ngài. Và dù cho người Do-thái không thê coi Đức Ki-tô là vị đã hoàn 
thành những lời đó, thì đó chăng phải là vì họ có ác í gì, song cũng là vì sự khó hiểu của lời kinh, và vì 
tương quan căng thăng giữa hình dạng Đức Ki-tô với lời cựu ước. Với Đức Ki-tô, Cựu Ước mang một 
nghĩa mới — và chỉ nhờ Ngài mà những lời cựu ước mới nhận ra liên quan, hướng đi và ý nghĩa của 
chúng. 


Như thế, có thê loại trừ yếu tố Đức Ki-tô ra khỏi Cựu Ước. Mà cũng có thể làm ngược lại. Cả hai lập 
luận đều có lí do chính đáng. Đó là cuộc tranh luận hiện nay giữa người Do-thái và ki-tô hữu. Nhưng 
không chỉ giữa hai tập thể đó mà thôi. Một số đông các nhà chú giải theo khuynh hướng thuần phê bình 
lịch sử cũng không chấp nhận tính cách con đường và dẫn đường của Cựu Ước, và họ xem lối diễn giải 
của Ki-tô giáo là không hợp hay đi quá xa nguyên nghĩa lịch sử. 


Tóm lại: Cựu Ước không phải là một thứ bói toán, mà là một con đường. Điểm này người ta có quyền 
tự do chấp nhận hay không. Theo tôi, chính việc tồn tại của Cựu Ước đã là một bảo chứng nói lên Cựu 
Ước tự nó có ý nghĩa. Cựu Ước rõ ràng có trước Đức Ki-tô về mặt lịch sử, cũng như đức tin của người 
Do-thái và kinh sách của họ có trước Ki-tô giáo. Các giáo phụ thăng thắn coi việc người Do-thái công 
nhận Cựu Ước và phủ nhận Đức Kitô là sứ mạng lịch sử nhằm bảo đảm cho tính xác thực và tuôi tác 
của các sách thánh của họ. Vì thế, các ngài bảo, người Do-thái đã phải tiếp tục là Do-thái, chứ không trở 
thành ki-tô hữu. Cựu Ước tự nó vẫn có nghĩa, nhưng nếu ta đọc nó với Đức Ki-tô, thì nó mới toát ra ý 
nghĩa mới và mở ra một cái nhìn toàn diện. 


THIÊN CHÚA TỰ SỬA SAI? 


Các lề luật cũ, từ nghỉ thức tế lễ cho tới cả chuyện khốn nạn “Mắt đền mắt, răng đền răng” cũng 
được bãi bỏ sau khi Đức Ki-tô xuất hiện. Như vậy, có thê nói được răng Thiên Chúa đã phải tự sửa 
sai? 


Tôi muốn nói lại chuyện lịch SỬ. “Mắt đền mắt, răng đền răng” nghe ra kinh khủng thật, nhưng trước hết 
có thể nói đó là một nguyên tắc điều hoà và hợp lí hoá việc trả thù, không để nó vượt ra khỏi khuôn khổ 
của hành vi tương ứng. Xem thế thì đó là một tiến bộ rồi, so với luật pháp đương thời. Ở đây phải nói 
thêm, nếu không có tình yêu thì cái tiễn bộ về ý thứcpháp luật đó cũng chăng giải quyết được gì, chỉ có 
tình yêu mới bẻ gãy vòng trả thù luân quần và mới tạo ra được một thực tại mới. 


Trong cuộc trao đổi này chúng ta đã đề cập tới câu: “Ta đến không phải để xoá bỏ luật, nhưng để kiện 
toàn nó”. Chúng ta đã bàn tới câu đó một cách cụ thể trong câu chuyện về của lễ Đền thờ. Của lễ luôn 
chỉ là một vật thay thế. Và giờ đây, khi nhân vật mang của lễ đích thật xuất hiện, và qua đó giúp ta có 
thể hi sinh cho Chúa, thì toàn bộ ý nghĩa về việc tế lễ kia đã hoàn tất trong Ngài. Và chính Ngài là đền 
thờ sống động thay cho mọi thứ đền thờ. Như vậy, Ngài đến không phải để xoá bỏ cái gì, nhưng là để 
đưa nó đạt tới đích. 


Trong ý nghĩa đó, của lễ dâng cho Đền thờ đã được hiện tại hoá trong Mình Thánh, một hình thái mà 
trước đó mới chỉ có được những hình ảnh xa gân mà thôi. Như vậy, có thê nói, Thiên Chúa đã không tự 
sửa sai. Nhưng trái lại, Ngài giúp ta thây được động lực nội tại và hướng tới của con đường mà Ngài 


S2 


thoạt tiên đã mở cho ta, nhưng ta chưa thê đi tới nổi. Ý nghĩa thực sự của con đường đó giờ đây đã được 
kiện toàn và có được đúng chỗ của nó. 


Kinh Thánh nói về một “ls-ra-en mới, một dân thiên chúa mà Ngươi đã gọi”. Nghĩa là giờ đây, với 
sự xuất hiện của đãng Cứu tỉnh, những người đi theo Ngài, các ki-tô hữu, trở thành dân mới, dân 
được Thiên Chúa chọn riêng? 


Vâng, có thể nói được như thế. Có thể nói đó là Is-ra-en mở rộng. Thánh Phao-lô nói rõ, con cái Ab-ra- 
ham không phải chỉ là những người máu mủ, nhưng là tất cả những ai có chung đức tin với ông. Như 
vậy, vòng máu mủ của Is-ra-en được nới rộng ra bởi cộng đoàn Đức Ki-tô. Nhờ vào một quyết định nền 
tảng (nhất là vào một quà tặng) mà cộng đoàn này đã trở thành một dân, khiến cho lời hứa giờ đây trở 
thành phố quát. 


Chữ được chọn nghe không ổn lắm, vì nó gợi lên sự hạn chế, cho rằng ta đây là kẻ tốt hơn. Theo nghĩa 
ban đầu của Kinh Thánh, chữ này muốn nói tới việc Chúa chọn một dân tộc, để giao cho họ một công 
tác, và để họ thông báo tới những dân khác một điều gì. Như vậy, được chọn luôn có nghĩa là chọn cho 
một việc gì đó. Về một khía cạnh nào đó, có thể nói, kẻ được chọn phải mang gánh nặng, vì phải nhận 
trách nhiệm cho kẻ khác. 


Trong ý nghĩa đó, ý niệmđược chọn và ý niệmls-ra-en bao gồm tất cả những ai nhờ qua Đức Ki-tô trở 
thành con cháu của Ab-ra-ham, trở nên con cái của Thiên Chúa hằng sống. Tuy nhiên, họ không phải 
được chọn đề sống cho người khác, hầu có được hộ chiếu đặc biệt bước qua cửa thiên đảng, nhưng là đễ 
tham dự vào việc phục vụ Đức Ki-tô, vào công tác của Is-ra-en đối với lịch sử. 


9. ÁNH SÁNG 


Quái lạ : Thiên Chúa toàn năng vô cùng lại chọn một chôn hèn kớn nhất ở trần gian, một chuông 
súc vật sơ sài ở Bê-lem, đề sinh ra. Và lập luận của Giáo Hội : Chỉ vì điêu đó quả khó tỉn và quá mâu 
thuân nên nó phải là chuyện có thật. 


Lối lập luận đó không đủ. Nhưng thật ra, việc chọn cái bé nhỏ là nét đặc thù trong lịch sử Thiên Chúa 
với con người. Cái đặc thù đó ta thấy trước hết qua việc Ngài chọn trái đất, một hại bụi trong vũ trụ, 
làm nơi hành động; trong đó dân tộc yêu đuối như Is-ra-en lại được chọn để mang lẫy lịch sử của Ngài ; 
rồi Na-da-ret, một chốn hoàn toàn không ai biết đến, trở thành quê hương Ngài ; và rồi cuối cùng Con 
Thiên Chúa lại sinh ra ngoài làng Bê-lem, trong một chuồng súc vật. Tất cả như một sợi chỉ đỏ. 


Chúa dùng đơn vị đong đo duy nhất của Ngài là tình yêu để đối lại thói kiêu căng của con người. Kiêu 
căng chính là hạt nhân, là nội dung chính của mọi tội lỗi, nghĩa là của cái tự-co1 - mình- muốn- bằng- 
Thiên Chúa. Tình yêu, trái lại không phải là tự cao, mà tự hạ. Tình yêu cho thấy chính lúc hạ mình là lúc 
ta vươn lên. Chính khi ta hạ mình, khi ta trở nên đơn giản, cúi xuống với kẻ đói rách, nghèo hèn, khi đó 
ta mới thật lên cao. Chúa trở nên bé nhỏ, để đưa con người dương dương tự đắc trở về lại đúng chỗ của 
nó. Xem thế thì quy luật của sự bé nhỏ là khuôn thước nền tảng của hành động Thiên Chúa. Quy luật 
đó giúp ta nhận ra bản chất Thiên Chúa, và cả chính bản chất của ta. Như vậy, lập luận trên tự nó đã 
chứa đựng một luận lí cao và trở thành chỉ dấu cho sự thật. 


Cảnh tượng giáng sinh đã trở thành nỗi tiếng thế giới, và Friedrich Hũndel[1] đã biến nó thành bất 
tử qua bản nhạc đại hợp xướng « Messias ». Một thiên thần, bao bọc bởi hào quang thiên chúa, xuất 
hiện giữa đêm den báo tín cho những người canh giữ súc vật : « Các bạn đừng sợ ! Tôi bảo cho các 
bạn một tin vui lớn ». Và trong khi thiên thân đang nói, từng đoàn thân linh thiên quốc quân tụ 
quanh ngài đồng xướng lên lời ca vang vọng trần gian : « Vinh-danh Thiên Chúa trên trời, bình an 
dưới thế cho người lòng ngay ›. 


S3 


Đó quả là một trong những cảnh đánh động con tim nhất của Kinh Thánh. Sự đánh động đó đã có từ thời 
Giáo Hội sơ khai rôi, cứ nhìn vào nghệ thuật thời đó ta có thể thấy điều này. Cảnh tượng đó đi vào lòng 
người, nhưng sứ điệp của nó còn vươn xa hơn những gì thú vị và đáng yêu. 


Cũng lại những người bình dân mộc mạc là những kẻ đầu tiên được gọi tới máng cỏ. Hê-rô-đê không 
biết chuyện xây ra. Cả các nhà thông thái thoạt tiên cũng không biết. Tin vui đã tới với những người 
chăn súc vật, những người đang trông chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với họ. Họ là những người sẵn 
sàng và biết mở lòng đón nhận. Những người này, cùng với Maria và Giu-se, với Si-me-on và An-na, 
với E-li-sa-bet và Za-ka-ria-a, là đại biêu của giới nghèo hèn trong Is-ra-en — và như thế là toàn bộ Dân 
Thiên Chúa. Chúng ta đã thấy trong Thánh Vịnh chữ kẻ nghèo và kẻ lòng nhân là từ chỉ bao trùm thành 
phần tín hữu ở giữa trong dân Is-ra-en. Cũng như khi Đức Ki-tô khen các trẻ nhỏ là Ngài khen những 
tâm hồn đơn sơ biết nhìn và lắng nghe tin vui của thiên thần. 


Nhóm người thứ hai tới Bê-lem, như Tin Mừng Mat-thêu cho hay, là những nhà thông thái từ phương 
đông. Rất có ý nghĩa. Kẻ đơn sơ đi trước, nhưng các nhà trý thứccũng không bị loại ra ngoài. Nơi họ có 
một sự khôn ngoan đích thực, khiến họ mở lòng mình ra cho Đức Ki-tô. Và còn một điều quan trọng 
nữa. Những nhà thông thái tới máng cỏ là người ngoại. Đây có thê nói là những hình ảnh nói lên chuyển 
động của Giáo Hội, của người ngoại. 


THỜI ĐIỂM QUAN TRỌNG NHÁT CỦA LỊCH SỬ 


Giám mục người Đức Rudolf Graber cho rằng, biến cô kia đã « vượt xa vô cùng biến cỗ tạo dựng vũ 
trụ ». Chưa bao giờ có một biến cỗ lớn như thế xấy ra, và cũng không bao giờ sẽ xẩy ra một biến cố 
mang tầm vóc như thế : « Bởi vì việc con một của Thiên Chúa, ngôi hai Thiên Chúa, sẵn sàng làm 
người trong một địa cầu tí hon này là chuyện vượt trên tất cả mọi cái có th trởng tượng ». 


Vâng, đó là một bải học rât quan trọng, để ta hiểu được đúng ý niệmvề cái lớn và cái bé. Nhìn trên khía 
cạnh vật chât, việc tạo dựng vũ trụ là một biên cô lớn lao vô cùng. Bên cạnh đó, biên cô nhỏ nhoi xây ra 
ở Bê-lem, mà các sử gia thoạt tiên đã bỏ quên, quả là chuyện không đáng bàn tới. 


Xét về lượng thì hai biến cố trên khác xa nhau. Tuy nhiên, nếu ta thấy được chỉ một trái tìm người mà 
thôi cũng là một độ lớn mới trước toàn cảnh của vũ trụ, như Pascal nói, thì lúc đó ta sẽ hiểu được việc 
Thiên Chúa làm người, việc đẳng Tạo dựng, Lời muôn đời (Logos) chấp nhận bước vào thân phận làm 
người và tự buộc mình vào thân phận đó, cũng là một độ lớn khác hăn. Thiên Chúa xuống trần và trở 
thành người. Đứng trước chiều kích này, cái độ lớn xem ra vô cùng của thế giới vật chất cũng trở thành 
nhỏ. 

Biến cố Đức Giê-su sinh ra đã trở thành huyền thoại lớn nhất cho mọi thời từ hai ngàn năm na). 
Ngày nay, không ai mà không biết đến đêm đó. Không đâu trong Giáo Hội niềm tin thể hiện tràn bờ 
nhự trong biến cô này. Giáng sinh có một lượng biểu tượng, giá trị, dạo đức và u sâu, nghĩa là một 
lượng về thực thỄ con người, không gì sánh nôi. Đôi lúc tôi nghĩ, chúng ta biết nhiều về giáng sinh 
thật, nhưng hẳn giáng sinh biết chúng ta nhiều hơn nhiều. 


Có lẽ, một lần nữa, ta phải thống nhất với nhau về nghĩa chữ « huyền thoại ». Ngày nay, chữ này được 
hiểu theo nghĩa tích cực, nó nói lên một thứ viễn kiến về những thực tại vượt khỏi giác quan con người, 
như vậy nó chứa đựng một chân lí cao hơn cái thuần thực tại đang có. Nhưng, cho dù mang nghĩa tích 
cực đó, « huyền thoại » chống lại lịch sử. Nó là viễn kiến, chứ không phải sự kiện thực tế. Việc Đức Ki- 
tô giáng trần, trái lại, là một biến cố lịch sử, một cái gì đã diễn ra thật và đã trở thành biến có lịch sử. 
Việc gắn liền với lịch sử thật đó là một nét đặc thù của lịch sử Ki-tô giáo. 


84 


Quả thật lạ lùng, cái đêm trong chuồng súc vật, trong hang đá đó, thoạt tiên được các mục đồng đề ý 
đến khi nghe thiên thần loan tin, giờ đây đã trở thành một dấu chỉ vượt ra ngoài thế giới Ki-tô giáo, hầu 
như chẳng còn ai mà không biết đến. Nhưng ta cũng phải nói thêm, song song với việc phổ quát hoá đó 
cũng có một tiến trình tầm thường hoá ghê sợ xây ra. 


Ngày nay, khuynh hướng muốn đây Ki-tô giáo ra khỏi lễ giáng sinh ngày càng mạnh, nó giống như một 
hoả tiễn, sau khi lên được độ cao nhất định, liền tách khỏi phần đưới của nó. Ở Mĩ châu, với đà thương 
mại hoá và tình cảm hoá, lễ giáng sinh trở thành nơi trưng bày cho các cơ sở thương mại lớn. Trước đây, 
họ trang hoàng giáng sinh với hang đá, nay với những cảnh huyền thoại, nào là với nai, hươu và các ông 
già Nô-en, từ đó biến cái Ki-tô giáo ra thành cái huyền thoại thật. Dĩ nhiên, vẫn còn cái dư âm chói sáng 
đánh động con người, khi họ nhận biết Thiên Chúa đã trở thành người. Nhưng đó chỉ là nỗ lực tìm cách 
giữ lại vẻ đẹp và cái rung động, còn cái ý nghĩa cao sâu hơn nằm trong đó thì người ta lại bỏ đi. 


Giáng sinh cho ta thấy, bên cạnh tắt cả những suy tưởng và tình cảm lớn, cả những điều hoàn toàn 
mâu thuân, những điêu dôi trả trong thê giới — và cả những hoài nghỉ lân không tin của ta. 


Người ta đã đem quá nhiều tiếng nói của con tim, quá nhiều yếu tổ giá trị lớn và quan trọng vào trong 
biến có giáng sinh, khiến thoạt nhìn vào, ta có thể thành tâm nói được, là nếu lột hết những thứ đó đi, thì 
biến cô đích thực kia chăng còn lại gì (làm vậy là cướp đi nội dung cao cả của giáng sinh, biến nó một 
cách nào đó trở thành trống rỗng). Nhưng cũng chăng sao, biết đâu những điều thêm thắt quan trọng và 
dễ hiểu kia, dù chúng vượt ra khỏi vòng Ki-tô giáo, có thê đưa người ta tìm lại được đức tin. Bí ân của 
đứa trẻ, của sự giản dị, của lòng khiêm nhu — đó là tất cả những gì toát ra từ biến cố giáng sinh. Và ta 
cũng rất cần đưa vào những bài học mang tính con người đó, để qua đó thấy được khía cạnh nhân tính 
của Thiên Chúa. 


Phong tục tặng quà thật ra bắt nguồn từ một suy nghĩ lớn. Đứa trẻ là quà tặng của Thiên Chúa cho con 
người, vì vậy giáng sinh có thê là ngày để người ta trao quà cho nhau. Nhưng nếu việc tặng quà trở thành 
những chiến dịch thương mại bó buộc, thì việc trao tặng mắt ý nghĩa. Và rồi, đúng như câu của Đức Ki- 
tô nói với các môn đệ : Đừng làm như người ngoại đạo, họ mời người khác, vì họ cũng muốn được mời 
lại. Nếu chỉ còn là một cuộc trao đổi hàng hoá thuần tuý, thì giáng sinh đã bị khống chế bởi tư dục, nó 
trở thành một phương tiện cho tính ích kỉ vô đáy và cho lòng hám của lẫn hám quyền — mà thật ra sứ 
điệp giáng sinh hoàn toàn trái ngược lại. Đem giáng sinh trở về lại nội dung đơn giản của nó, đó có lẽ là 
một nhiệm vụ lớn của chúng ta. 


ÁNH SÁNG TRẢN GIAN 


Đức Ki-tô không phải là người được soi sáng, nhưng chính Ngài là ảnh sáng. Ngài không chỉ là 
đường, mà còn muôn mình là đích tới nữa. Hồng V có lân báo, biên cô ở Bê-lem ‹là bước đột phá 
quyêt định của lịch sử thê giới đưa tới việc kêt hợp con người với Thiên Chúa ›». 


Thiên Chúa đã thật sự làm người, đó là một biến cô vĩ đại. Ngài không phải chỉ mượn thân xác con người 
đê hoàn thành một nhiệm vụ nào đó trong một thời điêm của lịch sử - nhưng đã là người sông trong lịch 
sử, và cuôi cùng đã giang hai tay trên thập giá, đê mở ra không gian cho chúng ta có thê bước vào. 


Nếu giờ đây Con Người - Thiên Chúa này, như Kinh Thánh nói, muốn đưa tất cả chúng ta vào trong 
Ngài, muốn kéo chúng ta vào làm một thân xác duy nhất sống động, như hai người nam và nữ trở thành 
một xương thịt như ta đọc thấy trong Kinh Thánh, thì ta sẽ thấy đây không phải là một biến có đơn lẻ, 
nó rồi sẽ biến đi như nó đã xuất hiện. Không, đây là một đột phá, một khởi đầu, mà Đức Ki-tô qua Thánh 
Thẻ, qua các bí tích và phép rửa muốn kéo ta vào trong đó. Trong ý nghĩa đó, ở đây thật sự đã có một 
hoà tan giữa Thiên Chúa và con người, giữa Tạo hoá với tạo vật, đó là một cái gì vượt trên mọi quy luật 


S5 


tiến hoá. Đây không còn là một bước tiến của tiến hoá, phát sinh từ lực thiên nhiên, nhưng là một đột 
phá tung cửa, là hành động yêu thương của một con người, mở ra từ giây phút đó một không gian mới 
và một khả thê mới cho nhân quân. 


Ngài có lần nói, Đức Giê-su là « con người kiểu mẫu, con người của tương lai, qua Ngài ta thấy 
được khả năng hoàn thiện bản thân ta trong tương lai ». Phải chăng điều này có nghĩa là về lâu về 
dài chúng ta sẽ trở nên toàn hảo được giông nhự Đức Giê-su Ki-tô ? 


Trên thực tế, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, ta đang vươn tới eon người mới. Ngài là mẫu gương cho bản thân 
ta nhăm tới. 


Tôi không muốn nói rằng, con người sẽ chỉ tiến lên giống Ngài về các khả năng bên ngoài mà thôi. 
Nhưng khung hình nội tâm của Ngài, và cuối cùng là sự hi sinh tự hiến trên thập giá của Ngài, mới là 
khuôn thước kiểu mẫu cho nhân loại tương lai. Không chỉ có việc đi theo Ngài hay bước vào con đường 
của Ngài. Mà tâm ta còn phải tự đồng hoá với Ngài, như Ngài đã tự đồng hoá với ta. Tôi nghĩ, đó mới 
thật là đích điểm đi tới của con người. 

Nhìn vào những tắm gương lớn theo Ngài trải dài trong nhiều thế kỉ, ta mới nhận ra được những gì ân 
chứa trong con người Đức Giê-su Ki-tô. Đây không phải là ta thổi phồng lên một khuôn mẫu lý tưởng, 
nhưng qua họ ta thấy được tất cả những khả thể làm người. Một Thérèse ở Lisieux, một thánh Don 
Bosco, một Edith Stern[2 |, một tông đồ Phao-lô hay một Tô-ma ở Aquino, các ngài đã học Đức Ki-tô để 
trở thành người. Tắt cả các ngài đã trở nên thật giống Đức Ki-tô, nhưng mỗi người trong họ vẫn có một 
mẫu sống riêng. 


Trong một bài giảng, có lần ngài giải thích, các ngọn nễn mùa vọng nhắc. nhở các em về những ngàn 
năm của lịch sử nhân loại trước Đức Ki-tô, những ngàn năm của tăm tối và chưa được cứu rỗi. Và 
ki-tô hữu đã đặt cho thời gian sau khi Chúa sinh ra một cải tên thật đẹp : « anHi saÌlufis repardafae ›», 
những năm của ơn cứu độ được tái lập. 


Nếu ta quan niệm thời gian cứu độ một cách máy móc, xem đó như là một cái gì đã được thiết lập chắc 
chắn, cứ việc vào đó nhặt ơn cứu độ mà xài, thì điều đó chắc chắn không đúng. Ta vẫn thấy thực tế luôn 
phản lại quan niệm trên. Chẳng hạn, chưa bao giờ có những cuộc chiến man rợ và sắt máu như trong thế 
kỷta đang sống. Nó xấu xa hơn mọi thời gian trước đó, vì ta không có được những phương cách đề kiểm 
soát sự dữ một cách tinh vi, hữu hiệu và hợp lí. 


Ơn cứu độ đã được trao tặng cho ta không phải là một cái gì máy móc và bên ngoài. Nó được tín thác 
vào tự do, và như thế cũng được đặt vào sự mỏng dòn của tự do và vào bản chất đễ sa ngã của con người. 
Ơn cứu độ luôn khởi sự một cách mới mẻ nơi mỗi người, chứ nó không đơn giản đã có sẵn đó. Nó không 
do từ bên ngoài hay do quyền lực mà có, nhưng chỉ bước vào khi tự do của ta mở cửa. Nhưng trên hết 
và trong mọi chuyện vẫn là Chúa, Ngài đi tới với ta và cho ta hỉ vọng, hi vọng này mạnh hơn mọi phá 
hoại và nó giúp con người trở nên hoàn thiện. 


ĐIÊU GÌ THEO CHÂN ĐỨC KITÔ XUỐÓNG TRẢN? 


Đức Giê-su cũng được nói đến như một « Adam mới ». Ngài là đẳng trung gian và hoàn thành mọi 
mục khải. Có thê tóm kêt trong một vài câu ngăn về những gì mới mẻ đã theo chân Ngài xuông trần 
gian ? 

Hãy nói về hình ảnh « Adam mới ». Adam trước hết ám chỉ sự khởi đầu của thực tại con người, là thuỷ 
tổ nhân loại. Nếu giờ đây Đức Ki-tô được gọi là « Adam mới », thì điều đó có nghĩa là một khởi đầu 


đích thực đã tới. Như vậy, cuộc khởi đầu trước đây phải hiểu là một mô hình khởi thảo về Đức Ki-tô, và 
chỉ sau khi có Ngài thì khởi thảo kia mới được rõ nghĩa. Vì vậy, ta có thê yên chí nói răng, khuôn mâu 


S6 


con người đã được cắt đo theo thân hình Đức Giê-su, và con người được kêu gọi bước vào hợp nhất với 
Thiên Chúa — vì chính Đức Giê-su chăng phải chỉ là người, mà là Con Người Thiên Chúa. 


Ta không nên hạn chế cái đặc thù của Đức Giê-su vào trong từng lời nói hay từng việc làm của Ngài. 
Thập giá, với lối đón nhận và chịu đau đớn của Ngài, là một cái gì mới. Phục sinh là điều mới. Ngay 
việc sinh ra từ một trinh nữ cũng mới (cho dù có nhiều huyền thoại về chuyện đó). Sứ điệp yêu Chúa và 
yêu người như là toàn bộ giới răn, hay là Thánh Thể, qua đó Ngài cho biết việc sống lại của Ngài, đó là 
những cái mới lớn mà Ngài đã mang xuống trần. Tất cả đều phản chiếu cái mới lạ thường này: Thiên 
Chúa không ở đâu xa cả, Ngài không phải là một đắng nào đó không thê mường tượng được, nhưng 
Ngài ở bên ta, Ngài đã trở nên làm một với ta, đụng vào ta, đón nhận ta, cũng như ta đụng chạm được 
Ngài và có thê đón nhận Ngài. 

Như thế, cái đặc thù đích thực của Đức Giê-su chính là con người Ngài — đắng vừa là Chúa vừa là người. 


Con người Thiên Chúa đó cũng đã nói : « Tôi đến để vứt lửa xuống trần gian. Tôi mừng nếu lửa đó 
bốc cháy ! » Và Ngài tiếp : “Anh chị em nghĩ là tôi đến để đem bình an w ? Không, tôi không đem 
bình an, mà là chữa rễ ». 


Đó là câu nói mạnh ghê gớm. Ngài dùng hình ảnh lửa, trước hết, để nói về cuộc khổ nạn của mình, cuộc 
khổ nạn vì lửa tình yêu ; đó là bụi gai mới, bốc cháy mà không rụi đi ; một thứ lửa có thể cho đi tiếp. 


Đức Giê-su không tới để giúp ta thoải mái, nhưng Ngài vứt lửa tình yêu bốc cháy của Thiên Chúa, của 
Thánh Thần xuống. Origenes đã ghi lại một cầu không chính thức của Đức Giê-su : « Ai tới gần tôi, là 
tới gần lửa ». Nghĩa là ai tới gần Ngài, phải sẵn sàng để cho mình bốc cháy. Ta nên đem những câu đó 
đặt ra cho Ki-tô giáo ngày nay, một Ki-tô giáo đã trở nên tầm thường, chăng còn gì nói nữa, muốn tìm 
mọi cách đề được an phận mà thôi. Ki-tô giáo là đạo lớn, bởi vì lửa của nó lớn. Nó đốt cháy, không phải 
để thiêu rụi, nhưng để làm cho mọi thứ trở nên sáng láng, tỉnh tuyên, giải thoát và lớn lao. Làm ki-tô 
hữu, do vậy, tức là dám tín thác vào lửa đó. 


Cũng có một lời khác của Đức Giêô-su : « Tôi trao cho anh chị em bình an, tôi trao bình an của tôi 
cho anh chị em, tôi trao cho anh chị em không như thế gian trao ». 

Hai câu trên phải đi đôi với nhau, mới có thê hiểu được ý nghĩa lời của Chúa. Đức Ki-tô là sứ giả của 
hoà bình. Tôi cho rằng câu này quan trọng hơn. Nhưng ta chỉ hiểu đúng hoà bình của Ngài mang đến, 
khi ta không coi nó tầm thường như việc bôi dầu củ là vào chỗ đau hay xí xoá cho qua chuyện trong 
những cuộc tranh cãi về chân lí. 


Khi một chính quyền tìm cách tránh mọi xung đột và coi xung đột nào cũng có lí, hay khi mỗi cá nhân 
tìm cách tránh đụng chạm, thì mọi chuyện sẽ bế tắc. Nơi Giáo Hội cũng thế. Nếu nó chỉ tìm cách tránh 
xung đột, để đừng gây bất an ở đâu cả, thì sứ điệp phúc âm sẽ không thê nào đạt tới đích. Bởi vì sự có 
mặt của sứ điệp này cũng là để gây mâu thuẫn nơi ta, để lôi con người ra khỏi những dối trá và đề tạo 
sáng tỏ, để tìm ra chân lí. Chân lí phải trả giá mắc. Nó đưa ra đòi hỏi, và cũng đốt cháy. Trong sứ điệp 
của Đức Giê-su Ki-tô cũng gồm cả thách đồ trong những tranh luận giữa ta với người chung quanh. 
Không phải chỉ việc dễ dãi quét lên một lớp sơn cho đức tin xơ cứng và tự cao của ta là được, nhưng 
phải có tranh luận mới có thể phá vỡ vỏ xơ cứng và đưa sự thật tới đích. 

Như vậy hoà bình của Đức Giê-su Ki-tô trước hết mang tính cách gây gỗ ? 

Nó bắt ta đối diện với những dối trá của mình. Nó lôi ta ra khỏi sự thoải mái và đây ta vào cuộc chiến 
đấu, vào nỗi đau của chân lí. Chỉ như thế hoà bình giả, với bao nhiêu giả hình và mâu thuẫn hàm chứa 
trong nó, mới có thê thay thế được bằng hoà bình đích thực. 


Câu nói về lửa đi liền với câu nói quan trọng hơn về hoà bình trên kia. Nhưng câu này đồng thời cho 
thấy hoà bình chân chính không phải tự nhiên mà có, rằng chân lí đi liền với đau khô và tranh đấu, rằng 


Š7 


tôi không được phép chấp nhận dối trá để được yên mình. Được yên ôn không phải nhiệm vụ đầu tiên 
của người công dân và của ki-tô hữu, nhưng là bảo vệ và tranh đâu cho cái lớn lao mà Đức Ki-tô đã ban 
tặng cho ta, với giá đau khô và có thê đi đên chêt vì đạo — và chính vì vậy nó mới tạo ra hoà bình. 


TIN MỪNG 


Đức Giê-su nói về lửa và gươm giáo, nhưng Ngài cũng nói : « Hãy học với tôi ! » Vì nhờ đó « anh 
chị em mới gặp được yên Ổn tỉnh thân ». Ngài nhân từ trong sự thật và khiêm tốn trong tâm hôn. Và 
nữa : « Ách của tôi không nặng, gánh của tôi nhẹ nhàng ». Phải chăng đó là tin mừng của Ngài ? 


Vâng, nhưng ta biết những câu an ủi đó của Ngài cũng mang đòi hỏi lớn. Tuy nhiên, trước sự đau khổ 
của chân lí và lửa đốt của Đức Ki-tô mà ta vừa bàn trên, những câu này cho ta thấy mọi chuyệt rốt cuộc 
rồi sẽ đi về đâu. 

Đức Ki-tô là hiện thân cho lòng nhân từ to lớn và tỉnh tuyền của Thiên Chúa. Ngài đến không phải để 
làm gánh nặng thêm, nhưng là để cùng ta gánh vác. Ngài không cất gánh nặng làm người — gánh khá 
nặng — nơi ta, nhưng ta không còn phải gánh nó trong đơn độc, mà có Ngài chung vai. Trong Đức Ki-tô 
không có sự thoải mái, tầm thường, nhưng ta gặp được trong Ngài sự yên ôn tâm hồn, vì biết rằng ta 
được Ngài chở che và yêu thương đến cùng. 

Ta thấy toàn bộ sứ điệp của Đức Ki-tô không dễ dàng, nó chứa đựng đòi hỏi lớn. Sứ điệp đó luôn đi liền 
với thập giá. Ai không muốn bị thiêu đốt, hay ít nhất không muốn sẵn sàng chấp nhận nó, người đó 
không thê tới được gần Ngài. Nhưng ta cũng hiểu rằng trong sứ điệp đó chứa đựng lòng từ ái đích thực, 

một lòng từ ái hay cứu giúp và chấp nhận ta — và nó không những đưa tới cho ta điều tốt, mà còn giúp 
ta được thoải mái. 


ĐƯỜNG 
Cuộc đời Đức Giê-su để lại trần gian rất ít dấu vết hiện vật. Ngài không xây dễn thờ, không chiếm 
cứ thành nào và cũng không in tiền. Cũng không có văn bản của một tác giả cỗ điển nào đề cập xa 


gân tới Ngài, nhiều như trong các tài liệu Tìn Mừng Tân Uóc. Các tài liệu này lên tới hàng ngàn văn 
bản, và văn bản xưa nhát chỉ được viêt sau thời Ngài vài ba chục năm. 


Chúng ta đã nói chuyện về khoa phê bình lịch sử, khoa này tỏ ra hoài nghỉ về cuộc đời và sứ điệp 
của Đức Ki-tô. Họ bảo rằng, không rõ Ngài sinh ra ở đâu vào thời điểm nào, không hiểu bài giảng 
trên núi thật có cầu trúc và nội dung như hiện nay không. Những nhà nghiên cứu mới đây còn cho 
rằng, có lẽ Ngài đã không tự xưng mình là Messias. Họ bảo, lúc đó là cao điểm của những trông chờ 
tận thế, nên nhiều điều liên quan tới Ngài có thể giải thích được theo hướng đó. Tôi muốn đào sâu 
điểm này: Khoa nghiên cứu phê bình như vậy là sai với lịch sử, và đặc biệt có hại cho đức tin? 


Khoa phê bình lịch sử quả đã có những thành tựu lớn. Nó giúp ta hiểu nhiều chuyện chính xác hơn. 
Nhưng nó cũng có những giới hạn, nhất là khi nó nghiên cứu loại tài liệu như của Kinh Thánh. Lối 
nghiên cứu đó nhằm khai quật quá khứ qua các bản văn nói chung và trong điều kiện những quy luật 
chung về lịch sử. Nhưng những biến có trình thuật trong các Tin Mừng không nằm trong những quy luật 
chung đó, và như vậy chúng chống lại việc tông quát hoá thiếu sót của phương pháp nghiên cứu này. 


Với thời gian, người ta đã cố găng đào bới lên và phân biệt những nguồn gốc khác nhau trong các bản 
văn; đây cũng là điểm quan trọng. Nhưng tổng quát mà nói, đó cũng chỉ là những lối thử luôn thay đổi, 
và giá trị nội dung xác xuất của chúng bị giới hạn. Nhất là, với câu hỏi ai là người làm ra Tin Mừng, thì 
trả lời của họ lại tạo ra những nghỉ vẫn lớn hơn là nếu như ta, một cách chung, chấp nhận các bản văn 


S8 


đó trong toàn bộ của chúng là đáng tin và có tính lịch sử. Bởi vì nếu không như thế, thì ta phải chấp nhận 
rằng, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn của thời đại đó đã xây ra một kho khám phá kinh khủng 
vê những chuyện thần kì. Làm sao bản văn Tin Mừng có thê được chấp nhận nhanh như thế? Ai là những 
tác giả đã có thể phô biến bản văn đó ra thế giới? Tại sao các bản văn đó lại có một hình dung nhất thống 
về Giáo Hội - tât cả những điêu đó đã không có trả lời. 

Thế thì câu trả lời ở đâu? 

Bản văn Tin Mừng có đặc điểm riêng của nó, điểm này cần phải coi trọng. Toàn bộ các bản văn phản 
chiêu một thực tại hoàn toàn đi ra ngoài khung lịch sử bình thường. Thực tại đó phù hợp với chính nó, 
và vì thê trước sau nó đáng cho ta tin tưởng vào tông thê của nó. 


Ta phải nói thêm, chăng có một phương pháp phê bình lịch sử, mà cũng chẳng có những kết quả cụ thê, 

Có những nhà khoa học trước sau vẫn rất tin vào bản văn và cũng đưa ra những lí chứng khách quan về 
mặt phương pháp. Và cũng có những người vứt bỏ tất cả - nhưng họ lại phải nghĩ ra những lí do để giải 
thích tại sao toàn bộ câu chuyện đã xây ra như thế. Họ hoàn toàn lần mò trong bóng tối, và vì không tìm 
ra nguồn nào cả, nên nỗ lực của họ lại thành ra tưởng tượng. 


Ta hãy nhìn kĩ hơn chút nữa các tác giả Tin Mừng. Trước hết là Mát-thêu. Ngài mang một tên kép, 
chuyện hơi lạ vào thời đó: Matthqj-Levi, người thu thuế hay để tiền thuế rơi vào túi riêng mình và là 
người cộng tác với chính quyền Rô-ma. Tìn Mừng viết về ngài: „ Và khi Đức Giê-su đang ăn tại nhà 
ông, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi tới với Ngài và với các môn đệ Ngài“. Mat-thêu như 
vậy chẳng phải là người thật thà và đáng cậy. 


Có lẽ ta phải đi sâu vào nguồn tài liệu. Trước đây, Tin Mừng Mat-thêu được coi là bản Tin Mừng cổ 
nhất. Một nhà văn vào thế kỷthứ hai sau công nguyên, Papias, ghi chú rằng, Mat-thêu viết nó bằng tiếng 
Do-thái (Hebräisch), sau đó bản văn được dịch ra tiếng Hi-lạp. Nhờ thông tin phong phú, kết cầu nội 
dung và tính cách dễ đọc của nó, bản văn đã trở thành Sách Tin Mừng của Giáo Hội, được mọi người 
trích dẫn. Sau đó thêm vào Lu-ca và Mac-cô, nhưng Mat-thêu vẫn là bản xưa nhất, CÓ giá trị nhất, được 
Giáo Hội dùng nhiều nhất trong phụng vụ và đức tin. 


Theo các kết quả nghiên cứu, nội dung văn bản của ba vị Mat-thêu, Lu-ca, Mac-cô quyện lẫn và lệ thuộc 
vào nhau. Tại sao có chuyện này, câu hỏi chỉ được đặt ra mới đây. Ngày nay, một phần lớn các nhà phê 
bình cho rằng, không thể quy cho tông đồ Mat-thêu viết bản đó được, bởi vì bản văn có niên đại trễ hơn, 
nó được viết vào khoảng cuối thế kýthứ nhất trong một công đồng do-thái ở Siri. 


Nói chung, việc hình thành các bản văn Tin Mừng diễn ra trong một quá trình phức tạp. Trước hết, người 
ta thu thập các lời truyền miệng của Đức Giê-su rồi sau đó chép ra. Nhà chú giải vừa mới mắt ở Erfurt, 
giáo sư Heinz Schũrmamn, lập luận rằng, việc ghi nhớ bằng. miệng những lời của Đức Giê-su đã được 
các tông đồ thực hiện từ lúc Ngài còn sông. Nghĩa là, khởi đầu chỉ có những lời truyền miệng. Bên cạnh 
những lời đó, còn có những lời truyền về các biến có, về truyền thống địa phương và những thứ khác. 
Chủ thể của việc lưu truyền không phải là những cá nhân, mà là các cộng đoàn tín hữu, và qua họ là cả 
Giáo Hội. Rồi đến. việc ghi chép ra. Lúc đó, các nhà viết Tin Mừng đã có sẵn một ' kho lưu truyền phong 
phú, họ dựa chủ yếu trên đó mà chép, ngoài ra mỗi người còn thêm vào những viễn kiến thần học riêng 
của mình. Ngày nay, người ta cho răng bản Tin Mừng Mac-cô là bản cô nhất, chứ không phải là bản 
Mat-thêu. Mat-thêu và Luca đã viết dựa chủ yếu trên nền của Mac-cô và làm giàu thêm bởi những nguồn 
tài liệu sẵn có khác. Tin Mừng Gio-an có một gốc và khuôn hình thành hoàn toàn riêng. Không phải chỉ 
có một người viết ra ba bản Tin Mừng đầu tiên, đó là điểm quan trọng. Và cũng quan trọng là toàn bộ 
quá trình lưu truyền về đức tin của Giáo Hội, ngay từ đầu, đã được gói trọn trong các Tin Mừng đó, và 
quá trình lưu truyền đó sau này rốt cuộc đã được viết ra. 


69 


Vấn đề ai là người viết, như thế, trên một bình diện nào đó, thuộc vào hàng thứ yếu. Phong cách riêng 
của Lu-ca được nhận diện rất rõ, ngài là tác giả của bản Tin Mừng thứ ba và của sách Công-vụ Tông- 
đồ, điều này không ai chối cãi. Mac-cô, học-trò của Phê-rô, cũng cho thấy rõ phong cách là người viết 
Tin Mừng của mình. Ngày nay chí còn không rõ ai là tác giả của Tin Mừng Mat-thêu. Quan trọng là 
ngay từ đầu chỉ có những truyền miệng, đó là thói quen rất thường thấy ở phương đông. Điều này là một 
biểu chứng cho sự gần gũi với nguồn gốc lịch sử. Nội dung Tin Mừng chép lại từ kho truyền miệng đó 
đã kinh qua một quá trình kiểm tra của cộng đoàn (có đôi chút thêm thắt sửa đôi tùy theo cộng đoàn nhận 
bản văn, nhưng nội dung chính thì vẫn được giữ nguyên). 


Còn về con người Matthaj-Levi, anh chỉ đề cập tới quá khứ của ngài mà thôi. Sau cuộc gặp Đức Giê- 
su, Mat-thêu đã trở thành một con người khác. Ngài đã bỏ đường cũ mà bước theo con đường Đức GIê- 
su. Qua cuộc sống cộng đoàn với anh em tông đồ, với Đẳng Phục Sinh, và qua công tác truyền giáo, 
ngài đã tỏ ra là một con người thật sự „đổi mới“, và như vậy là một người đáng tin, đáng cậy. 


Tác giả Tin Mừng Lu-ca là một thây thuốc. Điều quan trọng nhất của ngài là muốn cho người đọc 
nhận ra vai frò CỨUN thế, vdi trò cứu độ thân xác và tâm hôn của Đức Giê-su. Với ngài, Đức Giê-su 
là người thâm cảm và có lòng thương đặc biệt đối với thành phần bên rìa xã hội. 


Nhưng ta hãy nói về Tìn Mừng Gio-an. Ngài bảo Tin Mừng này được đỗ từ một khuôn riêng. Dù 
sao, Tin Mừng này mang nét thâm trầm hoàn toàn khác. Các Tìn Mừng nhất lãm (Mat-thêu, Lu-ca, 
Mac-cô) cho thấy nhiều về Con Người; còn Tìn Mừng Gio-an tỏ ra như là một cuộc đối đáp với các 
nhà thông thái — và nhất là nó cho thấy toàn bộ vinh quang của Con Thiên Chúa. Tôi nghĩ đây là 
bản Tìn Mừng mà Hồng Y ưa nhất. 


Tôi rất thích bản đó, nhưng phải nói ngay, tôi cũng rất ưa bản của Lu-ca. Trong đó ta có được những dụ 
ngôn tuyệt vời về anh nhà nghèo La-da-rô, về người Sa-ma-ri-ta, về đứa con đi hoang. Ngài là một nhà 
văn lớn, trong sách ngài chứa những “hạt ngọc” đặc biệt. Cả câu chuyện về cuộc đời niên thiếu của Đức 
Giê-su cũng tuyệt. Mỗi tác giả Tin Mừng có một nét riêng. Phải nói, tôi đặc biệt yêu Lu-ca qua nét nhân 
bản thâm sâu, đồng thời cũng là chân trời mở ra đời đời của ngài. Với tôi, tập hợp các bản nhất lãm là 
một nét đẹp không thể thay thế được, chính bởi vì chúng không mang nét riêng tư, nhưng qua đó ta cảm 
được sự truyền thừa sống động trong Giáo Hội, truyền thừa đó dần dần đã được đúc kết lại trong một 
bản văn liên kết với nhau. Nhưng sách Gio-an quả có một chiều sâu vời vợi, nó luôn làm cho tôi say mê. 


Đôi khi câu chuyện về Đức Giê-su mang nét hư cấu. Chẳng hạn, Ngài bám chặt vào các bí số của 
Cựu Uớc. Ngài ở trong sa mạc 40 ngày, làm đúng 7 phép lạ, kê ra 12 dụ ngôn, đặt 12 tông đô... 


Tất cả các Tin Mừng đều nói tới 12 tông đồ. Điều này chăng có gì lạ. Nếu Đức Giê-su quả thật muốn 
xây dựng một Is-ra-en mới, nêu Ngài coi mình là người của Thiên Chúa phái đến đề làm mới Is-ra-en và 
mang ánh sáng cho mọi dân tộc, thì việc Ngài lấy lại biểu tượng 12 chi-họ Is-ra-en thông qua VIỆC đặt 
12 ông tô mới là chuyện thường tình, làm như thê là Ngài muôn dùng một cử chỉ biêu trưng đê diễn tả 
bước đâu của một Is-ra-en mới. 

40 ngày hoang địa lập lại hình ảnh 40 năm của dân Is-ra-en trong sa mạc. Còn con số về dụ ngôn và 
phép lạ thì môi Tin Mừng môi khác. 

Đù vậy, Tin Mừng luôn mang tính giáo huấn. Có nhiều đoạn xem ra là những hoạt cảnh thêm thắt, 
dùng để dấy động hoặc tuyên truyền. 


Vâng, chúng là bài giáo huấn, mà cũng là chứng từ. Chính Gio-an bảo, ngài viết ra để làm chứng. Đó 
là nguyên tắc nền tảng khi ta đọc Tin Mừng. Tin Mừng muốn diễn tả chính Đức Giê-su, qua lời Ngài 
nói, việc Ngài làm, khô đau Ngài chịu. Tin Mừng không chỉ muốn huấn giáo, mả còn muôn tạo gặp gỡ 
với một biến cố, biến cố đó cũng mang nội dung tỉnh thân và cung cấp kiến thức. Tin Mừng vừa nói 


90 


VỚI con tim và trí óc. 


ĐƯỜNG - SỰ THẬT - SỰ SÓNG 


Đức Giê-su mang nhiều đồng nghĩa lạ làng: Ngài là bánh hằng sống, là muối cho đời, là ánh sáng 
thê gian. Ngài nói về mình: „ Tôi là đường, là sự thật và là sự sông. Ai tin tôi, sẽ không chết đời đời“ 
. 2000 năm sau giáng sinh, ta có thê trả lời một cách mình bạch câu hỏi Đức Giê-su là ai không? 


Nếu giờ đây chỉ có việc đào bới lịch sử 2000 năm lên đề tìm câu trả lời, thì như ta đã nói, phương pháp 
lịch sử đã gặp giới hạn của nó. Nhưng đây không phải vậy. 


Ta thấy chủ thể sống động, được hình thành lên từ việc rao truyền, là Giáo Hội vẫn giữ nguyên bản sắc 
của nó, và bản sắc đó đã có ngay từ đầu. Giáo Hội có thê nói hiện diện đồng thời với Đức Giê-su, và sự 
song hành đó đã kinh qua mọi thời gian. 


Như vậy, cuộc đào bới phi thường 2000 năm cũng không tách ta ra khỏi Đức Giê-su. Cái chủ thể làm 
chứng - về Ngài một cách sống động (là Giáo Hội), và có thê nói đã cùng với Ngài xưng „Tôi“ ngay từ 
đầu, vẫn hiện diện không ngừng. Qua Giáo Hội ta thấy sự hiện diện sống động của Ngài. Qua Giáo Hội, 
ta có thể nhận ra nguồn cội hình thành của nó. Dĩ nhiên, trong đó cũng có đức tin, mà nêu không có một 
hình thái cảm thông, không có đức tin, tôi không thê nhận ra người khác. 


Có lần tôi thấy một bức ảnh trong nhà thờ ở Na-da-ret. Ảnh vẽ cậu Giê-su đang vụng về trên chiếc 
bàn thợ mộc. Maria ngôi bên cạnh, lo và sầu não. Và gương mặt ông thợ mộc Giu-se lộ vẻ ngài biết 
trước con mình sẽ không nối được nghiệp cha. 12 tuổi, cậu Giê-su muốn bỏ gia đình („con phải ở 
nhà Cha con*). Năm 30 tuổi dân Na-da-ret muốn xô Ngài từ núi xuống. 


Khởi đầu, Ki-tô giáo không muốn lưu truyền công khai câu chuyện thời niên thiếu của Đức Giê-su. Chỉ 
với Lu-ca và Mat-thêu, câu chuyện mới xuất hiện theo cách kế khác nhau. Khác với công việc của một 
sử gia, Tin Mừng không muốn đề cập tới bất cứ một tiêu sử nào của Ngài, mà chỉ muôn làm chứng về 
điều mà ta cho là quan trọng. Và các thánh sử không muốn kể lại thời ở ân, mà chỉ muốn nhắc. đến gốc 
gác đặc biệt của Ngài, gốc này được coi là ngôi sao ngay từ đầu xuyên chiếu đời Ngài, và nói về sứ điệp 
của Ngài. 


Hình ảnh thánh gia mà anh thấy chỉ là do lòng đạo đức tưởng tượng vẽ ra, nhất là từ thế kỷ19 người ta 
chú tâm tới đề tài Na-da-ret và đã vẽ theo cảm quan riêng của mình. Với lại kiểu tiêu gia đình như thế ở 
Pa-les-tin ngày xưa không có. Thời đó họ sống đại gia đình theo lối chung cả bộ lạc, cũng vì thế mới có 
chuyện Kinh Thánh nói tới những người anh em của Đức Giê-su. 


Thế kỷ19 đã suy diễn mọi chuyện theo một ánh sáng mới. Ta thấy cao điểm của nó nơi Charles de 
Foucauld*, người đã tạo cho Na-da-ret một sứ điệp thầm lặng, khiêm nhường và hối cải. Dĩ nhiên 
Foucauld đã khám phá ra được những điểm quý giá. Nhưng những điểm đó không trực tiếp nói lên tâm 
điểm của sứ điệp như đã được trình bày trong Tin Mừng. 


Tại sao Đức Giê-su 30 tuổi mới ra công khai? Như vậy Ngài chỉ có 3 năm để rao giảng. 


Trong thế giới và hoàn cảnh của Is-ra-en thời đó không phải một thanh niên nào cũng có thể xuất hiện 
được. Ai muôn thi hành vai trò một Rabbi (giáo trưởng), dù Đức Giê-su không phải là một Rabbi theo 
đúng nghĩa, phải trải qua một thời gian ít nhất 30 tuôi. Vì vậy mới có chuyện xuất hiện vào năm 30, chứ 
không sớm hơn. Sứ điệp Đức Giê-su mang chiều sâu nội tâm, nên cần đủ thời gian suy tư. 


Có lần Ngài về thăm quê hương. Và đồng hương hiếu kì đã phải lắc đầu thắc mắc: „Đó không phải 
là anh con ông thợ mộc sao? Do đâu mà anh ấy bỗng nhiên có được nhiều khôn ngoan và sức mạnh 


Lãi 


đến thế?“ Và Kinh Thánh tiếp: „Có phải bà Maria là mẹ anh, và Gia-cô-bê, Giu-se, Si-mon và Giu- 
đa là anh em của anh ta không? Có phải các chị em của anh ta đang sông giữa chúng ta không?“ 


Chỗ này Kinh Thánh nhắc tới tên bốn người anh em và số chị em không được xác định. Nếu tôi nhớ 
không lãm: Giáo Hội chưa bao giờ bảo Œiê-su là con một của trỉnh nữ Maria? 


Trong một thôn nhỏ như Na-da-ret hắn ai cũng biết nhau. Vì thế, khi một người cùng sống bình lặng 
trong họ bỗng nhiên có được một hiểu biết như thế, thì mọi người thắc mắc là phải. Và càng gần người 
đó bao nhiêu, người ta càng tỏ ra thắc mắc. Người ta không tin vào sự thay đổi đó và muốn kéo Ngài về 
với thường tình. Vì thế mà Đức Giê-su đã nói: „Không một tiên tri nào được tiếp đón nơi quê hương 
mình“. Còn chuyện anh chị em của Ngài, Giáo Hội trước sau vẫn tin đức trinh nữ Maria chỉ có Ngài là 
con một mả thôi. Qua Ngài, mẹ Maria thuộc về Thiên Chúa, và vì thế có thể nói Mẹ không thể trở về 
với một cuộc sống gia đình bình thường được. 


Từ ,anh chị em của Giê-su” được cắt nghĩa theo cấu trúc gia đình thời đó. Và cũng có đủ bằng chứng để 
biết rằng những trẻ trên không phải là con của Maria. Chăng hạn như Tin Mừng ở đây cũng nói tới một 
bà Maria khác, và những chuyện khác đại loại như thế. Tin Mừng chỉ nói xa gần về những liên hệ gia 
đình cá biệt, và ở đây ta hiểu là có nhiều gia đình liên hệ với nhau. Dưới chân thập giá, Đức Giê-su trao 
Gio-an như là con cho Mẹ, điều đó cho thấy nét đặc thù nơi Mẹ, và Mẹ là Mẹ của riêng Ngài một cách 
đặc biệt mà thôi. 

Ta không thê giải toả vẫn nạn trên bằng thuần lịch sử. Không thể chứng minh mẹ Maria chỉ có một con 
mà thôi. Trái lại, ta cũng không thể chứng minh những người trên phải là anh chị em ruột của Đức Giê- 
su. Có nhiều lí chứng — về điểm này Josef Blinzler có viết một cuốn sách hay — cho thấy rằng những 
người trên là con của các gia đình khác trong bộ tộc, và Kinh Thánh gọi chung họ là anh chị em của 
Ngài. Ngoài ra, ý niệmanh chị em của Giê-su cũng là một ý niệmđược đưa ra trong Giáo Hội sơ khai, nó 
nói lên những căng thắng giữa một bên là kiểu gia đình Đức Giê-su theo khuynh hướng do-thái giáo 
khắt khe, với bên kia là những khuynh hướng khác cùng có mặt trong buổi bình minh của Giáo Hội. 


10. ĐƯỜNG ĐI 
ĐỨC GIÊSU ĐÍCH THỰC LÀ AI? 


Đôi khi Đức Giê-su tỏ ra như người thô bạo giận dữ. Buổi sáng nọ, Ngài trở lại thành, đang cơn đói 
lại gặp ngay cây vải bên đường đây lá mà chẳng có lấy một quả nào. Ngài buông lời chúc dữ: „Suốt 
đời mày sẽ chẳng có quả nào nữa. Lập tức cây vả chết khô. 


Chuyện cây vả mang tính „điển hình“, có nghĩa là, đối với các tiên tri trong Is-ra-en xưa, đó là một dấu 
chỉ tiêu biểu. Trong trường hợp trên, cây vả biểu tượng cho dân Is-ra-en, và chính câu chuyện này đi liền 
với cuộc khô nạn, trong đó cuộc vật lộn đê chiếm lòng dân Is-ra-en đã đạt tới cao điểm của nó. Tuy nhiên 
cây vải không mang trái đã vượt ra khỏi vòng biểu tượng và trở thành thí dụ chung cho việc mang hoa 
kết trái. 

Đấy không phải là một cơn giận nhất thời, nhưng Đức Giê-su dùng cử chỉ biểu trưng đó để nói lên rằng, 
dân tộc nào, cộng đoàn nào, nhóm nào mà chỉ có sinh lá, chỉ nghĩ tới mình mà thôi, và chẳng tạo ra được 
gì để phục vụ kẻ khác, thì sẽ héo khô và chết. Có một loại Ki-tô giáo chỉ tạo ra lá và giấy má mà thôi, 
thứ đó cũng sẽ chết khô. Vì thế ta phải nhìn câu chuyện trên từ góc độ của Con Thiên Chúa, từ hàng 
ngàn năm trước Ngài đã cung cấp cho ta một viễn tượng tiêu biểu qua hình ảnh trên. 


Có lần Ngài trách móc cả thành, vì dân thành không chịu hồi cải, chẳng hạn như: „Này kế Ca- 
pha-na-um, ngươi bảo ngươi sẽ được cất lên trời ư? Không, ngươi sẽ bị tống xuống hoả ngục. 


92 


Ở đây, Ngài đang nói với một thành có cuộc sống quá vướng mắc, mơi mà theo Ngài lẽ ra phải có một 
cuộc sông đức tin gương mẫu. Ngài chứng nghiệm nơi đây tâm lí gần chùa gọi bụt bằng anh. Họ chẳng 
quan tâm thật sự gì tới Ngài cả, đức tin do đó đã không lớn lên được. Vì thế, cũng như các thành khác, 
thành này đã trở nên biểu tượng của toà phán xét, của thất bại, của hư mắt. 


Rõ ràng ở đâu hay cộng đoàn nào từ chôi Chúa, ở đó thê nào rôi cũng sẽ rơi vào sô phận của Gô-mô-ra. 
Một xã hội trong đó con người xa rời Thiên Chúa hăng sông, cộng đoàn đó tự chặt đứt rễ xã hội tính của 
mình. 


Những số phần như thế hiện nay cũng đang xây ra. Ta chỉ cần nghĩ tới những xã hội vô thần, nghĩ tới 
những vẫn nạn đang xây ra trong quá trình tan rã sau 50 năm sông dưới chủ nghĩa cộng sản nơi các quốc 
gia tiếp nối Liên-bang Sô-viết thì rõ. Các xã hội đánh mất Thiên Chúa đó quả thật đã giật sập chính nền 
tảng sống của họ. 


Ngay cả đôi với Phê-rô, Đức Giê-su cũng tỏ ra vô cùng bực bội, nặng lời: „Hãy cút đi khỏi mắt ta, 
Sa-tan, anh muôn đựa ta vào báy". 


Giê-su dành cho Phê-rô một mối thân tình đặc biệt, vì thế những lời như trên không có gì quá đáng. Nhìn 
qua phản ứng của Phê-rô ta cũng. biết điều đó. Ông biết, mình đã làm sai hoàn toàn. Ở đây, ông muốn 
cản lại con đường thập giá của Thầy mình. Ông bảo với Thầy, thập giá không hợp với sứ mạng của Thây, 
đó không thê là đích điểm kết thúc của Thầy, mà Thầy phải thành công cơ. Như thế, Phê-rô lặp lại chước 
cám dỗ nơi hoang địa mà chúng ta đã nói, cám dỗ về một đẳng Messias được đưa lên lưng ngựa chính 
trị và phải thành công. 


Đó là một cám dỗ luôn xây ra trong muôn hình nhiều vẻ. Chắng hạn như việc người ta muốn lập nên 
một xã hội lý tưởng bằng một Ki-tô giáo mác-xít: nhân loại sẽ được cứu độ, một khi họ có đủ tiền bạc 
và hàng hoá. Chính đây là điểm mà Đức Giê-su chống. Khi đưa ra mô hình đó, có thể nói Phê-rô đã 
khoác vào mình vai trò của Sa-tan trong hoang địa. Phê-rô hiểu điều đó; và ông hiểu rằng, dù cho tới 
cuối đời luôn phải vật lộn với bài toán thập giá khốn nạn và phải chống lại giải pháp thành công rất người 
kia, ông cũng phải học nét đặc biệt nơi Đức G1ê-su. 

Đức Giê-su có ác cảm thật sự đối với một số người. Ngài gọi họ là „rắn độc“ là „lãnh tụ đui mù “. 
„ Các ngươi sàng muỗi ra nhưng lại nuốt cả lạc đà“. „Này, những nhà thông luật và Pha-ri-sêu giả 
hình, hãy coi chừng. Các ngươi đóng bịt cửa không cho ai vào thiên đàng”. Quả thực, Đức Giê¬su 
là người đấu tranh cho sự thật, cho sự nhất thống giữa nói và làm, giữa lời giảng và cuộc sống. Ngài 
kinh tìm đám thông luật: „ Chúng buộc những gánh nặng và ý TA lên cỗ người khác, nhưng chính 
mình thì lại chẳng muốn đụng một ngón tay vào gánh nặng ấy". 

Tôi tin Chúa cũng sỉ vả những người đạo đức giả với những lời đó. Nhìn từ góc độ Thiên Chúa thì những 
người này chống lại Đức Giê-su. Ngài coi những kẻ xem ra đạo đức và thông thái kia chỉ là những tay 
đóng kịch. Và ở đây, Ngài cũng lại nói cho những thế hệ về sau nghe. Ta biết, Luther đã dùng những lời 
trên đề kết án chính hàng giáo phâm công giáo. 


Dĩ nhiên, chúng ta không thê kết án một cách dễ dãi được như thế. Nhưng trên thực tế, tất cả những ai 
mang trách nhiệm rao giảng lời Chúa phải thức tỉnh với những lời đó, và phải luôn tự hỏi, có phải mình 
cũng thuộc vào những hạng trên không. Về chuyện này, có một tập sách nhỏ của giáo phụ Maximus 
Conf&ssor, trong đó vị tu sĩ có một bài giảng thấm thía. Ngài bảo, những câu trên được nói cho chúng ta 
nhiều hơn là cho những người Pha-ri-sêu trước đây. So với họ, chúng ta còn tệ hơn, là vì ta nhận được 
ánh sáng nhiều hơn, trong khi vẫn sông trong trái ngược, nhỏ nhặt, giả dối. 


Còn những nhà thông luật, có thê nói họ biết từng chữ trong kinh sách, họ là những nhà chú giải, những 
chuyên viên Kinh Thánh, họ thuộc cả chỗ nào tiên tri nào nói gì. Nhưng đó là cái biết không có sức sống. 


93 


Họ chỉ biết chẻ lời kinh sách ra thành những chỉ tiết và chẳng nhận ra sức sống trong đó nữa. Đó cũng 
là lời cảnh cáo cho những nhà chú giải chuyên môn. Dĩ nhiên họ biết mọi chuyện, nhưng Kinh Thánh 
của họ chỉ còn là một bộ xương, một vật thí nghiệm đề họ có thể chiết phân. Với lối làm đó, họ đã đi ra 
quá xa sứ điệp chứa đựng trong đó. Trái lại, những kẻ đơn sơ lại nghe hiểu sứ điệp rõ hơn những đầu óc 
chất đầy kiến thức, nhưng lại mù và điếc với nội dung đích thực của Tin Mừng. 


Hẳn Đức Giê-su cũng là một người thiếu kiên nhẫn. Có lần Ngài lệnh cho trưởng tông đồ Phê-rô 
bước đi trên biển. Ngài gọi ông bước tới. Và Phê-rô tới. Ông bước ra khỏi thuyền và quả thật di được 
trên mặt nước. Nhưng khi gió nổi lên mạnh, ông bắt đầu sợ và chìm. Đức Giê-su lắc đầu: „Cái anh 
yếu tin, tại sao anh hoài nghỉ?* 


Ngài nói ra điều Phê-rô nghĩ trong đầu. Cũng giống như lần kia trời giông bão, các môn đồ thất vọng, vì 
thây Thây mình chăng tỏ ra âu lo gì, ngay cả khi thuyên đã đây nước. Và sau khi thức dậy cứu họ, Ngài 
bảo ,,Các anh yêu tin quá”. 


Đức Giê-su muốn đề cho các môn đồ thật sự nhận ra mình, muốn để cho họ phải biết rằng, Ngài sẽ 
không để cho họ bị chìm. Ngài muốn cho họ thấy Ngài là ai, và cho thấy đức tin của họ vào Ngài còn 
quá yếu, đến chỉ một ngọn gió nhẹ cũng đủ thổi bay. 


Trong cảnh trên, Phê-rô không nhìn vào Đức Giê-su nữa, nhưng đôi mắt ông chỉ thấy những yếu tô trần 
thế. Dĩ nhiên, dựa theo tính toán xác xuất thì Phê-rô có thể sẽ chìm ngay khi bước xuống mặt nước. 
Nhưng ông đã liều mình, chỉ còn biết nghe theo tiếng gọi của Thầy. Với Ngài, trong Ngài và với nghị 
lực của mình, có thê nói Phê-rô cũng có thê bước qua được những yếu tô chết của trần thế. 


Đây cũng lại là một dụ ngôn có ý nghĩa thâm sâu. Nếu ta dựa vào yếu tố xác xuất của các biến cô thiên 
nhiên, và nhìn vào tất cả những gì có thể hiểu được, thì xem ra Ki-tô giáo quả vô cùng bấp bênh. Và nếu 
mắt ta chỉ dõi theo những gì là mốt, tai ta chỉ còn nghe gió thời thượng thôi, thì đức tin có thể sẽ chìm. 
Vì thế, có lẽ ta phải nói theo Phê-rô: Không thể như thế được nữa! Nếu ta làm thế, ta sẽ đánh mất neo 
cuộc sống, chiếc neo giúp ta chiến thắng trọng lực của sự chết, trọng lực của lịch sử và những bất khả 
thể của nó. Tin có nghĩa là chống lại lực hút kéo ta đi xuống. Tin có nghĩa là gắn bó với đẳng có lực hút 
đối nghịch, lực đó kéo ta đi lên, giữ nâng ta, và dẫn ta vượt qua những yếu tổ sự chết. 


Có lần, đang lúc rảo bước trong vùng dân ngoại, trong địa hạt hai thành Tyrus và Sidon, Đức Giê- 
su muốn nghỉ ngơi, nghỉ giảng và hết làm phép lạ. Cả khi một bà mẹ khẩn khoản nài van Ngài trừ 
thân xấu đang vùi dập đứa con gái bà, Ngài cũng đã xua đuổi thẳng thừng: „Tôi chỉ được sai tới 
giúp những con chiên lạc nhà Is-ra-en mà thôi. 


Có một điều lạ trong đời Đức Giê-su, là chính Ngài không rao giảng cho dân ngoại. Chỉ sau khi sống 
lại, Ngài mới uỷ việc đó cho các môn đệ. Thoạt tiên, có thể nói, Is-ra-en được ưu tiên. Đó là dân riêng 
Chúa chọn, là điểm khởi đầu để Chúa hành động. Và Ngài đã đã giữ độc quyền cứu độ đó cho Is-ra-en. 
Trong cuộc đời tại thế, Đức Giê-su đã vật lộn với việc chiếm lòng dân này, Ngài chiến đấu đề làm sao 
cho dân này nhận ra Ngài là người họ trông chờ, làm sao đề họ kết hiệp với Ngài, để từ đó biến đổi thế 
ĐIỚI. 

Cả Phao-lô ban đầu cũng giữ quy tắc đó. Bất cứ nơi đâu, ngài đều bắt đầu cuộc truyền giáo từ trong đền 
thờ. Cả khi tới Rô-ma, ngài tập hợp trước hết các người Do-thái. Chỉ khi thất bại trong việc nói kết lịch 
sử đức tin của Is-ra-en với Đức GIê-su, ngài mới bước ra với dân ngoại. Chính Phao-lô, người đã vượt 
qua nỗi sợ hãi khi bước vào nơi lạ, đã nói, sứ điệp trước hết luôn dành cho người Do-thái, sau đó mới 
đến dân ngoại. 


Nghĩa là có một quy luật về cứu độ. Thiên Chúa trung thành với luật đó, Đức Giê-su cũng không đi ra 
ngoài luật đó. Ngay cả khi Ngài biên đôi và làm mới luật lệ do-thái từ trong, Ngài cũng không đơn giản 


94 


là một tay chống đối tự tung tự tác, nhưng đã vì trung thành mà hành động. Như vậy, sự trung thành của 
Thiên Chúa đã xoá đi cái ấn tượng phản bội trong việc bắt buộc phải bước ra với dân ngoại — và trái lại, 
cho thấy việc bước ra đó phù hợp với việc phục sinh của Ngài, qua đó cái chết của hạt lúa miến cuối 
cùng đã trở nên cái cao cả và mang ân lộc cho toàn thế giới. 


Đức Giê-su rảo khắp nước. Ngài cảnh báo về sự khiêm tốn và hồi cải, dạy cầu nguyện, cảnh giác 
việc ham mê ăn nông và cứng lòng. Ngài kê dụ ngôn anh nghèo La-da-rô được vào thiên đàng, trong 
lúc ông nhà giàu trụy lạc phải xuông địa ngục — Ngài đúng là một nhà giảng đạo lang thang. 


Đúng Ngài là một nhà giảng đạo nay đây mai đó. Trước hết, Ngài giảng ở Ga-li-lê-a và có gắng khuyến 
dụ dân ở đó. Rồi Ngài kéo dài địa điểm rao giảng tới Giê-ru-sa-lem. Ngài biết mình được sai tới cho dân 
Is-ra-en và muốn mang sứ điệp mới cho dân đó. Tâm điểm sứ điệp là Nước Chúa, là sự đổi mới thế gian 
nhờ vào lượng từ bị của Thiên Chúa. 


Các yếu tố riêng lẻ, mà anh nói tới, tất cả đều nằm trong viễn tượng lớn đó. “Một mặt, Đức Giê-su sông 
trung thành với lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng tuân giữ cầu trúc chặt chế của Do-thái, 
cũng hành hương, cũng mừng lễ vượt qua. Ngài sống như một người Do-thái có niềm tin và sùng đạo. 
Và đồng thời cũng sông như một người con của Mar-sen mới, nhưng vượt cao hơn Mai-sen. Ngài giờ 
đây không cắt nghĩa luật như cách các thầy thông luật làm, nhưng như một người Con, và người Con 
này cũng chính là kẻ tạo ra luật và đã nâng mình lên một bậc mới cao hơn. 

Ngài là một kẻ phản kháng? 

Đức Giê-su chăng chủ trương phóng khoáng hay phản kháng, chẳng chống lại cái này hay cái kia, chăng 
tránh né mà cũng chẳng phải muốn từ chối, nhưng đó viễn tượng của đắng ra luật, của chính đẳng Tạo 
hoá. Ngài muôn phá vỡ cái đang có để đưa vào cái chung cuộc, và chính trong khi thực hiện điều đó, 
Ngài đã làm gương cho ta về sự trung thành sâu xa. Tôi tin rằng, ta phải thấy sự hiện diện cùng lúc của 
trung thành và cái xem ra phản kháng đó, nêu ta muốn hiểu đúng con người Đức Giê-su. Ngài không 
bỏ đi cái đã qua — như Ngài đã nói: ,„,Không một dấu chấm, dấu phây nào biến mắt“ -, nhưng đã đưa mọi 
sự vào chiều sâu thắm của chúng. 


Đức Giê-su đặc biệt tỏ ra vui vẻ với trẻ con và với tín hữu bình dân. Ngài đã hân hoan, một chuyện 
ft khi tháy: „Con ngợi khen Cha là vua trời đất, vì Cha đã dâu không cho những người thông thái 
biêt những điêu đó, nhưng đã mạc khải ra cho những kẻ bé mọn “. 


Vâng, đó là bí ẩn của việc làm Thiên Chúa: Những người đơn sơ thấy điều cao cả dễ đàng hơn những 
kẻ với đâu óc chât đây kiên thức, chứa đây khả năng phân tích, có thê năm bắt những cái chị lị, nhưng 
cái lớn lao thì chăng còn khả năng nhận ra nữa. 


Đó không phải là việc loại trừ người trý thứchay kẻ thông hiểu kinh sách, nhưng là lời cảnh báo không 
nên đánh mât sự đơn sơ tâm hôn, mà hãy nhìn vào cái tâm điêm nên tảng của tông thê, hãy gông mình 
châp nhận cái không thê chờ đợi. 


Rõ ràng chước cám dỗ trên thường thấy nơi người trí thức. Nếu nhìn lại lịch sử ý thứchệ trong thế kỷvừa 
qua, ta sẽ thây người bình dân thường đã có những phán đoán đúng đăn hơn hạng trí thức. Hạng người 
sau cứ phân tích mãi, nhân nha bới tìm cây này bụi nọ - nhưng rừng trước mặt thì chăng thây. 


Đức Giê-su nói với môn đệ: „Anh chị em đã được ban cho khả năng nhận biết những bí ẩn của 
Nước Chúa. Những kẻ khác chỉ được nghe qua dụ ngôn mà thôi; bởi kc họ nhìn mà chẳng thấy, nghe 
mà chẳng hiểu. Đây là í nghiã của dụ ngôn: Lời Chúa là hạt giống“ Hắn ngôn ngữ của Tìn Mừng 
có cái gì đặc biệt. Mọi người trên trái đất, bất luận thuộc văn hoá hay thời đại nào, đều có thể hiểu 
Tin Mừng. 


95 


Câu anh vừa nêu bắt nguồn từ tiên tri I-sai-a. Đức Giê-su đưa ra lời đe doạ phán xét đó trước cuộc sống 
bất kham của dân Is-ra-en. Với câu đó, Ngài muốn nói rằng, tất cả các ngươi đều được nghe chân lí đấy, 
nhưng rốt cuộc chân lí chỉ được Chúa mạc khải ra, để các ngươi không hiểu được nó. 


MỘT CÂU ĐÂY BÍ HIỄM? 


Đức Giê-su nói, những gì đã được ban cho hiểu Hơi các ngươi cuối cùng đã trở thành chai cứng và 
không còn hiểu được. Các ngươi có thể an thân ấn nắp sau những hàng chữ bề mặt — và bám lại ở 
đó, thành ra chẳng muốn hiểu gì nữa. Như thế, lời Chúa có thể nói trở thành lời phán xét, vì người 
ta cứ bám vào vỏ chữ, chẳng còn muốn hiểu vào chiều sâu của chúng. 


Dụ ngôn có mục đích đưa con người tới gần những cái không thể hiểu. Về mặt sư phạm, dụ ngôn quả là 
một phương pháp tuyệt diệu. Những bí ẩn cao xa, muôn đời được kê ra trong những câu chuyện thường 
nhật, nhờ đó bí ân Thiên Chúa bỗng sáng ra, dễ hiểu ra. Và qua những điều tầm thường, qua hạt giống, 
mùa gặt, qua những câu chuyện như chuyện La-da-rô hay người Sa-ma-ri-ta, cái cao cả lớn lao lại hiện 
ra. 

Thiên Chúa đến với con người qua Đức Ki-tô. Ngài dùng ngôn ngữ loài người để nói với họ, trình bày 
ngôn ngữ đó bằng những kinh nghiệm, hiểu biết, cơ cấu sinh hoạt hàng ngày của họ, đề nhờ cái gần gũi 
và thường nhật đó mở ra cho họ thấy được cái cơ bản. Trong ý nghĩa đó, lời Chúa quả thật mang tính 
vượt thời gian và toả trùm mọi văn hoá, vì nó nói liền với những sinh hoạt uyên nguyên của con người. 


Nhưng rõ ràng lời Chúa còn mang thêm một cấp độ, một mật mã khác. Ngài đã có lần nói, muốn 
hiêu lời Chúa thì buộc „phải cùng sông với Đức Ki-tô. Những ai chỉ muôn hiệu lời đó bằng trí óc, 
qua lịch sứ hay băng phỏng đoán, thì không thê nào hiệu nội. 


Nếu tôi đọc Kinh Thánh một cách hời hợt và không quan tâm tới tính siêu việt của nó nằm nơi những 
diễn biên đơn giản, thì tôi lạc đường, không đi vào được nội dung của dụ ngôn. 


Mỗi dụ ngôn dẫn tôi bước vào một con đường. Thoạt tiên tôi thấy những gì ai cũng thấy, những gì tôi 
đã biết. Và rồi tôi biết là không phải chỉ có thế. Như vậy, tôi phải học nhìn vượt qua những cảm nhận 
thường nhật. Nếu như tôi, trái lại, cứ bám vào bề mặt và không nhìn xuyên qua được cái thường ngày, 
thì tôi sẽ chăng nhìn ra được sự thật nằm sâu trong câu chuyện, và nhất là dụ ngôn bao 8Iờ cũng găn liền 
với chính cuộc sống của Đức Giê-su. Một sô dụ ngôn trở thành một thứ chìa khoá để hiểu tiêu sử tự 
thuật của Đức Giê-su, và tiêu sử đó lại chỉ biểu hiện qua chính cuộc sống và khổ nạn của Ngài. 


PHÉP LẠ HOÁ BÁNH 


Một câu chuyện trong Tìn Mừng thường hay được kế, chẳng có gì vòng vo mà cũng chẳng có gì khó 
hiểu: Phép lạ hoá bánh. Chuyện xẩy ra một nơi hẻo lánh nào đó ở Ga-li-lê-a. Nhiều người quây quân 
quanh Đức Giê-su. Có lẽ họ say mê nghe Ngài giảng. Bỗng dưng trời đỗ chiều, mà chẳng ai để ý. 
Các môn đệ yêu cầu Ngài bảo dân ai nây trở về làng mình, bởi vì ở đây chẳng có của ăn cho họ và 
cũng chẳng có chợ búa nào gần cả. Đức Giê-su điềm nhiên trả lời: “Cho họ ăn”.Chỉ có năm chiếc 
bánh và hai con cá, nghĩa là có sẵn báy đơn vị. Sách viết: “và Ngài cầm năm cái bánh và hai con cá, 
ngước mắt lên trời, nói lời ngợi khen, rồi bẻ bánh trao cho các môn đỗ. Nhờ đó mọi người được no 
nê, năm ngàn người đàn ông và một số đàn bà và con trẻ. Khi nhặt những mảnh bánh dư, người ta 
còn chất đây đúng 12 giỏ”. 


9ó 


Câu chuyện có hai chiều kích, vừa sự kiện vừa ý nghĩa biểu trưng. Người ta chờ đợi thời của đẳng 
Messias, chờ đợi phép lạ Mamna tái xuất hiện. Người ta tin rằng, đâng Cứu thế sẽ cho họ ăn, và bánh sẽ 
chính từ trời rơi xuông. 


Đức Giê-su giờ đây có í muốn chuyền phép lạ Mamna lên một chiều kích khác. Đó là Thánh Thể. Với 
bánh của chính thân xác Ngài, và bánh đó sẽ tiệp tục hoá ra thêm mãi suôt dòng lịch sử cho tới ngày 
nay. Bánh đó có thê được phân chia mãi, không bao giờ hệt. 


Qua phép lạ Manna mới đó, Đức Giê-su muốn diễn lại cảnh Manna cũ, đồng thời có í dẫn tới một cái 
gì hoàn toàn khác, có thể nói khiêm tốn và đòi hỏi hơn. Về chiều sâu, đây mới là phép lạ lớn hơn nhiều. 
Cái lớn đó cũng nằm nơi việc không - phải là bánh từ trời rơi xuống, nhưng là việc con người cùng chia 
sẻ cho nhau.Phép lạ đó mở ra một viễn tượng nhiều ý nghĩa cho cuộc sông con người và tương lai Giáo 
Hội. Câu chuyện đó đồng thời cũng gây phân rẽ nơi con người. Một số người coi Ngài đúng là vị Messias, 
muốn đầy Ngài lên ngai vua và ép Ngài vào con đường chính trị. Và vì Ngài từ chối làm chuyện đó nên 
giờ đây lại có dư luận bảo Ngài chăng phải là Messlas. Từ giây phút đó có sự phân rẽ đôi đường: kẻ thì 
chống, người thì đi theo Ngài vào khô nạn. 


Câu chuyện có thật hay chỉ là một biểu tượng? 


Ngày nay, nhiều nhà chú giải tin vào định luật thiên nhiên, cho rằng chuyện đó không thê xây ra, và bảo 
đó chỉ là biêu tượng. Thực tê thì câu chuyện có một nội dung biêu trưng rât lớn. Nhưng chúng ta cũng 
đừng vội hạn chê khả năng vô lường của Chúa. Trong Giáo Hội cũng đã có những chuyện tương tự. 


Vừa rồi tôi tới Turin, và một linh mục dòng già kế cho tôi nghe về hai sự kiện lạ lùng đã xây ra trong 
đời thánh Don Bosco. Một lần vì sơ suất người ta đã không làm phép đủ bánh thánh. Khi cho rước lễ, 
chỉ còn cỡ mười tới hai mươi bánh thánh cho một khối vô cùng đông người trẻ. Don Bosco chẳng nao 
núng gì, ngải bảo “Cứ an tâm phân phát, có đủ cho mọi người”. Và ai cũng nhận được Mình Thánh. 


Lần khác, sau một ngày làm việc mệt nhọc, ngài hứa cho đám trẻ con ăn hạt dẻ khô. Ngài bảo mẹ chuẩn 
bị dẻ dùm. Nhưng bà mẹ hiệu sai, chỉ rang đủ dẻ cho độ một chục đứa trẻ mà thôi. Khi nhận ra lâm lần 
của mỉnh, bà mẹ hốt hoảng. Nhưng ngài bảo: “Mẹ đừng lo, cứ phân phát cho chúng, không những đủ 


mà còn có dư để chúng mang về nữa”. Và quả thật như vậy. Có rất nhiều người đã chứng kiến những 
chuyện đó. 


Vì thế, ta không nên cản ngăn Chúa làm những việc mà thường ra không thể xây ra ni. 


ĐỨC GIÊSU và CÁC PHỤ NỮ 


Đức Giê-su thường phá bỏ các rào cản quy ước. Ngài mình nhiên đi tới với những người tội lỗi và 
người nghèo khó. Và Ngài có một liên hệ đặc biệt với các phụ nữ. Chuyên viên Kinh Thánh người 
Do-thái, ông Schalom Ben-Chorin, cho rằng Đức Giê-su „không phải là người chay tịnh, nhưng 
Ngài là người ham vui sống“. Phụ nữ luôn nhìn Ngài với một ánh mắt lạ lùng. Có thể nghĩ được 
rằng Ngài cũng là một người có quan hệ tình dục với phụ nữ? 


Không có chuyện tình dục trong quan hệ bạn bè của Ngài. Con người Đức Giê-su thuộc vào một cấp độ 
khác. Nhưng, như chúng ta thấy qua các trình thuật Tin Mừng về những liên hệ của Ngài, Ngài vẫn có 
khả năng làm bạn và yêu thật sự. Đúng, chính các bà là những người bén nhạy đã cảm ra được cái mới, 
cái khác, cái lớn lao, cái bí ân trong con người Ngài, và Ngài đặc biệt đã kéo các bà vào trong cộng đoàn 
của mình. Trái với thói quen đương thời nơi người Do-thái, coi phụ nữ là hạng thấp kém, Đức Giê-su 
có thê nói đã tạo nên một cái gì như là giải phóng phụ nữ. Do địa vị xã hội, phụ nữ một cách nào đó 
thuộc vào loại những người bé nhỏ, mà Chúa muốn hướng về họ và yêu thương họ một cách đặc biệt. 
Làm như thế là Ngài cũng đã khơi dậy đoàn sủng của phụ nữ. Trong quan hệ với Ngài, ta thấy đặc biệt 


97 


có hai người ở Bê-ta-mi-a. Hai khuôn mặt này cho ta thây vai trò quan trọng và sông động của nữ giới 
trong việc xây dựng Giáo Hội. 


Đó là hai chị đã trung thành theo Ngài mãi tới chân thập giá. Trong khi đó thì các ông đã chạy hết. 
Đức Giê-su đã trừ bảy tà thần ra khỏi Maria Ma-da-lê-na. Không phải Phê-rô hay Gio-an, mà chính 
Chị là người. đâu tiên được thông báo biến cỗ phục sinh của Ngài. Đây quả là một chuyện lạ, nếu như 
người ta biết rằng các chứng cứ của phụ nữ ở đông phương chẳng có giá trị gì. Vì thế, thánh An- 
tịnh đã gọi Maria Ma-đa-lê-na là tông đồ của các tông đà. 


Và danh-hiệu đó, thật vậy, vẫn giữ nguyên. Cho tới năm 1962 lời nguyện tông đồ vẫn được đọc trong 
ngày lễ kính của ngài, vì ngài là một „nữ tông đồ“. Việc Maria Ma-đa-lê-na là người đầu tiên mang tin 
vui phục sinh cho các tông đồ, một lần nữa, nói lên thịnh tình và mối liên hệ đặc biệt của Ngài đối với 
chị. Điều này fa cũng thấy được qua lời đối thoại của Ngài với chị, trong đó Ngài gọi chị là ,,Mariam”, 
chỉ vì chị đã không nhận ra Ngài. Lúc đó chị liền nhận ra và lại phủ phục dưới chân Ngài: ,„Rabbuni, 
thưa Thầy“. Trong lối xưng hô đó, ta thấy vừa có kính trọng, vừa giữ khoảng cách trước vẻ lớn lao của 
Ngài, mà cũng vừa nói lên yêu thương tha thiết đối với một người là Chúa và với một Chúa đã hoàn toàn 
trở nên người. 


Tôi sẽ trở lại với địa vị phụ nữ trong Giáo Hội sau. Ở đây xin hỏi nhanh một câu: Có chuyện kế nào 
về Đức Giê-su hay một câu chuyện nào trong Kinh Thánh có thể trong tương lai sẽ phải bị loại bỏ, 
vì những khám phá mới, chẳng hạn như trong các nghiên cứu về nguồn tài liệu Qumran, cho thấy 
chúng hết đáng tin không? 

Tôi không thấy khám phá nào cả. Có thể có những tiểu tiết làm mình phải hiểu kinh sách khác đi đôi 
chút. Nhưng những điều ghi chép trong Tin Mừng đều được viết ngay trong thời đó, nên không thể bị 
đảo lộn bởi các khám phá mới ngày nay được. Lời chứng Tin Mừng về Đức Giê-su sẽ không đồi và vẫn 
ø1ữ nguyên giá trị của nó. 


GẶP GỠ 


Thưa Hồng Y, có lần ngài nói, tin vào Đức Giê-su Ki-tô cũng giúp con người mở mắt ra với thế giới. 
Đức tin đó chỉ cho họ thấy mọi chuyện được kiên tạo như thê nào, mọi sự liền quan với nhau ra sao. 
Ta có thê nhờ đức tin đó đê sông tôt đẹp hơn không? 


Những chặng đường sống quan trọng của ta hẳn không nằm trong tay ta. Ta không xác định được 
việc sinh việc tử của mình. Nhưng trách nhiệm của ta là phải tìm hiểu xem ta là ai, đâu là ơn gọi của 
mình, con đường nào mình sẽ đi. Đức tin Ki-tô giáo có thực sự giúp cá nhân có được những bước 
vươn lên không? 


Đức tin hắn không thay thế được nhận thức của mỗi người. Nó cũng không thay thế được việc học hỏi 
với và qua người khác suốt dọc đài lịch sử. Chúa không lấy đi nỗ lực của ta. Đức tin không phải là thứ 
thần dược hoá phép. Nhưng nó cho ta chìa khoá để ta có thê tự học. Đề ta tự tìm hiểu mình và tự hỏi 
mình là a1. 

Một cách tổng quát, con người luôn chỉ nhận ra mình nhờ người khác và qua kẻ khác. Chẳng ai nhìn ra 
mình, nếu họ chỉ trông vào mình, chỉ tự tìm cách đào lỗ thoát cho mình, tự vẽ hoạ đồ cho mình. Con 
người được sinh ra đề thiết lập tương giao, để đi tới với người khác. Qua gặp gỡ kẻ khác, họ tìm ra ý 
nghĩa và trách nhiệm cuộc sông, thấy ra yêu sách và khả thê của cuộc sống. 


Từ cấu trúc nền tảng của cuộc sống đó, ta mới hiểu được đức tỉn và cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su. Đức 
tin không đơn giản là một hệ thống kiến thức và thông tin, nhưng tâm điểm của nó trước hết là gặp 
Đức Ki-tô. Có gặp Ngài, mới hiểu được lời Ngài. Câu nói của tôi trên kia cũng chỉ muốn nói lên rằng, 


98 


trong muôn vàn cuộc gặp mà ta cần, cuộc gặp Đức Kitô là đích thực và quyết định nhất. Mọi cuộc gặp 
gỡ khác không nói cho ta hay ta từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Gặp Ngài, ta gặp được ánh sáng để có thể 
hiểu ra Thiên Chúa, con người, thế giới, sứ mạng và ý nghĩa cuộc sống — và hiểu ra được dây mơ 
rễ má của mọi gặp gỡ khác. 


HOANG ĐỊA 


Lời dạy của Đức Giê-su Kitô được các tông đồ gọi là “đường mới”. Con đường mới này khởi đầu 
từ lúc Đức Giê-su nhận phép rửa nơi hoang địa. Đó có thể nói là trạm cuối cùng trước khi Ngài 
bước ra công khai để tiễn về khổ nạn. 40 ngày trong hoang địa — đây cũng lại là một biểu trợng? 


Con số 40 thật ra là một biêu tượng quan trọng. Cả tiên tri Ê-li-a, chẳng hạn, cũng cần 40 ngày để tới núi 
thánh. Quãng thời gian đó luôn được dùng để nói về thời gian học hỏi, chuẩn bị, trưởng thành. Thời gian 
sa mạc là nguyên ảnh của Is-ra-en, qua đó dân này nhận ra được luật lệ và í muốn của Thiên Chúa, để 
nhờ đó chuẩn bị trở thành dân cưu mang những lời hứa của Ngài. 


Với 40 ngày hoang địa, Đức Giê-su một lần nữa nhắc lại 40 năm sa mạc của Is-ra-en. Có thể nói một 
lần nữa Ngài đi qua toàn bộ con đường lịch sử, để cũng nói cho ta hay, nếu ta không có thời gian đề từ 
bỏ, để yên lặng, đề bước ra và để gom góp sứ mạng lớn, thì ta không thể trướng thành được. Ngài dùng 
nơi hoang địa thanh vắng để ăn chay và cầu nguyện. Một mặt, hình ảnh biểu tượng đó nói lên cuộc gặp 
gỡ với Thiên Chúa, mặt khác, nó cũng nói lên nôi hiểm nguy của trần thế. Đó là nơi không có sự sông, 
không có thức ăn, nơi cô đơn. Như thế, Ngài cũng bước qua toàn bộ sa mạc của nguy nan, của thất bại, 
của từ bỏ, sa mạc của đói khát. Ngài đồng thời mặc lấy những cám dỗ của nhân loại, khổ đau với họ, để 
từ đó đưa ra những lời, những sứ điệp cao cả. 


Sau 40 ngày ăn chay Ngài bị quỷ cám dỗ. Thoạt tiên, Sa-tan muốn Ngài biến đá thành bánh mì. Tay 
Sq-tan này quả ngớ ngân! 


Câu chuyện này nói lên những chương trình đối lập, những chước cám dỗ mà đắng cứu thế Giê-su phải 
trải qua trong ba năm rao giảng, và những cám dỗ liên tục trong lịch sử Giáo Hội. Một chỗ khác Đức 
Giê-su cũng đã nói: “Anh em đã đứng vững với thầy trong các cám dỗ của thầy”. Và Ngài nói với Phê- 
rô: “Này đây anh Sa-tan, hãy trao những cám dỗ đó cho thầy”. Cả đám đông năm ngàn người no nê cũng 
tạo cám dỗ cho Ngài, họ muốn tâng Ngài lên làm vua, nghĩa là làm ông chủ cung câp thức ăn của uông 
cho họ. Đó là những thứ mà chúng ta sẽ luôn gặp dưới nhiều hình thức và luôn phải thắng vượt trên con 
đường theo Chúa và cả trong Giáo Hội. 

Ngài muốn nói gì với điều đó? 

Tôi muốn nói, chăng. hạn như nhu cầu phải cải tạo trật tự xã hội thế giới và tạo lập một nhà nước lý 
tưởng. Giáo Hội rất cần phải chung tay vào việc cải tạo xã hội, nhưng việc cứu độ con người đích thật 
phải đến _từ trong, chứ không phải từ cơ cầu bên ngoài. Và cho dù trong mọi thời Giáo Hội phải quan 
tâm tới nỗi đói khát của con người, và phải tìm mọi cách đề có những bàn tay tăng gia của ăn cho họ, 
Giáo Hội vẫn luôn phải nhớ rằng, mình không phải là một tô chức xã hội, chỉ biết quan tâm tới vật chất, 


coi đó là việc giải thoát con người đích thực. Không. Giáo Hội không được quên răng, con người không 
chỉ sông băng bánh, mà còn băng lời Chúa nữa. 

Hai cám dỗ khác cũng thế. Quỷ thách thức, bảo Đức Giê-su nhảy từ nóc đền thờ xuống, để xem Ngài 
có phải là Chúa thật không. Và cuối cùng là chước cám dỗ ghê gớm về quyền lực, làm chủ cả thiên hạ: 


“Hãy cầu tôi, tôi sẽ cho làm chủ thế giới”. Điều này muốn nói, việc cai trị thế giới qua quyên lực, dù là 
với mục đích thật lý tưởng, mà không tìm Chúa, thì việc cai trị kia sẽ làm hư con người. 


99 


Đã có nhiều cuộc thí nghiệm trong lịch sử, trong đó con người chối từ Chúa, và tìm cách tự mình và 
bằng qua những cơ cấu quyên lực tạo ra cho mình những thứ họ cần. Tất cả những thí nghiệm đó đưa 
tới đâu, đã rõ. Chúng luôn là tấm gương cho Giáo Hội và cho mỗi người: Ở đâu con người chối Chúa, ở 
đâu ta muốn tự mình thiết lập thế giới mà chẳng cần Chúa, ở đâu ta cho rằng thoả mãn nhu cầu vật chất 
mới là lỗi giải quyết đích thực, ở đó ta chằng giải quyết được gì hết, mà trái lại ta phá hoại, ta thực hiện 
công trình của Sa-tan. 


Sau kinh nghiệm ở hoang địa, các môn đệ đầu tiên tới với Đức Giê-su. Họ hỏi Ngài: “Thưa Thây, 
Tháy ở dâu?” Và Ngài trả lời thật ngăn gọn: “Tới mà xem ”. 


Vâng, cùng thử làm với nhau là điều cần thiết. Đức Giê-su không ở một nơi cô định. Ngài ở trên đường, 
ở trong những bước đi trước. Chỉ khi ta theo Ngài, cùng Ngài lên đường, lúc đó ta mới học biết Ngài ở 
đâu. Và rồi ta cũng sẽ thấy Ngài. Nếu chỉ muốn hiểu Ngài và lời Ngài qua lí thuyết và suy luận, ta sẽ 
chẳng biết được Ngài. 


Những môn đỗ đầu tiên, mà Đức Giê-su muốn biến họ thành “ngư phủ câu người”, là An-rê và Gio- 
an, sau đó tới Phê-rô, em An-rê. Điều lạ, quây quần quanh Ngài không phải những kẻ học thức, mà 
là những người ngay thẳng, đơn sơ. Họ không phải là những người đặc biệt khôn ngoan, không đặc 
biệt can đảm và tỉnh táo, và nếu không có hỗ trợ của Thánh Thân họ cũng chẳng biết giảng ra sao. 
Họ luôn vấp ngã bởi hỗ nghỉ và không tin. Phải chăng Đức Giê-su không biết chọn người? 


Tất nhiên, đó không phải là những hạng người tự sức và trí mình mà đã có thể châm ngòi được một cuộc 
truyền giáo thế giới như thế. Nếu họ, như thánh Chrysostomos* nói, đã “thây được hạt xúc xắc lớn 
xuống”, thì đó là nhờ một nguồn lực nào khác. Vì thế, đối với tôi, xem ra việc chọn những người tầm 
thường, không phải những nhà chính trị hay trí thức, mang nhiều ý nghĩa. Rõ ràng, không phải tự sức 
họ. Họ được một đẳng lớn hơn chạm tới, nâng đi và vạch đường chỉ lối. 


Tuy nhiên, trong xã hội nhiều giai tầng thời đó, ta cũng có thể có được một cách xếp loại nào đó về các 
tông đồ. Một số trong họ là những tay chống Rô-ma cực đoan, như Si-mon thuộc phái Ze-lot chăng hạn. 
Zelot là đảng muốn dùng bạo lực đề giải phóng đất nước. Cả Giu-đa Is-ka-ri-ot cũng thuộc vào một đảng 
cùng khuynh hướng, tên gọi của ông nói lên điều đó. Đó là những người, nói theo ngôn ngữ ngày nay, 
thuộc phía cực tả. Họ sẵn sảng võ trang đấu tranh và họ cũng mong Đức Giê-su làm theo họ. Mặt khác, 
ta có Lê-vi, cán bộ thâu thuế, dân nhà giàu, là kẻ đi với quyền lực, hợp tác với thực dân. 


Nghĩa là có đồng cân lực lượng. 


Có thê nói, khi triệu tập vòng tông đồ, Đức Giê-su đã làm một cuộc hoà hợp. Mọi người từ mọi phía, từ 
mọi quan điêm có thê tới với Ngài hoặc bỏ Ngài. Như thê, trong nhóm môn đệ đó hăn có thê có nhiêu 
xung khăc. 


Mặt khác, như anh nói, các tông đồ là những người đứng tuổi. Phê-rô có một hợp tác xã lưới cá, ông là 
một doanh nhân nhỏ. Đó là những người đứng trong thực tế cuộc sống, họ có cảm quan về cái thực tại, 
nhưng không ngụp lặn trong chủ nghĩa thực dụng. Họ có một ước vọng cao hơn. Họ không rơi vào một 
thứ mê hoặc nào đó, nhưng đã hết sức phục vụ ơn gọi của mình. Họ là tắm gương để ta hiểu rằng, Chúa 
dùng người tầm thường để làm những việc mà chỉ có Ngài mới làm được mà thôi, và cũng để ta hiểu 
rằng, có sự lớn lao trong những con người tầm thường. 


Khác hẳn với các tông đỗ theo Chúa xưa, con người ngày nay nghĩ rằng, họ có thể hoàn toàn tự 
mình vạch ra lỗi đi, đường sống cho mình. Họ cho rằng, chẳng có một bản sắc rõ rệt nào nữa cả. 
Cuộc sống là một chuỗi đổi thay ảo tưởng liên tục, tuỳ vào công việc đang có, tuỳ vào hoàn cảnh 
trước mắt - hoặc vào sở thích mỗi người. Họ bảo, trong thế giới tân tiễn ngày nay chẳng còn sự lựa 


100 


chọn : hoặc cái này hoặc cái kia, mà thay vào đó, ta có một khả năng lựa chọn mới: chẳng cái này 
mà cũng chăng cải kia. 

Ngày nay, uyễn chuyên đã trở thành một từ quan trọng nền tảng. Chúng ta muốn có thể thích ứng được 
với các thách đồ mới, và hi vọng nhờ việc thay đổi nghề nghiệp liên tục cũng sẽ leo thang xã hội một 
cách thật dễ, thật nhanh. Nhưng tôi nghĩ, trước sau vẫn có những nghề đòi hỏi con người rất nhiều. Chắng 
hạn nghê thây thuôc hay nghê giáo dục, đó không phải là những nghê giai đoạn, mà là ơn gọi, chúng đòi 
hỏi suôt cả cuộc đời mình. Nghĩa là, ngày nay cũng có những công việc không phải là việc làm phụ trội 
đê kiêm thêm tiên sông. Tiêu chuân quyêt định trong các ơn gọi thật sự cũng không phải là thu nhập, 
nhưng là thi hành một công tác phục vụ trong nhân loại. 

Đức Giê-su có thể sẽ nói thế nào về điểm này? 

Ngài sẽ chẳng cắm ai muốn uyên chuyên thích ứng với các thách đó. Chính các tông đồ của Ngài cũng 
đã phải uyên chuyên bước ra khỏi cuộc đời chài lưới để cùng đi vào một con đường vô định và đầy bí 


ân — và cuối cùng đã thoát ra khỏi đạo Do-thái mà mình đã trầm mình trong đó, để dám bước ra rao 
truyền cho dân ngoại. 


Đồng thời các ngài đã phải bền đỗ và trung thành trong sự chọn lựa nền tảng của mình. Vì vậy, ta không 
nên đặt uyên chuyên đối lập với trung thành. Ngay trung thành cũng phải chứng tỏ được sự bền đỗ của 
nó trong những hoàn cảnh đổi thay. Một người, sau năm mươi năm làm linh mục hay sống cuộc đời hôn 
nhân, hăn phải trải qua một cuộc đời đầy biến đối. Người đó phải trưởng thành trong mọi biến đổi và 
đưa bản sắc mình tới hoàn thiện. 


Tiếc thay, trong hoàn cảnh tân tiến ngày nay, thường chỉ còn thay đổi vì thay đổi, uyên chuyền vì uyên 
chuyên mà thôi. Tôi chống lại quan điểm này. Chính hôm nay là lúc ta cần trung thành với một sứ mạng, 
với một nghè; chính hôm nay là lúc ta cần những người quên mình hoàn toàn. Ta hãy quay trở lại chuyện 
viện trợ phát triển. Cần có những người sẵn sàng bỏ ra hai, ba năm đi giúp kẻ khác, nhưng ta cũng cần 
có thật nhiều người biết quên mình. Có những ơn gọi đòi hỏi toàn thân con người. 


Những mẫu sống mà tôi nói tới này không phải là chỉ dấu của sự thiếu sáng tạo hay đông cứng. Chính 
sự bên vững đó làm cho tâm hôn con người lớn rộng ra và trưởng thành lên, khiên cho đôi thay và liên 
tục tháp nhập vào nhau. Cái lớn đích thực năm trong sự hoà quyện với nhau đó. 


2 những mẫu sống ngài đã đề cập: Nhiều người nghĩ rằng đời họ như là một cuốn phữn, tự họ có 
thể cắt xén, đạo diễn từng cảnh, từng đoạn. Thâm tâm họ tự bảo: Tại sao tôi lại phải đi vòng vòng, 
phải nỗ lực trong cuộc sống, phải tìm kiếm, phải tự hạn chế hay phải chịu dựng? Nghĩa là tại sao họ 
lại phải đi theo con đường khó khăn của các tông đồ đã đi với Đức Giê-su xưa. Một cuộc sống thật 
đơn giản dễ dãi có phải hơn không? 


Chỉ có những ai lớn lên trong bàn tiệc cuộc đời dư đầy mới có được một cuộc sống dễ dãi như thế. Đó 
là một tưởng tượng của những kẻ có của, những kẻ không hiểu rằng, đối với đa số con người, cuộc sống 
là cả một nỗi thử thách cam go. Vì thế, tôi coi việc tự biên tự diễn trên là ích kỉ và nó làm hao mòn đi 
Các Ơn gỌI. 


AI bảo rằng, mình đã có đủ mọi thứ, vì vậy họ chỉ việc lấy những thứ đã có ra để tự thiết kế cho đời 
mình, kẻ đó sẽ không cho được cái họ có thê cho. Con người sinh ra, không chỉ đề tự thiết kế nên mình, 
mà còn phải chấp nhận thử thách trong cuộc sống. Chúng ta tất cả nói chung cùng đứng trong một lịch 
sử và phải cần đến nhau. Vì thế, con người không nên chỉ nghĩ mình muốn øì, nhưng nhất thiết hơn, nên 
tự hỏi : mình tốt cho ai, mình có thể giúp ích được gì. Có như thế, họ mới thấy dễ dãi, thoải mái và 
buông thả không phải là những phương cách làm thoả mãn đời mình, nhưng sự thoả mãn nằm nơi việc 
sẵn sàng chịu thử thách, nằm nơi con đường hẹp. Mọi thứ còn lại, một cách nào đó, đều là buồn chán. 


I0I 


Chỉ ai “bị trui trong lửa”, chỉ ai nhận ra được tiếng gọi, ơn gọi, một lý tưởng cần đáp ứng nơi mình, chỉ 
ai chấp nhận một sứ mạng cho toàn thê, kẻ đó mới có cuộc sống tràn đầy. Như đã nói, chúng ta trở nên 
giảu có, khi biết cho đi, chứ không phải khi nhận vào hoặc khi bước đi trên con đường rộng. 


QUYÊN VÀ CỦA 


Đức Giê-su có nói về “Cai trị và phục vụ”. Ngài nói: “Anh chị em biết, nhà cai trị đàn áp dân mình 
và kẻ quyền lực lạm dụng quyền mình đối với người khác. Anh chị em không nên làm như thế, nhưng 
ai trong anh chị em muốn làm người lón, thì hãy làm ké phục vụ, và ai trong anh chị em muốn làm 
kẻ cao nhất, thì hãy trở nên nô lệ cho anh chị em mình. Bởi vì Con Người cũng không đến để được 
phục vụ, nhưng. để phục vụ và để hiến đời mình làm giá chuộc cho nhiều người”. Phục vụ và vâng 
lời là hai đặc điểm cơ bản trong lời dạy của Đức Ki-tô và trong đời sống Giáo Hội. Các ý niệmđó ngày 
nay chẳng còn phố thông lắm. Có cái gì ẩn chứa đàng sau các ý niệmđó không? 


Quả thật Tin Mừng đưa ra một chương trình đối lập với mốt sống tân tiễn hiện tại. Nó đề ra một thứ lạc 
hậu lành mạnh, nhằm kéo chúng ta ra khỏi khuynh hướng cai trị và muốn chiếm đoạt. Và chính ai không 
thuộc vào hàng ngũ những kẻ quyền lực, người đó là kẻ may mắn, khi nhận ra được rằng, chính kẻ quyên 
lực sẽ không được phục vụ nơi bàn tiệc cuộc đời. Họ là kẻ may mắn, khi nhận thức được rằng, quyền và 
của mà mình nhận được là một sứ mạng, đề qua đó mình trở nên kẻ phục vụ. 


Tôi tin rằng, câu người cai trị nên trở thành kẻ phục vụ, và việc chính Đức Giê-su đã thực thi điều 
đó qua hành động của Ngài, là một cuộc cách mạng đúng nghĩa có khả năng làm đổi thay thế giới. Bao 
lâu người ta coi quyền và của tự chúng là cùng đích giá trị, thì quyền luôn cũng là quyền chống lại 
người khác, và của luôn cũng là của chỉ riêng mình. 


Chính khi vị Vua vũ trụ tới và làm công việc của kẻ nô lệ là rửa chân cho kẻ khác — đây chỉ là một trong 
muôn vàn thí dụ của cả cuộc đời phục vụ của Ngài — lúc đó chúng ta có một hình ảnh hoàn toàn khác. 
Thiên Chúa đầy quyền lực đã không dẫm đạp ta, mà trái lại cúi xuống để nâng ta lên ngang tầm 
với Ngài. Thiên Chúa có thê trở nên bé nhỏ, đó là tất cả bí ân trong cái cao cả của Ngài. Ngài không 
bước xuông từ bệ cao, và cũng không an ngự nơi tầng trên. Với cử chỉ hạ mình đó, Ngài muốn thay đôi 
ý nghĩvề quyền lực và về cai trị nơi ta. Ngài chỉ ra, khi ta có thể sai khiến đám đông và có được mọi thứ 
mình muôn, lúc đó ta đang rơi vào nhỏ mọn — còn khi ta phục vụ kẻ khác, đó là lúc ta trở nên cao cả. 


Một khiêu khích quải gỡ. 

Chấp nhận điều đó là cả một cuộc cách mạng. Cách mạng này chẳng bao giờ đơn giản chỉ bằng hành 
động mà thôi, mà nó luôn đòi hỏi một cuộc trở về nội tâm — nhưng đây là cuộc trở về lành mạnh và quan 
trọng nhất trong mọi cuộc trở về. Chỉ khi nào quyền lực được thay đôi từ trong, chỉ khi nào ta thay đôi 


từ trong thái độ của ta đối với của cải, và khi ta chấp nhận lối sông suốt đời rửa chân của Đức Giê-su, 
thì lúc đó thê giới mới trở nên lành mạnh, và con người mới có thê sông hạnh phúc bên nhau. 


Một tuyên ngôn. 
Đức Giê-su là khuôn hình mà con người cần đi theo, là đích điểm mà chúng ta phải đạt tới. 


38 năm sau khi Goethe mắt, diễn ra một cuộc họp lớn giữa các cụ già trong lòng đại thánh đường thánh 
Phê-rô ở Rô-ma, và họ đã đi tới một quyết định — quyết định tán đồng với Mephisto [nhân vật trong ở 
EFAUST của Goethe]. Công đồng Vaticano I tuyên bố vào ngày 24.04. 1870: “Mẹ Giáo Hội thánh này 
xác quyết và dạy rằng, Thiên Chúa, nguồn cội và mục tiêu của mọi sự, có thể nhận biết được bằng ánh 
sáng tự nhiên của lí trí được tạo thành của con người.” 


102 


Một quyết định đầy bí ân. Phải chăng Công đồng đã đề cao lí trí quá đáng? Phía Tin lành phản đối ngay. 
Họ bảo, chỉ có mạc khải, lời Chúa, Kinh Thánh và đức tin — chứ không phải chút ánh sáng leo lét của lí 
trí con người — mới là đường dẫn tới Thiên Chúa. Karl Barth, có lẽ là nhà thần học tin lành lớn nhất trong 
thế kỷ 20, về sau cho hay, chỉ vì hậu quả của tuyên bố đó mà ông không thể nào trở thành công giáo 
được. Nhưng Công đồng vẫn khăng định: “Ai bảo rằng, ánh sáng tự nhiên của lí trí được tạo dựng của 
con người không thể nhận biết được Thiên Chúa độc nhất và chân thật, Người là hoá công và Chúa của 
chúng ta, kẻ đó sẽ mang lấy vạ tuyệt thông.” 


Trích từ: Thiên Chúa. một chút lịch sử Đắng vĩ đại nhất (Câu trả lời Kitô giáo cho vô thần). Tác giả : 
Manfred Lũtz. Dịch giả: Phạm Hông Lam 


11. SỰ THẬT 


Là trưởng Bộ giáo lýäức tin, ngài là người cao nhất trong Giáo Hội có nhiệm vụ bảo vệ chân lí đức 
tin. Người ta có luôn biết chắc được cái này là chân lí hoặc cái kia là phản chân lí không ? 

Mỗi cá nhân luôn biết mình có thể sai lầm. Nhưng không thể có cảnh ki-tô hữu có đức tin lại phải lần 
mò trong bóng tối, chăng biết mình thật sự tin gì. Nếu thế, thì rồi dần dà sẽ chắng còn ai biết mình tin gì 
nữa, và môi người cứ tự do đi tìm cái mình muôn. Nếu ta chẳng còn cái gì chung và chẳng còn một bản 
sắc khả giác nào nữa, nếu đức tin mất hết sắc cạnh, thì Ki-tô giáo trên thực tế chăng còn gì nữa để mà 
biện minh. Và lúc đó mình phải chấp nhận sập tiệm, và chăng còn biết mình muốn gì nữa. 


Là người công giáo, ta có thể nói rằng — những người khác cũng có thê nói theo cách của họ - ngay từ 
đầu, các tông đô đã truyền cho ta một bản sắc đức tin, và nội dung đó đã được viết ra. Trong chương 6 
thư gởi giáo đoàn Rô-ma thánh Phao-lô đã nói : « Qua phép rửa, anh chị em đã được đưa vào một loại 
giáo lý». Nói cách khác : Ngay thánh Phao-lô đã nhìn ra [qua nghi thức phép rửa] nội dung bản sắc đức 
tin Ki-tô giáo, trong đó tóm gọn những gì ta nhận được từ Đức K+1-tô - và cả từ toàn bộ Kinh Thánh Cựu 
Ước. Những công thức đức tin này, theo Phao-lô, làm nền và định nghĩa cho phép rửa; từ những lời Kinh 
Thánh, chúng đã rất sớm biến thành chính lời „yên xưng đức tin, và sau đó trở thành gui điểu đức tin, 
những điểm này đều thực sự bắt nguồn từ các tông đồ. 


Đó là bản sắc đức tỉn của ta 2 


Đúng. Dĩ nhiên từ thế kỷnày qua thế kỷkhác, đức tin đó đã dần được phát triển và làm cho chính xác 
thêm, nhưng không phải vì vậy mà nó thành ra vô định. Vì thế, phải chồng lại các tư tưởng cào bằng, 
phải chống lại các quan điểm cho rằng đức tin không cụ thể. Đức tin có nội dung. Và vì nội dung này có 
thể diễn tả được, nên nó cũng có những ranh giới. Ta có thể biết, bắt đầu từ lúc nào thì một người nào 
đó rõ ràng hết còn là ki-tô hữu. Và khi một người không còn và không thể là ki-tô hữu nữa, người đó 
nên có can đảm tuyên bố : Tôi không thê sống với bản sắc đó nữa, không thể nhìn nhận đó là chân lí 
nữa, và tôi xin thôi. Còn thứ sương mờ, trong đó mọi thứ bị thoái hoá thành mớ thói quen nhập nhằng, 
thì chăng có lợi cho ai cả. 

Phương châm giám mục của ngài là « Thợ của chán lí ». Vì đâu ngài chọn câu này ? 

Tôi là một người mê đọc Kinh Thánh, và không hiểu sao ngay từ đầu câu này trong lá thư thứ ba của 
thánh Gio-an đã làm tôi mê say. Thoạt tiên, ý nghĩa của nó khá hạn chế. Tôi hiểu thế này, ai đón nhận 
sứ giả của Tin Mừng, kẻ đó trở thành người thợ của chân lí. Và khi đón nhận sứ giả, chính người đó đã 
vào làm việc trong vườn này rồi. 

Phải nói, trong mây chục năm dạy học, khủng hoảng về yêu sách chân lí đã lay động tôi rất mạnh. Tôi 
lo không biết phải hành xử thế nào với ý niệmchân lí của Ki-tô giáo, một phân cũng vì ngại bị coi là 
thiếu tôn trọng đối với các tôn giáo khác. Vấn đề là ta được phép sử dụng ý niệmđó đến mức độ nào ? 


103 


Tôi đã ưu tư rất nhiều về câu hỏi đó. Cuối cùng, tôi Suy Ta, là nếu mình không đề cập tới vẫn đề chân lí 
nữa, thì cũng có nghĩa là mình đi ra khỏi nên tảng mọi vẫn đề. Bởi vì Ki-tô giáo không giống như các 
tôn giáo khác, đặc điểm đức tin của nó ngay từ đầu không ưu tiên dựa trên các kĩ thuật luyện tập và quan 
sát như nơi nhiều tôn giáo khác, các tôn giáo này chủ yêu dựa vào việc tuân giữ một số nghi thức nào 
đó. 

Ki-tô giáo xuất hiện, là để nói cho chúng ta hay điều gì đó về Thiên Chúa và trần gian, và cả về chính 
chúng ta — nghĩa là về cái gì là thật và cái gì trao ban cho ta sự sáng. Vì thế, tôi đi tới nhận thức là trong 
thời đại khủng hoảng này, một thời đại đạt được nhiều chân lí trong khoa học tự nhiên, nhưng đồng thời 
lại đây các vẫn nạn nhân sinh vào vòng chủ quan, chuyện đi tìm chân lí, và cả việc can đảm tuyên xưng 
nó, lại càng trở nên khẩn thiết. Vì thế, câu tôi chọn nói lên phần nào trách nhiệm của một linh mục và 
một nhà thần học, họ cần cố gắng, trong khiêm tốn và trong nhận thức về khả năng hữu hạn của mình, 
trở nên những người thợ của chân lí. 


CON THIÊN CHÚA 


Trên đường rao giảng từ vùng này qua xóm khác, có lần Đức Giê-su bỗng hỏi các môn đệ: „ Người 
ta bảo Con Người là ai?“ Họ trả lời: „Có người bảo Thây là Gio-an tẩy giả, có người bảo là Ê-li-a, 
Giê-rê-mi-a hay một tiên trỉ nào khác“ „ Còn anh em bảo Thầy là ai?“ Phê-rô trả lời: „ Thây là người 
được xức dẫu, Con của Thiên Chúa hằng sống“. Đức Giê-su khoan khoái bảo: „Phúc cho anh, này 
Phê-rô con nhà Si-mon Ba-gio-na; vì không phải xác thịt hay máu huyết, nhưng là Cha thấy trên 
trời đã tỏ cho anh biết điều đó. 


Trong câu chuyện này có một điểm khác biệt rõ ràng và quan trọng: Thiên hạ bảo Ngài là ai— và anh em 
bảo Thây là ai? Đức Giê-su ám chỉ có hai cách nhận ra Ngài. Những người có lẽ một lân nào đó đã thây 
được phép lạ hay đã nghe Ngài giảng, thường cho răng Ngài là một vĩ nhân trong lịch sử tôn giáo. 


Điều này ngày nay vẫn đúng. Người ta muốn xếp Ngài vào một loại nhân vật nồi tiếng nào đó. Chẳng 
hạn triết gia Karl Jaspers[3] bảo Ngài là một trong những vị dẫn đường cho thiên hạ; kẻ khác lại bảo 
Ngài là một trong những tiên tri lớn hay là một vị giáo tổ. Đức Giê-su nói đó là nhận thức của những kẻ 
chỉ biết Ngài qua trung gian người khác. Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Có nghĩa là những kẻ biết 
Ngài từ trong tâm hồn bảo Ngài là ai? 
Theo Lu-ca, cảnh trên có liên quan với chuyện cầu nguyện của Đức Giê-su. Qua đó, Lu-ca cho thấy rõ 
: những ai biết nét đặc thù của Ngài, biết Ngài từ đáy sâu tâm hồn, và biết Ngài qua trao đổi giữa Ngài 
với Cha Ngài, những người đó mới thực sự biết Ngài. Có như thế, họ mới bước được ra khỏi khuôn mẫu 
thường tình, và khám phá ra đặc tính duy nhất và có một không hai của khuôn mặt kia: đó là đẳng được 
xức dầu của Chúa, là Con của Thiên Chúa hằng sống. Cảnh này được ba thánh sử trình bày cách khác 
nhau, nhưng đó chính là mốc khởi đầu của đức tin Ki-tô giáo. Có thê nói, Phê-rô là người xướng đầu lời 
tuyên tín đó, và vì vậy ngài cũng được giao một trọng trách đặc biệt. 
Các bậc thầy của Hội thánh nói về Đức Giê-su: „ Thiên Chúa từ Thiên Chúa, ánh sáng từ ánh sáng, 
Thiên Chúa thật từ Thiên Chúa thật, đồng một bản thể với Cha. 
Có so sánh ba Tin Mừng, ta mới thấy được sự lớn lên từ từ của lời tuyên tín, và thấy được việc nó cắm 
rễ theo tiễn trình kinh nghiệm của các môn đồ và của đức tin. Thoạt tiên, ta đọc được nơi Mác-cô: „Thầy 
là người được xức dầu“; rồi ở Lu-ca: „người được xức dầu của Thiên Chúa“; rồi tới Mát-thêu: „IIgƯỜi 
được xức dầu, Con của Thiên Chúa hằng sống“. 
Điều đó muốn nói lên gì? Nó từ từ cho thấy Đức Giê-su không chỉ là một người được xức dầu, như vị 
mà dân Do-thái đang trông chờ, nhưng trong Ngài hai điểm trông chờ đã qui vào làm một. Một đàng, 


104 


người ta trồng chờ một Đa-vít mới hay một Mai-sen mới, là vị vua tối cao, vị ra luật lớn, là bạn và là 
người môi giới của Chúa, như Đa-vít và Mai-sen xưa đã làm. Đàng khác, người ta trông đợi chính Thiên 
Chúa sẽ hành động và đưa tay ra nắm lẫy vận mệnh của thế giới. Hai nỗi chờ mong trên đã nhập vào 
nhau trong Đức Ki-tô. Ngài là một con người, nhưng chính Chúa đã bước vào trong con người đó. 


Mệnh đề „Con Thiên Chúa, ánh sáng từ ánh sáng, Thiên Chúa thật từ Thiên Chúa thật, được sinh ra mà 
không phải tạo thành“, là kết quả của tất cả những gặp gỡ với Đức Giê-su, bắt đầu từ bài giảng ở Ga-li- 
lê, qua sứ điệp của Ngài, qua phiên toà của người Do-thái, trong đó Ngài trả lời câu hỏi có phải mình 
thật là Thiên Chúa không, qua thập giá cho tới qua những cuộc gặp gỡ với Đắng Phục Sinh. Ngay các 
vị đầu lãnh Do-thái cũng đã ngửi được việc Ngài tự xưng mình là Chúa là một điều gì vượt quá con 
người, nên họ cho đó — có lẽ họ phải cho đó - là phạm thượng. Và như vậy thì họ đã hiểu Ngài đúng. 
Đức GIÊ-su cũng đã bảo là họ nói đúng. Ngài bảo, vâng, tôi là kẻ đúng như các ông nói! 


BA NGÔI 


Nước Ái-nhĩ-lan (Irland) dùng chiếc lá có ba khía làm biểu tượng cho quốc gia, bởi vì ngày xưa 
thánh Patrick|4] dùng lá đó để cắt nghĩa về Chúa ba ngôi. Đối với một người thường, hay ít nhất 
không phải là dân Ái-nhĩ-lan, thì điều này quả khó hiểu: Cha, Con và rỗi thêm một Thánh Thân nữa 
— ba vị, nhưng lại vẫn là một bản thể. Và chuyện lại càng rắc rỗi hơn đối với các thánh. Hoạ sĩ 
Pinturicchio có một bức hoạ, trên đó ông vẽ một giám mục ngôi bên bờ biển, giơ hai tay lên trời như 
vẻ thắc mắc, mắt như nhìn vào quãng không. Tên bức hình: „ Thánh An-tịnh ngôi bên bờ biển suy 
tự về mẫu nhiệm ba ngôi *. Có phải giáo lýba ngôi chỉ là kết quả của một phỏng đoán về Thiên Chúa? 


Tôi muốn dừng lại một lát nơi thánh An-tịnh. Trên huy hiệu của tôi có in hình vỏ sò nói lên câu chuyện 
bên bờ biên của ngài. Tôi làm thê, đề nói lên khuynh hướng muôn theo gương An-tịnh của tôi. 


Thánh An-tịnh đã viết cuốn. sách dày về ba ngôi, đó là cả một cuộc vật lộn tri thức, nhưng cuối cùng 
chính ngài cũng phải nhận rằng mình thất bại. Từ cuộc vật lộn đó, nây : sinh truyền tụng về chuyện ngài 
gặp một chú bé bên bờ biển đang lẫy tay moi một cái lỗ trên cát, và cầm vỏ sò múc nước biên đồ vào 
lỗ. Nhìn thấy cảnh đó, ngài chợt nghĩ: Làm sao đồ hết nước biển vào lỗ đó được, làm sao trí tuệ hạn hữu 
của mình lại có thể hiểu được hết bí mật của Thiên Chúa. Tôi tin rằng câu chuyện trên là một diễn tả rất 
đúng về sự hữu hạn của ta. Đại dương làm sao đồ vào được trí tuệ vỏ sò của ta, cho dù trí tuệ đó được 
căng lớn ra. Ta không thê hiểu được tất cả những gì khác của Thiên chúa. 


Không phải chỉ người thường, mà cả bậc thông minh xuất chúng, cũng không thể hiểu được bí ấn này: 
Thiên Chúa thật ra là một, nhưng Ngài lại ở trong ba người, Ngài hiện hữu trong tương quan tình yêu 
tay ba này, chuyện quả thật không thê giải nổi. Điểm quan trọng cân nhớ, là Ki-tô giáo vững tin vào hai 
điều này: Thiên Chúa là đắng duy nhất và là một hợp nhất tối cao. Nhưng rồi sự hợp nhất tối cao này 
không còn là hợp nhất của những cái bất khả phân, nhưng là sự hợp nhất được hình thành qua đối thoại 
tình yêu. Thiên Chúa, đắng duy nhất, đồng thời cũng là một tương quan với chính Ngài, và vì vậy Ngài 
cũng có thể tạo ra tương quan. Một cách nào đó, chúng ta thấy đây là điểm hợp lí, mặc dầu ta không lí 
giải được. 

Như vậy giáo lýba ngôi từ đâu mà có? 

Qua sự tiếp cận với Đức Ki-tô. Qua sự kiện Ngài gọi Thiên Chúa là Cha và tự xưng mình là Con - Đức 
Ki-tô không tự xưng mình là ,,một Con Thiên Chúa” —, qua việc Ngài tỏ ra mình với Thiên Chúa là một. 


Từ hệ quả đó nầy ra nhiều câu hỏi: Như vậy nghĩa là thế nào? Phải chăng Đức Ki-tô là mô: Thiên Chúa? 
Có hai Thiên Chúa? Đức Kitô là một ai hoàn toàn khác? Phải chăng Ngài đã tự nâng mình cao quá lẽ? 
Những điều Ngài nói có thật là chân lí không? Cứ như thế. Nhưng có một điểm mốc giúp ta hiểu được 


105 


điều trên là cuộc đối thoại giữa Ngài với Cha Ngài, và từ cuộc đối thoại đó, có thêm yêu sách của Ngài 
đối với người nghe. Nhờ đó, một đàng ta nhận ra sự bình đẳng, tính hợp nhất và bản tính thiên chúa 
trong sự duy nhất của Thiên Chúa, đàng khác ta cũng nhận ra được sự khác biệt, sự phân biệt. 


Thêm nữa, chính Đức Ki-tô còn nói đến tỉnh thần của Cha, mà đồng thời cũng là tỉnh thần của Ngài. Đã 
có hai vị là Cha và Con rồi, giờ thêm một vị nữa, Thánh Thần, quả lại càng thêm khó hiểu. Đức Ki-tô là 
một nhân vật ta có thê khả giác được. Thánh Thần có thể nói hiện hữu như là một tác động, chứ như là 
một người thì quả khó hiểu đối với ta. VÌ thế mà đã có những tranh luận dài dài về bản tính người của 
Ngài. Nhưng nêu Đức Ki-tô nói về Tinh (Thánh) thần như là một trạng sư, một vị an ủi (Parakleten) mà 
Ngài ban tặng cho ta, thì như vậy rõ ràng Ngài và Tỉnh thần đó cùng thuộc vào một cấp ngang nhau, và 
như vậy rõ ràng bản chất tương quan trong Thiên Chúa này được thê hiện qua ba ngôi vị : Cha - Con - 
Thánh Thần. 


Thần học đã luôn tìm cách diễn tả một cách ấn tượng sự phù hợp nội tâm đó, với lí luận rằng, chỉ có ba 
ngôi vị mới tạo ra được tương quan đầy đủ nhất. Ở đây, các nhà thần học đã cho ta một phương tiện suy 
tư nền tảng, để giúp trí óc ao tù của ta có thể mường tượng được chút gì về đại đương bao la. Như vậy, 
điều quan trọng là giáo lýba ngôi không phải do ai nghĩ ra, mà đó là kết quả của kinh nghiệm. Nó hình 
thành từ việc gặp gỡ lời nói và việc làm của Đức Ki-tô, và đã được diễn tả ra dần dần qua quá trình suy 
tư và lòng tin vào những lời nói và việc làm đó. Ở đây, ta cũng nên nhớ, là nghi thức rửa tội khởi đầu 
bằng câu: Tôi rửa ... nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Công thức này khởi đi từ sứ mạng của chính 
Đắng Phục Sinh. Cho dù ta chưa nắm được chiều sâu của câu này, nhưng nó ngay từ đầu đã ấn dấu lên 
cấu trúc của việc cầu nguyện và của đức tin Ki-tô giáo. 

Tại sao Bạn không cướp nhà băng, nếu Bạn biết chắc sẽ không bị bắt? Do đâu Bạn tin chắc rằng, rồi đây 
trên giường bệnh Bạn sẽ không bị người ta chích thuốc cho chết? Có thể trường hợp bệnh lí rắc rối của 
Bạn sẽ tạo ra quá nhiều tốn kém và khó nhọc cho việc chữa trị và chăm sóc, và vì thế xã hội sẽ không lo 
xuế. Tại sao người ta không vứt xác chết vào bãi rác và đẹp nghĩa trang đi để xây nhà trẻ? Do đâu Bạn 
biết chồng Bạn trung thành? Do đâu Bạn biết bào thai vợ đang mang là con của Bạn? Và đây là câu hỏi 
nghiêm chỉnh: Cái gì minh chứng cho sự hiện hữu hay không hiện hữu của Thiên Chúa? Là vì “nếu 
không có Thiên Chúa, thì mọi chuyện đều được phép làm” (Dostoiewski, Anh em nhà Karamazov). Hay 
không phải vậy? 


Một cuốn sách viết về Thiên Chúa, muốn được con người thời nay nghiêm chỉnh đón nhận, phải nêu bật 
lên được những câu hỏi từ cuộc sống cụ thể, những câu hỏi mà bắt cứ một anh, một chị, một em bé nào 
cũng phải đối diện. Bởi vì rõ ràng: Ai thật sự tin Chúa, người đó sống khác hơn kẻ không tin Chúa. Tuy 
vậy, con người vẫn chăng bao giờ sống và nghĩ cho đến nơi đến chốn. Những người vô thần nướng thời 
giờ quý báu cho những suy tư vô lí, và họ sông đôi khi như là có Thiên Chúa thật. Còn kẻ tin vào Thiên 
Chúa thì sống hoang phí đa phần thời gian đời mình như là chẳng có Thiên Chúa. Nếu chúng ta tin rằng, 
mỗi thời khắc cuộc sống qua đi sẽ không bao giờ trở lại, thì cuộc sông của cả hai hạng trên quả là bất 
hạnh. Người ta tiêu phí thời gian cuộc sông bất khả hồi cho một Thiên Chúa không hề có; hay hoàn toàn 
ngược lại, người ta đã để mất cơ hội sông mà lẽ ra phải dùng nó để chuẩn bị cho sự sống đời đời bên 
Chúa. (THIÊN CHÚA, Manfred Lutz, Dẫn Nhập) 


LẠY CHA CHÚNG CON 


« Kinh Lạy Cha là lời cầu duy nhất Đức Ki-tô đã dạy cho môn đệ, và từ 2000 năm nay, kinh này là 
phần không thể thiếu trong thánh lễ. Kinh này — - cũng như kinh tin kính, như các bộ tộc ls-ra-en, 
nhự sô các tông đà và sô hình sao trên trời — có tất cả 12 câu. Và 12 câu này lại gầm đúng 7 lời cầu. 
Hẳn phải có một bí ẩn lớn trong đó? 


106 


Có phải gồm 12 câu hay không, tôi không biết. Và trong bản bằng tiếng Hi-lạp cũng có số câu như vậy 
hay không, lại là một chuyện khác nữa. Nếu quả như vậy, thì đây là một cấu trúc khá đặc biệt. Ta có hai 
kinh Lạy Cha, một theo Lu-ca và một theo Mát-thêu. Quả thật hay, khi toàn bộ nội dung và thứ tự mong 
ước được gói trọn trong bảy lời cầu, và mỗi chữ đều mang một ý nghĩa sâu xa. 


Chỉ một từ C#z mà thôi, nói lên tương quan cha — con giữa Chúa và ta, đã đầy ắp ý nghĩa rồi. Từ chúng 
cøø cũng quan trọng không kém. Con cái Chúa không phải là ,,con“ đơn lẻ, mà là , chúng con“. Như thê, 
câu trúc lời kinh đó chứa đựng một kho tàng, mà ý nghĩa chỉ được khám phá dân dân qua bao nhiêu thê 
kỉ. 

Kinh Lạy Cha chẳng bao giờ trở nên cỗ hủ... 

Không biết có bao nhiêu tác giả đã viết về kinh đó, vì mỗi người có một cảm nhận riêng. Vì thế, cũng 
như lời Chúa và kinh Tin kính, kinh này một mặt mang một hình thù bât biên, nhưng mặt khác nó luôn 
mới, vì là nguồn cho những cảm nghiệm. bất tận, nó luôn đầy ta đi tới. Ta không bị trói vào quá khứ cứng 


đơ, nhưng kinh Lạy Cha là một vùng đất đầy khám phá, trong đó chính mỗi người cũng có thê tìm ra 
cho mình những điều mới. 


Tại sao Giáo Hội cầu kinh đó hàng ngày trong thánh lễ? Phải chăng vì đó là lời kinh do Đức Ki-tô 
dạy? 


Có lẽ chỉ một lí do đó thôi cũng đã đủ rồi. Đó là lời kinh nguồn cội, mà ta cùng Đức Ki-tô cầu nguyện 
nhiều nhất và đúng đắn nhất. Đại giáo chủ Grê-gô-ri-ô viết trong một lá thư, kinh Lạy Cha trong thánh 
lễ mang tầm quan trọng nền tảng, vì rốt cuộc đó là kinh do chính Đức Ki-tô dạy. Ngài nói thêm, kinh đó 
cao trọng hơn bất cứ một kinh nào do con người lập, và cũng quan trọng hơn những lời kinh phụng vụ. 


Một chỗ trong kinh Lạy Cha: “và đừng dẫn chúng con vào chước cám dỗ”. Tại sao một Thiên Chúa 
nhân từ lại muốn cho chúng ta sa chước cám dỗ? Có phải đây là một lỗi dịch thuật? Sư huynh Roger, 
người sáng lập phong trào Taiz:é, một cộng đoàn đại kết ở Pháp, đề nghị nên cầu như vây: “và đừng 
để chúng con sa chước cám dỗ”. 


Người ta đã thắc mắc nhiều về chuyện trên. Tôi biết, thủ tướng Đức Adenauer đã ép Hồng Y Frings phải 
xét lại câu đó. Chúng tôi vân luôn nhận được thư đê nghị nên đôi theo hướng trên. Dịch đúng chữ phải 
là “đừng dân chúng con vào chước cám đô”. Đâu là ý nghĩa của câu này? 


Những người cầu xin biết rằng Chúa chăng ép mình vào đường xấu. Ở đây, có thể nói họ khân cầu Ngài 
đi với họ trong cơn cám dỗ. Thư thánh Gia-cô-bê nói rõ, Thiên Chúa trắng ngần không một vết nhơ 
chẳng cám dỗ ai cả. Nhưng Chúa có thể thử thách chúng ta — như trường hợp Ab-ra-ham - để chúng ta 
trưởng thành hơn, để chúng ta đối diện với hỗ thăm của mình, và để rồi lại đưa ta về bên Ngài. Như vậy, 
chữ “cám dỗ” cũng có nhiều tầng ý nghĩa. Rõ ràng Chúa chăng bao giờ dẫn ta vào đường xấu. Nhưng 
có thể Ngài không cất đi khỏi ta những cám dỗ, Ngài muốn giúp và dẫn ta, như đã nói, qua thử thách. 


Ta cầu Ngài đừng để ta sa chước cám dỗ, đừng để ta đi vào đường xấu, đừng thử thách ta quá sức; cầu 
Ngài ra tay giúp đỡ sự yêu hèẻn của ta, đê ta khỏi mật Ngài. 


Nghĩa là vân đê nguyên câu đó? 


Theo tôi nên để nguyên. Mà cũng không có việc nghiêm cắm chuyện dịch theo các lời đề nghị như kiểu 
của sư huynh Roger Schủtz. Tuy nhiên, theo tôi, vì lòng khiêm tốn, cứ để nguyên như vậy và gắng đi 
vào chiều sâu của lời kinh thì tốt hơn. 


107 


NGUYÊN TẮC CHA - CON 


“Không ai biết Con hơn Cha, và không ai biết Cha hơn Con”, thánh sử Mat-thêu viết như thế. Rõ 
ràng tính cách Cha của Thiên Chúa cũng giống như một thứ chìa khoá giúp ta hiểu về các thế hệ 
hoặc về sự trở thành và sự qua đi. Các tông đồ bảo Chúa Cha là “nguồn và cùng đích mọi sự”, chỉ 
có trong Ngài ta mới hiểu được chính mình. Phải chăng quan hệ này, một cách nào đó, đã được khắc 
sâu vào cuộc sống như một nguyên tắc? 


Trước hết, điều có lẽ quan trọng với tôi, là phải làm sao nêu bật lên nét đặc thù của quan hệ Cha — Con 
thật đặc biệt này. Câu “không ai biết Cha ngoài Con, không ai biết Con ngoài Cha” trước hết nói lên một 
quy luật nhận thức tông quát. Câu đó có í nói rằng chỉ có những gì giống nhau mới nhận ra nhau. Không 
thê nhận ra Chúa, nếu không có sự tương đồng nội tâm với Ngài. Thật ra, chỉ có Chúa mới có thể nhận 
ra Ngài mà thôi. Con người được phép nhận ra Chúa, chỉ khi họ được Chúa đưa vào một quan hệ thân 
thuộc với Ngài, và khi nơi con người có được nhiều tương đồng với Ngài giúp họ có thê nhận ra Ngài. 
Và Đức Giê-su nói tiếp: “Không ai có thê nhận ra, ngoài kẻ mà Cha muôn mạc khải cho”. Nói cách 
khác: Nhận thức chỉ xây ra khi cả hai đều muốn. 


Phải chăng quan hệ Cha — Con [của Chúa] cũng không phải là một mỗi liên hệ tiêu biểu cho cuộc 
sông con người? 


Có thê nói được đó là một quan hệ tiêu biểu. Trước hết, đó chỉ là một thứ khung ngôn ngữ và suy tư, 
một chút hé mở từ xa nhằm giúp ta hiểu được một chút về Thiên Chúa — mà vân luôn biết răng, như công 
đồng Laterano thứ 4 nói, giữa ta với Chúa cái khác nhiều hơn gấp bội lần tất cả những cái giống. Nhưng 
mặt khác, có lẽ không thể dùng quan hệ Cha — Con làm hình ảnh tương đồng giúp ta hiểu từ xa cái bí ân 
bên trong của Chúa, nếu như trong quan hệ đó không ân chứa một vết tích nào của Thiên Chúa. Quan 
hệ Cha — Con đặc biệt này là một môi quan hệ uyên nguyên của con người. Đây là một quan hệ cho đi, 
nhận vào và trao trả lại. Nếu ta bắt đầu từ đây cứ triết lí tiếp, tất nhiên ta sẽ đề cập tới toàn bộ câu hỏi về 
gia đình nhân loại, và như thế chắc chắn ta sẽ gặp phải giới hạn. Nhưng đúng là ngón trỏ bàn tay ta có 
thể vươn lên trời được bao nhiêu, thì quan hệ rất đặc biệt kia cũng vươn xa được tới đó. 


Thời đại tân tiễn ngày nay đang gặp khủng hoảng vỀ vai trò làm cha. Một khi vai trò làm cha mắt, ý 
niệmquyễn uy cũng đồ theo. Và xem ra một số lớn kiến thức cũ cũng mắt hoặc bị gạt bỏ đi một cách 
oan uông. Xem ra, một cách nào đó, người ta không còn dễ dàng tin vào những gì lưu truyền. Làm 
như thế, nói một cách bóng bẩy, là người ta hất luôn cả đứa con khi đỗ chậu nước tắm. 


Lời xưa có viết, Thiên Chúa đã trao cho các bậc làm cha một sứ mạng. Và quả thật, xưa nay việc 
chuyển tiếp gia sản đã diễn ra trong quan hệ cha con; việc chuyển tiếp này hầu như luôn là một diễn 
tiễn căng thẳng, một cuộc chiến đấu, trong đó một phía phải được thuần hoá và được lãnh đạo, trong 
đó cần có phản kháng để mới lớn lên được. 


Nhà tâm lí Erich Frommm đã có lần phân biệt tình cha và tình mẹ như thế này: Tình mẹ, theo ông, là 
đương nhiên. Tình đó được trao tặng cho người khác. Nó gần như là một thứ tình đui mù. Và tình 
này không đòi hỏi một bôn phận luân lí nào. Tình cha, trái lại, là một tình yêu có điều kiện. Đó là 
một tình yêu người ta có thể sinh lợi cho mình, nếu họ cô gắng sống theo quy luật. 


Đó là những vấn nạn thâm sâu về mặt nhân chủng. Việc chuyên tiếp đời sống, khôn ngoan và kinh 
nghiệm xấy ra như thế nào? Những quan hệ nguồn cội giữa cha mẹ và con cái, giữa cha với con trai, 
giữa mẹ với con gái hệ tại ở đâu? Chúng nói cho ta biết cái 8Ì về bí ẩn Thiên Chúa, cái gì không? Trước 
hết, một lần nữa, tôi muốn nhân mạnh răng, có một chuỗi bất tận cái không giống trong tương quan giữa 
ta với Chúa, rằng có cái giống nhưng lại xuất hiện hoàn toàn khác, và vì vậy ta phải vô cùng thận trọng 
trong việc dùng các hình ảnh tương đồng và trong những ứng dụng. Càng hiểu về con người, về quan hệ 
cha với con trai, về tương quan mẹ với con, ta càng nhờ đó có thể hiểu thêm chút gì về Thiên Chúa. 


108 


Chăng hạn như ta sẽ hiểu rằng Thiên Chúa cũng có một mối tình mẹ con với ta, cho dù — như đã nói — 
ta không dùng chữ “mẹ” đôi với Ngài trong lời câu kinh. 


Về quan điểm của Erich Fromm mà tôi quả không biết, tôi thấy rất hay và đáng suy gâm. Nhưng phải 
nói ngay, tôi không đồng í với tất cả những điều anh nêu. Tôi nghĩ rằng tình mẹ trước hết là một mỗi 
tình tự nhiên - là vì bà mang con trong lòng, đó là máu thịt của bà -, nhưng đó không chỉ là sự thiết thân 
hay tình yêu đo quy luật sinh lí mà thôi. Bà còn có trách nhiệm cung cấp cho con mình cả thê lí lẫn tình 
yêu đề nó có thể thành người. 

Tôi tin rằng trong đó đã có sẵn một yêu sách đạo đức rồi. Làm mẹ chăng bao giờ chỉ là một diễn tiến 
thuần sinh lí, nhưng đó cũng là một diễn tiến tỉnh thần. Mẹ mang con trong lòng, sinh nó ra và phải trải 
qua một quá trình cọ xát tỉnh thần với con. Đây là một quá trình có sự tham gia toàn bộ con người của 
mẹ. 


Quan hệ giữa cha và con trai rõ ràng khác và rắc rối hơn. Một nhà thần học đã nói, ngày nay ta phải thay 
chuyện người con đi hoang bằng chuyện các người cha đi hoang. Cha thường bỏ hết thì giờ cho nghề 
nghiệp và công việc, hơn là để ý tới con, thường nghĩ tới năng xuất nhiều hơn là nghĩ tới tặng phẩm 
Trời cho và tới những bổn phận mình phải có đối với tặng phẩm đó. Nhưng mất vai trò cha cũng có 
nghĩa là con bị thiệt hại. Nhìn vào các thần thoại ngoại giáo, chẳng hạn trong câu chuyện về thần Zeus, 
ta thấy quan hệ ở đây được trình bày như là bất thường, bất nhất và độc đoán: Người cha ở đây tuy có 
sức mạnh và uy quyền, nhưng thiếu trách nhiệm cần thiết, ông dùng quyền nhiều hơn lí và tình. Còn 
người cha trong Cựu Ước thì khác hăn, nhất là người cha trong dụ ngôn của Đức Giê-su lại càng khác: 
Ở đây có sự đồng cân giữa quyền và trách nhiệm, vừa có lí có tình, quan hệ đặt trên niềm tin chứ không 
trên sợ hãi. Thiên Chúa là cha có nghĩa là Ngài hướng đến ta, đón nhận ta vào lòng Ngài, khiến ta có thể 
lấy tình yêu con cái mà đối xử với Ngài. Thiên Chúa là cha có nghĩa là Ngài đề ra khuôn thước và cũng 
sửa phạt ta một cách khắt khe, nhưng khắt khe đó đồng nghĩa với yêu thương và luôn đặt nền trên tha 
thứ. Câu chuyện người con đi hoang trong Tân Ước qua lời kể của Đức Giê-su có lẽ cũng là một hình 
ảnh đánh động nhất về tư cách làm cha của Thiên Chúa. 


Câu chuyện đó, như vậy, trở thành khuôn thước cho vai trò làm cha của ta, để ta tu chỉnh theo nó. Hình 
ảnh Thiên Chúa là Cha trong Kinh Thánh không phải là để cho ta phóng chiếu nhìn lên, nhưng ngược 
lại: Từ trên cao Ngài nói xuống cho ta biết vai trò làm cha thật sự ra sao, và ta có thể và nên đóng vai trò 
đó như thế nào với nhau. 


12. SỰ SÓNG 


Tôi tin ai cũng muốn biết cuộc sống rồi sẽ ra SaO, nó diễn tiền như thế nào, phải sống ra sao cho đúng, 
và làm sao để có được một cảm giác thật tốt về nó. Cary Gramt, một nghệ sĩ nồi tiếng, trước khi chết đã 
để lại cho con gái Jennifer một lá thư tuyệt mạng thật cảm động. Trong đó, ông còn muốn khuyên con 
gái một vài điểu về cuộc sống. Ông viết: _„J€NHjƒ€T rất yêu dấu của Ba, hãy sông đây đủ cuộc đời con, 
đừng vị kỉ. Hãy mực thước, kính trọng nồ lực của kẻ khác. Hãy cố gắng làm điều tốt nhất và có được tư 
cách tồi. Hãy giữ cho đâu óc thanh khiết và có lỗi cư xử trong sáng ”. Ông tiếp: „ Hãy cám ơn những 
khuôn mặt tốt con gặp và tình yêu ngọt ngào đàng sau đôi mặt của họ... cắm ơn những bông hoa đùa 
vui írong gió ... Chỉ một giắc ngủ ngăn thôi rồi Ba sẽ thức giác ngàn thu. Nếu Ba không thức dậy, thức 
dậy như ta vẫn hiểu, thì Ba sẽ tiếp tục sống mãi trong con gái yêu dấu của Ba“. Nghe có vẻ công giáo 
quá nhỉ. 


Một bức thư tuyệt đẹp. Còn có công giáo hay không thì tôi không biết. Đó là lời nói của một người đã 
trở nên chín chắn, và đã có được cảm quan về cái thiện và cố gắng trao nó đi tiếp, và bằng một cung 
cách thân thiện tuyệt vời. 


109 


SỰ SÓNG CON NGƯỜI 


Nếu đứng từ thật xa mà nhìn cuộc sống - thì nó trông ra sao? Phải chăng đó là một cái gì hơn là một 
trò chơi bắt buộc? Một chiếc lông đong đưa trong gió? Phải chăng cuộc sống lệ thuộc vào bản năng, 
bạo lực, gốc gác của một con người, lệ thuộc vào nốt chích của một chủ muỗi sốt rét có thể đấy nó ra 
khỏi quỹ đạo cuộc sống? Hay lí lịch của tất cả chúng ta đều đã được xác định từ lâu? Đời tôi là một 
thứ bản đồ dẫn đường mà Thiên Chúa vô lường từ lâu đã viết vào trong cuỗn Sách Đời bí mật của 
Ngài? Hoa sĩ Michelangelo nói như thế này: „Hình đã nằm sẵn từ lâu trong đá. Tôi chỉ đẽo bót đi 
những gì thừa thấãi mà thôi. 

Anh đã gom vào câu hỏi đó một chương trình phong phú. Tôi tin rằng, khi ta hỏi ,,Cuộc sống là gì?“, thì 
điều quan trọng trước hết là mình phải nhìn ra sự phức tạp của ý niệmđó. 


Trước hết, cuộc sống là một cái gì thuộc sinh học. Nó thoát thai từ vô cơ và rồi diễn tả một cấp độ mới 
của thực tại. Một trong những dâu chỉ chính nói lên sự có mặt của sự sống là khả năng tự sinh sản và tự 
điều hành của một guồng máy, nhưng đây không hắn là một cỗ máy, mà là một cơ phận. Như vậy, ta có 
trước hết là lớp sinh vật, lớp này khởi đi từ một đơn bào rồi càng ngày càng phát triển lên thành những 
hình thái cao hơn, phức tạp hơn, đề trở nên càng lúc càng lạ lùng, nhiệm mâu và phong phú hơn. 


Nơi con người có thêm một lớp mới khác. Đó là tinh thần, sống động và là sự sống. Tỉnh thần tan hoà 
vào cơ thê sinh vật và qua đó trao cho đời sông một chiêu kích mới. 


Ngoài ra, đức tin Ki-tô giáo xác tín rằng chúng ta còn có thêm một lớp nữa, lớp này hình thành qua sự 
gặp gỡ giữa ta với Đức Ki-tô. Ta có thể thấy trước được lớp này qua tình yêu con người: Mỗi khi được 
yêu, trước sự hiện diện của người yêu, ta thấy có thêm một chiều kích mới đi vào động lực tinh thần ta. 
Điều như thế cũng xây ra, khi tôi được chính Thiên Chúa qua Đức Ki-tô đoái nhìn, và qua đó Ngài biến 
cuộc sống tôi trở thành song hành với chính cuộc sống sáng tạo của Ngài. 


Như vậy, sự sông mang nhiêu cáp. 


Và cuộc sông vươn tới cấp cao nhất, khi cùng sông với Chúa. Đây cũng chính là nơi tiềm ấn sự phiêu 
lưu liều lĩnh của con người. Con người có thê và nên là sự tổng hợp của toàn thể toà nhà nhiều tầng đó. 
Nó có thể và nên vươn tới Thiên Chúa hằng sống và trao lại cho Ngài những gì đã nhận được từ Ngài, 
sau khi đã uốn nắn \ chúng theo cách thế của ta. Nhưng, như chúng ta đã nói, yêu tố tự đo đã đi vào động 
năng cuộc sống mỗi người, và yếu tố này đối kháng lại toàn bộ sự tiền định. 


Theo hình ảnh Thiên Chúa Ki-tô giáo, cuộc sống không có một quy định cứng nhắc. Bởi vì Thiên Chúa 
quá vĩ đại và quá toàn năng trên tất cả, vì bản chất của Ngài quá yêu tự do, nên Ngài không thể và không 
muốn lèo lái cuộc sống con người một cách tuỳ thích. Mà dù cuộc sông này vẫn luôn được Ngài bảo bọc 
và nâng níu trong hai bàn tay Ngài, thì yếu tố tự đo kia vẫn có chỗ đứng rõ ràng. Tự do này mở rộng tới 
mức con người có thê phá đồ toàn bộ kế hoạch của Chúa. Quan trọng là cuộc sống phải được diễn ra 
trong những lớp khác nhau đó. Nhờ các lớp bên trên mà cuôi cùng con người vượt qua được sự chết để 
tiễn vào vĩnh cửu. Lại nữa, trên thực tế, cái chết là thân phận cân có của tất cả mọi sự sống thuần hữu 
cơ. 


Nếu tôi có tự do thật, thì làm sao tôi có thể làm chủ được cuộc sống mình, làm sao tôi có thể lái đời 
mình vượt qua được những bến đỗ, những đoạn đường, những ngã rễ quan trọng trong đời? Khi 
nào được gọi là thành công trên đường đời? Giáo huấn Đức Ki-tô có giúp tôi xác định được điều đó 
không? Cuộc đời tôi phải giống như của mẹ Tê-rê-xa ở Calcutfa? 


Mẹ Tê-rê-xa chỉ là một mẫu mực. Nhưng khi nhìn vào cuộc đời các thánh lớn, hay nhìn vào các nhân 
vật có cuộc sông thành công, ta thây ơn gọi rât khác nhau. Không phải ai cũng phải là mẹ Tê-rê-xa. Một 
nhà khoa học nôi danh, một học giả cao kiên, một nhạc sĩ, hay một người thợ thủ công, hay người làm 


110 


công bình thường cũng có thể có một cuộc sống thành toại, họ sống đời mình một cách khiêm tốn, trung 
thành và ngay thăng... 


Nghe ra hơi lỗi thời... 


Có thể như vậy, nhưng người ta tìm gặp trong đó một cuộc sống tràn đầy, dù là hôm qua, hôm nay hay 
ngày mai. Mỗi cuộc sông có ơn gọi riêng. Nó có ân SỐ riêng vả con đường riêng. Không cuộc đời nào là 
thuân bắt chước, tung tăng bước ra từ một chuỗi giống nhau. Và mỗi người cũng cần can đảm sống đời 
mình một cách sáng tạo mà chẳng cần bắt chước ai. Nếu anh nhìn vào dụ ngôn anh lười, hắn ta chôn tài 
năng mình để khỏi bị sứt mẻ, thì anh sẽ thấy điều tôi muốn nói trong đó. Hắn ta là người không muốn 
liều lĩnh sống và làm triển nở cuộc đời độc đáo riêng của mình; không muốn trực diện với những nguy 
cơ cần có trong cuộc sông. 


Trong ý nghĩa đó, có nhiều loại ơn gọi. Tôi đã nói trong cuốn “Muối Cho Đời” của chúng ta, là có bao 
nhiêu người thì có bây nhiêu con đường tới Chúa. Ở đây phải thêm: Có bao nhiêu con người thì có bây 
nhiêu con đường đề sông thành toại. 

Như vậy, có thể nói, con người là một lực sáng tạo trồng rỗng? 


Không, tất cả điều đó không có nghĩa là ta bị thấy vào đại dương vô định mà chẳng hiểu tại sao, như 
Sartre nói, chăng hạn. Sartre cho rằng, tự do là điều đáng nguyền rủa. Con bò không cần suy tư về số 
phận trâu bò của mình, nhưng con người phải tìm cho chính mình lề sống. Dù vậy, con người cũng không 
phải bị thây vào cuộc sống từ hư vô, mà không mang một dự án nào trước. 


Có khuôn mẫu nền tảng. Mỗi người có gắng tìm ra cho mình nguồn thông tin để hỏi, bạn đã làm như thế 
nào, hấn đã làm như thể nào, /ô¡ có thể làm như thế nào? Làm sao tôi có thể nhận ra chính mình và những 
khả thê của mình? Chúng ta xác tín rằng Đức Ki-tô là nguồn thông tin chính của ta. Một mặt, Ngài cung 
cấp cho ta những đường nét chung và lớn. Mặt khác, Ngài đồng thời cũng đưa ta vào một quan hệ thật 
riêng tư, để ta có thể cùng Ngài và cùng cộng đoàn tín hữu nhận ra được cái độc đáo của riêng mình — 
và rôi độc đáo sẽ hoà giải với cộng đoàn. 

Trước đây, người ta đơn giản chỉ mong sao được trở nên người ngay thẳng và cuộc sống làm sao 
được tương đối bảo đảm. Thế là đủ. Có một thời để dọn đất, một thời để gieo hạt và một thời để thu 
hoạch. Còn chuyện phải sống ra sao, thì đã có Kinh Thánh hướng dẫn. Ngày nay, mọi việc xem ra 
rắc rỗi hơn nhiều. Sợi chỉ đỏ của một cuộc đời, cái hoạ đồ sống khả dĩ làm nên cái gọi là bản sắc con 
người, càng ngày xem ra càng khó thấy, khó tạo. 


Phải công nhận cuộc sống xã hội phức tạp ngày nay đã trở nên phức tạp hơn. Dù vậy, ta không nên quá 
thiên cận để phủ nhận sự hiện hữu của những hằng số. Chúng ta đã suy niệm về mười giới răn. Mỗi thế 
hệ và mỗi cá nhân phải khai thác từ gia tài đó một cách mới mẻ cho mình, nhưng dù vậy, chúng chứa 
đựng một thông điệp rõ ràng và không thể lẫn lộn được. 


Có lẽ cần nhắc lại, lúc này đây Ki-tô giáo không phải đang chìm vào một thể vô hình và chẳng còn 
g' để nói nữa. Chính Ki-tô giáo có một chu vi đủ lớn, để có đủ chỗ cho cái độc đáo phát triển — và 
đồng thời nó cũng có thể đặt ra chuẩn mực cho cái độc đáo kia, nhờ đó mà sự phát triển có thể diễn 
ra. Chính vì đang ở trong một thế giới phức tạp và rắc rỗi mà ta càng nên và càng được phép dựa vào 
những hằng số lớn của lời Chúa, để tiếp tục từm ra sợi chỉ đỏ. Bởi vì nếu ta không làm Chuyện này, 
thì khả năng sáng tạo của cá nhân, trên thực tế, sẽ chóng trở thành một bản sao chỉ còn biết tuân 
phục những chuẩn mực chung, chỉ còn biết làm theo những gì thời thượng và những gì nó có thể 
làm mà thôi. 


Nếu ta bỏ đi thông điệp đặc biệt của đức tin, ta sẽ không trở nên độc đáo hơn, mà trái lại, tùy theo mốt 
thời gian, ta chỉ càng ngày càng rơi vào đông phục. Chúng ta đã chứng kiên rât rõ tiên trình đông phục 


III 


nảy trong cái đồng dạng của nếp sống tân tiến ngày nay. Vì thế, tôi tin rằng, nay là lúc hơn bao giờ hết, 
ta cân phải coi các hằng số của mạc khải và đức tin luôn vẫn là bảng chỉ đường, nó giúp tôi những điểm 
mốc đê đi lên, và tặng tôi ánh sáng đề có thể triển nở ơn gọi riêng của mình. 


NGUYÊN TẮC CỦA ĐỨC GIÊ-SU 


Đức Giê-su luôn muốn chỉ cho con người đường ngay nẻo chính; Ngài muốn chỉ ra những điểm 
mốc để họ theo đó mà thành người, như Hồng Y nói. Một lần Ngài đi lên núi, và bài giảng trên núi 
đó coi nhự đã mở ra một chương mới. Bài giảng hẳn đã có tác động mạnh vào thời đó, vì Kinh Thánh 
chép rằng: “Khi Đức Giê-su giảng xong, đám đông rất xúc động; bởi vì Ngài dạy họ như thể là một 
người được Thiên Chúa uỷ quyền, chứ không phải như những luật sĩ của họ”. 


Ngọn núi nơi Ngài giảng chắc chắn có một ý nghĩa tượng trưng. Ở đây Đức Giê-su hiện thân như một 
Mai-sen mới. Và thay vì núi Si-nai thì giờ đây là ngọn núi chỉ đường mới, núi của các mối phúc. Thoạt 
tiên, Ngài dựa vào cấu trúc một cuộc đối thoại, nhưng đồng thời đã đào sâu, làm mới và đưa vào bài 
giảng một chiều rộng mới, một đòi hỏi mới. Thêm nữa, Ngài còn mở ra một cấp độ nhân bản mới, qua 
đó con người có thê nói kết được với Thiên Chúa. 

Đức Giê-su tuyên bố công khai: “Những lời dạy không phải là của tôi, nhưng của Đấng đã sai tôi. 
Ai thực hành ý Thiên Chúa, người đó sẽ nhận ra được những lời đó là do tự tôi nói ra hay là lời dạy 
của Thiên Chúa”. 

Không những Ngài tự coi ngang hàng với Mai-sen, hắn điều này đã khiến người nghe không dễ chấp 
nhận rồi, mà còn ngang hàng với kẻ ra luật, là chính Thiên Chúa. Đức Giê-su giảng dạy qua sự uỷ nhiệm 
của Thiên Chúa. Ngài nói: “Quý vị đã được nói cho hay” có nghĩa là “Thiên Chúa đã nói cho quý vị 
hay”, rồi tiếp: “Còn tôi, tôi nói cho quý vị hay”. Như vậy, nhìn từ nhiều mặt, bài giảng trên núi nói lên 
cách mạnh mẽ nhất tư cách Thiên Chúa của Đức Ki-tô; Ngài muốn cho thấy rằng, giờ đây không phải 
do trung gian con người nữa, nhưng là do chính Thiên Chúa, mà lề luật cựu ước có được những diễn giải 
sâu xa nhất và có được giá trị phố quát. 


Người nghe cảm được điều đó. Và họ cũng cảm được rất mạnh cái gọi là ý nghĩa đôi của bài giảng. Họ 
hiểu rằng, thông điệp đó một mặt chứa đựng một tỉnh thần mới, một nét trưởng thành mới và sự nhân 
hậu, một giải thoát mới đưa ta ra khỏi cái hời hợt và bề ngoài, nhưng mặt khác, nó cũng là một đòi hỏi 
mới. Và đòi hỏi này quá lớn đến độ có thể đè bẹp con người, nếu như họ bị bỏ mặc một mình. 


Nếu giờ đây thay vì nói: ngươi không được xé bỏ hôn ước, mà lại nói, ngươi không được nhìn đàn bà 
với lòng ham muốn. Thay vì: ngươi không được giết người, mà lại nói, ngươi không được nổi giận về 
một người nào; thay vì: mắt đền mắt, răng đền răng thì chưa đủ, mà trái lại, ai vả má phải thì hãy đưa 
thêm má trái cho họ - thì lúc đó ta sẽ đứng trước một đòi hỏi rất đặc biệt, đòi hỏi này có thể tạo nên sự 
thán phục đấy, nhưng đồng thời nó lại xem ra quá sức đối với con người. Ít nhất, nó sẽ quá sức đối với 
những ai đã không bước đi cùng với Đức Giê-su Ki-tô và đã không đặt toàn bộ đòi hỏi đó như là hệ quả 
của cuộc gặp gỡ giữa họ với Chúa. Quả thật, chúng ta thấy sự uỷ quyền của Thiên Chúa trong đòi hỏi 
đó. Đức Giê-su chăng phải là một trong những sứ giả của Thiên Chúa. Nhưng Ngài là đẳng Tối hậu, và 
chính Thiên Chúa đã dùng miệng Ngài để phát biểu. 


Đoạn Tin Mừng Gio-an mà anh vừa đề cập một lần nữa đã tóm tắt toàn bộ những điều trên đây vào một 
công thức. Công thức đó muôn nói với ta: Bạn phải thử sông, và khi bạn sông lời tôi, bạn sẽ thây là bạn 
đang bước đi trên đường đúng. 

Bài giảng trên núi không nhất thiết phù hợp với những suy nghĩ thông thường. Nó còn phản lại định 
nghĩa của ta về hạnh phúc, về giá trị, về quyền lực, về thành công hoặc công lí. Rõ ràng Đức Giê-su 


112 


có những phạm trù khác. Vào cuối bài giảng Ngài còn tóm tắt cho người nghe biết cái gì thật sự quan 
trọng, có thê nói đây là một lê luật của các lê luật, đây là luật vàng của cuộc sông: “Như vậy, tát cả 
những gì các ngươi mong kẻ khác làm cho mình, thì cũng hãy làm cho họ! Lê luật và các tiên trì là 
đó “Tuổ 


Luật vàng đã có từ trước thời Đức Ki-tô rồi, nhưng nó được diễn tả một cách phủ định: “Cái gì ngươi 
không muốn người khác làm cho mình, thì cũng đừng làm cho kẻ khác”. Đức Giê-su đã chuyền nó lên 
thành thê xác định, thể này dĩ nhiên mang yêu sách cao hơn. Ngài nói, những gì ngươi muốn người khác 
làm cho mình, thì cũng hãy làm cho họ. Đó có thể nói là một thách đồ cho trý tưởng tượng sáng tạo của 
tình yêu. Như vậy, luật vàng trở thành Luật Tự do; thư thánh Gia-cô-bê đã tóm tắt bài giảng trên núi, mả 
cũng là tóm tắt toàn bộ thông điệp của Đức GIê-su, như thế. Sở dĩ gọi Luật Tự do là vì thông điệp đó 
rốt cuộc đã mở ra một không gian lớn vô tận, trong đó lực sáng tạo của sự thiện có thê triển nở. 

Tôi tin cái tuyệt vời ở đây là người ta không còn phải hỏi: ai đã làm gì cho ai khi nào ra sao, không còn 
phải bận rộn với những cái khác biệt. Mà trái lại, người ta thấy được cái gì cơ bản đã được uỷ thác cho 
mình, đó là: hãy mở mắt ra, mở lòng ra và tìm ra những phương cách thực thi cái thiện. Không còn 
chuyện hỏi mình mong gì, mà vấn đề là làm cho người khác những gì mình mong. Và cái cho- mình- đi 
thật sự đó với tất cả trý tưởng tượng sáng tạo của nó, với tất cả những khả thể mà cá nhân có thê có, đã 
được tóm lại trong một quy luật hoàn toàn thực tế, chứ không còn chỉ là một giấc mơ lý tưởng nào nữa. 


Bài giảng khởi đầu với những lời chúc phúc. Lạ thật, có chín lời chúc tắt cả. Số chín cũng là con số 
các thiên thán, bởi vì thê giới của thiên thân được chỉa ra chín tầng. Số đó cũng là biêu tượng của 
sự hoàn thiện. 


Những câu chúc phúc quả đặc biệt, vì chúng vượt ra ngoài rất xa chuẩn mực của ta. Không phải những 
kẻ giàu, mà là kẻ nghèo, được chúc phúc — có sự khác biệt giữa phúc và hạnh phúc; và không phải những 
ai không đau khô mới được phúc, nhưng là những kẻ khô đau. Bản văn cũng đề cập tới nỗi khao khát 
công chính, tới việc cần có quả tim tỉnh tuyên, và nhiều điều khác nữa. 


Trong một thông điệp, giáo chủ Gio-an Phao-lô II nói rằng, bản chúc phúc thật ra là bản tự thuật tiêu sử 
kín đáo của Đức Giê-su. Chúng ta nhận ra từng lời chúc thê hiện thực sự trong con người Ngài. Ngài là 
kẻ nghèo trong Thánh Thần. Là người xuất thân từ hạng nghèo hèn. Là kẻ nỗ lực tìm công lí cho người 
khác. Là kẻ tạo hoà bình. Là người chịu đau khổ vì sự thật. Tôi tin rằng, ta chỉ hiểu đúng các lời chúc, 
một khi ta hiểu chúng từ con người Đức Ki-tô. Ngài đã sống những lời chúc đó, và qua Ngài mà chúng 
cũng đã trở thành những bảng dẫn đường cho ta. Dĩ nhiên, trên con đường Ngài chỉ, mỗi người đi theo 
một ơn gọi khác nhau, mỗi người có một thứ tự ưu tiên khác nhau. Quan trọng là ta đọc những ơn gọi 
đó qua hình tượng Đức Ki-tô, và rồi cũng theo Ngài sống ơn gọi đó. 


Có thể nói được rằng mỗi lời chúc là chìa khoá đi vào một bí mật đặc biệt? 


Vâng, có điều là ta không nên hiểu nó theo nghĩa huyền bí. Đó là chìa khoá đi vào cuộc sống, và rồi 
những cánh cửa bí mật sẽ đương nhiên mở ra, những bí mật mà trước đó ta không rõ. Đây không hắn là 
một sự khai sáng đưới dạng huyền bí hay một giải toả bí mật. Nhưng đúng hơn, đó là một cái nhìn vào 
cuộc đời, và mỗi một bước song hành đi vào cuộc đời đó cũng sẽ mở ra cánh cửa hiểu và biết. 


NHỮNG LO LẮNG ĐÚNG CHỖ VÀ KHÔNG ĐÚNG CHỖ 


Ta hãy đi vào một vài “quy chế thực hành” của bài giảng. Trong đó có nói tới những âu lo đúng chỗ 
và những âu lo không đúng chô. Đức Giê-su nói, ta không nên lo cơm ăn do mặc, bởi chưng cuộc 
sông quan trọng hơn cơm do. Chỉ những dân ngoại mới lo các thứ đó. Cha trên trời đã biêt con mình 


113 


cần những thứ gì rồi. Ngài khuyên: ” Hãy xem chữn trời, chúng không gieo gặt và lượm lặt của ăn 
vào kho lâm; Cha trên trời nuôi chúng. Anh chị em không giá trị nhiều hơn chúng sao?” 


Nghe hay thật, nhưng cứ theo lời đó, rồi thì chỉ biết gặm có thay cơm. 


Trong một thế giới được xây dựng hướng về tương lai và luôn phải lo làm sao cho mình mỗi ngày được 
tốt đẹp hơn, thì hiển nhiên chăng ai hiểu được ý nghĩa của câu trên. Tôi nghĩ, ta phải đọc thật kĩ bản văn. 
Rồi sẽ tìm thấy chìa khoá trong đó. Đức Giê-su cũng từng nói: Trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa, rồi 
anh chị em sẽ nhận được thêm điều khác. Điều đó có nghĩa là có một thứ tự ưu tiên. Nếu ta bỏ ra ngoài 
ưu tiên về sự hiện hữu của Chúa trong thế giới, thì nhiều chuyện ta làm, dù hữu ích, có thể một cách nào 
đó rồi cũng sẽ đồ vỡ trong tầm tay. Và ta cũng sẽ nhận ra còn thiếu một cái gì đó. Các nỗ lực cải tiễn kĩ 
thuật của thế giới có làm giảm đi nhiều gánh nặng đấy, nhưng trên một số phương diện chúng đồng thời 
làm cho cuộc sống nặng nề và đen tối hơn. 

Tôi tin rằng phải đặt việc tìm nước Thiên Chúa lên hàng ưu tiên. Đó phải là âu lo nền tảng. Và rồi từ 
trong nước Chúa, âu lo này sẽ cấu trúc các âu lo khác. Hiền nhiên điều này không dễ đối với ta. Ta còn 
phải lo cho ngày mai, phải lo làm sao thế giới tiếp tục đi đúng hướng. Tuy nhiên, những âu lo đó sẽ giảm 
bớt và nhẹ gánh, nếu chúng ta gắn chúng vào cái ưu tiên kia. Và ngược lại, nếu con người hoàn toàn 
không còn thấy gì trong ưu tiên kia nữa, thì các âu lo sẽ làm họ hao mòn và rồi nuốt trửng họ. 


XÉT ĐOÁN 


Một lần, từ trên núi, Đức Ki-tô nói: “Đừng xét đoán, kẻo bị xét đoán! Bởi anh chị em xét đoán thế 
nào, thì cũng bị xét dodn như vậy, và sẽ bị xét xử theo tiêu chuân mà anh chị em đã dùng đề xét xứ 
kẻ khác”. Nghe thì dê thật. Nhưng cả xét đoán nữa mình cũng không buộc phải làm 2 


Đúng vậy. Theo Mát-thêu câu 18, chính Đức Giê-su đã đưa ra một quy chế cộng đoàn, khi Ngài bảo 
rằng, trước hết, ta nên cảnh cáo nhau giữa hai người mặt đối mặt, sau đó mới đưa ra tập thê lớn hơn, và 
cứ thế đi lên. Trật tự và luật pháp cần cho con người. Nhưng ở đây, vẫn đề nằm trên một bình diện khác, 
đó là ta không làm như kiểu toà án thế gian, nghĩa là ta phải giữ bí mật của người khác trong khi kết án 
họ. Cả khi vì kỉ luật mà toà phải kết án — dĩ nhiên chăng bao giờ kết án một con người, nhưng là kết án 
một hành động nào đó, và án này là câu trả lời cho hành động đó -, thì ta cũng phải giữ bí mật, vì đó là 
cái gì riêng tư, chỉ có Chúa mới có quyền phán xét nó mà thôi. 

Đoạn thứ hai câu trên nhắc ta phải coi chừng, vì ta cũng sẽ bị xét xử theo tiêu chuân mình đã áp dụng 
cho người khác. Như vậy, nó cảnh cáo ta phải có tiêu chuẩn đúng, giới hạn đúng và phải có lòng kính 
trọng đúng đắn đối với người khác. Như thế, Đức Giê-su đã ra cho ta một tiêu chuẩn nội tại áp dụng cho 
tình thế buộc phải xét xử. Tiêu chuẩn đó là việc công nhận quyền quyết định tối hậu của Chúa. 


HAI CON ĐƯỜNG 


Đức Giê-su nói: “Hãy đi qua cứa hẹp! Vì cửa rộng đưa tới hự hỏng, và vì cửa đó rộng nên nhiêu 
người bước vào. Song cứa dân vào sự sông thì hẹp, và vì cửa đó hẹp nên ít người tìm ra nó”. 


Có lẽ vì vậy mà người ta cho rằng hoả ngục đầy người, trong khi thiên đàng vắng tanh. Hắn nhiên, đây 
không có nghĩa như thế. Nhưng chỗ khác Chúa cũng nói - một lần nữa nên nhớ luôn cần phải đọc lời 
Chúa trong toàn văn —, là nhiều người từ đông sang tây SẼ đến, và họ sẽ ngồi vào bàn chung với Ab-ra- 
ham, I-sa-ac, Gia-cóp. Sách Khải-huyền vẽ cho ta thấy trước cảnh đoàn lũ người quây quân bên ngai 

con chiên. Đây quả là một lời cảnh cáo thực tiễn: Nếu ta làm theo những gì người khác và thiên hạ làm, 
nếu ta chọn con đường rộng, nghĩa là con đường dễ đãi, lúc này đây xem ra quả dễ chịu hơn, thì như vậy 


114 


là ta đang xa rời con đường thật. Câu trên muốn nói rằng, con đường hẹp và khó khăn cũng như cánh 
cửa hẹp mà ta cô ép mình bước qua chính là quyết định đúng. 


Ở đây, ta có một hình ảnh đượm màu quyết liệt đông phương, nói lên nguyên tắc nền tảng cho việc xử 
trí hàng ngày. Nếu cứ để thả mặc, cứ buông trôi theo giòng rồi chìm đi trong đám đông, thì rốt cuộc 
mình sẽ luôn lặn ngụp trong đám đông đó, và kết cuộc sẽ kết thúc trong trống rỗng. Chính sự can đảm 
đi lên, can đảm chấp nhận khó nhọc sẽ đưa ta vào con đường đúng. 


CÁC TIÊN TRI GIÁ 


Đức Ki-tô nói: “Hãy coi chừng các tiên trì giả; họ tới với anh chị em như những con cừu (ngoan), 
nhưng thật ra là những chú sói dữ. Cứ nhìn vào kết quả tất sẽ nhận ra được họ. Có thế nào thu hoạch 
được nho từ bụi gai hay được vả từ có gai? Cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái xấu”. Nghe như 
một mệnh lệnh chống lại các giáo phái hoặc bè rối. 


Cũng có thê như vậy. Trước hết, đó cũng là một quy luật đơn giản. Đó chính là thời của những triết gia 
lang thang, những lang băm, những nhà cứu tính. Họ ai nây đều hứa hẹn cứu khổ và vẽ ra con đường 
đúng, họ muốn làm đẹp con người, và xem ra muốn mang lại điều tốt cũng như điều đúng đắn, nhưng 
thật ra thường chỉ vì tư lợi. Họ là sói dữ, phá hoại. 


Đức Giê-su cảnh cáo ta trước những “lang băm cứu độ” đó. Ngài chỉ ra tiêu chuẩn để nhận định: Hãy 
xem chính các lang băm đó sống như thế nào? Họ thật sự là ai? Đâu là hoa trái họ tạo ra nơi họ và chung 
quanh họ? Cứ nhìn vào họ tất sẽ biết sự thật ra sao. Tiêu chuẩn thực dụng thời đó cũng đúng cho lịch sử 
ngày nay. Hãy nghĩ tới các nhà thuyết giảng cứu độ trong thế kỷvừa qua, từ Hitler cho tới các tay tổ cộng 
sản, họ xuất hiện và nói, đây là lúc chúng tôi mang tới cho các bạn điều thật sự đúng. Trong một cái nhìn 
nào đó, họ xuất hiện như những chú cừu ngoan, nhưng rốt cuộc là những tay phá hoại có tầm cỡ. 


Nhưng không chỉ những tay tổ đó, mà cả những nhà thuyết giảng nhỏ, những tiên tri giả nữa. Họ mách 
với người ta là họ năm chìa khoá trong tay, cứ việc làm theo, thì rồi bạn sẽ thành đạt nhanh, giảu nhanh, 
sẽ có ngay hạnh phúc. Đức Giê-su yêu câu ta phải biết phân biệt, phải coi chừng những lời hứa hẹn đó. 
Đừng để bị rơi vào tròng, nhưng hãy giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, đừng đề rơi vào những phong trào 
xem ra tốt đẹp, nhưng rốt cuộc chỉ là trống rỗng hoặc phá hoại. Nhất là Ngài muốn chúng ta luôn phải 
tự hỏi, đâu là hằng sô của lời Chúa, đâu là hoa trái thật. 


Lời khuyên kia cũng đúng cho các phong trào trong Giáo Hội? 


Hoa trái luôn là tiêu chuẩn đề nhận định. Trong Giáo Hội, ta phải để ý xem có phải người đó chỉ muốn 
rao giảng vê họ, chỉ muôn ép ta theo quan điêm của họ mà thôi hay không. Hay họ là người khiêm nhu, 
muôn phục vụ đức tin của Giáo Hội, muôn trở thành kẻ phục vụ lợi ích chung, phục vụ lời Chúa. 


Bài giảng trên núi còn có nhiều lời khuyên thiết thực khác. Tôi muốn nêu lên đây câu cuỗi cùng của 
bài giảng. Đức Giê-su nói điều sau đây thật khó hiểu và lại càng khó theo: “Hãy yêu kẻ thù và cầu 
nguyện cho những ai bách hại mình”. Và thêm, Thiên Chúa để cho “mặt trời chiễu sáng trên kẻ xấu 
và người lành, và Ngài để mưa xuống trên người công chính cũng như trên kẻ bất lương”. 


Yêu kẻ thù quả thật là một bước mới và lớn. Ở đây, chăng còn chuyện trả thù nữa. Ta cần nhìn ra khía 
cạnh người nơi kẻ thù, nhìn ra nơi họ khía cạnh thụ tạo của Chúa. Điều này không có nghĩa là khoanh 
tay mặc cho sự dữ tới với mình. Nhưng ta phải biết kính trọng con người trong chính hành động của 
mình. Nghĩa là cố gắng làm điều tốt cho cả kẻ thù, cố găng đưa họ về đàng lành, rốt cuộc đưa họ hướng 
về Đức Ki-tô. Trong ý nghĩa đó, cầu nguyện cho họ vốn là một việc làm nên tảng, đó là một cách làm 
tốt cho họ. Khi ta muốn điều tích cực cho kẻ thù trước mặt Chúa, khi ta cổ gắng cầu cho họ không còn 


115 


là kẻ thù nữa, nhưng cho họ được thoát ra khỏi tư thế thù địch, thì lúc đó ta đã thay đồi từ thâm tâm cái 
nhìn về họ. 

Trong thời cô, người ta đã nói đến một Thiên Chúa độ lượng, Ngài muốn phân phát cho ngay cả kẻ xâu 
những món quà của tạo dựng. Nhưng thời đó người ta dùng hình ảnh này để nói lên phần nào sự dửng 
dưng của Thiên Chúa trước chuyện thiện ác. Và Đức Giê-su đã nâng nó lên một bình diện khác, khi 
Ngài qua đó chỉ ra lòng tốt hải hà của Thiên Chúa là đẳng muốn đưa mọi người vào đường thiện, muốn 
trao cho họ những cơ hội, muốn chăm sóc họ bằng điều tốt lành. Và cả khi Thiên Chúa có thể nói là 
trừng phạt ta đi nữa, thì Ngài cũng chỉ muốn cho ta trở nên quan tâm lắng nghe. Là Tạo hoá, Ngài không 
thể làm gì khác hơn là yêu thương những tạo vật của Ngài, và muốn cho chúng tìm ra con đường ngay 
lành. Mọi loại trả thù đều hoàn toàn xa lạ với suy nghĩ của Thiên Chúa. 


sau khi giảng dạy và khuyên răn, và người nghe dù đôi chút thấm mệt nhưng cũng cảm thấy hạnh 
phúc, vì hiểu rằng nguồn gốc và cùng đích cuộc đời mình không phải là thế gian này và cũng không 
dừng lại ở đây, Đức Giê-su còn đưa ra bảo đảm cho những điều Ngài nói: “4i nghe lời tôi dạy và 
làm theo, kẻ đó là người khôn, biết xây nhà trên đá”. 


Còn những người khác xây nhà trên cát, và khi lũ lụt tới, chúng sẽ cuốn trôi tất cả. Nhà xây trên nền đá 
mới chắc chăn. Chỗ này cũng giông như đoạn phúc âm Gio-an mà ta đã nghe: A1 sông theo Tin Mừng, 
ai dám thử nghiệm theo nó, ai thật sự xây nhà trên lời Chúa, kẻ đó biệt răng mình đã chọn được một nên 
chắc chăn. 


Tuy nhiên, ở đây còn có thêm một liên tưởng khác. Hình ảnh xây nhà trên đá làm ta nhớ đến lời Đức Ki- 
tô nói với Phê-rô, là Ngài sẽ xây nhà — Giáo Hội của Ngài - trên đá. Như thế, lời đó có thể đưa ta tới ý 
nghĩrằng ta không nên xây một mình. A1 chỉ muốn xây cuộc đời mình như là một chỗ trú ân riêng, thì 
người đó đã xa lìa nền đá. Xây dựng cuộc đời luôn có nghĩa là cùng xây. Cùng xây chung một căn nhà 
Chúa, dựa trên nền lời Ngài, và như vậy căn nhà sẽ chắc chắn tồn tại. 


Có thể nói không cùng về cuộc đời, về chuyện nên nhìn đời ra sao, làm sao cho cuộc sống đơm hoa, 
được sống tự do, thoái mái và hứng thú. Nhà soạn kịch người Anh Wilham Shakespeare, một tín đồ 

công giáo, đã sông cuộc đời ông hết mình. Tên các vở kịch của ông nghe ra như một bản lí lịch đây 
biểu tượng, nào là “Ôn ào vô Ích”, nào là “Chừng mực ” cho tới “Kết cuộc tốt là mọi chuyện tốt”. Là 
nhà giáo dục giỏi, ông cuối cùng đã đưa ra một lời khuyên, xem ra như đây là kết tỉnh mọi nhận thức 
trần thế của ông: “Buy terims divine in SH ONE hours 0ƒ dross”, “Hãy mua lấy thời giờ của Chúa bằng 
cách bán đi những giờ u tôi trần gian ”. 


Đó là một lời khôn ngoan mà người ta có thể chờ đợi nơi một nhân vật lớn. Thời giờ đã được sử dụng 
một cách tôt nhât là thời giờ đã biên thành cải tôn tại; là thời giờ ta nhận được từ Chúa và trả lại cho 
Ngài. Còn thời giờ không dính dáng gì tới Chúa chỉ là thứ thời gian vô bô và chóng qua. 


VÔ THÂN LÀ GÌ ? 

Không nhận diện thật chính xác, thì không thể chống lại vô thần đang đầy dẫy ở mọi lãnh vực, phạm trù 
từ tinh thân đên vật chât, đê bảo vệ chính bản thân, chứ đừng mong hướng dân, bảo vệ những người 
mình có trách nhiệm. Cuôn THIEN CHUA của tác giả Manfred Lutz, do Phạm Hồng Lam dịch, giúp 
chúng ta trả lời khá sâu sắc các vân đê liên quan đên vô thân. 

Vô thần, theo nghĩa chung chung ngày nay, là phủ nhận có sự hiện hữu của một Đắng tạo dựng trời đất 
toàn năng, vị này tiêp tục giữ gìn tạo vật trong tay, và đên “ngày sau cùng” sẽ phán xét con người, tách 
biệt người lành kẻ dữ, người lành sẽ được thưởng phúc thiên đàng, kẻ dữ bị luận phạt hoả ngục. Đi ngược 
trở lại lịch sử của ý niệmnày, ta thấy lắm hiện tượng khá rối trí. Vì không chịu thờ thần linh nhà nước 


116 


và thờ hoàng để thiên tử, các ki-tô hữu xưa bị coi là vô thần. Cả Sokrates cũng phải chết vì tội vô thần, 
vì ông dám coi đám thân linh lúc nhúc trong bâu trời Hi-lạp chăng ra gì, và, với suy nghĩ của một triêt 
g1a, ông đã lên đường tìm vê một Thiên Chúa duy nhât. 


Nếu lây ý niệmThiên Chúa theo lối hiểu Ki-tô giáo ngày nay đề thăm dò cổ thời nhân loại, ta sẽ thấy đầy 
dẫy “Vô thần”. Bởi vì làm sao người thời đó hiểu được Thiên Chúa như ta hiểu ngày nay? Mặt khác, 
toàn bộ lịch sử nhân loại lại đầy dẫy những niềm tin muôn màu vào thần linh và vào Thiên Chúa. Vì 
vậy, phải cân thận, đừng để rơi vào chủ nghĩa đề quốc tỉnh thần do những mánh khoé lạm dụng ý niệmtạo 
ra, và qua đó kéo dãn vương quốc vô thân hay vương quốc niềm tin Thiên Chúa ra quá rộng một cách 
không thích đáng. Dù sao, ý niệmVô thần khá mơ hồ, và có lẽ nó càng rõ nghĩa hơn, khi ta càng tiến gần 
vào thời Hiện đại. 


Nhưng thời nay cũng không dễ có được những đối lập đơn giản. Nhà thần học Karl Rahner gọi thái độ 
của những người tự coi là vô thần, nhưng sông một cuộc sông như có Thiên Chúa, là “vô thần vì kính 
trọng Thiên Chúa”. Họ chấp nhận thà là “vô thần”, còn hơn phải sống với một thứ Thiên Chúa bề ngoài 
của mấy ông bà “đạo đức” môi miệng. Thiên Chúa này không hợp với kinh nghiệm tôn giáo bề sâu của 
họ. 


Vì thế, ta vẫn phải chấp nhận phần nảo tính mơ hồ của ý niệmVô thần, nhất là để khỏi phải loại trừ ra 
bất cứ hiện tượng quan trọng nào. Sử gia người Pháp Georges Minois cũng công nhận như thế. Năm 
2000 Georges Minois cho phát hành cuôn sách nôi tiếng của ông, ấn bản tiếng Đức 700 trang Lịch Sử 
Vô Thần Từ Khởi Thuỷ Tới Hiện Nay, cuốn sách thật đầy đủ và hấp dẫn, đúng là chỉ có sử gia Pháp mới 
viết được những cuốn như thế. Sách ô ông đã giúp tôi viết chương này. Minois có cảm tình với quan điểm 
vô thần, dù vậy, ông đã không đứng về một phía nào khi viết, và sách ông nói chung đã thành công nhờ 
thái độ khách quan đó. 


Ông phân biệt ra Vô thần thực hành và Vô thần lí thuyết. Người vô thần thực hành sống như không có 
Thiên Chúa, dù họ có bảo mình tin gì đi nữa. Ngay chính trong những thời hoàng kim của Krtô giáo, 
thái độ sống này cũng rất phổ biến nơi các tầng lớp dân chúng. Người vô thần lí thuyết tuyên xưng rõ 
ràng sự Vô thần của mình và thường đưa ra những biện minh cho quan điểm mình. 


Minois nói nhiều tới loại Vô thần phản kháng, nghĩa là loại người chống lại quan điểm đức tin nhiều ít 
cứng nhắc trong những giai đoạn nào đó. Thái độ này được coi là ngang ngạnh, can đảm hay cũng chỉ là 
một thứ tình cảm quá độ. Và như thê, tùy theo môi giai đoạn, Vô thân mang những nét hoàn toàn khác 
nhau. 


13. MẸ THIÊN CHÚA 


Lịch sử công nguyên khởi đầu với một phụ nữ. Tin Mừng kế “Và thiên thần Chúa đã mang tới cho 
Maria một sứ điệp”. Đó là một cô gái từ chốn hẻo lánh không ai biết tới Na-da-ret, và cô chẳng hiểu 
chuyện gì sẽ xấy đến cho mình. 

Người ta chỉ nhận ra được tầm vóc lớn lao của biến có đó qua dòng thời gian. Trước hết là sự xuất hiện 
của thiên sứ, vị này đột ngột trao cho Maria một sứ điệp bât thường: Cô đây ơn phúc, cô đã được chọn 
đê làm mẹ Thiên Chúa. Hăn lúc đó Maria hôt hoảng. 

Một con người làm mẹ Thiên Chúa! 

Quả là một mâu thuẫn lớn. Thiên Chúa trở nên bé nhỏ. Ngài trở thành người, như vậy cũng mặc lấy điều 
kiện đâu thai và sinh ra của con người. Ngải có một người mẹ, và băng cách đó, Ngài đã thật sự được 
dệt vào tâm thảm của lịch sử loài người, đên nỗi một phụ nữ đã có thê thật sự nói được với đứa con mình 
sinh ra: Chúa tê trân gian ở trong con. 


117 


Người ta đã tranh cãi nhau rất lâu về chữ Mẹ Thiên Chúa. Nhóm Nestorius* bảo Mẹ không sinh ra Thiên 
Chúa, mà chỉ sinh ra một con người G1ê-su mà thôi. Như vậy, ngài là mẹ của Đức Ki-tô, nhưng không 
thể gọi là mẹ Thiên Chúa được. Câu hỏi căn bản là sự hoà quyện hai bản tính thiên chúa và con người 
trong Đức G1ê-su Ki-tô sâu xa tới đầu, tới độ nào để có thê nói được đứa trẻ sinh ra đó là Chúa, và như 
vậy Maria là mẹ Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa không phải trong ý nghĩa Mẹ là người sinh ra Thiên Chúa. 
Nhưng trong nghĩa Mẹ đã sinh ra một con người, và con người đó hoàn toàn kết hiệp làm một với Thiên 
Chúa. Với cách đó, mẹ Maria đã hoàn toàn kết hiệp một cách lạ lùng với Thiên Chúa. 


Maria dược kính thờ nhự Nữ vương thiên đình, như Nguyên ảnh của Giáo Hội, hay cũng như Mẹ 
của lòng nhân ái. Lực toả sáng của người nữ đó, đâng vẫn luôn dây động tâm can hàng triệu con 
người, không thê nào đong đo băng tiêu chuân thường tình được. 


Trong lịch sử, biến cố mẹ Maria càng ngày cũng được hiểu như là nét vẻ vang của phụ nữ. Bản chất 
nguyên thuỷ của phụ nữ được biểu hiện nơi Maria, ngài là hiện thân sự tỉnh tuyền của nhân loại và Giáo 
Hội. Và trong khi Eva - người phụ nữ đầu tiên và là “ Tiguyên mẫu”, như người ta vẫn nói, và là người 
mẹ của mọi loài sống động - được sinh ra trên căn bản đề chết, thì Maria — nhờ sinh ra đẳng cứu thế, 
đẳng đã phục sinh và mang lại sự sống — thật sự được coi như là sự thể hiện tinh tuyền hai yếu tổ hàm 
chứa trong chữ Eva, đó là niềm hứa hẹn và khả năng sinh sản của người nữ. Maria trở thành mẹ của sự 
sống, của những gì trao ban sự sống và của mọi loài sống động. 


KÍNH CHÀO ĐỨC MARIA 
Lời chào của thiên sứ đã trở thành một lời kinh nền tảng của Giáo Hội công giáo. Một vài thiên tài 
lớn nhất của nhân loại như Mozart*, Rossini* và những người khác, đã dệt Ave Maria thành nhạc: 
“Kính chào Maria, đây ơn phúc! Thiên Chúa ở cùng cô. Cô là người trong những người nữ được 
chúc phúc. Và GŒiê-su, con trong lòng cô cũng được chúc phúc”. Và thiên sứ còn nói: “Cô đừng sợ”. 
Và Maria đã trả lời thế nào? 


“Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa”. Vâng, ngài đã học được cách chẳng sợ. Bởi vì như ta thấy trong dọc 
dài Kinh Thánh, bất luận nơi mục đồng hay nơi các tông đồ: Mỗi khi con người khám phá ra mình ở gần 
Thiên Chúa là họ cảm thấy sợ hãi. Họ nhận ra sự bé bỏng của mình và giật mình trước vinh quang và 
thánh thiêng kì vĩ của Thiên Chúa, bởi họ thấy mình không thể nào sánh nổi. Đây là một trong những 
chỗ đầu tiên trong Tân Ước xuất hiện chữ “Đừng sợ”. Thiên Chúa không đến để gây sợ hãi nơi ta, nhưng 
Ngài trở nên bé nhỏ trong sự lớn lao của mình, Ngài cởi bỏ đi nét gây sợ, bởi Ngài tới để đem ơn cứu 
độ. 


Giáo chủ Gio-an Phao-lô II đã nhắc lại câu “Đừng sợ, anh chị em đừng sợ Chúa Ki-tô” trong bài diễn 
văn đầu tiên ngày nhận chức. Tôi muốn nói rằng, giờ đây cả hoàn vũ Ki-tô giáo nên để cho lời đó luôn 
thắm nhập mình. Chúng ta không cần phải sợ Chúa, không sợ Ngài sẽ lấy mất gì của mình hay đe doạ 
mình, nhưng Ngài đến để đem chở che, giúp ta thắng vượt cả sự chết. 


Kinh Kính mừng của Giáo Hội gồm hai phần. Phần đầu là lời chào của thiên thần, phần sau là lời Ê-l¡- 
sa-bét thốt lên khi Maria tới thăm mình: “Con trong lòng em cũng được chúc phúc”. Và Ê-li-sa-bét tiếp: 
“Em là người có phúc hơn mọi người nữ”. Với câu này, Ê-li-sa-bét cũng đã tiên đoán về sự tôn kính 
Maria. Thánh Thần đã giúp bà tiên tri nói lên điều đó. Nói cách khác: Ki-tô hữu cũng sẽ ca ngợi Thiên 
Chúa, bằng cách họ vui mừng chào đón những con người, mà qua đó Chúa tỏ cho thấy sự lớn lao và 
lòng tốt của Ngài. 


118 


Mẹ Maria có ý nghĩa nào đôi với cá nhân ngài? 


Ngài tượng trưng cho sự gần gũi với Thiên Chúa. Nhờ ngài, ta mới hiểu ra việc nhập thể. Tôi rất cảm 
động việc Con Thiên Chúa có một người mẹ, và người mẹ đó được tất cả chúng ta tín thác. Lời đắng bị 
đóng đỉnh trao mẹ mình lại cho Gio-an đã từ giây phút đó đi vào suốt chiều đài lịch sử. Nhờ lời trối trăn 
đó mà khi cầu nguyện cùng Mẹ, ta có được niềm tin tưởng đặc biệt, cảm thấy được gần gũi và nhất là có 
được quan hệ với Chúa. Cá nhân tôi trước đây bám chặt vào phong trào phụng vụ duy ki-tô, quan điểm 
đó càng được đây mạnh qua việc đối thoại với các bạn tin lành. Nhưng càng ngày, qua việc sùng kính 
Maria với các ngày lễ của Mẹ, các buổi chầu tháng năm, các chuỗi mân côi tháng mười, Mẹ càng có ý 
nghĩa đối với tôi. Và càng về già, tôi càng cảm thấy gần Mẹ Thiên Chúa hơn. 


Các Tin Mừng ít đề cập tới Maria. Ngài hoàn toàn vắng mặt trong những giai đoạn cuộc đời quan 
trọng của Đức Giê-su, hoặc nêu có, thì cũng xuất hiện dưới dáng tiêu cực hoặc chăng phải là một 
người mẹ đáng yêu. 


Đúng là truyền thống tin mừng không quan tâm gì tới Maria. Mẹ hầu như chẳng có vai trò gì trong Mát- 
thêu. Trong Mát-thêu, thời niên thiểu của Đức Giê-su gắn liền với cha Giu-se. Lúc này đây tôi có thể 
nói, rõ ràng người ta đã muốn tránh nói tới Mẹ, bao lâu Mẹ còn sống. Và cả chính Mẹ cũng muốn giữ 
kín đáo. 


Đức Giê-su kiến tạo một gia đình mới, và ở đâu người ta ca tụng bà mẹ nào đã cưu mang Ngài và vú 
nào đã cho Ngài bú, thì Ngài liền sửa ngay cái hình ảnh lúc đó về quan hệ gia đình. Đối với Ngài, quan 
trọng là: “Phúc thay những ai nghe và tuân giữ lời Chúa”. Đó là tính chất mới về gia đình và về người 
mẹ. Ngài diễn tả như vầy: AI làm theo í của tôi, là anh em, mẹ, chị em tôi. Như vậy, Ngài nâng khái 
niệm gia đình mà con người vẫn hiểu lên thành một loại gia đình lớn mới, gia đình cộng đoàn trong í 
muốn Thiên Chúa, và đó là điểm quan trọng. Lu-ca cho ta hay về chuyện cải chính trên, nhưng ngài đã 
nỗi sự việc đó một cách văn hoa với cuộc đời niên thiếu của Đức Giê-su và với câu chuyện gặp gỡ bà 
Ê-li-sa-bet. Trong Lu-ca, Maria xuất hiện không những như một người mẹ xác phàm, mà cả như một 
người lắng nghe, một kẻ tin, một kẻ đứng trong cộng đoàn của Chúa. Theo Lu-ca, Mẹ là điển hình của 
những ai lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. 


Đức Giê-su có nhiều. tình cảm và gân gũi hơn với những phụ nữ khác. Còn đối với mẹ mình thì Ngài 
nhiều khi tỏ ra cộc cần. Chẳng hạn trong tiệc cưới Ca-na, khi mẹ yêu cầu phải làm gì để giúp người 
ta có đủ rượu cho khách, Ngài đã thô lỗ: “Này bà, có chỉ liên quan tới tôi và bà đâu!” Có thật Ngài 
đã xử tệ với mẹ như thế không? Có lẽ đôi lúc Ngài đã cắt đứt liên hệ với mẹ mình? 


Anh đang đề cập tới một đoạn trong Tin Mừng Gio-an. Thánh Gio-an đưa ra một môn Maria học hoàn 
toàn đặc biệt. Trong bản Tin Mừng xuất hiện tương đối trễ này vai trò của Mẹ đã được diễn đạt rõ hơn, 
không như trong Mat-thêu. Chẳng hạn, bất cứ chỗ nào Đức Giê-su nói với Mẹ, Gio-an đều dùng từ 
“Bà”. Ta có thể nhìn ra ý nghĩa thần học trong từ xưng hô đó. Bởi vì, nếu giờ đây Maria đơn thuần được 
gọi là “bà” (gynae), nếu từ tiệc cưới Ca-na cho tới núi Sọ Maria cũng bước vào một vai trò vượt lên trên 
vai trò cá nhân, thì hình ảnh của Eva mới đã sáng tỏ. Ta phải đọc các màn / cảnh trong mối liên hệ chung 
của chúng, trong trường hợp này là cảnh thánh giá núi Sọ với cảnh tiệc cưới Ca-na, để thấy rằng, thoạt 
tiên Đức Giê-su bước ra khỏi gia đình Ngài, cho tới khi một gia đình mới xuất hiện trong giờ của Ngài 
— trên thánh giá -, và trong gia đình mới này Maria có một vị trí mới quan trọng. 


Nhưng cả trong Ca-na, câu nói xem ra thô lỗ và mang vẻ từ chối kia cũng rất nhiều nghĩa. Với lời đó, 
Đức Giê-su muốn nói là Ngài bị trói buộc bởi giờ của Ngài. Có thể nói, Ngài không thể ưu tiên thoả mãn 
những nhu cầu gia đình được. Nhưng dù vậy, Ngài đã làm phép lạ và có thể nói đã hé lộ ra trước giờ của 
Ngài vì lời yêu câu của Mẹ. Thoạt tiên bị từ chối, có nghĩa là Maria chỉ được trả lại chỗ cũ của mình — 
và rồi lúc này đây, Mẹ đồng thời lại xuất hiện như một phụ nữ đơn thuần, như là nguyên ảnh của Giáo 


119 


Hội khẩn cầu, và rồi Giáo Hội, cũng như chính Maria, có thể xin tham dự trước giờ của Đức Ki-tô. Như 
vậy, đây là một bản văn rất sâu xa, người ta có thê còn suy nghĩ và nói nhiều về nó. 


Hãy tạm rời tầng thần học cao sâu trở về với thực tại, tôi muốn nhắc lại một kinh nghiệm gặp được 
qua hình ảnh Maria. Có lần tôi tới thăm điểm hành hương Alrotting ở Bayern. Trời lạnh, ráo qua 
công trường rộng, tôi bước vào căn Nhà Nguyện Ơn Lành nỗi tiếng. Căn phòng chật cứng. Tứ phía 
đều có nến cháy, khung cảnh hơi âm u. Trong nhà nguyện toàn chỉ các bà. Họ cầu chung với nhau, 
và dĩ nhiên hát với nhau những bài ngọt ngào về đức Mẹ, như Ave Maria, Mater misericordiae, Ôi 
nữ vương thiên đàng, Mẹ nhân ái. 


Thoạt tiên tôi cảm thấy hơi xa lạ và giữ khoảng cách, nhưng những bài hát dễ thương quá: “Chúng 
con khóc lóc kêu cầu danh Mẹ từ thung lũng nước mắt”. Và lạ lùng thay, bổng nhiên tôi cảm thông 
được với các bà. Có một cái gì rất thật, rất đẹp, tôi như bắt gặp được một chìa khoá mở tung tìm mình 
ra để cảm giác hạnh phúc tràn vào. Có một cái gì như sức mạnh cứu độ toát ra từ những lời kinh 
cầu cỗ xưa. Những cảm ! giác đẹp đó nói cho tôi hay là tôi không cô đơn, có ai đó dang ở bên tôi, người 
đó biết tôi, người đó mễn tôi, người đó hiểu tôi. Và trong mọi tình huỗng khó khăn, người đó luôn ở 
bên tôi. 


Tóm lại, tôi có cảm giác đó là một thứ ngôn ngữ không những trực tiếp đánh đúng vào chỗ yếu của 
mình, mà đồng thời, như người ta nói, có sức cứu độ. Và có lẽ việc tôn kính Maria cũng là một phản 
ứng chỗng lại cái tiễn trình tục hoá trong Giáo Hội, với khuynh hướng muốn vút hay đã vứt đi rồi 
một phần lớn khía cạnh linh thánh và thần bí của đức tin. Phải chăng đây là thái độ và hành động 
của những con người đơn sơ chỗng lại thứ tôn giáo của các vị giáo sư? 


Tôi tin mình có thể nói được như thế. Hình ảnh Maria đã làm trái tim con người xúc động một cách đặc 
biệt. Không những đánh động trái tim phụ nữ, là những người hiểu và gần gũi Mẹ hơn, mà còn cả trái 
tim của những ô ông còn giữ cho mình hình ảnh về Mẹ và đức Trinh nữ. Môn thánh mẫu học đã tạo nên 
tiếng nói con tim của thê giới Ki-tô giáo. Ở đây, con người có thể cảm nghiệm một cách trực tiếp Ki-tô 
giáo như là một tôn giáo của lòng tin, lòng cậy. Và những lời kinh cố, đơn giản kia, những lời lớn lên từ 
lòng sùng kính dân gian và không bao giờ mắt tính chất tươi mát và lỗi thời, đã giữ con người ở lại trong 
niềm tin của họ, bởi vì nhờ những lời kinh gắn bó với đức Mẹ mà họ cảm thấy gần gũi với Chúa, họ cảm 
thấy đạo không phải là một gánh nặng, nhưng đạo là tin cậy và đỡ nâng giúp họ vượt qua mọi chông gai 
cuộc sông. Và ta cũng hãy nghĩ tới những lời kinh khác, chăng hạn “Mẹ rất nhân ái, hãy nâng đỡ con”, 
nó gợi lên bao nhiêu là tín thác. 


Thật ra, mặt khác, cũng có một thứ chủ nghĩa tinh lọc Ki-tô giáo, một thứ hữu lí hoá đã làm cho đạo bị 
đôi chút đông lạnh. Dĩ nhiên tình cảm luôn cần phải được kiêm soát và thanh lọc - ở đây ta cần phải công 
nhận vai trò của các giáo sư. Không được đề cho mọi chuyện biến thành chỉ còn là tình cảm sướt mướt, 
khiến ta mất nên thực tế, làm cho ta không còn nhận ra được cái cao cả của Chúa nữa. Nhưng từ thời 
Ánh sáng trở đi - ngày nay ta cũng lại đang ở trong một thời Ánh sáng mới - ta chứng kiến một tiến trình 
hữu lí hoá và tinh lọc rất mạnh, khiến cho tâm con người phải chống lại nó và bám chặt vào thánh mẫu 
học. 


Vị Hồng V vĩ đại người Anh John Henry l»2esqudll viết: “Người không công giáo có thói quen coi 
việc tôn kính Maria có hại cho Đức Giê-su”. Và ngày nay những người hoài nghỉ cũng xem việc tôn 
sùng Maria một cách quá đà khiến cho tâm đim nên tảng của đạo, nghĩa là chính sứ điệp của Đức 
Ki-tô, bị lu mờ. 


Ta không được phép quên điều này: Trong quá trình truyền giáo, Mẹ là khuôn mặt đánh động con người 
nhất và giúp họ hiểu được Chúa Ki-tô. Điều này đặc biệt đúng cho Nam Mĩ. Nơi đây Ki-tô giáo đã tới 
bằng gươm giáo của người Tây-ban-nha và có lúc vô cùng nghiệt ngã. Ở Mễ-tây-cơ, thoạt tiên Ki-tô 


120 


giáo đã chăng làm được gì — cho tới khi xây ra biến cô Guadeloupe, và qua Mẹ mà bỗng chốc người ta 
tới gần được với Chúa Con. 


Biến cỗ đó là việc gặp được tượng đức Mẹ một cách lạ lùng. Người ta có thể nói, biến cố đó đã tạo 
nên một trang sử tuyệt đôi mới, nêu không có nó thì việc truyền bá Ki-tô giáo trên lục địa này đã 
không thê xáy ra. 


Đúng, và bỗng chốc đạo Chúa không còn mang khuôn mặt hung ác của những tay thực dân nữa, mà là 
khuôn mặt dịu dàng của Mẹ. 


Cho tới ngày hôm nay, ở Nam Mĩ có hai điểm sùng mộ: Yêu đức Mẹ và việc đồng hoá với Chúa Ki-tô 
chịu đau khô. Đức tin của họ biểu tỏ qua hai khuôn dạng đó, và nhờ đó họ không còn xem Thiên Chúa 
là Chúa của những kẻ xâm lăng, nhưng là Thiên Chúa thật và cũng là đẳng cứu độ. Vì thế đặc biệt dân 
công giáo ở châu Mĩ la-tinh rất trân quý đức Mẹ. Và ta không nên đứng từ quan điểm thuần lí của ta mà 
chê bai họ đã làm sai lệch Ki-tô giáo. Chính chỗ này họ đã nhận ra đúng đắn: Thiên Chúa là đẳng muốn 
cứu độ ta, chứ không phải là Chúa của những người chiếm đóng. Nhờ vậy, họ đã có thể trở thành ki-tô 
hữu qua quá trình thấy và hiểu của chính họ, chứ không phải là phải chấp nhận chịu đựng đạo của kẻ 
xâm lăng. 


Người tin lành xem ra từ lâu đã đây được đức Mẹ ra khỏi niềm tin của họ. Mẹ không còn quê hương 
nơi họ nữa, cho dù chính Luther trước đây chưa bao giò bỏ lòng tôn sùng đức Mẹ của ông. Đối với 
Giáo Hội công giáo, huyền thoại Maria chẳng phải là trò ảo thuật mà cũng chẳng phải là chuyện 
bên lề. Chính ngài đã thuộc vào cốt lõi của đức tin. Các bí mật của ngài còn được đóng ấn tín điều 
như là những sự thật không hề sai. 


Phải nói thêm về chữ huyền thoại. Nếu nó muốn ám chỉ một chuyện vượt trên sự kiện thực tế, thì ta có 
thê dùng từ đó. Vân đê quan trọng ở đây là ta đang có một câu chuyện thật, chứ chăng phải là chuyện 
bỊịa đặt nào cả. 


Một ghi chú về người tin lành: Đúng là đã có một khuynh hướng tỉnh lọc nơi họ. Ban đầu, người ta sợ 
rằng đức Mẹ có thể lấy mất đi một chút gì đó nơi Đức Giê-su. Và trong quá trình thanh lọc đó quan 
điểm “duy Ki-tô” đã dần trở nên quá khích đến nỗi người ta tin là có một tương quan cạnh tranh giữa 
hai vị, thay vì nhận ra rằng, qua khuôn mặt Mẹ, chính khuôn mặt của Đức Ki-tô hiện ra và lời đích thực 
của Ngài được sáng tỏ, như ta đã thấy qua thí dụ ở Nam Mĩ. 


Ngày nay, có những nỗ lực đè đặt tìm về lại với mẹ Maria nơi người tin lành. Họ nhận ra việc xoá yêu 
tố nữ ra khỏi sứ điệp ki-tô cũng là một thiếu sót về mặt nhân chủng. Một người nữ hiện diện nơi tâm 
điểm Ki-tô giáo, xét về mặt thần học và nhân chủng học, là điều quan trọng. Qua Maria và các thánh nữ 
khác, yếu tô nữ đã đi vào tâm của đạo Ki-tô. Chẳng có chuyện cạnh tranh giữa hai khuôn mặt mẹ con, 
vì hai vị khác nhau trên nền tàng. Đức Giê-su đã trao Mẹ cho tất cả chúng ta qua Gio-an. Không phải 
cạnh tranh, nhưng là một thứ gần gũi sâu xa hơn. Đức Mẹ và đức Trinh nữ có chỗ đứng quan trọng trong 
nhân sinh quan Ki-tô giáo. 


TÍN ĐIÊU 
Liên quan tới Maria, nhiều người tỏ ra chống đối và sợ hãi, cái sợ hãi nhiều khi khoác áo diễu cọt. 
Hãy nhìn lại vài tín điêu đê hiệu thêm Maria. Ta băt đâu với tín điêu khó liêu, khiêu khích nhất, đó 
là tín điều đồng trinh, hình thành năm 553. Đó là một câu chuyện sinh học? Hay phải hiêu nó nhự 
thê nào? 
về chuyện anh chị em của Đức Gñê-su, Tin Mừng cho biết Đức Ki-tô không có anh chị em ruột nào cả, 
và mẹ Maria cũng chăng sinh ai thêm. Trái lại, Ngài có một tương quan đặc thù và duy nhât với mẹ 


121 


Maria quá rõ, đên nỗi người ta chỉ có thể hiểu là anh chị em họ mà thôi, chứ không phải anh chị em ruột. 
Maria là của Giê-su mà thôi chứ không là của ai khác nữa. 


Tại sao không? 


Là bởi việc sinh ra này không do liên hệ với một người đàn ông, mà do chính sự can thiệp của Chúa. 
Ngày nay có người bảo: không, việc Chúa sinh ra không thể dính dáng tới sinh học được, vì đó là chuyện 
bắt xứng đối với Thiên Chúa, và rồi gạt nó qua một bên. Quan niệm như thế là họ đang ngã theo thuyết 
Ma-ni-kê, chối bỏ nhân tính của Đức Ki-tô.Con người cũng là sinh học. Và khi ta không nhìn nhận mặt 
thân xác, mặt sinh học nơi con người, thì một cách nào đó, vật chất sẽ bị khinh miệt và bị đây Ta ngoải, 
và rồi như thế rốt cuộc ta cũng sẽ coi việc nhập thê là chuyện giả tạo. Vì vậy tôi chống lại lỗi lập luận 
trên. Đây là một con người thật, toàn diện - Câu trả lời cho vân nạn trên là đó. Thiên Chúa cũng đã nắm 
lây sự sông — cả sự sống thê lí, sinh lí lẫn vật chất - và đặt để vào đó một dấu chỉ. Về sự kiện này, tôi cho 
rằng các giáo phụ đã tìm ra được một hình ảnh đẹp. Tiên tri Ê-sê-ki-en, chương 40, viễn kiến về một đền 
thờ mới, trong đó có một “cánh cửa phía đông” chỉ dành cho nhà vua bước vào mà thôi. Các giáo phụ 
coi đó là một biểu tượng. Trước hết các ngài xem đó là một đền thờ sống động: Giáo Hội sống động. 
Cánh cửa, qua đó không ai ngoài Đức Giê-su đi vào, nêu không phải là mẹ Maria thì còn ai hay cái gì 
vào đó? Vì thế, không thể kéo Mẹ, người sinh ra Thiên Chúa, xuống hạng tầm thường được. Ngài là 
cánh cửa dành riêng cho nhà vua. Và như vậy chính ngài trở thành cánh cửa thật của lịch sử, qua đó vị 
mà cả nhân loại trông đợi bước vào. 

Nghĩa là trước sau vẫn là: Sinh con mà vẫn đồng trinh? 

Vâng. 

Tín điều vô nhiễm nguyên tội năm 1854 muốn nói lên điều gì ? 

Hậu cảnh của tín điều đó là giáo huấn về tội tổ tông. Giáo huấn này dạy rằng, mỗi chúng ta thoạt tiên 
sinh ra từ một liên hệ tội lỗi — chúng ta gọi đó là “rỗi loạn tương quan” -, và do rối loạn này mà ngay từ 
đầu tương quan giữa ta với Chúa đã bị sứt mẻ. Trong quá trình phát triển giáo huấn đó dần dần đã nây 
ra một suy nghĩ trong thế giới Ki-tô giáo, là Maria không thể rơi vào tương quan sứt mẻ đó được, vì ngay 
từ đầu ngài là cánh cửa của Thiên Chúa, cánh cửa đã được đặc biệt tạo ra đề Chúa bước vảo. 


Về điểm này, đã có một cuộc tranh cãi lớn trong thời trung cô. Một bên là các tu sĩ đa-minh. Họ bảo 
rằng Maria là một con người bình thường như những người khác, nghĩa là ngài cũng mắc tội tổ tông. 
Phía bên kia là các tu sĩ phan-sinh, lí luận ngược lại. Tóm lại, qua cuộc tranh cãi dai dẳng đó, lần hồi 
một quan điểm đã kết tinh, bảo rằng sự lệ thuộc của Maria vào Đức K1i-tô mạnh hơn sự lệ thuộc của ngài 
vào Adam. Và quan điểm đó cũng bảo rằng Maria đã được Thiên Chúa chuẩn bị cho Đức Ki-tô từ trước 
rồi, và chính đó là đặc điểm của đời ngài. Vì Maria là nguồn của một khởi đầu mới, nên ngài không thê 
thuộc vào tương quan tội lỗi kia được: Tương quan giữa ngài và Chúa không bị sứt mẻ, ngay từ đầu ngài 
đã được Chúa bảo bọc một cách đặc biệt, Chúa đã “đoái xem” ngài (Magmificat) và đã đề ngài hướng 
lên với Chúa. 

Hơn nữa, vì Maria thuộc về Đức Ki-tô một cách đặc biệt, nên tương quan này đã đặt ngài hoàn toàn 
trong tình trạng đầy ơn phúc Thiên Chúa. Lời chào thoạt tiên xem ra đơn giản của thiên thần “Cô đầy ơn 
phước” như vậy có thê hiểu là ơn phước đó bao trùm cả cuộc đời của Maria. Đây rốt cuộc không hắn 
đơn giản chỉ là một đặc ân của Maria, mà còn là một hi vọng cho tất cả chúng ta. 


Vấn đề càng khiêu khích hơn: Mẹ hồn xác lên trời. Tín điều này muốn nói gì? Nó được hình thành khá 
trễ, vào năm 1950. . Chuyện quái lạ, là ngay từ đầu, chúng ta chẳng thấy một vết tích gì về Maria được 
để lại, chẳng có mồ mà cũng chăng còn hạnh tích nào. 


122 


Hãn nhiên tìn điều này thật khó hiểu đối với tất cả chúng ta, bởi vì ta không mường tượng được trời là 
gì. Lại càng khó hiệu khi mường tượng cả một thân xác được đưa lên. Xem thê, tín điêu này đặt ra cho 
trí óc ta một bài toán lớn, đó là phải hiêu trời và xác như thê nào, phải hiệu vê chính con người và tương 
lai của nó ra sao... 

Và cá nhân ngài đã giải bài toán đó như thế nào? 

Tôi đã nhờ thần học về phép rửa của thánh Phao-lô đề hiểu, khi thánh nhân nói: “Thiên Chúa đã cho ta 
sông lại với Đức Giê-su và cho ta cùng ngồi trên nước trời trong Đức Ki-tô GIê-su” (E-phê-sô 2,6). Có 
nghĩa là, khi lãnh phép rửa, tương lai của chúng ta đã được báo trước rôi. 


Như vậy, tín điều chỉ nói lên điều này, là hệ quả của phép rửa : - được ở (“ngồi”) bên Chúa (Chúa là 
nước trời!)- đã ứng nghiệm đầy đủ nơi Maria. Phép rửa (cùng ngồi với Đức Ki-tô) đã đạt được đầy đủ 
hiệu năng cuả nó. Nơi chúng ta, việc cùng ngồi với Đức Ki-tô, việc được sống lại với Ngài còn bất cập, 
còn rất mong manh. Nhưng nơi Maria thì khác. Ngài không thiếu gì nữa. Ngài đã bước vào cộng đoàn 
toàn đầy với Đức Ki-tô. Và một khi ở trong cộng đoàn này thì ngài cũng có một cuộc sống thân xác mới, 
mà chúng ta không thể mường tượng được nó như thế nào. 


Tóm lại, căn bản của tín điều là Maria đã hoàn toàn ở bên Chúa, hoàn toàn bên Đức Ki-tô, hoàn toàn là 
một “tín hữu ki-tô”. 

Hơn một triệu tín hữu đòi Giáo Hội công giáo nâng Maria lên thành “đẳng cùng cứu độ”. Yêu cầu 
đó sẽ được thoả mãn — hay đó là một lạc tín? 


Không phải một, mà hiện có nhiều triệu người yêu cầu điều đó. Nhưng tôi tin đòi hỏi này sẽ không được 
đáp ứng trong tương lai gần. Câu trả lời của Bộ giáo lýđức tin: vai trò cùng cứu độ đó đã thê hiện khá rõ 
ràng trong các tước hiệu khác của mẹ Maria rồi, còn danh hiệu “đắng cùng cứu độ” đi quá xa Kinh Thánh 
và các giáo phụ, nên sẽ gây ra hiểu lầm. 


Đâu là cái đúng trong đó? Đúng, là Đức Ki-tô không đứng ngoài hay bên cạnh chúng ta, mà Ngài cùng 
với chúng ta xây dựng một cộng đoàn mới và thiết thân. Những gì của Ngài là của ta và những gì của ta 
Ngài đều nhận vào mình, để trở thành của Ngài: Sự trao đổi lớn lao đó là nội dung của cứu độ, là sự mở 
toang cái tôi và bước vào cộng đoàn với Chúa. Vì Maria đã thê hiện Giáo Hội đích thực nơi mình, có thể 
nói ngài là Giáo Hội bằng xương thịt, nên sự “đẳng cứu độ” đó đã được thể hiện một cách mẫu mực. 
Nhưng trên cái “đồng” đó ta không được quên cái “trước tiên” của Đức Ki-tô: Mọi sự đều đến từ Ngài, 
như đã được đề cập một cách đặc biệt trong thư gởi giáo đoàn Ê-phê-sô và Kô-lô-xê; và tất cả những gì 
nơi Maria đều cũng đến từ Đức Ki-tô. 


Chữ “đẳng cùng cứu độ” có thê sẽ làm lu mờ cái nguồn cội đó. Một ý hướng đúng được diễn tả bằng 
một từ ngữ sai. Chính trong vân đê đức tin ta không được đứt đoạn với ngôn ngữ Kinh Thánh và của các 
giáo phụ; không được chê biên ngôn ngữ đó một cách tuỳ hứng. 


CÁC PHÉP LẠ 


Không ai trong Giáo Hội được tôn kính như Mẹ Thiên Chúa, với vô số nhà thờ, bàn thánh, với bao 
nhiêu bài hát, kinh cầu, lễ kính và cuộc hành hương. Hàng ngàn địa điểm hành hương đức Mẹ trở 
thành như một mạng lưới tễ bào thần kinh toả khắp thế giới. 

Và xem ra không ai làm nhiều phép lạ như Mẹ. Những nơi hiện ra treo đây chứng tích và tài liệu về 
những biễn cỗ không giải thích được. Bernard ở Clairveaux*, chẳng hạn, gán cho đức Mẹ một năng 
lực khó tin: “Cứ cầu Mẹ, và anh / chị chẳng bao giờ mất hỉ vọng”. Thưa Hồng Y, tất cả đều là phép 
lạ thật? 


123 


Không thê kiêm chứng được hết mọi biến cố. Thường đó là những chuyện xây ra lạ lùng, nhưng có lẽ 
không nên coi tất cả là phép lạ theo nghĩa hẹp. Tuy nhiên, tất cả những cái đó nói lên lòng tín thác đặc 
biệt của con người nơi Marla. Qua Mẹ, họ nhìn ra khuôn mặt của Chúa và Đức Ki-tô, và nhờ đó mà họ 
có thể hiểu được Thiên Chúa. 


Những dữ kiện mà anh vừa kể, một lần nữa cho thấy là qua Mẹ, con người hiểu được một cách đặc biệt 
những bí ân của Con Chúa và của Thiên Chúa. Đó là lí do nói lên lòng tin sâu xa của con người đối với 
Mẹ. 

Maria là cánh cửa mở đưa tới Thiên Chúa. Người ta có thể nói với Mẹ một cách thoải mái, có thể cầu 
khẩn ngài với ngôn ngữ và lòng tin con trẻ, những chuyện mà ta thường ngại làm trước mặt Đức Ki-tô. 
Đó là ngôn ngữ của trái tìm. Ngôn ngữ đó, hiện diện ở khắp các địa điểm hành hương, càng cho thấy 
việc Mẹ đã đánh động sâu xa trái tim con người như thế nào. Đó là thứ đức tin mà Đức Ki-tô bảo là có 
thê dời non chuyền núi. 


Phải chăng các phép lạ thật đã xây ra? đó lại là một chuyện khác. Quan trọng là người ta có lòng tín thác 
sâu xa, và lòng tín thác đó cũng đã được đáp trả. Qua sự tín thác đó đức tin trở nên thật sông động, đến 
nỗi nó có thê thấm vào được trong cái vật lí, vào được trong cái hàng ngày, và qua đó ta nhận ra được 
bàn tay nhân lành của Chúa qua sức mạnh từ ái của Mẹ. 


Lấy thí dụ Fatima: Ngày 13.05.2000 giáo chủ Gio-an Phao-lô II phong ba trẻ đã nhìn thấy Mẹ lên hàng 
chân phước. Chính ngài bảo, ngài thoát chết trong cuộc ám sát ngày 13.05.1981 là do ơn lạ của Mẹ. Và 
ngài còn nói, biến cô phép lạ đó đã ấn dấu sâu đậm lên toàn bộ nhiệm kì giáo chủ của ngài. 

Việc gì đã xây ra? Gần giữa trưa ngày 13.05.1917 ba em chăn thú tại một miền quê hẻo lánh Bồ-đào- 
nha là Lucia (10) cùng hai anh cm Jacinfa ( 7) và: Francisco (9) đã có một thị kiến lạ lùng. Các em 
kể, một lằn sáng chói chang xuất hiện trên gôc sôi đá chiếu toả vào “một bà tuyệt đẹp”. Bà ấy bảo 
“Các con đừng sợ”, và bà nói rằng, bà mang đến một sứ điệp hoà bình cho con người. Thoạt tiên câu 
chuyện đã là trò cười và diễu cọt cho mọi người. Nhưng vào ngày 13.10 năm đó có khoảng 7Ú ngàn 
người đã tuôn về để được chứng kiến tận mắt cảnh tượng. 


Người ta kể, sự lạ xuất hiện vào khoảng giữa trưa. Trời bỗng dưng ngừng hẳn mưa. Màn mây xé ra 
và mặt trời bắt đầu xoay fít quanh nó như một bánh xe quay. Cây côi và con người bỗng nh chìm 
vào frong ánh sáng huyền diệu đó. Đám đông la thét, vì trởng như sắp bị mặt trời sa xuống đè bẹp. 


Chuyện gì thuần khoa học tự nhiên đã xây ra hoặc không xây ra ngày 13 tháng 10, ta không thể kiểm 
chứng. Quan trọng là con người đã bị đánh động bởi biến cô có một không hai lúc đó. Họ đã có thể cảm 
nhận có một chuyện gì xây ra. Và một cách nào đó, mặt trời đối với họ đã trở thành dấu chỉ ấn chứa một 
bí mật nào đó. 

Sách Khải-huyền nói về một bà bận áo mặt trời chân đạp mặt trăng. Thoạt tiên, điều đó muốn ám chỉ 
dân Thiên Chúa trong toàn bộ giao ước cũ và mới, nhưng nó cũng ám chỉ đặc biệt Maria. Áo mặt trời 
của bà ám chỉ Đức Ki-tô là ánh sáng thật cho thế gian. Hình ảnh đó như vậy nói lên sự gắn bó cội rễ với 
Đức Ki-tô. Mặt trăng — hình ảnh của sự chóng qua — bị bà dẫm dưới chân. Hình ảnh dẫm đạp đó một 
mặt nói lên chiều kích lớn lao có thê làm ta khiếp sợ, nhưng mặt khác cũng cho thấy đó là một sức mạnh 
ủi an. Và những ai tới Fatima, Lộ-đức hay Guadeloupe đều cảm thấy cái lớn lao cũng như lực ủi an và 
cứu độ đó. 

Nói tới Fatima tất phải nói tới những “bí mật Fatima”. Đó là những sứ điệp mà ba em đã nhận được vào 
năm 1917. “Bí mật” thứ nhất cho thấy hoả ngục (Các con đã thấy hoả ngục, nơi những người tội lỗi đáng 
thương đang sa chân vào). Bí mật thứ hai tiên báo việc chấm dứt thế chiến thứ. nhất, nhưng (“Nếu người 
ta cứ tiếp tục thoá mạ Thiên Chúa”) một cuộc chiến “khốc liệt hơn nữa” sẽ xây ra. Bí mật đó cũng báo 


124 


trước về cuộc trở lại của Nga-sô. Nhưng chuyện này chỉ xây ra sau khi Gio-an Phao-lô II dâng nước Nga 
cho đức Mẹ; và một năm sau ngày dâng đó, Gorbachow đã mở ra chương trình tái tổ chức và bức mản 
sắt đã sập đồ sau đó mười năm. 

Về bí mật thứ ba, đã có nhiều phỏng đoán từ nhiều chục năm nay, đặc biệt phỏng đoán về cuộc tận 
thế hay ít ra là một cuộc sụp đỗ của Giáo Hội. Người ta bảo, bí mật này chỉ liền quan tới cá nhân 
giáo chủ Rô-ma mà thôi, nên không được công bố. Trong kì viếng Fatima lần thứ ba, chính Giáo chủ 
đã hé lộ cho thiên hạ biết về bí mật đó. Hồng Y Sodano đã được uỷ thác "IẾNG báo tóm tắt nội dung 
sứ điệp, ngài cho hay ba trẻ đã có thị kiến về “một giám mục mặc áo trắng” đã bị trúng đạn và ngã 


chết dưới đất”, và theo Hồng Y, sứ điệp này là một tiên đoán về vụ mưu sát giáo chủ Gio-an Phao-lô 
H. 


Về cơ bản, sứ điệp Fatina không phức tạp lắm, mà trái lại. Ba trẻ đã diễn tả sứ điệp đó như vây: “Ta 
là bà dịu hiền của chuỗi mân côi. Ta đến để con người được tốt hơn. Con người hãy chấm dứt việc 
thoá mạ Thiên Chúa”. 


Trên thực tế, sứ điệp rất đơn giản. Và chị Luc1a, người duy nhất còn sống (năm 2000), vẫn luôn coi trọng 
sự giản đơn đó, và chị nói, đừng để ý đến những chuyện gì khác mà người ta đã tường thuật, tất cả chung 
quy lại chỉ là đức tin, hi vọng và tình yêu. Tôi cũng đã được nói chuyện văn tắt với chị. Chị nhân mạnh 
với tôi là hãy kê tiếp chuyện này cho mọi người nghe. 


Chị nói : Thoạt tiên thiên thần hiện ra với chúng con, các ngài dạy cho chúng con tin, cậy, mến; và nội 
dung của toàn bộ sứ điệp kia là chúng ta hãy học lấy những nhân đức đó. Đó là những gì Mẹ Thiên Chúa 
tập cho ta, và nhờ đó giúp ta tinh luyện và trở về với Chúa. Sám hối chính là sự thay đồi cuộc sống, là 
việc bước ra khỏi khuynh hướng thời thượng, một khuynh hướng đây ta rời xa Thiên Chúa và chỉ biết 
nghĩ tới mình mà thôi. Sám hối là quay về, là đi ra khỏi mình, là cho mình đi; cho mình đi tức là tình 
yêu, và rồi tình yêu đòi buộc phải có đức tin như là điều kiện, và tình yêu làm nây mầm hi vọng. 

Tôi tin rằng, tất cả những cuộc hiện ra đó, nếu quả có thật, không phải là một cái gì bên lề Tin Mừng. 
Đó không phải là những thoả mãn cho tính hiếu kì và thích chuyện giật gân của ta, nhưng chúng đưa ta 
trở về với cái giản đơn và cơ bản, mà ta thường rất Ít đê ý ý đến. Chính ngày hôm nay, với bao phức tạp 
của cuộc sống, đạo của chúng ta lại thường trở nên quá rắc rồi, khiến ta nhiều khi chỉ thấy cây mà chẳng 
còn nhận ra rừng. Vấn đề lúc này là quay trở về cái tâm điểm đơn giản, chăng phải đi đâu khác, mà là 
trở về với tin, cậy và mến. 


Bộ giáo lýđức tin đã tổ chức một cuộc họp báo ngày 26.06.2000 để trình bày với báo giới toàn bộ bản 
văn liên quan tới cái gọi là bí mật thứ ba của Fatima. Song song Bộ cũng ra một tài liệu bằng nhiều thứ 
tiếng, trong đó có chụp lại bản văn viết tay của chị Lucia về bí mật trên, để người ta hết phải bàn tán về 
sự trung thực và đầy đủ của bản văn. Tài liệu trình bày cân thận diễn tiến các thị kiến, các trình thuật 
bằng văn bản của chị Lucia cũng như biên bản về bí mật thứ ba. Cả cái thông báo của Hồng Y Sodano 
cũng được ïn lại trong đó; chính tôi trong đó cũng có viết một bài thử phân tích các bản văn. Vì cuốn 
sách được phô biến rộng rãi, nên tôi xin được tóm tắt đôi dòng về nội dung. 


Thị kiến cho thấy con đường gian nan của một giám mục bận áo trắng (mà chính ba trẻ nhận ra là giáo 
chủ Rô-ma) đang khó nhọc leo lên một ngọn núi có dựng một cây thánh giá; con đường dẫn xuyên qua 
một thành phố nửa đồ nát. Các giám mục, linh mục, giáo dân và cuối cùng cả giáo chủ cũng bị giết. 
Nhưng máu của những nạn nhân đã được thiên thần hứng lấy, và máu đó đã làm cho thế giới sinh hoa 
kết quả. Ta có thể xem đó là hình ảnh biểu trưng cho Giáo Hội tử đạo trong thế kỷ20; giáo sư Riccardo 
(chủ tịch cộng đoàn Thánh Egidio) mới đây vừa cho ra một cuốn sách về các vị tử đạo dưới các chế độ 
độc tải trong thế kỷýchúng ta, cuôn sách đã cụ thể hoá một cách hùng hồn những hình ảnh thị kiến. Đọc 
qua ba phần của bí mật, ta thấy rõ tâm điểm của sứ điệp là lời kêu gọi sám hối, đồng thời sứ điệp còn 


125 


nói lên tính tự do của lịch sử, nghĩa là lịch sử không hoản toàn bất biến theo tiền định, mà có thê thay 
đổi đường đi nhờ vào việc sám hối. 


Toàn bộ bí mật là lời thảm thiết kêu gọi tự do con người hãy sửa mình, và nhờ đó sửa lại vận hội thế 
giới; nội dung bản văn cũng giông như sách Khải-huyên. Sự kiện Giáo chủ thoát chêt có thê được hiệu 
như là một dâu chỉ cho thây lịch sử có thê diễn tiên khác đi nhờ lời câu nguyện. 


Giờ hãy ghé viễng Lộ-đức. Điểm hành hương lớn nhất thế giới, còn lớn hơn cả Mec-ca nữa, nằm ấn 
khuất trong dãy Pyrenée nước Pháp. Người ta bảo nơi đây từ tháng hai tới tháng bảy năm 1858 Mẹ 
đã hiện ra tất cả 18 lần với Bernadette, và càng ngày càng có đông người hơn được cùng cô gái xay 
bột chiêm ngưỡng sự biến hình của Mẹ. Bernadette thuật lại: “Bà bận áo trắng, đội khăn trắng, thắt 
giải khăn xanh và dưới chân có một bông hông vàng”. Và theo lệnh Bà, Bernadette đã lấy tay moi 
đất và một mạch nước thiêng từ đó phun lên, hiện nay mỗi ngày phun tới 122 ngàn lít nước. 


Nhà văn Do-thái Franz Werfel, khi còn nằm trong tù Quốc-xã, đã hứa nêu sống sót, sẽ viết về Bernadette, 
và ông đã thực hiện điều đó. Lúc này đây người ta chăng còn nhắc gì tới Bernadette nữa. Trước khi mắt, 
chị nói: “Hắn quý vị cũng thấy là lịch sử của tôi rất đơn giản. Đức trinh nữ đã dùng đời tôi cho ngài. 
Xong việc thì người ta đây tôi vào một góc. Đó là chỗ của tôi, nơi tôi trú ngụ đầy hạnh phúc”. 


Câu chuyện Lộ-đức, đối với cá nhân tôi, quả thật cảm động. Và cũng như nhiều người khác, nhờ cuốn 
sách của Werfel mà tôi hiểu được thêm sự kiện. Qua cuốn sách, tôi thấy tâm ông Werfel rất gần gũi với 
Bernadette. Vì muốn liên đới với dân tộc do-thái, ông đã không vào công giáo, nhưng dù vậy tâm ông 
đã cùng với Bernadette nhìn thấy đức Mẹ thật, đã tin và đã tín thác vào ngài. 


Có lẽ ta chẳng phải dài dòng luận bàn về câu chuyện. Cô gái đơn sơ kia, chăng có gì ngoài một tâm hồn 
tỉnh khiết lớn lao, đã có thê mang bộ mặt Mẹ Chúa Trời — cho đù ngay bước đầu đã gặp phải sự ngờ vực 
hữu lí của giáo quyền - vào một thế giới lạnh lùng và có xu hướng đông lạnh tính thần trong thế kỷcủa 
chủ nghĩa duy lí này, một thứ duy lí thô lỗ và cả nhuốm màu chống giáo sĩ. Và với mạch nước ban sự 
sông và cứu độ ở Lộ- -đức, Bernadette đồng thời đã minh chứng nơi Mẹ có lực cứu độ của tạo dựng, tạo 
dựng được Mẹ cho sống lại một cách mới. 


Quả là một dấu chỉ đầy ý ý nghĩa, khi chính trong khung cảnh duy lí này mà một tâm hồn đơn sơ -đơn sơ 
nên mới có thê nhìn thấy - đã giúp con người tái nhận ra được Ki-tô giáo là một tôn giáo của tâm hồn và 
là một thực tại có lực cứu rỗi. Và vì vậy ở Lộ-đức con người thường dễ dàng nhìn ra được nét bí â ấn nơi 
Đức Ki-tô. Và đấy là một điểm khá tích cực. Mạch nước cứu độ ở Lộ-đức nhắc nhở con người về nước 
rửa tội, đây mới thật là nguồn nước mới Đức Ki-tô đã ban tặng cho ta. 


LÒNG NHÂN ÁI 
Tin Mừng viết: “Này anh chị em, có ích gì chăng, khi một người bảo, tôi có đức tin, nhưng lại 
không làm gì cả. Đức tin như thế có cứu người đó được không?” Mat-thêu ghỉ: vì công lí nước trời, 
Con Người sẽ mở một trương mục và có ngày cũng sẽ kết toán số sách. Vì “Cái gì ngươi đã làm cho 
người anh em bé mọn nhất, thì chính là ngươi đã làm cho ta”. Vì đức tin không có việc làm là đức 
tin chết, nên Giáo Hội đã đưa ra bảy mỗi thương người, gồm: 
Cho kẻ đói ăn 
Cho kẻ khát uỗng 
Cho ké trần trung áo mặc 
Cho khách đỗ nhà 
Chuộc người tì 


126 


Thăm người bệnh 
Chôn kẻ chêt 


Câu đầu trích từ thư thánh Gia-cô-bê, thư mang nặng truyền thống ki-tô gốc Do-thái. Thánh Gia-cô-bê 
là giám mục thành Giê-ru-sa-lem. Trong lịch sử Giáo Hội, ngài là người đại biêu cho loại Ki-tô giáo chủ 
trương đức tin phải nhập thê vào đời sông, đức tin phải tạo nên hoa trái, phải thê hiện ra hành động. 


Câu thứ hai là của chính Tin Mừng. Câu này mô tả dụ ngôn cuộc phán xét, trong đó Chúa tự đồng hoá 
với người thiếu thốn và nói: “Các ngươi gặp người thiếu thốn là gặp chính tôi”. Đây là một tư tưởng 
luôn đốt lên những ngọn lửa mới trong lịch sử Giáo Hội. Nhận ra Đức Ki-tô trong con người, nhất là khi 
ta đứng trước những người bị khinh bỉ, những người đau khổ, những kẻ nghèo. Trong dụ ngôn, chính 
Chúa rốt cuộc nói tới nhiều hình thức thương người: “Tôi trần truồng, ông đã cho tôi mặc; tôi đau, bà đã 
giúp đỡ; tôi bị tù, chị đã tới thăm...” Như thế Ngài đã vẽ ra những loại người thiếu thốn, họ đại biểu cho 
Chúa trong thế giới. 


Ta hãy nhìn kĩ hơn vào một trong những môi kia: “Cho kẻ trần truông do mặc” Với câu này, hăn 
Chúa không m chỉ việc quyên góp quán áo cũ? 


Câu đó hắn nhiên mang nghĩa bao quát hơn. Việc quyên góp đồ cũ, nếu làm với thiện tâm, cũng mang ít 
nhiều giá trị; cũng không nên khinh thường những việc nhỏ nhặt. Nhưng ở đây không chỉ có thế. Một 
mặt, nó đề cập tới điều thực tế. Là người, ta không chỉ yêu trên nguyên tắc và thỉnh thoảng gởi cho tí 
tiền, nhưng phải mở mắt ra đề thấy chỗ nào người khác cần đến mình trong cuộc sống. Và ta sẽ thấy là 
điều này thường không dễ, chăng thoải mái. Hãy nhớ lại câu chuyện ông linh mục và các thầy tư tế gặp 
người bị trần lột trên đường. Họ đã không dừng lại, có lẽ vì sợ bị lỡ cái hẹn quan trọng, hay sợ bị nguy 
hiểm vì đoạn đường đó heo hút. Lí do thì lúc nào cũng có. Trái lại, dụ ngôn toà án của Đức Giê-su, cũng 
như các mỗi thương người, nói lên điều rất cụ thể: Không những ta phải thương người một cách chung 
chung, mà còn phải giúp đỡ cụ thê những kẻ thiếu thốn mình gặp, cả lúc không thuận tiện, không có giờ 
hay không sẵn phương tiện. Ta phải nghĩ đến từng trường hợp riêng lẻ, chứ không phải chỉ có những 
chiến dịch lớn mà thôi. 

Đòi hỏi tình yêu nơi Kitô giáo và nơi cộng sản cũng khác nhau. Tình yêu cộng sản chỉ nhắm tới kế 
hoạch lớn, tới việc cải tô cơ câu và bỏ qua trường hợp cá thể. Dĩ nhiên cũng cần những kế hoạch lớn, 
nhưng không được bỏ qua việc bác ái cá nhân, là công tác rất quan trọng, và nhất là làm sao giúp cho 
những người đó có được những khả thê tốt hơn. Vì vậy trong Giáo Hội đã có những bệnh viện, những 
trường học cho người nghèo, và nhiều thứ khác nữa. Tắt lại, phải quan tâm tới cả hai: không bỏ sót người 
bên cạnh ta trong những chương trình lớn, cũng như phải làm sao thay đổi cơ cầu bất công và trợ giúp 
cụ thể cho những ai gọi là trần truồng cần áo mặc. 


Bên cạnh bảy mỗi thương thân xác còn có bảy mối thương linh hẳn: 

Lấy lời lẽ mà khuyên kẻ hoài nghỉ 

Mở dạy kẻ mê muội 

Răn bảo kẻ có tội 

Yên úi kẻ âu lo 

Tha thứ kẻ tạo bất công cho mình 

Nhịn kẻ mắt lòng ta 

Cầu nguyện cho kẻ sống lẫn người đã qua đòi. 

Việc nhân ái không được đóng khung trong khía cạnh vật chất mà thôi, đó là điểm quan trọng. Nếu chỉ 
lo chuyện vật chất mà thôi thì thật quá ít. Vì vậy, trong viện trợ phát triển, càng ngày ta càng thấy TỐ tầm 


quan trọng của việc giúp con người có được kiến thức và học vấn, để họ đủ khả năng tự giải quyết lấy 
chuyện của mình. Chỉ khi ta giúp cho trí tuệ, giúp cho con người toàn diện, lúc đó ta mới thực sự giúp. 


127 


Vì thế, đưa Chúa đến cho con người lại càng là chuyện quan trọng. Giúp tạo nên những tiêu chuẩn luân 
lí quả là công tác nhân ái hàng đầu. 

Thử lấy ra một mỗi: “Mở dạy kẻ mê muội”. Tôi nghĩ, ít khi người được dạy bảo coi đó là hành vi 
nhân ái. 

Hãy nhìn vảo thí dụ viện trợ phát triển ở châu Mĩ la-tinh. Ở đây, Giáo Hội cũng như các nhóm tả đều coi 
công tác chống mù chữ là yếu tố chính trong hoạt động của mình. Tại sao? Là vì bao lâu con người còn 
u minh, bấy lâu họ còn tiếp tục bị lệ thuộc. Họ không thể tự thân thoát ra được tình trạng có thể nói là 
nô lệ đó. Chỉ khi họ tiếp cận được với sản phẩm giáo dục, lúc đó họ mới có thể trở nên ngang hang, và 
lúc đó xã hội, đất nước họ mới thật sự phát triển. Và như vậy, việc dạy bảo kẻ u minh ở đây được người 
ta hiểu là phương cách giúp họ đi vào được thế giới trí tuệ, giúp họ có được chìa khoá đề hiểu những gì 
đang chuyền động thế giới ngày nay. 


Cũng vậy, nếu ta nhìn lại các phong trào trước đây ở Âu châu, như việc mở trường dạy học cho kẻ nghèo 
ở Pháp của Jean la Salle*, ta thấy người nghèo, mà bao nhiêu thế hệ đã bị kìm giữ trong lệ thuộc, đã có 
được vận hội học hành thật lớn. Học là chìa khoá nền tảng mở tung các cánh cửa trí tuệ, là công tác sơ 
đẳng của nhân ái tỉnh thần. Dĩ nhiên với điều kiện không chỉ dạy cho người ta biết đọc mà thôi, mà việc 
đọc này cũng đưa họ vào một liên hệ tỉnh thần có ý nghĩa, có nghĩa là không phải dạy cho họ một ý 
thứchệ, nhưng cũng là mở ra cho họ con đường dẫn tới đức tin. 


CHUI MÂN CÔI (MAI KHÔI) 


Giáo Hội đã đặt ra một lời kinh đặc biệt có liên quan trực tiếp với bí ấn của đức Maria, đó là chuỗi 
mân côi. Đó là một thứ kinh cầu đọc theo chuỗi từng hạt một: bắt đầu với dấu thánh giá (giáo huấn 
đức fiH); tiếp theo là kinh Kính mừng nói lên ba đức hạnh thiên chúa: tin, cậy, mến (giáo huấn sống); 
bộ chuỗi gâm ba sự vui, thương, mừng; mỗi sự suy gẫm về năm “bí mật” của đức Mẹ với Đức Giê- 
su, đây là những công thức tóm gọn toàn bộ nội dung Tân Uúc. 


Những nhà tư tưởng và thần bí lớn mọi thời đều trân trọng bộ chuỗi, coi đó là nguồn sức mạnh tinh thần 
và là cánh cửa mở ra bao nhiêu khả thê khác. Ngày nay, một đàng chuỗi được xem là một thứ gì lỗi thời 
khó chịu, đàng khác, nó được coi là một hứa hẹn thiêng liêng có thể nâng đỡ người ta trong cuộc sông 
thường nhật và giúp họ có được ý thứcsống tốt hơn. Tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng có lẽ mình phải bỏ 
nhiều thì giờ tập làm quen, rồi mới dần nhận ra được khả năng suy niệm với nó, như các nhà sư Tây- 
tạng vẫn làm. Có lẽ phải lần hàng trăm, hàng trăm và hàng trăm chuỗi rồi mình mới ngộ ra được; và 
ngược lại, mình cũng bắt đầu phải tập hiểu mình hơn và nhận ra đâu là tâm điểm của con người mình. 
Theo Hồng Y, đâu là cái bí ân của bộ chuỗi? 


Nguồn gốc lịch sử bộ chuỗi có từ thời trung cổ. Thời đó, kinh cầu hàng ngày là các Thánh Vịnh. 
Nhưng hầu hết dân thời đó mù chữ nên không thể đọc được Thánh Vịnh của Kinh Thánh. Vì vậy 
phải có một Thánh Vịnh thích hợp cho họ, và người ta đã gặp được kinh Kính mừng, trong đó chứa 
đựng những bí ẩn về cuộc đời Đức Giê-su Ki-tô, và người ta đã xếp lời kinh đó tiếp nhau như xâu 
chuỗi. Những lời kinh này, khi đọc đi lặp lại trong tỉnh thần suy niệm, có tác dụng làm con người an 
tâm, và càng bám vào lời kinh khi đọc, nhất là bám vào hình ảnh Mẹ và hình ảnh Đức Ki-tô trong 
đó, tâm hôn con người tìm được nỗi yên tĩnh và giải thoát và hướng được lòng lên cùng Chúa. 

Trên thực tế, chuỗi mân côi nói ta vào cái hiểu biết và kinh nghiệm cội nguồn, đó là sự lặp đi lặp lại. Lặp 
đi lặp lại là một phần của cầu nguyện và suy niệm, và nó cũng là một thứ nhịp điệu đưa ta vào yên tĩnh, 
nghỉ ngơi. Không nhất thiết phải suy nghĩ từng chữ khi đọc, nhưng trái lại cứ thả hồn đi vào nhịp đều 
đều, đọc qua đối lại của lời kinh. Lại nữa, lời kinh cũng đâu phải là không có nghĩa. Nó làm hiện ra trước 


128 


mắt và tâm ta những hình ảnh và viễn kiến lớn, nhất là hình ảnh của Maria, và qua Mẹ, là hình ảnh của 
Chúa Con. 


Người dân thời đó phải làm lụng nặng nhọc, họ không thể vận dụng trí tuệ nhiều khi cầu nguyện. Trái 
lại, họ cần một lối cầu kinh giúp họ an tâm, và cũng giúp họ quên đi những âu lo, và mang lại an ủi và 
ơn lành cho họ. Tôi nghĩ, cái kinh nghiệm cội nguồn của lịch sử tôn giáo đó: kinh nghiệm về sự lặp đi 
lặp lại, về nhịp điệu và về lời kinh tiếng hát đọc chung này có tác dụng ủi an và giải thoát. Lời kinh đọc 
chung lan toả đầy không gian, nâng tôi lên, nó không làm cho tôi khó chịu, nhưng đưa tôi vào lắng đọng 
tâm hồn. Kinh nghiệm cội nguồn đó đã trở nên một thứ gì hoàn toàn Kitô giáo, khi, trong khung cảnh 
mẹ Maria và với hình ảnh Đức Ki-tô này, nó giúp con người cầu nguyện một cách thật đơn giản, nhưng 
dù vậy, lời kinh vẫn thấm được vào hồn — nó vượt lên trên vòng trí thức, vọng vào hỗn và toát ra bằng 
lời. 

Ngài có lỗi lần chuỗi nào khác lạ không? 

Tôi lần cách rất đơn giản, giống ¡ như cha mẹ tôi đã làm. Cha mẹ tôi rất thích lần chuỗi. Về già, ông bả 
lại càng thích lần hạt. Càng về già, người ta càng ít khả năng làm những chuyện trí óc lớn, càng cân một 


nơi trú ân tâm hồn, và nhất là càng muốn được hoà chung vào lời cầu của Giáo Hội. Và tôi đã cầu nguyện 
giống ¡ như ông bà đã làm. 


Nhưng cầu thế nào? Ngài đọc một hay cả ba chuỗi? 


Không, ba chuỗi thì nhiều quá, tôi là người vọng động, nên dễ bị chia trí. Tôi chỉ đọc một, hoặc thường 
là hai hay ba chục thôi, vì rôi có thê lại làm một cái gì khác đê khỏi chia trí, đê được yên tĩnh, lây lại tỉnh 
táo đầu óc. Vì thê, cả chuối thì nhiêu quá. 


Câu hỏi cuỗi của phần này: Phải cần bao nhiêu thời gian người ta mới có thể hiểu được đôi chút về 
những bí ẩn của đức tin, và cả về nghệ thuật tin? 


Mỗi người mỗi khác. Có những người rất dễ lắng đọng tâm hồn. Có những kẻ khác khó hơn. Nhưng 
quan trọng là không được bỏ cuộc, phải kiên trì. Và rôi người ta từ từ sẽ thây mình lớn lên trong đó. 


Dĩ nhiên có những thời điểm thuận lợi, mà cũng có những lúc khô khan. Có những lúc mình thật dễ bị 
đánh động và bắt đâu thây được đôi chút — nhưng rôi lại có những lúc rât khó khăn. 


Điều quan trọng trong tiến trình lớn lên của tỉnh thần này, là không phải chỉ biết cầu nguyện và đề tâm 
vào đức tin những khi mình muốn và cảm thấy thuận lợi mà thôi, nhưng phải giữ kỉ luật. Guardini đã 
luôn nhân mạnh điểm này. Nếu chỉ biết cầu nguyện theo hứng thôi, thì đức tin có thể mất. Đức tin cũng 
cần kỉ luật trong thời hạn hán, có như thế nó mới âm thầm đâm rễ. Cũng giống như cây cỏ vẫn âm thầm 
tăng trưởng trong cánh đồng mùa đông. “Bánh mì mọc giữa mùa đông”, nhà văn nữ Ida Friedericke 
Görres đã nói như thế. 


Và người ta nên băt đâu câu nguyện băng gì? Băng các câu hỏi? 


Chẳng bao giờ nên chỉ bằng suy tư mà thôi. Bởi vì nếu ta nhìn Chúa qua ống nghiệm suy nghĩ và muốn 
hiểu Ngài bằng thuần lí thuyết, thì ta sẽ thất bại. Phải luôn liên kết câu hỏi với hành động. Pascal có lần 
nói với một người bạn không tin: Trước hết, hãy làm theo những gì người có đức tin làm, cho đù những 
cái đó xem ra vô lí đối với bạn. 

Tôi nghĩ, ở điểm này mỗi người có cách riêng của mình. Lịch sử cho thấy, có nhiều người nhìn ra cánh 
cửa đức tin từ nơi Maria. Nhiều người khác đã thấy được điểm khởi đầu nơi Đức Kitô, qua việc đọc Tin 
Mừng. Tôi cho rằng, đọc Tin Mừng luôn luôn là một cách để bước vào niềm tin. Nhưng không phải đọc 
như kiểu mấy nhà sử đọc, họ chẻ bản văn ra để tìm xem câu này bắt nguồn từ đâu, í kia từ đâu, nhưng 
đọc trong tỉnh thần hướng về Đức Ki-tô, bằng cách luôn biết chuyên vào cầu nguyện khi đọc. 


129 


Tôi cho rằng có một tương quan qua lại trong các nhịp bước — đôi khi cũng là bước vấp ngã — giữa sống 
đạo thực hành và việc tìm kiếm trong suy tư. Đức tin không bao giờ đứng trơ trọi một mình, nhưng luôn 
đi tới với những người tin; những người này hiểu tôi, có thể họ cùng ở trong một hoàn cảnh với tôi, và 
nhờ thế một càch nào đó có thê giúp đỡ, dẫn dắt tôi. Đức tin luôn lớn lên trong cái chúng-ta. Ai chỉ muốn 
tin một mình, thì người đó đã bước sai ngay từ đầu. 


14. THÁNH GIÁ 


Thường người ta có thói quen trấn chạy đau khổ bằng mọi cách. Và không có gì gây bực tức cho xã 
hội mạnh hơn, là quan điểm Ki-tô giáo cho rằng phải chấp nhận, chịu đựng và ngay cả sẵn sàng đón 
nhận đau khổ, để nhờ đó thắng vượt nó. Giáo chủ Gio-an Phao-lô II tin rằng “đau khổ là một ẩn số 
của con người”. Tại sao? 


Nhân loại ngày nay đang tìm cách đầy đau khổ ra khỏi thế gian. Đối với từng cá nhân, điều đó có nghĩa 
là phải làm sao tránh bị đau khổ. Nhưng người ta cũng phải thấy rằng, như vậy thì thế giới sẽ hoá ra rất 
lạnh lẻo, rất khó sống. Đau khổ là một thành tố của kiếp người. Và ai thực sự muốn diệt đau khổ, người 
đó tất cũng phải huỷ tình yêu; không có đau khổ thì chẳng. có tình yêu, bởi vì tình yêu luôn đòi hỏi từ bỏ 
một phần chính mình, bởi vì tình yêu, tuỳ theo tâm tính mỗi người và mức độ tình huống, cũng luôn kéo 
theo với nó sự từ bỏ và đau khô. 


Nếu ta biết con đường tình yêu — cuộc xuất hành, ra đi khỏi mình — là con đường thật đề thành người, 
thì ta cũng hiểu răng đau khổ là tiến trình trưởng thành. Ai sẵn sàng chấp nhận đau khô, người đó trưởng 
thành hơn, hiểu người khác hơn, là người hơn. Ai trốn tránh đau khổ, kẻ đó không hiểu tha nhân, sẽ trở 
nên vị kỉ, tàn bạo. 


Chính tình yêu là một cực hình, một chịu đựng. Thoạt tiên tôi cảm nghiệm được trong nó nỗi Sung Sướng, 
tôi kinh nghiệm được hạnh phúc thật. Mặt khác, đối lại, tôi cũng phải bước ra khỏi sự yên lành thoải mái 
của tôi, và phải chấp nhận mình thay hình đôi dạng. Nếu ta bảo, đau khổ là mặt trái của tình yêu, thì ta 
cũng hiểu được việc học đau khổ quan trọng là dường nào — và ngược lại, cũng hiểu được tại sao việc 
tránh đau khổ làm cho con người mất khả năng sống. Trường hợp này, đời ta chỉ còn là trống rỗng, rồi 
có thê chỉ còn lại bực tức, khước từ, hết còn trưởng thành, hết còn biết sẵn sảng chấp nhận. 


Việc gì sẽ xẩy ra, nếu Đức Ki-tô không xuất hiện và không chết trên thánh giá? Không có Ngài thì 
thê gian đã ra tiêu tan từ lâu rồi phải không? 


Điều đó không thể nói được. Nhưng ta có thể nói được, là nếu không có Ngài, con người không thể đến 
được với Thiên Chúa. Con người lúc đó chỉ còn biết tìm Ngài trong lần mò đứt đoạn. Và rốt cuộc họ 
chẳng còn biết Thiên Chúa là ai hay là gì nữa. 


Dĩ nhiên, cũng có đôi chút ánh sáng thiên chúa loé lên trong các tôn giáo lớn, song đây cũng chỉ là những 
đốm sáng rời rạc hay cũng chỉ là những câu hỏi. Vả, nêu như câu hỏi về Thiên Chúa không có câu trả 
lời, nêu con đường dẫn tới Ngài bị tắc nghẽn, nếu không có sự thứ tha — sự thứ tha do chính Thiên chúa 
uỷ quyền -, thì cuộc sống con người trở thành một cuộc thí nghiệm vô nghĩa. Như vậy là chính Chúa đã 
kéo mây đến ra khỏi một khoảnh bầu trời, Ngài thắp lên ánh sáng, rọi chiều mở ra cho ta một con đường, 
con đường chân lí, con đường giúp ta sống, và đường đó chính là sự sống. 


INRI —- CUỘC KHỎ NẠN CỦA CHÚA KI-TÔ 


Một người như Đức Giê-su hẳn đã khiến cho dự luận lưu tâm ghê gớm và đã khiêu khích mọi tập 
thể. Vị tiên trì ở Na-da-ret đó không chỉ được người đương thời hoan hô, mà còn bị nhạo báng và 


130 


truy nã. Giới cẩm quyển coi Ngài và giáo huấn của Ngài là mỗi nguy cho quyền lực họ, phía Pha-ri- 
sêu và và các thượng tế bắt đầu tìm cách giết Ngài. Rõ ràng cuộc khô nạn đã là một phân của sứ điệp 
Ngài, bởi vì chính Đức Ki-tô đã cho các môn đồ biết trước về khổ nạn và cái chết đó. Ngài Khải thế 
này vào ngày lễ vượt qua, trong hai ngày nữa “Con Người sẽ bị nộp và bị treo trên thánh giá”. 


Đức Giê-su đã chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ, để họ hiểu rằng, đẳng Thiên Sai sẽ không xuất hiện 
như một kẻ giải phóng, hay như một kẻ uy quyên vinh quang sẽ đưa Is-ra-el trở lại với quyền lực huy 
hoàng của thời xưa cũ. Ngài đã không tự gọi mình là Thiên Sai, nhưng là Con Người. Con đường của 
Ngài, trái lại, chỉ là con đường vô quyền và chấp nhận cái chết, bị nộp cho người ngoài đạo, như Ngài 
đã nói, và bị họ treo lên thánh giá. Ngài muốn các môn đệ phải hiểu Nước Chúa sẽ đi vào trần gian bằng 
con đường đó, chứ không bằng con đường nào khác. 


Bức họa nổi tiếng của Leonardo da Vinci*, Bữa Tiệc Li, vẽ lại cảnh bữa ăn chía tay giữa Đức Giê- 
su và các tông đô. Trong chiều tôi hôm đó, Ngài đã làm cho các tông đồ ngỡ ngàng thất vọng, khi 
Ngài cho hay sẽ có sự phản trắc. Sau đó Ngài lập ra phép Thánh thể, phép mà từ đó tới nay đã gần 
hai ngàn năm vẫn được ki-tô hữu cử hành mỗi ngà). 


Tin Mừng viết, “T rong bữa ăn, Đức Giê-su cẩm lấy bánh và đọc lời chúc tụng; rồi Ngài bẻ bánh, 
đưa cho các tông đồ và nói: Hãy cầm lấy mà ăn; đây là mình thây. Rồi Ngài cầm chén rượu, dâng lời 
ca tụng, đưa cho các tông đồ và nói: “Hãy cầm lấy mà uống, đây là máu thày, máu của giao ưóc mới, 
sẽ đồ ra để anh em và nhiều người được tha tội. Hãy làm việc này để nhớ đến thày”. Có lẽ đây là 
những câu cho tới ngày nay được lặp đi lặp lại nhiều nhất trong lịch sử. Chúng xem ra như một công 
thức thánh. 


Chúng là một công thức thánh. Nghĩa là những câu nói vượt ra hắn ngoài mọi sự thường tình, mọi chờ 
đợi, mọi suy tính. Đó là những câu chứa đựng kho tàng vô giá và ý nghĩa thâm sâu. Muôn biết Đức Ki- 
tô, tốt nhất nên suy niệm những câu đó và cùng cử hành sự hiện diện của chúng, những lời đã trở thành 
bí tích. Phép Thánh thể là một tổng kết về Đức Ki-tô. 


Ở đây, Đức Ki-tô lấy lại những sợi chỉ nền tảng của Cựu Ước. Một mặt, Ngài dựa vào việc lập Giao ước 
cũ ở núi Si-nai, và cho thấy rõ rằng, sự việc khởi đầu ở Si-nai giờ đây lại xây ra một cách mới: Giao ước 
mà Thiên Chúa đã lập với con người, giờ đây đã thật sự hoàn thành. Bữa tiệc li là biến có thành lập Giao 
ước mới. Khi Ngài giao mình cho con người, lúc đó một cộng đoàn máu mủ giữa Thiên Chúa và con 
người thành hình. 

Mặt khác, ở đây lời của tiên tri JÊ-rê-mi-a tiên báo về việc lập Giao ước mới cũng được nhắc tới. Cả hai 
vòng cựu ước (lề luật và tiên tri) tan biến vào trong sự thống nhất này và đồng thời hình thành nên một 
hành vi bí tích. Trong đó thập giá đã được hé mở cho thấy trước. Bởi vì nếu như Đức Ki-tô cho đi thịt 
máu Ngài, cho đi chính Ngài, thì điều kiện đặt ra là Ngài phải cho thực sự. Như vậy thì những lời trên 
cũng là hành động nội tại của thập giá, hành động đó nói lên rằng, Chúa đã biến bạo lực bên ngoài đối 
với Ngài thành ra một hành động tự tặng mình cho nhân loại. 

Và ở đây, có một điểm nữa cũng đã được nói ra trước, đó là phục sinh. Không thê cho người ta ăn thịt 
chết, thân xác chết. Chỉ vì Ngài sẽ phục sinh, nên thịt và máu của Ngài trở nên mới. Và không phải ăn 
uống kiểu con người, nhưng là sự kết hợp với Đắng Phục Sinh hằng sống. 

Xem thế, chỉ trong mấy lời trên, ta thấy chứa đựng cả một tông hợp lịch sử tôn giáo, một tổng hợp lịch 
sử đức tin của Is-ra-en cũng như chính cuộc sống và công trình của Đức Giê-su, và cuộc sống và công 
trình của Ngài này cuối cùng đã trở thành bí tích và hiện diện luôn mãi. 

Các môn đệ cùng Ngài lên núi Cây dâu. Tại đây, Phê-rô khẳng định sẽ chẳng bao giờ phản bội thầy 
mình. Đức Giê-su muốn vào vườn Giệt-sê-ma-ni để cầu nguyện. Ngài bị cảm kích mạnh và bị cám 


131 


dỗ tấn công. Buôn và sợ xâm chiễm Ngài. “Tâm hồn thấy lo buôn đến chết”, Ngài nói với hai môn 
đệ, “hãy ở lại và thức với thây”. Hai môn đệ vừa bước khỏi mấy bước thì Ngài sấp mình xuống đất. 
Ngài cầu nguyện và có lẽ cũng khóc thầm. Hai môn đệ nghe tiếng Ngài “Cha ơi, nếu được thì xin cất 
chén này khỏi con. Nhưng không theo Í con, mà tuỳ í Cha muốn °. 


Đây là một trong những đoạn cảm động và gây xúc động nhất của Tân Ước. Bí ân về cơn lo sợ của Chúa 
Ki-tô luôn là nội dung mới mẻ để ta suy gẫm, cũng như các bậc thánh lớn đã hằng suy gẫm. 


Ở đây, tôi thấy như có một cuộc vật lộn giữa tâm hồn con người và tâm hồn thiên chúa trong Đức Giê- 
su Ki-tô. Ngài thấy toàn bộ vực thăm xấu xa và kinh hãi của kiếp người, mà Ngài phải mang trên mình 
và phải trải qua. Ngài thấy nỗi kinh hoàng của gánh nặng đang tới với Ngài. Không chỉ cái sợ của giờ 
phút bị hành hình mà thôi, mà đó là cuộc đối diện với toàn bộ kinh hoàng và vực thăm của vận mạng 
con người mà Ngài gánh trên mình. Cảm nhận đó của Ngài vượt xa những gì ta có thê cảm nhận. Cả ta 
nữa cũng có thê khiếp hãi, lúc đứng trước nỗi kinh hoàng của lịch sử con người, lúc nhìn vào vực thắm 
huỷ diệt con người khi họ chối từ Thiên Chúa. 


Nhà thần học người Hi-lạp Maximus Confessor đã có một lối diễn tả biến cố cầu nguyện trên núi cây 
dầu thật đặc biệt. Ông bảo, đã có một “phản ứng hoá học về hiện hữu”. Nghĩa là, lúc đó í muốn của Đức 
Giê-su đã trở thành một với í muốn của Chúa Con, và như vậy làm một với í muốn của Chúa Cha. Toàn 
bộ sự đối kháng của bản tính con người chống lại sự chết và những gì khiếp hãi, đã toát lên trong lời cầu 
nguyện. Đức Giê-su phải thắng vượt bản tính đối kháng của con người chỗng lại Thiên Chúa. Ngài phải 
thắng vượt cơn cám dỗ làm trái ý Thiên Chúa. Ở đây, cơn cám dỗ đã đạt tới cao điểm, và rồi nó sẽ bị bẻ 
gẫy đề đưa tới tiếng xin vâng. Cuối cùng, í Chúa và í người hoà tan vào nhau làm bật lên lời xin: “Nhưng 
đừng theo í con, mà theo í Cha”. 


Các môn đệ xem ra mệt mỏi. Khi thây trở lại, thì các ông đã ngủ. Đức Giê-su thất vọng: “Các anh 
không thê thức với thay được một giờ sao”? 


Vâng, Ngài thất vọng. Và ki-tô hữu mọi thời đều thấy câu nói của Đức Giê-su trong giây phút đó đã 
vang vọng vào dọc dài lịch sử Giáo Hội. Các môn đệ của Ngài luôn ngủ. Luôn luôn xây ra chuyện con 
cái Ngài ngủ, khi việc nhà Chúa đang ở trong tình thế nguy kịch. Ngài đưa họ tới gần Ngài, để họ chia 
sẻ bớt gánh nặng cô đơn của Ngài, nhưng rõ ràng đã chăng ai cảm được nỗi kinh hoàng của giây phút 
đó. 


Và Đức Ki-tô còn nói: “Hãy tỉnh thức và câu nguyện, đê đừng bị sa chước cảm dô. Tâm trí thì săn 
sàng, nhưng xúc thịt thì yêu đuôi”. 


Câu đó làm ta liên tưởng tới lời Chúa nói sau cơn hồng thuỷ: “Ta thấy chúng chỉ là xác thịt, yếu đuối, 
cần được tha thứ và thương xót”. Như vậy, cuối cùng, nỗi thất vọng của Ngài đã tan biến vào lòng thương 
Xót. 

Giu-đa dẫn theo một đám đông lính võ trang. Ông bước tới Đức Giê-su và hôn Ngài. Đó là mật hiệu. 
Quân lính vừa xân tới Đức Giê-su thì Phê-rô bước ra, rút gươm và chém đứt tai một anh tay sai của 
thượng tê. Đức Giê-su chỉ Phê-rô nói: “Hãy xó gươmn vào vỏ, vì di dùng gươmn thì sẽ chết vì gw01n ˆ. 
Phê-rô muốn minh chứng điều mình đã hứa là thật, ông sẵn sảng ' chết với Thầy. Dĩ nhiên Phê-rô rồi cũng 
phải hiểu ra rằng kiểu can đảm kia chẳng đi tới đâu cả, vì nó chăng giải quyết được gì. 

Nhưng đây là điều Đức Giê-su cũng muốn nói cho toàn bộ lịch sử. Ngài cảnh cáo: Việc nhà Chúa không 
thê bảo vệ được băng gươm giáo, như người ta, tiệc thay, vân luôn cô làm. A1 muôn dùng bạo lực đê bảo 
vệ Chúa, người đó chông lại Ngài. 

Sau khi Thây bị bắt, các môn đệ bỏ chạy hết, không sót một ai. Người ta dẫn Ngài tới thượng tẾ Cai- 
pha đê tra kháo. Nhưng bản luận tội của Cai-pha thiêu thuyêt phục, các lời chứng đêu là chuyện bịa 


132 


đặt. C uối cùng họ đã tùm ra được một tội: Nhạo báng Thiên Chúa. Thượng tế ép Ngài: “Ngươi hãy 
thê trước Thiên Chúa hăng sông, có phải ngươi là Thiên Sai, là Con Thiên Chúa không”? Và Đức 
Giê-su đã thăng thăn trả lời: “Đúng như điêu ông nói”. 


Là thầy cả thượng tẾ, Cai-pha có trách nhiệm về mặt đức tin cho cả Is-ra-en. Hắn nhiên Cai-pha thật sự 
không muốn ra án tử cho Con Thiên Chúa. Ông biết Giê-su là người tin vào một Thiên Chúa duy nhất, 
đây là tâm điểm đức tin của giáo lýdo-thái giáo; cái tội của Giê-su, theo ông, là đã dám xưng mình là 
Con Thiên Chúa. Dĩ nhiên ông đã không nhìn ra được gì khác, vì đức tin nơi ông đã bị bó rọ trong công 
thức. Song ta cũng không nên phán xét ông một cách hời họợt, vì dù sao thì ông cũng phải hành động 
theo trách nhiệm tôn giáo của mình. 


Cuộc khổ nạn bắt đầu. Các thây luật và trưởng lão là những người đầu tiên nhồ vào mặt Đức Giê- 
su. Họ lấy khăn chụp vào đầu Ngài và vả Ngài: “Mày là Thiên Sai, là tiên tri, hãy nói cho chúng tao 
biết ai đánh mày?” Phê-rô lúc đó đang luấẫn quấn trong sân, ông bị nhận diện và đã chối T' hây. Nhưng 
khi ông nhận ra hành động mình, ông bỏ ra ngoài, bật khóc cay đẳng. Cả Giu-đa cũng chẳng sung 
sướng gì về việc làm của mình, ông rất hồi hận. Ông vứt tiền vào Đền thờ và tự tử. 


Ở đây,ta thấy con người yếu đuối một cách thảm hại: Thoạt tiên Phê-rô chạy trốn, nhưng rồi quay lại đề 
xem chuyện øgì xây ra.Theo cái nhìn của ông, việc chối Thầy chỉ là một lời nói dối nhỏ nhặt, chăng qua 
để khỏi bị nhận diện để được gần Thầy mà thôi.Nhưng dưới cái nhìn của Đức Giê-su, đó là một hành vi 
hèn nhát bỏ cuộc. 

Cái thích thú đối với tôi là phản ứng khác nhau của hai kẻ có tội. Một người nhận ra con đường ăn năn 
và nhờ đó được đón nhận lại. Người đó sẵn sàng nhận thứ tha, không thất vọng, ¡ đau khổ, quay ra ăn 
năn và trở về. Người kia quá hoảng hốt về việc phản bội của mình và chẳng còn tin vào sự tha thứ nữa. 


Khác biệt là đó. Hai loại ăn năn, tự lên án mình. Người này không rơi vào hư vô, nhưng để mình được 
đón nhận trở lại. Người kia chăng còn tin vào sự tha thứ, đê mình tự hủy diệt và vì thê không còn châp 
nhận con đường đôi mới đang nở ra. 


Tôi tin đây là một bài học đầy ý nghĩa cho những a1 bị vấp ngã, cho mọi thứ ý thứctội lỗi và mọi cách 
vượt thắng tội lỗi. Sự tự lên án quá đà và sai lầm, để cuối cùng dẫn đến việc chối bỏ mình hoàn toàn, 
không phải là phương cách đúng đắn để giải quyết tội lỗi mình. 


Đức Giê-su bị lôi tới tổng trần người Rô-ma tên là Pontius Pilatus. Pilatus nhạo Ngài: “Ông là vua 
dân Do-thái? Đức Giê-su trả lời: “Vâng, tôi là vua, nhưng vương quốc của tôi không ở trong thế 
giới này. Tôi được sinh ra để làm vua và có mặt trong thế gian này để làm chứng cho sự thật. Ai ở 
trong sự thật, kẻ đó nghe tiếng tôi”. Pilatus không thể hiểu được câu trả lời, nhưng hỏi lại Đức Giê- 
su một cách nghỉ hoặc: “Sự thật là gì”? 


Thoạt tiên Đức Giê-su bị xét xử và kết án trước toà án do-thái. Nhưng không hiểu tại sao các thế lực do 
thái lại không thi hành bản án, mà lại chuyên sang toà án của chính quyền Rô-ma. Tại đây, người ta 
chẳng còn tố Ngài bố báng Thiên Chúa nữa, mà kết tội Ngài là một tay chính trị muốn lật đồ nền cai trị 
của Rô-ma, nghĩa là từ án tôn giáo biến thành án chính trị. Pilatus có lẽ chẳng thích thú gì về việc luận 
tội này. 

Bản án không vững, và ông quan toà Rô-ma này là một người vô liêm sĩ, lúc đầu ông chăng thú vị gì 
làm anh đao phủ cho người Do-thái. Hình ảnh Pilatus này xem ra thật tân thời. Khi Đức Giê-su nói về 
chân lí, câu trả lời của ông đúng là của một kẻ hoài nghi chính hiệu: Như thế là sự thật ư? Vậy thì tay 
này quả đúng là người gàn, hắn ta quả quyết mình là chứng nhân cho sự thật và sẵn sàng chết cho sự thật 
đó. 


133 


Ông toàn quyền Rô-ma tuyên bố với đám đông, ông thấy Giê-su không có tội gì. Nhưng theo thói 
quen tha tội nhân vào những dịp lễ lớn, ông để cho họ chọn giữa Giê-su và tay bạo hành Barabas. 
Đám đông nhao lên: “Tha Barabas!” “Còn Giê-su?” “Đóng đỉnh vào thập giá”! Pilatus trao vật tế 
cho đám đông, nhưng rửa tay trước mặt họ để nói lên sự vô tội của mình. 


Đoạn này cũng cho ta một bài học về đám đông. Trong đám đông có lẽ cũng có những người trước đó 
vô hại, những người đã mên và hoan hô Giê-su. Ta thây đám đông có thê huỷ hoại lương tâm đền thê 
nào. Nó có thê làm cho chính con người trở nên vong thân và biên họ thành dụng cụ của sự đữ. 


Như trước đó các 'thây cả đã làm, giờ đây các tay lính cũng bốn cọt với tù nhân. Họ lột áo, khoác lên 
mình Ngài một tấm vải đỏ và đội lên đâu Ngài một mũ gai. Đưa cho Ngài một cây gậy thay vương 
trượng, và rồi cả đám quỳ xuống mà rằng: “Này vua Do-thái, hãy tự cứu mày đi”. Rồi họ nhỗ vào 
mặt Ngài, giật gậy và đánh vào đầu Ngài. Cũng lại là Pilatus, trước cảnh tượng đó, ông đã kêu gọi 
lòng thương hại: “Ecce homo — hãy xem, một người như thế”. 


Tất cả những đoạn đó rất thâm sâu. Chúng dẫn ta bằng nhiều lối tới cả một chuỗi sự kiện, từ nỗi tầm 
thường của sự dữ cho tới nét khiêm tốn của quyền lực và của tình yêu thiên chúa. Trước hết, ta thấy sự 
vô tri của đám đao phủ, đối với họ độc ác đã trở thành chuyện thường tình. Nhưng có lẽ còn có cái gì 
thăm sâu hơn nữa đàng sau những diễu cợt kia. Bởi vì chính kẻ đội vương miện bị nhạo báng đó là vua 
thật của thế giới. Kẻ đội vương miện bằng gai kia, nghĩa là đội lấy nỗi đau đớn của thế giới, là vua thật. 
Câu nói của Pilatus vô tình chứa đựng một nội dung vượt lên trên nghĩa chữ. Một cách nào đó ông đã 
nói: “Vâng, cái đó là người”, một con bọ thảm thương. Đồng thời ông chỉ vào con người thật, con người 
mang hình ảnh Chúa trong đau khô. 


Đám lính dẫn kẻ nhục hình với mũ gai trên đầu về Gôn-gô-ta, đến “núi sọ”. Đức Giê-su vác thập 
giá nặng, Ngài đỗ mô hôi máu. Ba lần Ngài gục ngã vì gánh nặng. Chị Vê-rô-ni-ca trao cho Ngài 
tâm khăn để lau mặt tạm, những phụ nữ khác khóc, nhưng tuyệt đỗi không có ai đứng hai bên đường 
sản sàng vác đỡ cho Ngài. Có lẽ vì sợ Ngài chết dọc đường không đến được nơi hành hình, đám lính 
đã bắt một người tên là Si-mê-on ở Xi-rê-nê vác đỡ cho Ngài một đoạn. 


Lòng sùng mộ Ki-tô giáo đã lấy con đường thánh giá, con đường ngày nay ta có thể đi lại ở Giê-ru-sa- 
lem, làm nguyên biểu tượng cho bước đường đau khổ của con người. Một số biến có trong đó đã trở 
thành nội dung suy gẫm, chăng hạn như ba lần Chúa ngã hay hình tượng Vê-rô-ni-ca. Đó là những cảm 
nhận của con tim khi bước theo con đường đó. Đường thánh giá và chuỗi mân côi là kinh cầu quan trọng 
được hình thành do lòng sùng mộ của tín hữu phương tây trong thời trung cô. Đó không những là chứng 
liệu quan trọng về sự trưởng thành tâm hồn và về lòng đạo đức, nhưng thực tế là một trường học của nội 
tâm và của những an ủi. Đó cũng là trường học dạy ta xét mình, giúp ta trở về, giúp tâm hồn biến đổi và 
đạy ta cách cùng đau khổ với tha nhân — không phải chỉ cảm nhận cái đau khổ của người mà thôi, mà đó 
còn là một cái gì thôi thúc ta phải nhận chân con người mình và sửa mình nên tốt hơn. 


Hình ảnh Xi-mê-on đĩ nhiên cũng quan trọng không kém. Thế giới ki-tô hữu nhìn thấy trong đó một 
nhiệm vụ không bao giờ dứt. Có thê nói Đức Ki-tô vác thập giá đi suôt toàn bộ lịch sử. Ngài mong chờ 
những bàn tay của Vê-rô-mi-ca hay của Xi-mê-on sẵn sàng chia sẻ gánh nặng thánh giá. 


Không thể tưởng tượng được việc đám lính hành hạ Đức Giê-su. Tá ất cả những thù hận, những gì 
muông thú, xấu xa nhất mà con người có thể gây cho nhau, đều được chúng đỗ lên đầu Ngài. 


Đức Giê-su là một nạn nhân điên hình của bạo lực. Chúng ta vừa chứng kiến con người trong thế kỷ20 
đã có thể man rợ tới chừng nào; họ đã tự sỉ nhục và phá huỷ chính khuôn mặt mình, qua việc phá huỷ bộ 
mặt tha nhân. Trước sự kiện con “Chiên Thiên Chúa” đã phải gánh thay vào mình tất cả những nhục nhã 
đó, chúng ta một mặt phải rúng động về sự dã man của con người, phải đặt lại vẫn đề với chính mình về 
việc đã tỏ ra hèn nhát hay câm lặng đứng nhìn, cũng như chính mình đã đồng loã với tội ác. Mặt khác 


134 


chúng ta phải sửa đôi mình để Chúa được vui. Chúa đã đứng về phía những người vô tội và những người 
đau khổ, và Ngài cũng muốn thấy ta cùng đứng ở phía đó. 


Trên thập giá Đức Giê-su còn bị chế nhạo. Lính đưa cho Ngài rượu có trộn mật đắng. Họ còn treo 
trên thập giá tắm bảng VÍẾt: 'Giê-su Na-da-ret, vua Do-thái (LNRI). Các thượng tế và thầy luật la lên: 
“Mày muôn phá Đần thờ rồi xây lại trong ba ngày w? Nếu là con Thiên Chúa thì hãy cứu mình và 
xuông khỏi thập giá đi.” Nhưng Đức Giê-su đã không ròi thập giá. Ngài chẳng nói gì. Chẳng nói gì 
cả. Từ giờ thứ sáu tới giò thứ chín trời đất bỗng tối sầm. Vào khoảng giờ thứ chín Ngài kêu lên: “Eli, 
EH, lema sabachtani”. Một câu thật lạ, vì nó mang nghĩa: “Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài bỏ con 2” 


Về việc trao thức uống, Tin Mừng kể lại hai cách. Mat-thêu nói đó là rượu trộn mật đẳng, và người ta 
trao cho Ngài lúc bắt đầu đóng đinh, có lẽ đó là một thứ thuốc tê. Nhưng Ngài đã từ chối, vì Ngài muốn 
chịu đựng nỗi đau với tất cả cảm giác. Mac-cô, Lu-ca và rõ hơn Gio-an bảo đó là giấm, và người ta đã 
trao cho Ngài khi sắp tắt thở. Rõ ràng các thánh sử muốn liên tưởng tới câu Thánh Vịnh: “Thay vì của 
ăn chúng đưa cho tôi thuốc độc và giãm” (Tv 69,22). Một vài chỗ trong sách tiên tri cũng viết: Ta đã 
trồng một vườn nho và nó đã đưa cho ta giấm — một lời than trách vẫn luôn đúng cho hoàn vũ Ki-tô giáo. 


Rồi ta nghe những nhạo báng đồ lên Đức Giê-su. Sách Khôn ngoan trong Cựu Ước có viết: “Những kẻ 
bất lương nhạo báng người công chính”. Chúng đưa Ngài tới chỗ chết và nói: Này là lúc hãy tỏ cho 
chúng tao thây mày có phải Thiên Chúa hay không. Đó là lỗi thử nghiệm của họ. Đó là giây phút chiến 
thắng, mà những người pha-ri-sêu, có thê một số trong họ trước đó đã bị cắn rứt lương tâm, giờ đây thấy 
mình có lí và quay ra nhạo báng Ngài. Như vậy là họ thông đồng với nỗi tầm thường của sự dữ, như nó 
đã được thể hiện nơi đám binh lính. 


Tin Mừng cho hay Đức Giê-su trên thập giá đã thốt ra bảy lời tất cả. Lời nhắc đến trên kia có tầm quan 
trọng. bản lề. Đó và câu đầu của Thánh Vịnh 21, bài bi ca lớn của dân Is-ra-en, cho thấy trong lịch sử, cứ 
mỗi lần dân này bị áp bức và bị dồn vào đường cùng, đều kêu lên: “Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài bỏ rơi 
tôi?”. Dùng Thánh Vịnh 2] để cầu nguyện, là Đức Giê-su muốn đồng hoá mình với dân tộc đau khổ Is- 
ra-en, và muốn nhận vào Ngài số phận của dân này. 


Nhưng ta không được quên, đó cũng là một lời cầu nguyện. Trong tiếng la nguy kịch đó Ngài đã hướng 
vê Thiên Chúa. Đức Giê-su chết như một người cầu nguyện, như một người làm theo lời dạy của điều 
răn thứ nhất, là luôn cầu nguyện với Thiên Chúa. Thánh Vịnh đưa ta vào một nỗi tín thác lớn, nó tiên tri 
về phép Mình Thánh và chấm dứt với câu: “Người nghèo được ăn uống no nê”. Từ thập giá tuôn ra 
Mamna mới làm cho kẻ nghèo được no nê. 


Khi Ngài tắt thỏ, khăn Đền thờ bị xé đôi. Động đất, đá tảng vỡ ra, ta còn đọc thấy là mô mả mở tung. 
Bao nhiêu thế kỉ, các nghệ sĩ cố gắng bằng mọi cách diễn tả cảnh tượng đó. Tôi nhớ đặc biệt tới một 
tâm hình: Kẻ bị đóng đỉnh gục đầu hơi nghiêng về một bên vai, mắt nhìn thẳng vào người xem. Mũ 
gai Ấn mạnh vào sọ. Máu tuôn đây người. Nước mắt Ngài chảy ra. Nhưng dù bị khổ nạn, ánh mắt 
hé mở và không bị hây hẳn gì của Ngài vẫn toát ra nét bình an. Dù có đủ lí do để than thở, nhưng kẻ 
bị nạn vẫn mữn cười với người xem. Chẳng có một nét gì gọi là trách cứ trên khuôn mặt đó, Đức 
Giê-su trông nhự đã được giải thoát và hoàn toàn thanh thoái. Càng nhìn Ngài lâu, quái lạ ta càng 
nhận ra rõ nét an ủi bên cạnh nét u sẫu. 

Chỉ trong suy niệm, chỉ khi hồn ta qua cầu nguyện đồng hoá làm một với Đức Ki-tô chịu đóng đinh, khi 
đó ta mới có được những hình ảnh chịu nạn đích thực, lớn và thuần khiết. Chúng vừa nói lên nỗi khát 
khao, cơn túng quấn, nỗi đau đớn và sự tra tấn man rợ nhất, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự bình an 
trong câu nói cuối cùng: “Con phó linh hồn trong tay Cha. Sự việc đã hoàn tất”. 


Đức Giê-su gục đầu và tắt thở. Ngài trút tĩnh thần và trao nó lại cho Cha Ngài, và sự bình an đã chói 
rạng lên từ câu nói cuôi cùng của Ngài. Hình chịu nạn không bao giờ được phép chỉ nói lên khía cạnh 


135 


man rợ mà thôi, vì như thế chúng không diễn tả hết được cái bí ân của Đức Ki-tô. Nếu chúng chỉ muốn 
nhăm tới việc thoá mạ con người không thôi, thì chính chúng lại trở nên đích cho người ta diều cọt. 


PHỤC SINH 


Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, khắp Giê-ru-sa-lem nhận ra sự kiện phục sinh. Người trong thành 
sáng hôm đó ai nây đều sửng sốt. Lại có động đất, cuộc động đất hai ngày trước đó đã làm rung 
chuyển Đền thò, rồi suốt trong ba giờ liền bão cát nổi lên, tiếp đó lại động đất. Khi các bà là những 
người đầu tiên trì hô lên không còn thấy xác, người nghe coi đó là chuyện nhảm. Nhưng đến chiều 
tôi thì chẳng còn ai ngờ gì nữa, nhất là trong đám môn đệ. Đức Giê-su đã hiện ra với hai trong số 
các môn đệ trên đường đi Ê-mau và đã tỏ mình cho họ biết. Lịch sử đạo Ki-tô như là lịch sử của một 
niềm tin khởi đầu từ giây phút này. 

Giê-ru-sa-lem đã biết đến sự kiện sớm hay muộn, ta không rõ. Ta chỉ biết qua kết luận của Mat-thêu 
rằng, cả sau cuộc hiện ra cuối cùng của Chúa trên núi Si-nai — Đắng bị đóng đinh đã sống lại và nói: 
“Mọi quyền năng đã được trao cho Ta” - thì vẫn còn có những kẻ không tin. Sứ điệp phục sinh luôn gặp 
phải ngờ vực và chối bỏ, cho đù nó là một sứ điệp chiến thắng, sứ điệp vượt thắng hoài nghi. 


Đức Ki-tô đã ra khỏi thế gian và ra khỏi cuộc sông thế gian để mặc lấy một thân xác mới. Thân xác này 
không còn bị lệ thuộc bởi các quy luật vật lí; nó thuộc về thế giới thiên chúa, từ thế giới đó Ngài tỏ mình 
ra cho con người và mở lòng họ, để họ nhận ra và đụng chạm được Ngài. Chúng ta luôn được mời gọi, 
cùng với “tông đồ không tin” Tô-ma, sờ vào Ngài và nhận ra cái hiện tại sống động mà Ngài luôn tỏ 
mình ra một cách mới trong lịch sử. 

Biến cố phục sinh là một cái gì mới đi vào trần thế, và từ đó Giáo Hội đã có thể hình thành. Và trong 
thực tế, phục sinh là cộng đoàn của những người tin vào Đức Ki-tô, cộng đoàn của Dân thiên chúa mới. 
Thập giá, biểu tượng linh thiêng nhất của vũ trụ, như Guardini đã nói, đã trở thành dấu chỉ của kỉ- 
tô hữu. Thập giá với một người bị đóng đỉnh — là một biểu trợng gây khó chịu, tạo chỗng đối. Ngay 
Phao-lô đã phải cảnh giác: Đừng làm cho thập giá trở nên vô nghĩa, đừng đặt ngang hay dựng đứng 
nó, đừng biến cái hơn của Chúa ra cái kém của thế giới. 


Thật ra đó là một câu chuyện có một không hai. Thập giá không những là nơi kết thúc sứ điệp và chính 
thân xác thịt máu của Đức Giê-su. Chính nó đã trở thành biểu tượng cứu độ, biểu tượng không phải của 
sự chết, mà là sự sống. “Gỗ của sự sống thật” thánh An-rê ở Giê-ru-sa-lem đã hát lên như thê. Điều trớ 
trêu: Qua thập giá tới cứu độ. 

Những bức ảnh chịu nạn xưa mô tả người bị đóng định đồng thời cũng là kẻ sống lại, là vua. Hình người 
trên đó mở mắt, để cho thấy bản chất không chết của Thiên Chúa, nhưng Ngài sống mãi và trao tiếp sự 
sống. Như vậy, từ một công cụ hành hình xấu xa của người Rô-ma, thập giá đã trở nên dấu chỉ chiến 
thắng của Con Người. Dấu chỉ đó sẽ không chỉ đến với ta trong ngày sau hết, nhưng nó đã tới, qua việc 
Ngài đến với ta như một kẻ chiến thắng và mang fa đi. Cùng với Ngài ta lên đường tiến về Thiên Chúa 
hằng sông; qua nỗi đau khổ của Ngài ta thấy niềm an ủi của tình yêu thiên chúa, tình yêu này mạnh hơn 
đau khô. 


Như vậy, thập giá thật sự đã trở thành một dấu chỉ cứu độ, dấu chỉ vắn gọn của Đức Giê-su Ki-tô, qua 
đó chúng ta nói kết với Ngài. 

Các môn đệ ở Giê-ru-sa-lem quả đã bị một cú xốc lớn: Đắng Thiên Sai, Đắng đã có thể chữa lành người 
mù và khiến kẻ chết sống lại, bỗng dưng hiện thân như một kẻ bị sỉ nhục, bị dày đạp và bị đám tay sai 
quyền lực treo lên thập giá. Điều tuyệt đối không thê giải thích được: Tại sao Thiên Chúa lại phải đau 
đớn và chết, mới cứu được tạo vật của Ngài? 


136 


Đó là bí ấn của Thiên Chúa: Ngài không đi vào trần thế để cải tạo công bằng xã hội bằng quyền lực. 
Ngài đã vì ta hạ mình và đê cùng đau khô với ta. 


Ta sẽ không bao giờ hiểu hết được bí ân đó. Và dù vậy, cái tích cực nhất mà ta biết được về Chúa, là 
Ngài không đơn giản cai trị bằng quyền lực. Thiên Chúa có lỗi sử dụng quyền lực riêng, không như lối 
của con người. Quyền lực của Ngài là sức mạnh cùng yêu và cùng khổ, và khuôn mặt thật của Ngài tỏ 
lộ ra chính trong đau khổ. Thiên Chúa mang nỗi bất công của thế giới trong đau khổ, nhờ đó chính trong 
những giờ phút đen tối ta có thê chạy tới cùng Ngài là kẻ gần với ta nhất. 

Thiên Chúa trở nên bé nhỏ, để ta có thê nắm bắt được Ngài. Để cho con người học được nguyên tắc sống 
chống lại thói kiêu căng và muốn làm trời của họ. Ngài tới như một người sờ đúng trái tim ta. 


[1] Händel (1685 — 1759): nhạc sĩ sáng tác người Đức, đặc biệt nồi tiếng với nhiều vở nhạc kịnh, trong 
đó có vở ,Mess1as“. 


{2l Edith Stern (1891 — 1942): người Đức gốc Do thái, triết gia, môn sinh của nhà hiện tượng học Edmund 
Husserl. Vào đạo công giáo, sau khi đọc cuôn sách tự thuật của thánh Teresa ờ Avila, và trở thành nữ tu 
dòng. Chêt trong lò thiêu của Quôc-xã Đức. Năm 1998 được giáo chủ Gio-an Phao-lô II nâng lên bàn 
thánh. 


[3] Karl Jaspers (1883 — 1969): Triết gia và nhà phân tâm người Đức. Vì vợ là người Do-thái, nên bị 
Quốc-xã cắm dạy học, và đã di cư sang Thụy-sĩ sông, dạy học. 


[4] Patrick (khoảng 385 — 461): Thánh bổn mạng của Ái-nhĩ-lan. Dân Ái-nhĩ-lan tôn ngài là „tông đồ“, 
vì ngài đã đưa đạo tới cho họ. 


§3 - GIÁO HỘI -/- 


Thưa Hồng Y, Đức Giê-su Ki-tô đã hứa với các tông đồ và những người kế vị, là Ngài sẽ luôn nhắc 
nhở họ về những lời Chúa dạy, và Ngài vân tiêp tục làm điêu đó. Hông Y có cảm nhận nào vê lời hứa 
đó không? 


Việc Chúa nhắc nhở không nên hiểu một cách máy móc, như kiểu mình có thể gọi ra một dữ kiện từ máy 
vi tính. Đó là một lời hứa có giá trị cho toàn cả Giáo Hội. Đức G1ê-su nói thế này: “Chúa Thánh Linh, 
người được Chúa Cha nhân danh thầy sai xuống, sẽ chỉ cho anh em mọi sự và giúp anh em nhớ tất cả 
những gì thầy dạy”. 

Nói thế, có nghĩa là Ngài không đề Giáo Hội phải bước đi một mình, là Ngài không bỏ rơi Giáo Hội, là 
Ngài giúp Giáo Hội đổi mới trí nhớ để hiểu ra và đào sâu những gì trước đây chưa hiểu. Nhưng không 
có nghĩa là mỗi cá nhân bất cứ lúc nào cũng có thê đòi cho mình quyền được nhắc nhở đó; và việc nhắc 
nhở cũng không tới với Giáo Hội một cách đương nhiên. Mà Giáo Hội cần phải cầu nguyện và ghi nhớ 
liên lỉ, qua đó Chúa Thánh Linh rồi sẽ tác động. Song tôi có thể nói, một cách nào đó, cầu nguyện chắc 
chắn đã giúp tôi có nhiều cảm nhận. 


137 


Dù sao cũng đã có nhiều tín hữu nam nữ tuyệt vời, họ nhìn thấu được những mối liên hệ lớn lao và trình 
bày những hiểu biết phức tạp đó một cách tài tình, để đám đông có thể năm bắt được. 


Tôi nghĩ, cũng một phần nhờ họ có mặt trong Giáo Hội và cùng, sông với đức tin Giáo Hội, nên họ đã có 
được ơn soi sáng đó. Giáo Hội có thể mở rộng chân trời hiểu biết và giúp con người đi sâu vào những gì 
mà một mình họ không thể hiểu nồi. Ngoài ra, cũng có những người được ơn Chúa đặc biệt, mà ta gọi 
là thánh, nhờ tâm hồn gần Chúa nên họ có khả năng đi sâu vào lời Chúa hơn và làm cho lời đó trở nên 
sống động trước mắt ta. 

Có phải tình yêu đã gắn bó ngài với Giáo Hội? 

Có thể nói như thế. Giáo Hội là nhà của tôi, đó là đại gia đình của tôi, vì thế tôi yêu thương gắn bó với 
nó, cũng như người ta gắn bó với gia đình mình.Giáo Hội không phải là một sản phẩm tình cờ hay tuỳ 
nghi của lịch sử, đặc biệt không phải là một sản phẩm như lịch sử hiểu. Nhưng với người ngoài, nó 
thường được xem là một tô chức có của và quyền lực, giống như một công ti, nhưng ông chủ ở đây suốt 
ngày mặc áo thụng chạy lòng vòng. Trước đây, đại giáo chủ Lê-ô có lần nói, để có thể hiểu được đôi 


chút về Giáo Hội, người ta trước hết phải cởi bỏ đi “cái màn đêm giác quan địa cầu và màn khói khôn 
ngoan trần thế”. 


Có thể tiếp cận Giáo Hội trên nhiều bình diện. Người ta có thể nhìn nó thuần tuý như một định chế, như 
một trong những quyền lực có tổ chức hiện diện trên thế giới, hay nhìn nó với cái nhìn thuần tuý xã hội. 
Người ta có thể bị sứt mẻ vì những biến có hoặc cá nhân riêng rẽ trong Giáo Hội. Tuy nhiên, nêu cứ nhìn 
dưới khía cạnh định chế, ta chỉ hiểu được Giáo Hội một cách phiến diện. 


Tôi thấy xã hội duy lí và náo động ngày nay bị cám dỗ nhìn Giáo Hội qua những uỷ ban, hội đồng và 
họp hành. Người ta muốn nó phải thực tế và đễ nắm bắt hơn, muốn nó phải là một công trình của con 
người, trong đó rồi ra đa số sẽ biểu quyết những chuyện nên tin hoặc không thể tin, hoặc những chuyện 
khác nữa. Nhưng làm như vậy là người ta càng ngày càng đây Giáo Hội xa khỏi chính nó. Giáo Hội, như 
thế, sẽ chẳng còn đạt tới được sự sinh động — và dĩ nhiên chăng còn vươn được tới Chúa nữa. 


Nếu muốn hiểu đúng Giáo Hội, tôi nghĩ, ta nên tiếp cận nó từ bình diện phụng vụ. Đây là bình diện nói 
lên nhiều nhất về bản tính Giáo Hội, bởi vì đây là chỗ Chúa luôn tiếp xúc và đổi mới Giáo Hội. Trong 
phụng vụ, ta phải sống cuộc sông Giáo Hội qua Kinh Thánh, qua các bí tích và lời kinh của tín hữu hoàn 
vũ. Và nhờ thế, như đại giáo chủ Lê- -Ô nói, người ta mới có thê gạt đi màn khói làm mờ cái nhìn của ta 
và bóc đi những cái dằm trong đôi mắt, để chúng dần trở nên sáng và thấy được. 


Và rồi, người ta sẽ thấy Giáo Hội trong chiều thăm sâu hơn. Rằng trong đó gồm cả cộng đoàn các thánh, 
hữu danh hoặc vô danh, những người đã ra đi trước chúng ta. Rằng Giáo Hội hiện thân nơi vô số những 
tín hữu gắn bó với Đức Ki-tô. Và răng nguồn cội của Giáo Hội xuất phát từ chính Đức Ki-tô. Chúa Kĩ- 
tô là động lực làm cho vườn nho sông và giúp nó đơm hoa kết trái. Trong ý nghĩa đó,Giáo Hội có bản 
chất sâu xa hơn là những gì có thể thông kê được, hay những gì có được qua biểu quyết. Nó là một cơ 
phận sống được nhờ bởi chính Đức Ki-tô. 


15. THÁNH LINH 
NHƯ MỌI SỰ KHỞI ĐẦU... 


“Phúc cho anh, Si-mon Ba-gio-na”, Đức Giê-su nói với người đàn ông, mà tên tuổi được Giáo Hội 
ghỉ ấn muôn đời, “anh là Phê-rô, và trên đá này ta sẽ xây Giáo Hội ta, và mọi quyền lực âm phủ sẽ 
không chiến thắng nó được”. Câu nói mở đầu một lịch sử thành công vô tiền khoáng hậu. Phải 
chăng, với câu nói đó, chính Đức Ki-tô đã lập Giáo Hội? 


138 


Câu hỏi, phải chăng chính Đức Ki-tô muốn có Giáo Hội, đã trở thành một cuộc bàn luận sôi nỗi. Nhiều 
người bảo không, Ngài chỉ muốn Nước Trời hay một cái gì khác, chứ hoàn toàn không phải Giáo Hội. 
Lập luận như thế, rõ ràng người ta đã không hiểu rằng, không những Đức Giê-su đứng trong lịch sử cứu 
độ của dân Do-thái, mà còn không hiểu cả í định đổi mới dân này của Ngài, nghĩa là Ngài muốn đổi mới, 
đào sâu và mở rộng toàn bộ lịch sử cứu độ - và như vậy có nghĩa là Ngài muốn lập cái mà ta nay gọi là 
Giáo Hội. 

Có nhiều hồ sơ thành lập Giáo Hội trong cuộc đời Đức Giê-su. Bắt đầu từ việc chọn mười hai tông đồ. 

Mà chúng ta hiểu đó là biểu tượng của mười hai chỉ họ Is-ra-en mới. Rồi tới những lời Ngài nói với họ, 

và nhất là trong bữa tiệc li, bữa tiệc được giao và trao tặng cho họ như là tâm điểm cuộc sống mới của 
họ. Sự việc càng rõ nét hơn trong lệnh rửa tội, lệnh truyền giáo vả nhiều chỗ khác. Và việc chọn Phê-rô 
đứng đầu nhóm tông đồ và làm tảng đá Giáo Hội là một sự kiện trong gói hồ sơ thành lập đó. 


Sau khi mắt, Đức Giê-su hiện ra với các tông đồ ở Giê-ru-sa-lem. Theo phúc Mớt MMát-thêu, Ngài nói 
với các ông: “Bình an cho anh em! Như Cha đã sai thây, thầy cũng sai anh em ”. Vừa nói, Ngài thổi 
hơi vào các ông và nói: “Hãy nhận lấy Thánh Linh!” Có lẽ chẳng ai trong các ông lúc đó hiểu được 
chuyện gì sẽ xấy ra với việc thôi hơi đó. 


Đó là một hoạt cảnh đầy ấn tượng, nó cụ thể hoá việc chọn nhóm mười hai sau ngày phục sinh. Các tông 
đồ trở thành những người mang Thánh Linh, đắng tiếp nói sứ mạng của chính Chúa Giê-su Kttô trong 
họ. Thật ra lúc đó chăng ai có thê tưởng tượng được sứ mạng đó sẽ tác động như thế nào. Đa số trong 
họ nghĩ tới ngày tận thế đang tới gân. Họ tin chắc rằng, thời gian giờ đây đã viên mãn, và lịch sử chẳng 
còn kéo đài bao lâu nữa. Các tông đồ chỉ cần biết, họ giờ đây mang trong mình thần linh của Đức Ki-tô, 
và họ phải mang sự bình an — đó là cái mới do Ngài mang tới - vượt biên giới Do-thái ra cho các dân tộc 
khác nữa. 

Một chuyện kì diệu đã xây ra sau ngày phục sinh. Vào một chiều tối, Phê-rô, Gio-an và vài người khác 
đánh cá trong hồ Giê-nê-sa-ret. Bầu khí chắng vui, vì họ không đánh được con cá nào cả. Sáng sớm hôm 
sau, khi thuyền cập bờ, họ gặp Đức Giê-su. Các môn đồ không nhận ra Ngài, dù Ngài nói với họ như 
một người thân. Ngải nói: “Này, máy cậu, có gì ăn không?” Rồi Ngài bảo họ: “Hãy thả lưới bên phải 
mạn thuyền thì sẽ có cá”. Không hiểu sao, họ làm theo lời, và lưới đầy cá đến nỗi không thể kéo lên 
được. “Thầy đó!”, Gio-an chợt la lên. Phê-rô phóng mình xuống nước, bơi vào bờ, những người khác 
chèo thuyền vào theo. Họ bắt được 153 con cá to, mà lưới không rách. 


Câu chuyện mang tính rất biểu trưng và đa nghĩa, lúc này đây ta không thể bàn vào chỉ tiết được. Một 
mẻ lưới kì diệu. Các ngư phủ lưới cả đêm mà chẳng bắt được gì, và với kinh nghiệm dày dạn của họ, 
không ai nghĩ rằng sáng ra mà còn đánh được cá. Nhưng họ nghe lời Đức Giê-su, trở ra lại, thả lưới và 
quả được như lời Ngài nói. 


Đâu là ý nghĩa con số 153 mà Gio-an đã cần thận ghi lại, các học giả chưa hiểu. Một số người coi đó là 
chữ số tên gọi của Phê-rô. Dù sao, họ coi đó là dấu chỉ của sự tràn đầy. Đây là một lời hứa vượt lên trên 
cái hiện có. Một mặt, nó cho thấy con người chẳng cần nhọc công gì trong việc bắt cá từ biển trần gian 
nảy, đề từ đó có được những con cá người sông động cho Chúa. Mặt khác, nó đồng thời nói lên hứa hẹn 
luôn có thể xây. ra điều không thê xây ra, rằng Giáo Hội luôn vẫn có thể kéo lưới Ki-tô từ bể gian trần 
chóng qua, và rằng trong mẻ lưới này của ngư phủ Phê-rô sẽ có vô số con người được kéo lại với nhau. 


Câu chuyện tiếp tục. Họ đốt lửa, sửa soạn bữa ăn với cá và bánh mì. Và rồi Đức Giê-su quay sang 
Si-mon Phê-rô: “Này Si-mon”, Ngài nói, “con của Jo-nas, anh có yêu thây hơn các anh em kỉa 
không?” Phê-rô ngỡ ngàng, đáp: “Vâng, thưa Thây, Thây biết con yêu Thây”. Ngài hỏi đi hỏi lại ông 
ba lần như thế, lần nào cũng được trả lời: “Vâng, thưa T hây, T¡ hây biết con yêu thây”. Cuối cùng, 
Phê-rô hơi bực, thưa: “Thây, Thây biết mọi chuyện, Thầy cũng biết là con yêu Thây”. Sau đó, cũng 


139 


3 & 


với ba câu, Ngài đã trao cho Phê-rô sứ mạng lạ làng: “Hãy chăn dắt chiên của thây”, “Hãy chăn dắt 


À s; `.) 


chiên của thấy”, và cuỗi cùng “Hãy chăn dắt cừu của thây”. Những điều đó mang ý nghĩa gì? 


Trước hết, các môn đệ đã bắt cá cho Ngài, và Ngài đã cho các ông ăn. Rốt cuộc thì nỗ lực của con người 
được đền bù nhiều hơn bởi tặng phẩm do chính Đức Giê-su trao ban. Và cuối cùng, thêm một lần nữa, 
ta thấy ý hướng sắp đặt người kê vị của Chúa. Lời thú nhận đầu tiên của Phê-rô, mà chúng ta đã nói tới 
trước đây, xây ra sau khi vụ thành công ở Ga-li-lê đã lắng đọng, và không còn ai đề cập tới Đức Giê-su 
nữa. Nhiều người cho rằng câu nói Phê-rô là đá không phải do Đức Giê-su nói, mà đó chỉ là điều do 
người ta thêm thắt về sau cùng với câu chuyện phục sinh. Nhưng các Tin Mừng đã có tình ghi lại câu đó 
vào một thời điểm quyết định trong cuộc đời tại thế của Đức Giê-su; nó đã được đan bện vào khung 
cảnh đó, đến nỗi không thể nào tách rời ra được. 


Trong phòng tiệc li lại có một lời hứa mới với Phê-rô: Ngày nào đã vững, anh nhớ củng cố anh em. 
Nghĩa là Phê-rô được giao cho nhiệm vụ củng có đức tin cho đồng bạn. Điều quan trọng, là những chứng 
cứ về Phê-rô đó xuyên suốt các sách Tân Ước. Trong các Tin Mừng nhất lãm, trong Tin Mừng Gio-an 
và thư Phao-lô ta đều thấy vai trò đứng đầu đó; nghĩa là nhận thức về chỗ đứng đặc biệt của Phê-rô đã 
được nói tới trong nhiều vùng truyền thống khác nhau. 


Tin Mừng Gio-an đoạn 21 trên nói về một nghỉ thức kế vị. Phê-rô từ đây phải chăm sóc đàn chiên của 
Chúa. Và sau đó Chúa nói với ông, trong một tiên tri về cuộc tử đạo, rằng nhiệm vụ đó chỉ được xây 
dựng trên tình yêu đối với Ngài, và chỉ có thể thực thi với điều kiện sẵn sàng bước vào con đường tử 
đạo. Như vậy, đối với tín hữu công giáo, nên thần học đầy đủ về Phê-rô trong Tân Ước đã bằng nhiều 
cách nói lên sứ mạng đặc biệt của ngài — và đó cũng là một di chúc cho Giáo Hội mọi thời. 

Đức Giê-su phục sinh đã truyền cho các môn đệ, anh em chỉ rời Giê-ru-sa-lem sau khi đã nhận được 
“sức mạnh từ trời” là Chúa Thánh Thân. Ngài có một câu đây bí ẩn: “Gio-an đã làm phép rửa bằng 
nước, còn anh em ít ngày nữa sẽ được rửa bằng Thánh Thân”. Nghĩa là sao? 


Đức Giê-su loan báo về quà tặng Thánh Linh, sẽ được đỗ xuống lần đầu tiên trong ngày lễ ngũ tuần. 
Câu chuyện đã được thánh Lu-ca thuật lại trong Công-vụ Tông- -đồ. Trong đó, ngài mô tả quà Thánh Linh 
đã đồ xuông trên nhóm ưu tú 120 người đang tụ họp với mười hai tông đồ và mẹ Maria như thế nào. Lu- 
ca viết sách đó rất cân nhắc, ngài cho hay việc Thánh Linh hiện xuông là một cuộc tái cưu mang Đức 
Giê-su, và như vậy con người Giê-su đã được đón nhận nơi trần gian. Giờ đây Thánh Linh lại xuống, và 
như thế Giáo Hội, “nhiệm thê Đức Ki-tô”, được hình thành để bước vào lịch sử. Điều đó xây ra trong 
dấu chỉ mưa bão và lửa, và nhất là qua dấu chỉ phép lạ ngôn ngữ - với những dấu chỉ đó Giáo Hội được 
thông báo và đón nhận bằng mọi thứ tiếng. Đó là hình ảnh đối lập với tháp Babel. Đó là xã hội mới và 
khác, mà Thiên Chúa giờ đây dựng lên trong lòng người, nhờ bởi sức mạnh của Thánh Linh là ngọn lửa 
của Thiên Chúa. 


Nhưng phải chăng đã có lửa, những lưỡi lửa từ trời rơi xuống thật sự? 


Cảnh tượng đó thật sự ra sao, tuỳ mỗi người hiểu. Các giáo phụ, và đặc biệt nền thần học đông phương, 
coi biểu tượng đó mang ý nghĩa rất sâu xa. Thánh Linh hiện ra dưới hình lưỡi, hình lửa, điều đó có nghĩa 
là Ngài sẽ ngự lại nơi từng người một. Đó là những hình ảnh cơ bản nói lên cho ta biết cái còn lại, cái 
mầu nhiệm của Thánh Linh, của sự tái sinh Giáo Hội. Và phép lạ ngôn ngữ cũng nói lên cái mà ta gọi là 
chất công giáo của Giáo Hội. 


BẢN CHÁT CỦA GIÁO HỘI 


Giáo Hội tải sinh. Thê nào là Giáo Hội? Nó phải nên nhự thê nào? Ti sao lại gọi bản chát Giáo Hội 
là tông truyền và công giáo? 


140 


Tông truyền có nghĩa mối liên kết hàng ngang của Giáo Hội kinh qua mọi thời đại. Giáo Hội, trước hết, 
được nối vào nguôn lịch sử với mười một người được Chúa chọn (còn mười một người, sau đó Ma-thêu 
được chọn thêm vào). Giáo Hội không phải là một huyền thoại hay một ý hệ bịa đặt, nhưng nó thật sự 
thả neo nơi biến có Đức Giê-su Ki-tô lịch sử, và nó luôn có thể chỗi dậy một cách mới mẻ từ gốc tông 
đồ đó. Điều này được biểu lộ không những qua việc Giáo Hội trung thành với chứng tá và niềm tin của 
các tông đồ xưa, mà còn cả qua việc bí tích. Vì thế, chúng ta không thể lâu lâu lại bắt Giáo Hội phải như 
thế này hay như thế nọ được. Mà Giáo Hội luôn phải gán chặt với nguồn, phải là một tiếp nối liên tục 
của nguôn đó. Bí tích truyền chức linh mục cho thấy mối liên kết với cái nguồn không do ta tự nghĩ ra 
đó, và đồng thời cho ta biết Chúa Thánh Linh là đẳng bảo đảm cho sự liên tục. 


Còn công giáo? 

Công giáo dịch nghĩa là “bao gồm toàn thể”, là cho hết mọi người. Nghĩa là Giáo Hội của toàn thế giới, 
của mọi nên văn hoá và mọi thời. Điểm này rất quan trọng. Là vì Giáo Hội không bao giờ được hạn hẹp 
lại trong một Giáo Hội quốc gia. Nó luôn phải vượt ra ngoài mọi biên cương. Không được trở thành một 
Babylon. Giáo Hội có mặt đề nhân loại khỏi bị trấn át bởi cảnh hỗn loạn kình chỗng nhau. Nó có mặt 
để, bằng qua muôn thứ ngôn ngữ, dâng lên Thiên Chúa toàn bộ kho tàng tốt đẹp của nhân loại - và như 
vậy Giáo Hội cũng là lực giao hoà ở ngay giữa chính nhân loại. 


Người công giáo có một lỗi nghĩ rất đặc biệt. Đó là một cách nhìn riêng về các biến cố, vỀ con người 
và tất cả những gì xây ra trên sân khẩu thế giới này. Có cách nào để định nghĩa lỗi nghĩ đó không ? 


Khó nói. Tính cách công giáo thật ra được hình thành và nuôi dưỡng từ toàn thể lịch sử lòng tin, nhưng 
hình thái đặc thù của nó đã triển nở đặc biệt nơi Giáo Hội phương tây. Vì thế, một số yếu tố, mà ngày 
nay ta gọi là lối nghĩ công giáo, không đúng cho mọi thời và có thê đối thay. Nhờ sự gia nhập của các 
dân tộc mới, nhờ việc bước ra tiễn vào thời đại mới, mà ta có thê có được những thay đổi, những đào 
sâu, những đôi mới. 


Tôi thấy hình như tự do đức tin nơi người tin lành bị hạn chế, họ ở trong tình trạng phải chọn một 
trong hai, hoặc cái này hoặc cái kia; còn nơi người công giáo có sự mêm dẻo hơn: Hoặc cái này lẫn 
cái kia. Công giáo coi trọng cái liên kết, nghĩa là chấp nhận cả kinh sách lẫn truyền thống, cả quyền 
bính lẫn tự do, cả đức tin lẫn việc lành. Đâu là cái khác đặc thù giữa tin lành và công giáo ? 


Khó có thê trả lời một cách dễ dàng, nhất là khó mà quy vào một điểm duy nhất, mặc dầu quan điểm 
hoặc có hoặc không nơi Tin lành khá rõ ràng. Chủ trương duy Ki-tô — chỉ có Đức Ki-tô mà thôi — rất 
mạnh trong lối nghĩ của Luther. Trong khi đặc: điểm của Công giáo là cố găng tổng hợp. Nhưng nên 
tránh lối phân biệt bằng những công thức mô mẫu, bởi vì phía Tin lành có nhiều phái và bên Công giáo 
cũng mang nhiều thể - và nhất là vì ta chưa khai thác hết được những khả thẻ lịch sử trước mắt. 


Dĩ nhiên, Công giáo luôn bài bác các công thức “duy” của Tin lành, đặc biệt là duy Kinh, nghĩa là chỉ tin 
vào Kinh Thánh mà thôi. Công giáo vừa tin Kinh lẫn những gì tông truyền sống động, bởi vì tông truyền 
là chủ thể cưu mang Kinh, nó cũng là chủ thể Giáo Hội giải thích về Giáo Hội. Điểm “duy tin” cũng 
mang nghĩa giới hạn, là vì đức tin, trước hết, là cánh cửa duy nhất qua đó hồng ân Chúa đến với ta, 
nhưng rôi đức tin đó, như trong thư gởi Ga-lát nói, phải được thể hiện trong tình yêu. Ơn công chính hoá 
của cuộc sống Ki-tô giáo hệ tại nơi sự hoà tan giữa đức tin và tình yêu. Vì thế phải phá bỏ cái duy ở đây. 


Tóm lại, cái khuynh hướng mở, khuynh hướng mà ta không thể coi thường tầm quan trọng của nó, chống 
lại chủ nghĩa loại trừ mang tính một chiều của các cái “duy' trên, là một trong những cái khác biệt nền 
tảng. 


141 


TÂM ĐIÊM CỦA GIÁO HỘI 


Tâm điểm của Giáo Hội, nễu tôi hiểu không lầm, không phải là Vatican hay giáo chủ, nhưng là một 
phụ nữ. Một trong những thành tựu lớn nhất của thần học thế kỷ20 là tái khám phá ra mẹ Maria 
như là “hình ảnh cội nguồn của Giáo Hội”. Đặc biệt nhờ thủ sĩ Paul Claudel* mà việc tôn sùng Mẹ 
gân như bị quên lãng đã thật sự trỗi dậy.Paul Claudel cho hay, khám phá của ông về Mẹ gắn liền với 
một kinh nghiệm trong một thánh lễ chiều tối Giáng sinh năm 1886 tại Paris. Ông không háo hức 
lắm khi dự thánh lễ trong nhà thờ đức Bà hôm đó, nhưng, lúc hát bài ca Magnfficat, ông bỗng như 
bị chấn động bởi một tiếng nỗ dữ dội. Biến cỗ đó giúp ông hiểu rằng tất cả những gì Maria nói đều 
có giá trị cho Giáo Hội. Và ngược lại Giáo Hội nhìn thấy qua Mẹ hình ảnh cội nguồn toàn hảo của 
mình. Ông cho hay, bản chất của Giáo Hội được cụ thể hoá trong đức Maria, vì qua ngài ta thấy 
được nguyên tắc công giáo về tầm quan trọng của sự cộng tác con người vào ơn cứu độ. “Mẹ Thiên 
Chúa”, ông nói, “và Giáo Hội thánh, đối với tôi, là một. Tôi chưa bao giò học cách phân biệt hai thực 
thể đó °. 


Việc đồng hoá Giáo Hội với một phụ nữ bắt nguồn sâu xa nơi Cựu Ước, khi Is-ra-en tự coi mình là vị 
hôn thê mà Chúa muốn tin cậy và phó thác trong tình yêu đời đời. Trong tỉnh thần nối tiếp cuộc sống 
của Cựu Ước, Giáo Hội đã lây lại hình ảnh đó. Ngay Phao-lô cũng gọi Giê-ru-sa-lem là mẹ chúng ta. 
Với lối gọi đó, ngài khám phá ra từ truyền thống do-thái hình ảnh Giáo Hội mẹ; thành phố mẹ này đã 
sinh ra ta, trao tặng cho ta sự sống và tự đo. Và các giáo phụ, vì thế, đã lấy lại ý tưởng đó, một ý tưởng 
cũng đã xuất hiện trong sách Khải-huyền — một người nữ bận áo mặt trời — và dùng nó để trình bày bản 
chất rất thánh của Giáo Hội. Dù các ngài lúc đó thường chăng nghĩ gì tới Maria, nhưng trên căn bản, 
toàn bộ môn Maria học cũng đã bao gồm yếu tô này. Nói cách khác: Giáo Hội được cụ thể hoá trong 
Maria. Và những gì mang ý nghĩa thần học nơi Maria đều được diễn tả nơi Giáo Hội. Có thê nói, cả hai 
hoà nhập vào nhau : Maria là Giáo Hội bằng xương thịt, và Giáo Hội trong tổng thể của mình là thân 
xác sẵn đó của Maria. Như vậy, qua biến cô trở lại trên, Claudel đã thật sự tái trực giác cái hình ảnh uyên 
nguyên và nhìn ra mối gắn bó khẳng khít giữa Maria học và Giáo Hội học. 


Trong thế kỷchúng ta, Hugo Rahner*, anh của Karl Rahner*, chuyên gia lớn về các giáo phụ, đã trình 
bày một cách tuyệt vời toàn bộ bản văn của các ngài, và đã chỉ ra rằng, chỗ nào các giáo phụ đề cập tới 
Giáo Hội như một phụ nữ, chỗ ấy đồng thời xuất hiện Maria - và nhờ vậy đã tránh được việc bó hẹp 
môn Maria học. Các chuyên gia khác đang tiếp tục nghiên cứu điểm này. Công đồng Vatican II đã lấy 
lại quan điểm trên qua việc nôi kết Maria học vào Giáo Hội học. 


Tôi nghĩ, trên thực tế, việc tái khám phá ra mối liên hệ vượt thời gian giữa Maria và Giáo Hội, việc khám 
phá ra tính cách con người của Giáo Hội trong Maria và tính cách Maria chung nơi Giáo Hội, là những 
phát hiện lớn nhât của thân học trong thê kỷ20. 


Có một giáo chủ ghỉ nhận : “4i để tâm quan sát lịch sử Giáo Hội công giáo, sẽ thấy ngay bàn tay độ 
trì của Mẹ đồng trình Thiên Chúa hiện điện trong mọi biến cô quan trọng của Giáo Hội. Mỗi khi đó 
đây lầm lạc nỗi lên tấn công sự thông nhất mỏng manh của Giáo Hội và đây nó vào cuÔng phong, 
thì các giáo phụ chúng ta lại tin trởng hướng vê Mẹ, là người duy nhất chiến thắng mọi lầm lạc trên 
thế gian ; và chiến thăng do Mẹ mang tới đó đã đưa Giáo Hội bước vào những thời kì tốt đẹp hơn”. 
Nghe tuyệt quả nhỉ. 

Người ta đã thi vị hoá. Đó là lỗi nói của người xưa: Đức Bà chiến thắng mọi tà giáo; một công thức xuất 
hiện trong thời có những tranh cãi về bản tính Đức Ki-tô. Thời đó, người ta chạy tới Maria để cứu nhân 
tính nơi Đức Giê-su, nhưng mặt khác, cũng là để cứu thiên tính của Ngài, khi người ta cãi nhau về phâm 
giá của Maria. Nhờ cuộc tranh luận về Maria mà mầu nhiệm đồng bản tính thiên chúa và loài người nơi 
Đức Giê-su Ki-tô được sáng tỏ. Từ đó nấy ra lời cầu đức Bà chiến thắng mọi tà giáo, và lời đó trong 
nhiều thời kì đã thực sự trở thành một câu tuyên chiến. Tôi nghĩ, ta nên nhìn đức Maria như là người ủI 


142 


an, che chở, và dĩ nhiên như là cây cầu đưa ta tới Chúa Ki-tô. Mẹ không lấy đi vương trượng của Đức 
Kitô hay cản ngăn ta sùng mộ Ngài. Mà trái lại, nhờ Mẹ mà ta mới hiểu được mầu nhiệm to lớn về Đức 
Ki-tô và mới được ở gân Con ngài. 


SỨ MẠNG GIÁO HỘI 


Sứ mạng của Giáo Hội quá lớn và gần như vượt sức người. Có lẽ người ta khó mô tả đây đủ được sứ 
mạng đó. Thánh Phao-lô có lần dùng chữ thật kêu để nói về Giáo Hội, bảo đó là cột trụ và nỀn móng 
của chân lí. Ngài nói, đó là thầy dạy đức tin do Chúa cắt cử, đồng thời có nhiệm vụ canh giữ không 
để mắt chân lí đức tin và không để sai lầm nào thắm nhập vào giáo huấn. Phải chăng Giáo Hội là 
ông từ nghiêm khắc canh giữ đền thánh? 


Điều anh nói được trích từ các thư mục vụ, mà phần lớn các nhà chú giải Kinh Thánh hiện nay bảo không 
phải do Phao-lô viết, nhưng ở đây ta không bàn chuyện đó. Dù sao, những lá thư đó vân nằm trong 
truyền thống phao-lô ; và, ít nhất trong trường phái Phao-lô, lối suy nghĩ đó vẫn đang được tiếp tục. 
Ngay trong các thư quan trọng của Phao-lô, ta thấy ngài viết rằng, Giáo Hội là kẻ cưu mang sống động 
chân lí của Chúa Ki-tô. Giáo Hội có nhiệm vụ giữ gìn chân lí đó, có thể nói là cột trụ của chân lí đó; và 
Giáo Hội cũng sống, truyền bá chân lí đó một cách sống động và dễ hiểu, để chân lí được triển nở. Chúng 
ta cũng đã nghe, Giáo Hội luôn được Thánh Linh hướng dẫn đề tìm tới sự thật, vì thế nơi giáo huấn hai 
yếu tố trung thành và tiến bộ nối kết với nhau. 


Điều đó không chắc 

Luther đã phản đối điều đó, bảo rằng, chẳng cần giáo huấn Giáo Hội, chỉ có Kinh Thánh là đủ. Ông bảo, 
giáo huấn là kiêu ngạo, mỗi người có thê tự mình hiểu Kinh Thánh, nếu đọc một cách đúng đắn. Ngày 
nay ta thấy càng ngày càng rõ, là kinh sách thường mang nghĩa đôi. Lời Chúa chỉ sống động trong Giáo 
Hội, nên phải bước vào trong đời sống Giáo Hội. Như thế thì ta cũng cần một cơ quan được ủy quyền 
diễn giải. Cơ quan đó dĩ nhiên phải hiểu là nó không đứng trên, nhưng đứng dưới lời Chúa và phải lấy 
lời đó làm chuẩn. 

Ngoài ra, trong lãnh vực này, hiện nay cũng đã có những cuộc trao đối làm hoà giữa các Giáo Hội. Qua 
đó, phía Công giáo đã phải bỏ đi một số nội dung diễn giải lời Chúa, trong khi phía Tin lành đang đưa 
việc diễn giải đi vào thâm quyền của Giáo Hội. Từ những nhận thức đó, hệ quả sau đây đã nây sinh theo 
thời gian: Nếu lời diễn giải của GIáo Hội có giá trị bó buộc, thì Giáo Hội phải có một lực đỡ, một soi 
sáng nào đó, để Giáo Hội có thê diễn giải đúng như Chúa Thánh Linh, đắng dẫn dắt mình, muốn. Với 
lối nghĩ đó, cuối cùng, huấn giáo không sai lầm (bất khả ngộ) đã hình thành. 

Điểm này hẳn cân phải giải thích thêm 

Đề không bị lạm dụng và hiểu lầm, điểm này, dĩ nhiên, phải được hiểu thật đúng trong khuôn khổ giới 
hạn của nó. Không phải mọi lời do giáo quyên hay giáo chủ nói ra, đều không sai lầm. Nhưng chỉ những 
gì mà Giáo Hội, sau những cuộc đấu tranh tinh thần khó khăn trong lịch sử và qua quá trình cầu nguyện 
suy tư lâu dài, tuyên bố đây là điều diễn giải chính thức. Và như thế, nhờ ơn soi sáng, Giáo Hội vạch ra 
nơi đây một lằn ranh để giúp con người khỏi rơi vào lầm lạc, và đồng thời cũng đề nói cho họ hay rằng, 
Giáo Hội không phải là một dụng cụ phá hoại lời Chúa, song là người Mẹ và là chủ thể, qua đó lời Chúa 
được sống động, được phát biểu đúng và được diễn giải đúng. Nhưng, như đã nói, tất cả phải có điều 
kiện. Có nghĩa là tất cả những ai mang trách nhiệm trong Giáo Hội phải phục tùng những điều kiện đó 
trong tinh thần trách nhiệm cao. Họ không được lấy í mình ra để quảng lên Giáo Hội, nhưng phải đứng 
vào trong cộng đoàn đức tin chung với tinh thần phục vụ và lắng nghe lời Chúa. Họ phải để cho lời đó 
hướng dẫn và tây gội cuộc sống, có như thế họ mới có thể diễn giải lời Ngài đúng được. 


143 


Sứ mạng Giáo Hội rõ ràng cũng bao gồm cả tinh thần đối kháng và nhận lỗi. Với tỉnh thần đó, Giáo Hội 
có một chút gì phản kháng và quá khích và khác người. Nếu tôi không lầm, thì Giáo Hội luôn chống lại 
mốt độc tài. Giáo chủ (Gio-an Phao-lô II) đã dùng tiếng nói tông đồ của mình đề phản đối thế giới Và 
coi đó là nhiệm vụ cao cả của mình : Hãy phản đối, ngài đã kêu gọi như thế. Chống lại quyền lực của 
thực tại, chống lại cái quá trớn của chủ nghĩa vật chất và chống lại sự mù loà của một thế giới vô đạo 
đức. 


Sứ mạng của Giáo Hội, hẳn nhiên, bao gồm việc sẵn sàng phản . đối và đối kháng. Ta đã thấy, trong 
con người luôn có khuynh hướng chống lại những lời từ trên xuống; họ muốn được thoải mái, muôn 
được tự quyết định cái gì họ muốn, bằng cách tự đặt ra những ý hệ, tự tạo ra cho mình một mốt thời 
trang và đi theo mốt sống đó. 

Hãy trở lại lần nữa với lời tiên tri của Si-mê-on. Ông đã nói về Chúa Ki-tô: Con trẻ này sẽ là dấu cho 
người ta chồng. Và ta hãy nhớ lại chính lời Đức Giê-su : “Tôi không đến để đem bình an, nhưng đem 
gươm giáo”. Câu nói đó cho thấy sứ mạng to lớn và quan trọng của Giáo Hội chống lại thời thượng, 
quyên lực của thực tại và độc tài ý hệ. Ngay thế kwtrước, Giáo Hội cũng đã phản kháng lại những nên 
độc tài lớn. Và ngày nay, chúng ta đau buồn thấy sự phản đối của Giáo Hội quá yếu, tiếng nói phản 
kháng của chúng ta đã không kiên quyết và đủ lớn cho thế giới nghe. Nhưng cám ơn Chúa đã có những 
gương tử đạo. Trong khi giáo triều yếu đi vì tế nhị ngoại giao, thì các vị tử đạo đã trả giá cái mâu thuẫn 
đó bằng chính cuộc sống mình. 


Hãn nhiên, không phải phản kháng vì thích phản kháng, hay là một phản ứng suông hoặc vì cảm thấy 
bất lực trước viễn ảnh tương lai. Mà thái độ hay hành động đó phải luôn mở ra cho cái thiện mọi thời, 
cho cái mới gói gém trong mọi thời đó — cái mới đó cũng luôn mở ra những chiều kích hoàn toàn mới 
của lời Chúa. Lại nữa, khi hành động, ta cũng không được vì bất cứ lí do gì đây đức tin ra lề hay để cho 
nó bị lu mờ đi. Phải chống lại những gì ngược lại với Thiên Chúa, cho dù vì thế mà mình phải tự chống 
mình — cho đến phải can đảm chấp nhận tử đạo. 


Đức tin thường mâu thuẫn với tỉnh thân thời đại. Tỉnh thân thời đại, ngược lại, càng chỗng lại đức 
tin nhiều hơn. Chuyện đó chẳng mới lạ gì Guardini có lần viết : “Ai sông với Giáo Hội, lúc đầu 
thường thấy sốt ruột bực mình, vì Giáo Hội luôn cứ bắt họ phải làm ngược lại những người khác ®. 
Người tín hữu, theo ông, cảm thấy mình lạc hậu trước dư luận đương thời, mà thoạt tiên người ta 
luôn coi là tiến bộ hơn mình. Ông viết : “Nhưng khi miếng vải bịt mắt được gỡ ra, họ nhận ra Giáo 
Hội luôn kéo con cái mình ra khỏi lỗi đi của quyền lực thời đại và giữ họ lại theo cái đang có. Thật 
lạ lùng, không ai có được thái độ hoài nghỉ và độc lập nội tâm trước “cái mà mọi người đều nói” hơn 
là người thật sự sống với Giáo Hội”. 


Vâng, những điều giáo sư ấy viết ra cũng phản ảnh cuộc đời của ông. Thời Guardini ngồi trên ghế đại 
học là lúc gia sản chủ nghĩa tự do còn rất mạnh, ngay cả trong thần học công giáo. Giáo sư Koch, một 
trong những thầy dạy ông ở đại học Tũbingen, bị ảnh hưởng chủ nghĩa đó khá nặng. Dĩ nhiên anh sinh 
viên trẻ Guardini lúc đó cũng theo thầy. Chuyện các sinh viên liên đới với một ông thầy ăn nói mạnh 
bạo, tự do, bàn về những điều mới lạ vượt khỏi vòng vây truyền thống và bốp chát lại với Rô-ma, là điều 
dễ hiểu. 

Tuy nhiên, trong thời gian học, cũng là thời gian ông rơi vào mối hoài nghi lớn về đức tin, rốt cuộc ông 
đã nhận ra được bộ mặt đích thực của Giáo Hội qua phụng vụ. Ông cho hay, dù vẫn mê theo thầy, nhưng 
ông đã chọn cho mình con đường chống lại tự do, bởi vì suy cho cùng, theo ông, chỉ có Giáo Hội là thực 
lực duy nhất đám phê bình lại chủ nghĩa này. Càng bước theo Giáo Hội, càng đi sâu vào trong nó, càng 
tín thác vào đức tin Giáo Hội - sự tín thác này bị coi là thái độ trẻ con, thiếu độc lập -, ông càng nhận ra 
mình có được sự độc lập lớn hơn trước tinh thần thời đại, càng có được đầu óc tỉnh táo, hơn là đứng ở 
bất cứ từ nơi đâu khác. Guardini là một trong những kẻ tiên phong phá bỏ khuynh hướng tự do trong 


144 


thần học. Nhờ đó, họ đã đánh thức dậy, cho cả một giai đoạn khoảng từ 1920 tới 1960, niềm vui lớn nơi 
Giáo Hội, niềm vui cùng nghĩ, cùng tin với Giáo Hội. Cá nhân Guardini đã kinh nghiệm điều đó như thể 
miếng vải che mắt được lột đi, và ông bỗng thấy răng : thì ra vấn đề hoàn toàn khác, không như thiên hạ 
nghĩ. Đó không phải là thái độ thiếu độc lập trẻ con, mà là can đảm phản đối, và đó là sự tự do đối kháng 
trước dư luận kìm toả của thời thế Cái tự do đó đồng thời cung cấp cho ta một nền tảng chắc chắn, nền 
tảng đó không do Giáo Hội tự nghĩ ra. 


Và rỗi những chuyện song song khác cứ thế lạ lùng mở ra... 


Vâng. 


THIÊN CHÚA VÀ GIÁO HỘI 


Chẳng dễ gì thấy được cái can đảm phản kháng đó của Giáo Hội. Nhiều cộng đoàn công giáo xem 
ra một mỏi quá rôi. T hiếu trí tuệ và can đảm để dám nghĩ vượt ra ngoài những dư luận và chủ nghĩa 
tân tiến thường ngày, để còn muốn bảo vệ nền tảng vững chắc của đức tin. Nhiều ki-tô hữu theo thời 
muốn tốt nhất trở thành một công tỉ dịch vụ, qua đó dùng các cuộc thăm dò dự luận để đáp ứng nhu 
cầu thành viên mình. Ngay cả các giám mục cũng cho ta cảm giác là Chúa Thánh Linh đã bỏ họ từ 
lâu rồi. 

Có thê nói được răng : Phải chăng thời điểm của Giáo Hội đã thật sự chấm dứt ? Và biết đâu, có thể 
Chúa đã bỏ Giáo Hội, Ngài chán ngấy Giáo Hội và đã ân mặt rút lui, ít ra trong một thời gian ? 

Có những mệt mỏi của Giáo Hội, và chắc chắn có sự kiện “trụ đèn chỗ nào đó đã bị khuất đi”, như trong 
Khải-huyền nói. Chỉ cần nghĩ tới thế kỷ16. Sách vở hiện có về thời đó cho thây Giáo Hội đã chạy theo 
thời như thế nào, giám mục đã yêu tin như thế nào. Họ đã trở thành một thành phần của hệ thống, chăng 
còn là chứng nhân sông động của đức tin, , chăng còn khả năng tông đồ và tử đạo. Họ nhìn trước nhìn sau 
tìm lối thoát tốt nhất cho mình, và chỉ nỗ lực làm sao đừng để những điều xấu hơn xây đến. Giáo Hội 
thời đó như ngủ quên, gần như tiêu vong. 


Tình trạng như thế luôn có thể xây ra. Chúa Thánh Linh làm ta xấu hồ, là vì cứ mỗi lần như thế, đâu đó 
bỗng nhiên lại có làn gió canh tân cần thiết hoàn toàn từ bên ngoài thối vào. Những lực canh tân thời đó 
là Tê-rê-xa ở Avila và Gio-an thánh giá, là I-nhã ở Loyola và Phi-lip Nê-ri và những người khác như 
thế. Thoạt tiên, giáo quyền ngỡ ngàng và sợ hãi trước những biến chuyền đó, nhưng rồi cuối cùng chúng 
được nhìn nhận như là những bước đổi mới thật sự. 

Rõ ràng Giáo Hội có mệt mỏi. Có thể Giáo Hội trong cả một vùng văn hoá nào đó mỏi mệt và ngã đô. 
Qua bảy lá thư gởi bảy Giáo Hội, sách Khải-huyền điển hình cảnh cáo về tương lai : Coi chừng, nếu 
không thì tôi sẽ xô ngã cột đèn. Quả thật, sau những cơn bão tổ Islam, không những Giáo Hội ở Tiểu Á, 
một thời là con cưng của Giáo Hội hoàn vũ, mà cả Giáo Hội ở Phi châu, đã biến mất. Dĩ nhiên, việc Suy 
sụp của các Giáo Hội thời đó không đơn giản chỉ do mệt mỏi, nhưng bạo lực của kẻ xâm chiếm cũng là 
một yếu tố phải kế đến, bạo lực đó đã cày nát nhiều lớp dân chúng. Nhưng dù sao, chuyện như thế có 
thể xây ra. 


Lời hứa của Đức Ki-tô : “Ta sẽ ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế” không có nghĩa là từng giáo 
phận đã có được bảo chứng tồn tại mãi mãi. Nhưng lời đó có nghĩa là, cho tới ngày Ngài lại đên, Giáo 
Hội chân thực sẽ là nơi Ngài ngự, là cơ thê, là thịt, là vườn nho của Ngài. 


Có lẽ Chúa không để cho Giáo Hội hoàn toàn sụp đổ. Nhưng có liều lĩnh lắm không, nếu như giờ 
đây ta muốn bắt đầu làm lại một cát gì hoàn toàn mới? Như vậy, sẽ có một Cựu Uớc, một Trung ước 
và một Tân Uóc. Người ta vẫn nói, cái gì có ba thì tốt. 


145 


Điều đó Gio-a-kim ở Fiore* trong thế kỷ12 cũng đã nghĩ tới. Ông cho rằng lịch sử phải phù hợp với ba 
thời của ba ngôi Thiên Chúa. Thời Cha, thời của Cựu Ước, là thời của lề luật nghiêm nhặt. Thời Con là 
thời của Giáo Hội đã giảm nhẹ đi đôi chút, để bước sang thời Thánh Thần, là thời của một Giáo Hội tinh 
thần hoàn toàn mới. Giáo Hội tinh thần sẽ làm hoà lại Đông với Tây, Do-thái giáo với Ki-tô giáo, sẽ 
mang lại tự do đích thực của lề luật. Lí thuyết đó đã tạo nên những cơn sóng lịch sử lớn. Thoạt tiên, một 
phần dòng Phan-sinh coi mình là Giáo Hội tinh thần mới đó. Tư tưởng kia sau đó đi vào thế tục với sản 
phẩm “đệ tam quốc-xã” của Hitler. 


Henri de Lubac đã viết hai tập sách dày về những hậu quả do tư tưởng Gio-a-kim gây ra. Trong đó, tác 
giả cho thấy tư tưởng đó đã tạo ra những tranh cãi thần học lớn như thế nào, khi nó khiến một phần dòng 
Phan-sinh tự coi mình là Giáo Hội thánh chân thực và đã chống lại một giáo triều đã bị tục hoá. Trong 
sách, tác giả cũng phân tích cho thấy lịch sử đã không chia thành ba thời kì như Gio-a-kim nghĩ. Toàn 
bộ lịch sử là thời gian của một Thiên Chúa ba ngôi. Giáo Hội (sống chân thực với sứ mạng mình) là Lời 
cuối cùng của Thiên Chúa trong lịch sử, bởi vì Đức Krtô là Lời sau hết của Ngài, là toàn bộ Lời của 
Ngài. Giáo Hội có thể triển nở ra muôn mặt, nhưng nó không thê trở thành một cái gì khác. Nó phải thật 
sự phản ảnh lời hứa : Ta ở với anh em, bên anh em, với Giáo Hội này cho tới tận thế. Còn mọi thứ khác 
đều là tự chế, là sản phâm của con người, chúng đến rồi đi. 


Chúa Kitô nói: “Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật 
phàm nhân”. Bản tường thuật lời tuyên bố song song trong Thánh Mác-cô, Người nói tiếp: “Các ông thật 
khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để năm giữ truyền thống của các ông” (Mc 7,9). 


Kitô-giáo trên thế giới đầy dẫy truyền thống. Một trong những truyền thống rộng lớn nhất là cái nhìn 
truyền thống về Giáo Hội thời Tân Ước. Đa số các thừa tác viên, các nhà thần học và những kẻ cuồng 
tín đều định nghĩa một cách đặc trưng Giáo Hội theo cách này: “Tất cả những ai chân thành tin nơi Chúa 
Giêsu Kitô như là Đâng Cứu Tỉnh của họ, làm thành Giáo Hội đích thực”. Điều nầy thường được kèm 
theo với tuyên bố quen thuộc này: “Có nhiều con đường dẫn tới thiên đàng” hoặc “có nhiều nan hoa của 
chiếc bánh xe ơn cứu rỗi”. Mặc dù Kinh Thánh không dạy rằng thiên đàng là phần thưởng cho người 
được cứu thoát, nhưng hàm ý rõ ràng của những điều nầy là người ta có thể tin vào những gì họ muôn, 
hoặc là một thành phần của bất kỳ nhóm nảo do họ chọn lựa và bao lâu họ còn là Kitô-hữu, thì họ vẫn 
còn nhận được bắt kỳ điều gì là ơn cứu rỗi. Trong khi người ta có thể chân thành tin vào những ý tưởng 
truyền thống nầy, thì họ lại bị sai lầm một cách chân thành. (Trích Đâu Rồi Giáo Hội Thật Của Chúa, 
David C. Pack) 


16. ĐẶC SỦNG 
GIÁO HỘI SƠ KHAI 


Không một vị thiên sai nào để lại cho tín đồ mình một của nợ thế chấp lớn nhự Đức Giê-su đã để lại. 
Ngài tự để bị hạ nhục, bị tra tắn và cuối cùng bị giết. Và đã không có gì xấy ra. Không một toán quân 
đến để kéo Ngài ra khỏi tay những kẻ làm nhục Ngài. Con Thiên Chúa mà lại không tự mình xuông 
khỏi thập giá. Và cũng chẳng phải hết mọi người fin vào sự sống lại của Ngài. Giờ đây, môn đỗ Ngài 
đang quanh quấn ở Giê-ru-sa-lem. Họ sống một phần nhờ vào quà tặng. Nhưng cũng nghe kể rằng, 
những tín hữu tiên khởi đó sống trong yêu thương và tình anh em : “Mọi người đều cùng một tâm 
một trí. Không di trong họ phải khó khăn túng quán”. Làm sao mô tả cải Giáo Hội nguyên thuỷ đó 2 
Đó là một kiểu công xã cộng sản ? 


Người ta đã hay so sánh Giáo Hội đó với công xã cộng sản. Nhưng không đúng, vì một đàng là một tổ 
chức nhà nước trói buộc, một đàng là một cộng đoàn hình thành từ tự do của lòng tin, từ lời rao giảng 
của các tông đô trong ngày lễ ngũ tuân. 


146 


Sách Công-vụ Tông-đồ cho ta hay, lời giảng đó đã đi vào lòng người như thế nào. Lời đó đã chạm tới 
con tim và đã rúng động nó ra sao. Người ta đã cảm nhận được cái gì thực sự mới mà họ đang chờ đợi ; 
mình phải thay đôi, mình phải quay về nẻo chính. Chỉ trong vòng một ngày có tới 3000 người rửa tỘI, 
sách viết như thế. Và Giáo Hội tiên khởi đã hình thành từ đó, lúc họ còn đang sông trong nỗi hân hoan 
của Thánh Linh, trong cảm nhận trực tiếp của ngày ngũ tuần. 


Những con người đó đã thực hiện được một cộng đoàn trong đức tin kiểu mẫu - đĩ nhiên không phải có 
thể áp dụng cho bắt cứ ở đâu - : không đề ai trong họ phải nghèo đói, họ chia sẻ cho nhau và cùng chung 
nhau một trái tim, một tâm trí. Trong lịch sử, khuôn mâu cộng đoàn đó luôn là một cái gai khó chịu cho 
một Giáo Hội đã tục hoá, sống theo mẫu mực trần thẻ. 


Cả cuộc sống dòng tu cũng hình thành theo lý tưởng trên. Thánh An-tịnh đã đem câu „ họ sống cùng 
một tâm một trí với nhau trong một cộng đoàn“ làm trọng điểm áp dụng cho luật dòng của ngài. Ngài hi 
vọng giáo phận mình ít ra sẽ giữ được ngọn lửa sống động của Giáo Hội tiên khởi, nhờ sự có mặt của 
cộng đoàn tu nhỏ bé điển hình đó trong giáo phận. Cùng với tiến trình phát triển của Giáo Hội, khuôn 
mầu trên hắn đã không còn áp dụng được cho bất cứ nơi nào, kế cả từ thời các tông đồ, nhưng nó trước 
sau vẫn là cái gai. Vấn đề là, không được để ai trong Giáo Hội phải nghèo đói, không được bỏ rơi ai. Đó 
là đòi hỏi ngày hôm nay đang đánh động ta một cách cụ thê. 


Tại sao những người Do-thái theo đạo đầu tiên lại bỏ tục cắt bì ? 


Đó là cuộc tranh luận lớn, chủ yếu do Phao-lô tạo ra. Thoạt tiên, người ta công nhận Đức G1ê-su Ki-tô 
là vị cứu tinh của Is-ra-en. Họ nhìn ra nơi Ngài một kiểu sống do-thái giáo khác. Nhưng câu hỏi: như 
vậy luật cũ, đặc biệt là một thói quen đã có trước luật Mai-sen như tục cắt bì, còn tiếp tục có giá trỊ 
không? Câu hỏi này đã không có câu trả lời một cách đương nhiên được. 

Tiến trình đi tới với những người ngoại giáo diễn ra từng bước một. Đã có cuộc gặp gỡ giữa Phê-rô với 
Cornelrus, người lính đội Rô-ma. Trong một thị kiến, Phê-rô thấy tất cả mọi người đều được thanh tây, 
và sự thanh tây đó đến từ đức tin, chứ không phải do máu huyết Abraham, như người ta lúc đó vẫn tin. 
Và cuối cùng, khi người ngoại ở Antiokia bước chân vào đền thờ, họ nghe và muốn đón nhận sứ điệp 
của Đức Ki-tô, thì câu hỏi được đặt ra : Nếu giờ đây họ muốn trở thành ki-tô hữu, thì họ buộc phải tuân 
theo tục lệ do-thái hay sao? Họ phải cắt bì ? Từ đó nây sinh ra nhận thức: muốn thành môn đệ Đức KI- 
tô, người ta không buộc tuân theo tục lệ do-thái một cách bề ngoài, nhưng phải bước vào cộng đoàn tỉnh 
thần của Ngài. Nhận thức trên đây chủ yếu do Phao-lô khởi xướng và đã được công nhận. Nhận thức đó 
ngài đã lãnh hội được qua cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa ngài với Chúa Ki-tô phục sinh. Chính Đức Ki-tô là 
sức mạnh thanh tây. Và nghỉ thức dẫn vào Dân Thiên Chúa mới đó là phép rửa. Và ai đã nhận phép rửa, 
chẳng còn cần cắt bì. 


Phao-lô chẳng phải luôn là người cấp tiễn, như ngài đã chứng tỏ trong việc cắt bì. Trong thư thứ 
nhất gởi giáo đoàn Kô-rin-tô, ngài đã nói vê địa vị phụ nữ trong Giáo Hội, họ phải đội khăn che mặt 
mỗi khi dự lễ, như là “dẫu chỉ của sự phục tùng”. Và nữa : “Ti rong buổi họp họ phải ứm lặng. Họ 
không được pháp mở miệng. Họ phải phục tùng, như luật đã ra. Nếu muốn biết gì, nên về nhà hỏi 
chồng. Bởi vì chuyện phụ nữ mở ' miệng trong buổi họp là điều không xứng họp”. Phải chăng đó là 
sự khinh miệt phụ nữ ? Quan điểm của Phao-lô đã thắng thế trong Giáo Hội ? 


Ngay điểm này, các thư Phao-lô phải được hiểu theo nhiều cách. Một mặt, câu trên dĩ nhiên gợi lên ý 
tưởng phụ nữ phải phục tòng. Đã có người muốn vứt đoạn đó ra khỏi thư ngài, nhưng làm vậy là vô 
nghĩa. Mặt khác, phụ nữ ngày nay cũng hay nại tới Phao-lô, bởi vì họ thấy nhiều chỗ trong các thư ngài 
các bà đóng một vai trò đặc biệt và có sự cộng tác rất chặt chẽ với ngài. Ngài nói với người này, bả là 
mẹ của tôi. Với những người khác, họ là “những kẻ mang ách đồng hành”, những người cùng hợp tác 
với ngài để phục vụ Tin Mừng. Một chỗ khác, ngài gọi một bà là tông đồ. 


147 


Nói vậy thì nghe vậy. 


Đức Giê-su đã được các phụ nữ thông cảm, đi theo và hỗ trợ. Cũng thế, các bà cũng đã đóng một vai 
trò rất đặc biệt trong sứ mạng của Phao-lô. Chắng hạn như Lydia, cô bán phẩm đỏ ở Phi-li- -pI, đã ép ngài 
và những bạn đồng hành nghỉ lại nơi nhà cô, và như thế cô đã trở thành khởi điểm của truyền giáo. Như 
vậy thì Phao-lô chăng phải là “tay tranh đấu cho nam quyền một cách âu tả”, như cảm tưởng tạo ra bởi 
câu trích trên, nhưng ngài đã tiếp tục làm theo gương của Đức Giê-su Ki-tô trước đó. 


Hãn nhiên, ta cũng thấy tính cách hai mặt nơi Phao-lô. Ngài là kẻ đã vượt qua luật lệ do-thái để tới với 
dân ngoại, và nhờ vậy đã mở ra chiều kích hoàn vũ cho Giáo Hội ; là kẻ chống lại Phê-rô trong tục lệ ăn 
uống. Nhưng cũng một Phao-lô đó là người vẫn coi một số thói tục cũ là tốt và không muôn bỏ chúng. 
Mỗi con người, dù sao, đều muốn giữ lại một góc bảo thủ cho mình, nếu ta muốn nói như thế. 


Tóm lại, tôi nghĩ, có hai mặt nơi Phao-lô. Một mặt, ngài không cho phụ nữ giảng trong phụng vụ. Mặt 
khác, ngài lại dành cho phụ nữ một vai trò lớn trong toàn bộ lịch sử Giáo Hội. 


PHAO-LÔ 


Hãy nhìn nhân vật đó kĩ hơn. Phao-lô ra đời với tên Sao-lô vào khoảng năm thứ I0 sau công nguyên 
và tiếp nhận từ cha mình truyền thống gia đình pha-ri-sêu nghiêm nhặt. Nghĩa là trong ông sôi sục 
hận thù và chém giết những tín hữu ki-tô đầu tiên — cho tới khi gặp được tia sáng trên đường săn 
người gần Đa-mát, và đã trở lại đạo với tên Phao-lô. Tiếp đó, ông vào sa mạc, một mình chuẩn bị cho 
công cuộc phục vụ mới. Chính ông cũng chẳng hiểu ra được cái bí mật khiến ông trở thành “thây 
dạy cho dân ngoại”, như ông đã viết. 


Quả có gì lạ lùng trong đó. Thật ra ngài là một tay Pha-ri-sêu say mê và cực đoan. Thái độ cuồng tín đó 
phù hợp với lòng đạo rực lửa của ngài. Chữ “cuông tín” đóng một vai trò lớn trong truyền thống Cựu 
Ước. Từ “Zelot”, có nghĩa là cuồng tín, cũng mang nội dung đặc biệt trong thời Đức Giê-su. Phao-lô là 
một kẻ cuồng tín như thế - và đã được cải tà qui chính bởi tiếng gọi của Đắng Phục Sinh. 


Từ trong làn ánh sáng đó Phao-lô giờ đây nghe Đắng Phục Sinh nói với mình. Bởi thế, ngài đám nói 
rằng, chính mình đã gặp đẳng đó thêm một lần nữa, rằng chính đẳng đó đã gọi và ra lệnh cho mình. Và 
cũng vì vậy mà ngài cảm thấy ngang hàng với mười hai tông đồ kia. Rõ ràng ngay từ đầu, ngài đã nhận 
ra sứ mạng rao giảng cho dân ngoại của mình. Với Phao-lô, chúng ta thật sự có được một nhân vật kiệt 
xuất phục vụ Đức Giê-su Kitô, mà nếu không, hắn chúng ta đã không thể nói cho lương dân hay biết 
về Giáo Hội được. 


Phao-lô lặn lội từ đất này qua đất khác, nhưng không phải luôn may mắn với số phận. Ngài đã ghi lại : 

“Từ thành này sang thành khác, chỉ điều này Chúa Thánh Linh làm chứng cho tôi, là xiêng xích và tai 
hoạ đang chờ tôi”. Ngài bị tống ngục, bị đắm tàu giữa biển, cuối cùng lội bộ được tới Rô-ma và bị hoàng 
đề Nero chém đầu năm 67. Ngài phải là một tay hay cãi. Có lần một thầy cả thượng tế than : “Tay này 
là một nạn dịch”. Và ngài đã thoải mái bốp chát lại : “Này bức tường giả hình kia, Chúa sẽ đánh ngươi”. 


Nhưng rồi ngài lại làm chuyện lạ lùng, người ta dùng khăn lau của ngài để chữa lành bệnh. Có lần 
ngài cạo frọc đầu vì một lời hứa. Lần khác ngài bực dọc ra lệnh cho thần bói toán rời khỏi người dàn 
bà vẫn dai dẳng đi theo ngài suốt ngày. Sau đó thì ngài bị tù, chuyện chả có gì là khó hiểu. Những 
người chủ cũ của bà kia buôn so, vì họ chẳng còn có được lời bói toán nào nữa. 


Anh muốn nói đến cuộc đời phiêu lưu của vị thừa sai nổi tiếng kia. Các thư của ngài không phải là những 
luân thư được viết với đắn đo, nhưng chúng thê hiện cá tính rực lửa của ngài. Các thư đó phản ảnh toàn 
bộ nỗi đam mê khổ đau của một con người dân thân. Chúng cũng cho ta biết những gì đã xây đến cho 
ngài : bị quẳng cho thú vồ trong thao trường, bị tống ngục, nhiều lần bị hình phạt do-thái đánh 40 trừ I 


148 


roi, bị cướp trấn lột, bị đau khổ vì bạn bè và kẻ thù, bị đắm tàu lênh đênh trên biển, và còn nhiều thứ 
nữa. Thật khó có cuộc đời nào phiêu lưu và nhân bản hơn đời ngài. 
Không phải Phao-lô bao giờ cũng được báo cáo đây đủ. Khi tới Ê-phê-sô, ngài hỏi bà con ở đó : “Các 
bạn đã nhận Thánh Linh chưa ?” Họ trả lời : “Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói có một Chúa Thánh 
Linh”. 
Dĩ nhiên ngài phải hỏi xem tình hình tín hữu địa phương, mỗi khi ngài tới một cộng đoàn nào đó. Xem 
ra, năng khiêu hạn chê của ngài không cho phép ngài làm được một sô chuyện lớn. Ngài nói vê chính 
mình : Các bạn cũng bit là tôi không có khiêu ăn nói, tôi không phải là nhà hùng biện ; và người ta thâm 
thì về tôi : “đọc thư thì tưởng ông ây dữ, nhưng khi tới, thì thây rât nhẹ nhàng”... 

.. có lần có người ngủ gục khi đang nghe ngài giảng... 


.. vâng, và người đó đã ngã qua cửa số. Đó là một chuyện. Ngài nói :”Tôi xuất hiện không với khả năng 
hùng biện lớn, nhưng với sức mạnh”. Ngài muốn nói với sức mạnh của Đức Giê-su Ki-tô, sức mạnh đó 
cũng đã được thể hiện qua các phép lạ. Rõ ràng ngài đã được trao ban cho khả năng chứng tỏ đúng lúc 
về sự hiện diện của chính đẳng quyền năng hơn, đó là Đức Giê-su Ki-tô, và qua đó tự giới thiệu mình 
như là một kẻ thuộc về Ngài. Không phải năng khiếu riêng của Phao-lô đã tác động, nhưng chính sự thật 
mà ngài phục vụ đã tác động. 


Nghe nói Phê-rô thường lấy thư Phao-lô làm dẫn chứng cho tông thư mình. Tương quan giữa hai vị 
đây với nhau thê nào 2 


Rõ ràng đã có những căng thắng giữa hai vị. Trong Kinh Thánh có hai thư của Phê-rô. Nhưng các học 
giả không công nhận lá thư thứ hai là do ngài, mà do một ai đó thuộc trường phái phê-rô viết, thư này 
có niên đại rất trễ. Dù sao, thư đó muốn tiếp nói gia sản phê-rô một cách đặc biệt (và cũng vì thế mà 
Giáo Hội nhận vào danh sách quy điền). Thư thứ hai này đề cập tới hiện tượng lạm dụng của Phao-lô. 
Thư viết : Ông bạn Phao-lô của chúng ta viết nhiều, có chỗ rất khó hiểu — và cũng có chỗ ám chỉ sai. Và 
rồi Phê-rô cảnh giác, việc diễn nghĩa kinh sách cần phải đi theo đường lối của Giáo Hội. Thư đó một 
mặt cho thấy cử chỉ tôn trọng đối với Phao-lô, người được công nhận là thầy dạy lớn, mặt khác cũng 
cảnh cáo đừng lạm dụng hay hiểu sai Phao-]ô. 


TRUYÈN GIÁO 


Đại giáo chủ Grê-gô-ri-ô lệnh cho các nhà truyền giáo người Anh: „Không được phá các đền thờ 
của dân ngoại, nhưng chỉ phá các thân thánh để trong đó mà thôi. Rồi chuẩn bị nước thánh, rấy lên 
các đền thờ đó. Lập bàn thờ, rồi mang vật thánh của mình vào“. Và tiếp: „Khi chính dân đó không 
thấy đền thờ họ bị phá, họ sẽ vui lòng từ bỏ lầm lẫn mà trở về nhìn nhận và cầu nguyện Thiên Chúa 
chân thật”. Cái khôn của Ki-tô giáo là đó. Grê-gô-ri-ô viết: “Vì họ đã quen giết trâu bò tế lễ quỷ thân, 
mình nên lập ra những lễ hội khác cho họ tiếp tục tế". 


Do đâu cuộc truyền giáo đã thành công vượt bực, vượt qua mọi văn hoá và ngôn ngữ, như thế? Nhờ 
vào cách hiện diện khôn ngoan? Nhờ vào những phép lạ? Hay nhờ vào những mệnh lệnh và phương 
thức truyền giáo khôn khéo như của đại giáo chủ Grê-gô-ri-ô? 


Tại sao cuộc truyền giáo đã quá thành công và đã bao trùm cả để quốc nhanh như thế? Đó là một câu 
hỏi lớn. Vì nó mang tầm vóc quá lớn, nên ta đừng nên quá lạm trong câu trả lời. Dưới thời Constantinus*, 
Ki-tô giáo chỉ có vài phần trăm, dù được hoàng để này coi đó là thành phần quyết định cho tương lai. 
Thành công nhờ đâu? Là vì tôn giáo của dân ngoại đã mệt mỏi, và không còn đáp ứng lòng tin cậy của 
con người. Nó chỉ còn là một cỗ xe chính trị, chẳng ai tin vào huyền thoại thần thánh nữa. Ở thôn quê, 
nó vân còn là một yếu tố thiết thân với đời sống với những cuộc rước xách, nhưng tại các thành phó, các 


149 


thần thoại một cách nảo đó đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Các thần thoại có nhiệm vụ tạo ôn định 
cho Đê quôc (Rô-ma), nhưng khi người ta không còn tin nữa, thì đương nhiên vai trò ôn định đó không 
còn. 


Vào giai đoạn sau của Đề quốc Rô-ma, người ta bắt đầu đặt câu hỏi về con người và thượng đế. Thời 
đó đã có những phong trào triết học đề cập tới một thiên chúa duy nhất, nhưng chúa đó là do con 
người nghĩ ra, không thể cầu khẩn gì được với vị đó. Giờ đây bỗng nhiên nổi lên một phong trào 
cũng rao giảng về một Chúa, nhưng Chúa này phát xuất từ nguồn gốc tôn giáo. 


Ở đây phải thêm điểm này: Ngay từ cuối Cô thời, trong khi đi tìm một đức tin phù hợp với lí trí, người 
ta bắt BẠp một lôi cuốn đặc biệt nơi Do-thái giáo. Nhiều người coi tín ngưỡng độc thần đó là tôn giáo có 
thể nối kết với khoa minh triết Hi-lạp, là tôn giáo loan báo một thứ Chúa mà các triết gia hay các đầu óc 
khai hoá có thê hiểu được một cách nào đó. Vì thế lúc đó, nhiều nhóm người được gọi là dân kính SỢ 
Chúa đã hình thành quanh các đền thờ do-thái, họ không thê trở thành dân Do-thái được, nhưng muốn 
bằng mọi cách liên kết với tôn giáo này được chừng nào hay chừng nấy. Từ đó các tập thể đó bắt đầu 
làm quen và thân thiết với Ki-tô giáo. Và vì đối với Do-thái giáo họ chỉ được làm cảm tình viên ở vòng 
ngoài mà thôi, nên dần dà họ trao hắn niềm tin vào vị Thiên Chúa đã tự tỏ mình ra và đi tới với con 
người qua Đức K-tô. 


Bằng cách đó, có sự gặp nhau ở đây giữa một tôn giáo đã được thanh tẩy và có thể hiểu được bằng lí trí, 
với sức mạnh tín ngưỡng của một đức tin hoàn toàn không do con người nghĩ ra, nhưng được ban tặng 
và kinh nghiệm từ Thiên Chúa. 


QUÁ LÀ MỘT THỜI ĐIỂM LÝ TƯỞNG. 


và những yếu tố cơ bản giúp ta hiểu sự thành công ban đầu của Ki-tô giáo, tôi hiểu như vẫy: Thứ 
nhất đó là sự tỉnh ròng của đức tin Ki-tô giáo, rôi tới cái dễ hiểu của nó, và cuối cùng là yêu sách đạo 
đức của đạo này, một tôn giáo đã làm sông lại các định đề triết học khắc kỉ một cách trong sáng dễ 
hiểu trước một thế giới đã mục nát. Và nhất là Ki-tô giáo đã mang lại một yếu tố hoàn toàn mới lạ 
vào thời điểm đó, đó là bác ái Ki-tô giáo; đây được coi là một chứng thực của đức tin, thể hiện qua 
việc chăm sóc những người đau khổ, một điều từ trước tới giờ chưa hề có. Yếu tố này làm cho bộ mặt 
Thiên Chúa trở nên thật đáng tin. Qua nó, người ta nhận ra đó là một Thiên Chúa mới và thật. 


Trong tương quan với ngoại giáo, đã có nhiều diễn tiến phức tạp. Xét chung, cuộc truyền giáo không 
thống nhất. Đã có những nhà truyền giáo cuồng tín, họ đập phá các đền thờ ngoại giáo, coi đó là những 
thứ phục vụ ngẫu thần, cần phải đẹp triệt để. Người ta thấy có điểm tương đồng nơi triết học của dân 
ngoại, nhưng nơi tôn giáo họ thì không, vì nó xem ra nặng tính chất thoả hiệp. 


Lúc đại giáo chủ Grê-gô-ri-ô khôn ngoan muốn vận dụng sự liên tục của lòng đạo nơi con người vào lối 
truyền giáo của mình, thì tôn giáo của lương dân từ lâu đã chăng còn là một lực cạnh tranh nữa. Nó đã 
kiệt sức từ lâu rồi. Tuy nhiên, lệnh của Grê-gô-ri-ô yêu cầu bảo tồn sự tiếp nói những gì thánh thiêng đã 
trở thành một quy luật Ki-tô giáo. Cái nhìn của ngài thật thâm sâu. Ngài hiểu rằng, các tôn giáo tiền Ki- 
tô giáo, dù mang nhiều nội dung trái ngược, vẫn là một tìm kiếm, một ngưỡng vọng về Thượng đề. Vì 
thế, thay vì cắt đứt những tâm tình tín ngưỡng trong sáng này, ta nên tìm cách nôi vào chúng và làm biến 
đôi chúng. Như vậy, mình vẫn ở trong cái liên tục của không gian thánh thiêng, nhưng đã đưa vào đây 
một nội dung mới. 


Năm 1492, với con thuyền Santa Maria, Christophus Columbus đã tìm ra tân thế giớt. Ông đặt tên 
cho hòn đảo nơi đặt chân đầu tiên là San Salvador. Đó là khởi đầu của một cuộc truyền giáo vô tiền 
khoáng hậu, Ki-tô giáo hoá toàn lục địa châu Mĩ. Cuộc truyền giáo ở châu lục này, dĩ nhiên, đã 


150 


không hẳn chỉ có vinh quang. Bên châu Phi, mãi cho tới trong thế kỷ19, Ki-tô giáo vẫn bị Islam cản 
bước ở miền bắc và đông bặc. Cả n-độ và Trung-hoa, hai vùng đông dân nhát thê giới, Kitô giáo 
cũng chưa bén rê được. Tại sao? 


Anh nói đúng, Ki-tô giáo trong hai vùng văn hoá lớn Ẩn-độ và Trung-hoa vẫn chỉ mới tạm có mặt hoặc 
chỉ mới thành công trên một vài nơi nhất định. Trong thế kỷthứ 5 và 6, các đoàn truyền giáo thuộc phái 
Nestorius đã xuống tới Ấn và Trung-hoa. Họ đã đề lại đó dâu vết và có lẽ cả ảnh hưởng trên việc tổ chức 
Phật giáo, nhưng rồi lại biến mất. Tại sao? Theo tôi — mà có thể cũng rất sai — là vì hai nơi đó đã sẵn có 
một nền văn hoá cao rồi. Trong khi các tôn giáo bộ lạc ở Phi châu, khi đối diện với các nền văn minh 
lớn, đã mở ra đề đón nhận cái mới — mà cũng bởi vì chúng chỉ là những văn hoá bộ lạc, nên chúng phải 
biến đi -, thì ở Ấn và Trung ta có những nên văn hoá cao, trong đó tôn giáo, nhà nước, trật tự xã hội — 
chẳng han như lối phân cấp xã hội mang tính tôn giáo ở Ẩn - quyện vào nhau không rời và những nên 
văn hoá đó cũng bước đi trên một tầm mức tỉnh thần cao và lớn. Ân-độ và cả Trung-hoa có một triết lí 
tôn giáo cao. Việc chuyền tiếp sang Ki-tô giáo ở đó khó hơn, là vì người ta nghĩ răng, họ đã có sẵn một 
hình thái tối ưu rồi, trong đó sự tổng hợp của nhà nước, triết lí, lí trí và tôn giáo đề kháng lại những gì lạ 
từ ngoài vào. Tuy nhiên, ở đây ta phải nói thêm, sự có mặt của Âu châu từ thế kỷ19 đã làm bộ mặt Ấn 
giáo biến đổi nhiều. Những gì do loan báo, chắng còn mang* hay Radha Krishan*các khuôn mặt quen 
thuộc như Ghandi tính chất ấn giáo thuần tuý nữa, nhưng là một Ấn giáo pha trộn nhiều yếu tố Ki-tô 
giáo. Rõ ràng, Ki-tô giáo đã không thể bám rễ được, nhưng nó là một thứ lực đổi mới được Ấn giáo hút 
vào cho mình. 


Trường hợp ngoại lệ: Hàn quốc. Hình như thông điệp Đức Ki-tô đã trực tiếp đi vào lòng người ở đây 
mà không do các thừa sai. Chuyện đó xây ra thê nào? 


Đã có một nhóm người Hàn theo học ở Trung-hoa và họ đã tiếp xúc với các linh mục Ki-tô giáo. Từ 
động lực ban đầu đó, khi trở về quê hương, họ tự học Kinh Thánh, xác tín răng, đó là lời Chúa thật và đã 
cô găng mang Lời đó ra thực hành — nhưng luôn với tâm vọng là được nối kết với Giáo Hội hoàn vũ. 
Thoạt tiên, tâm vọng đó đã không đạt được, và trải qua nhiều thời kì họ bị bách hại nặng nề. 


Quả thật đó là một diễn biến lạ lùng. Một đàng, động lực đưa họ tìm về Đạo là Giáo Hội sống động chứ 
không phải chỉ có Kinh Thánh. Nhưng mặt khác, khi đã bị đánh động, họ quay ra tìm hiểu kinh sách. Và 
cuộc gặp gỡ kinh sách đã đưa họ vào Đạo, nhưng không phải giữ Đạo trong tâm tưởng, mà đã trở thành 
cộng đoàn nối kết chặt chẽ với Giáo Hội sống động. 


Sẽ còn có người ở đất Á châu vào Đạo? Hay cánh cửa vùng này đã được khép lại? 


Tôi nghĩ, ta không nên đóng khung hi vọng. Như ta thấy đó, nhờ qua các trý thứcÂn mà men Ki-tô giáo 
đã dậy được trong Ấn giáo. Con số những người Ấn kính thờ và yêu mến Đức Ki-tô - thoạt tiên người 
Ấn coi Đức Ki-tô chỉ là một trong nhiều vị thần cứu độ - lớn không thể tả, lớn hơn nhiều so với con số 
tín hữu Ki-tô giáo. 


Nước Nhật tỏ ra đặc biệt khó khăn đối với Ki-tô giáo. Dân Nhật thích học trường Ki-tô giáo, thích phong 
tục Kitô giáo, ngay cả thích được làm phép cưới trong nhà thờ công giáo, nhưng tinh thần của người 
Nhật thì lại dị ứng với Ki-tô giáo. Trung-hoa thì đang năm dưới quyên lực ý hệ. Ý hệnày được coi là lực 
duy nhất đề đoàn kết dân, giữ bản sắc dân tộc và tạo đà cho họ tiên vào thế giới. Nhưng nơi đây cũng có 
tín hữu dấn thân lạ làng cho Chúa Kr-tô, có thê nói họ là men trong bột. Vì vậy có thể nói lịch sử chưa 
chấm dứt trên miền đất này. 

Hãn có nhiều vùng Á châu hiện chống lại Ki-tô giáo rất mạnh, coi đó là Đạo ngoại bang. Ta đã thấy lòng 
thù hận ở Ấn đối với Giáo chủ công giáo như thế nào, đã thấy dân ở đó chống ý niệmcải đạo và phúc âm 
hoá ra sao. Phản ứng thật gay gắt. Nhưng cũng có thê hiểu như vây, sở đĩ người ta chống, là vì người ta 


151 


cảm thấy đó là một sức mạnh thật sự. Hiện lúc này chưa thể có được một dự đoán tương lai nào, nhưng 
ta cũng không nên bực dọc mà bảo răng miên đât đó đã có chủ. 


Trên nhiều quốc gia vẫn không ngừng xấy ra những cuộc bách hại Ki-tô giáo, mà dự luận phương 
tây chẳng quan tâm gì tới. 


Vâng, trên nhiều quốc gia. Ta đã thấy ở Trung-hoa, đã chứng kiến ở Việt-nam, trên toàn vùng đông 
dương. Ta cũng thây diễn tiên đang trên đà nguy hiêm ở An-độ. Ta thây sinh lộ của đức tin luôn phải trả 
băng giá máu. 


GIÁO CHỦ 
Nhiều người cho rằng Giáo Hội là một cỗ máy quyền lực ghê gớm. 


Đúng, nhưng người ta phải hiểu cho rằng cơ cấu đó là để phục vụ. Giáo chủ không phải là kẻ trị vì tối 
cao — mà, nói như đại giáo chủ Grê-gô-ri-ô, là : “người phục vụ tất cả những kẻ phục vụ Thiên Chúa”. 
Tôi muốn nói răng, ngài là kẻ bảo đảm cho sự vâng lời, để Giáo Hội không bị uốn theo í muốn con 
người. Chính giáo chủ cũng không thể nói, tôi là Giáo Hội, hay tông truyền là tôi, mà trái lại, ngài bị trói 
buộc, ngài là biểu tượng của sự trói buộc đó của Giáo Hội. Nếu trong Giáo Hội nây ra cám dỗ muốn làm 
khác đi, muốn bỏ bớt đi cho thoải mái, thì ngài là người sẽ tự hỏi, chúng ta có được phép làm như thế 
không? 


Giáo chủ không phải là một cơ quan, đê người ta thông qua đó mà thay đổi Giáo Hội, nhưng ngài là bức 
tường bảo vệ chống lại sự chuyên quyên. Lấy một thí dụ: Theo Tân Ước, hôn nhân là bí tích không thê 
tháo gỡ. Giờ đây, nhiều người bảo răng, giáo chủ đương nhiên có thê sửa điều đó. Không, ngài không 
thể sửa được. Tháng 2 năm 2000 ngài đã đọc một diễn văn quan trọng trước các quan toà Rô-ma, và cho 
biết, trước trào lưu muốn tháo gỡ mối dây ràng buộc đó, ngài không thể làm tất cả những gì mình muốn, 
mà trái lại, phải luôn nhắc nhở chúng ta về sự vâng lời, hay cũng một ý nghĩa đó nhưng nói cách khác, 
là ngài phải tiếp tục thi hành động tác rửa chân. 

Ghế giáo chủ là một trong những định chế mê hoặc nhất trong lịch sứ. Bên cạnh những hoàng kim, 
lịch sử cũng cho thấy những hỗ thắm của định chế đó. Chẳng hạn Biển-đức thứ IX bị cách chức 
nhiều lần và đã là giáo chủ thứ 145, 147 và I50 trong Giáo Hội. Ngài năm giữ vai trò này lần đầu 
tiên lúc mới 12 tuổi. Vậy mà Giáo Hội vẫn cứ trung thành với chức vụ đại diện Thiên Chúa trên trần 
gian đó. 


Với cái nhìn thuần tuý lịch sử thì ghế giáo chủ quả thật là một cái gì lạ lùng. Nó là thể chế quân chủ duy 
nhất - nếu có thể nói được như thế - đứng vững suốt gần hai ngàn năm, chuyện không thê hiểu được. 
Nhưng tôi muốn nói, có một bí mật còn lớn hơn, đó là sự tồn tại của dân Do-thái. Còn ghế giáo chủ, sự 
tồn tại lạ lùng của nó cũng bắt mình phải đặt câu hỏi. Anh đã nói tới một thí dụ tiêu cực của định chế đó, 
và nó đã phải trải qua bao nhiêu chấn thương nặng nè, lẽ ra theo xác xuất lịch sử thì nó hăn đã phải tiêu 
vong, không phải chỉ một lần. Tôi tin Voltaire* đã nói như thế này, đây là lúc Dalai Lama của Âu châu 
phải biến đi và nhân loại sẽ được giải thoát khỏi ông ta. Nhưng, như anh thấy đó, mọi chuyện vẫn cứ 
tiếp tục. Điều đó cho thấy rằng, sự tồn tại của nó không phải do khôn khéo của cá nhân các giáo chủ - 
nhiều vị đã ra công giật sập nó nữa là khác — nhưng là do một sức mạnh nào đó đứng đàng sau. Đó chính 
là sức mạnh đã được hứa cho Phê-rô. Quyền lực của hạ giới, của sự chết sẽ không thắng nổi Giáo Hội. 


Chúng ta đã bàn về chuyện bắt khả ngộ. Tại sao tín điều đó được hình thành quá trễ như vậy? 


Trước hết phải hiểu là có một học thuyết về vai trò Phê-rô — và đặc biệt là việc hành xử vai trò đó — đã 
hình thành rât sớm. Trong lá thư của giáo chủ Klê-men-tô I việt khoảng năm 90 cho giáo đoàn Kô-rin- 
tô — giáo đoàn này đang có cơ tách ra khỏi tập thê -, ta đã thây có đê cập tới trách nhiệm của Giáo Hội ở 


152 


Rô-ma và của giáo chủ Rô-ma rồi. Trách nhiệm đặc biệt đó lại thể hiện rất rõ vào thế kỷýthứ hai trong 
cuộc tranh luận về lê phục sinh. Tính cách trung ương của Rô-ma đã từng bước lớn lên trong Giáo Hội, 
và nói chung, nó được tập thê công nhận. 


Cuối cùng, công đồng Ni-xê năm 325 đã nói tới ba vị trí ưu quyền trong Giáo Hội, đó là Rô-ma, 
Alexandria và Antiochia. Rô-ma luôn được nói tới đầu tiên, và hai ghế giáo chủ kia cũng luôn có mối 
liên hệ với Phê-rô. Trong danh sách tham dự viên các công đồng, các đại biểu của Rô-ma cũng luôn 
được ghi tên trên cùng. Rô-ma được kính trọng như là prima sedes, vị trí ưu tiên, và chính công đồng 
Ni-xê đã làm vững thêm hệ thống đó. 


Lịch sử các công đồng kế tiếp càng cho thấy rõ nhiệm vụ đặc biệt của giáo chủ Rô-ma. Thời đó, giám 
mục Rô-ma không cai trị với một giáo triều hoàn vũ liên tục như ngày nay, nhưng mỗi khi có nguy biến, 
ngài lại có một nhiệm vụ đặc biệt. Trong cuộc khủng hoảng, mà chút nữa giáo lý của Arrus# sém trở 
thành giáo lýchung cho Giáo Hội, thánh Anasthasius đã coi giáo chủ là tụ điêm phải theo. Và còn nhiều 
lí chứng khác nữa. 


Năm 1054 Giáo Hội phía đông và tây tách rời nhau. Phía đông vẫn công nhận vai trò đặc biệt của Rô- 
ma, sự công nhận đó đã không được phía tây nhìn ra một cách đúng đắn. Kế từ sau ngày phân rẽ, bên 
Rô-ma đây mạnh tư tưởng về ưu quyền, nhất là với Grê-gô-ri-ô VII. Tư tưởng này được tăng cường với 
việc xuất hiện các dòng tu ăn xin, khi họ quay về với giáo chủ Rô-ma. Số là các dòng này không thuộc 
vào một giáo phận nào cả, nên họ cần phải có một cơ quan hoàn vũ chung. Và chỉ có cơ quan chung này 
mới có thê tô chức được một giới linh mục và các phong trào trải rộng khắp Giáo Hội và, qua đó, tạo 
điều kiện cho công cuộc truyền giáo về sau. 


Học thuyết ưu quyền được hình thành từng bước vừa qua lí thuyết lẫn thực hành. Nó đã được diễn tả 
thành văn ở công đồng Firenze trong thế kỷ15, nhưng cũng đã được nói đến cả trong công đồng Lyon 
vào thế kỷ 13. Trong công đồng Trento, người ta phải bàn quá nhiều chuyện liên quan tới khủng hoảng 
tin lành, nên cuôi cùng đề tài phải dành lại cho công đồng Vatican I. Nhưng tại đây nhiều người đã ngỡ 
ngàng, vì nội dung đề tài đã được trình bày quá chặt. Ta biết rồi, nhiều giám mục đã bỏ ra vệ sớm để 
khỏi phải kí tên. Tuy nhiên, số nghị phụ thiểu số đó vẫn công nhận bản chất học thuyết ưu quyền không 
phải là một cái gì xa lạ với đức tin công giáo, và học thuyết này cũng có nền tảng Kinh Thánh qua các 
lời hứa của Chúa với Phê-rô. Thật ra, người ta đã trình bày tín điều với một sự chính xác mới bằng một 
hình thức hơi quá mức mà thôi, chứ nó chăng phải là gì mới. Nội dung của nó chỉ là gom nhặt và cụ thể 
hoá những gì đã diễn tiến và thành hình trong suốt lịch sử. 


Phê-rô có lẽ đã không nghĩ rằng, mình sẽ để lại cho những người kế vị một việc làm quá nặng nề đến 
như thế: Là giám mục giáo pm Rêô-ma, giáo chủ phải giải quyết những vẫn đề tại chỗ. Trong tư 
cách nguyên thủ quốc gia trên “ngai thánh”, ngài phải điều hành công việc của thành quốc. Lại vừa 
phải giải quyết chuyện của Giáo Hội hoàn vũ với tư cách là đức Thánh cha. Phải soạn diễn văn, thư 
chung, bài giảng, tiếp các loại khách lớn nhỏ. Rồi với những Bộ, Toà án, Uỷ ban, Hội đồng về giáo 
lýđúc tin, phụng vụ, kỉ luật, giáo dục... Rồi cả hàng trăm nhà dòng mẹ, hơn một trăm học viện v.v. 

May có đoàn Hồng V như là ban cỗ vấn thượng thặng gồm những chuyên gia từ mọi vùng văn hoá, 
dày kinh nghiệm suy tư và chính trị. Nhưng môi ngày văn phòng đồng lí lại nhận được cả thùng đây 
ắp giấy, mỗi tờ là một vấn đề cân giải quyết. Các giám mục khắp nơi tới tấp gởi về những câu hỏi có 
khi thật nặng đầu. Bên cạnh đó, giáo chủ còn có cuộc sống tâm linh với giờ nguyện, giờ chẳu và công 
việc cá nhân riêng tư. Giáo Hội hoàn vũ càng ngày càng lớn ra — như vậy vai trò và ghế giáo chủ có 
phải thay đỗi không? 


Vấn đề điều hành công việc thay đổi theo thời gian. Thế kỷ thứ § khác thế kỷ 15, và thế kỷ 15 lại khác 
thế kỷ 20. Nhiều điều anh vừa kê không hắn phải như vậy. Hãy bắt đầu với quốc gia Vatican: Đó chỉ là 


153 


một khung hình hỗ trợ. Tự thân giáo chủ không cần quốc gia, nhưng ngài cần tự do, cần bảo đảm cho sự 
độc lập thế quyền, ngài không được phục vụ cho một chính quyền nảo cả. 


Tôi dám cả quyết rằng, sở dĩ ngôi vị giáo chủ ở Rô-ma triển nở được, là nhờ chế độ quân chủ với 
Konstantinus đã đời đô về Byzanz. Nhờ đó giáo chủ mới có được tự do cần thiết. Tôi coi lập luận cho 
rằng, nhờ có sự hiện diện bên cạnh của chính quyền quân chủ nên vị thế giáo chủ mới lớn lên được, là 
hơi ngược đời. Trong ba thế kỷ đầu, Rô-ma là chốn chắc chắn nhất đề các tín hữu đi vào tử đạo. Cũng 
vì vậy mà giáo chủ thời đó được coi là những ứng viên tử đạo. Chỉ sau khi hoàng triều đời đô sang phía 
đông, tạo nên ở Í khoảng trồng quyền lực, thì một thứ độc lập tính thần đã xuất hiện, và nhờ đó mà giáo 
chủ chăng còn phải trực tiếp suy phục một thế quyền chính trị nào nữa cả. Về sau, Quốc-gia Giáo-hội 
hình thành, kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy bất hạnh. Và Quốc- -gia đó đã kéo dài cho tới năm 1870. Ngày 
nay nhìn lại, ta phải cám ơn Chúa là nó không còn nữa. Thay thế nó, nay ta có một khung hình mới là 
thành quốc tí hon Vatican. Quốc gia này chỉ có mỗi một nhiệm vụ là giữ cho giáo chủ được tự do trong 
công việc của ngài. Mô mâu thành quôc này còn có thể đơn giản hoá thêm được nữa không, hãy chờ 
xem.Có những điều khác, mà anh kế ra, cũng không hắn như vậy. Không phải tất cả các nhà dòng mẹ 
đều có mặt ở Rô-ma. Và giáo chủ phải ra bao nhiêu tông thư, phải viết bao nhiêu diễn văn, cái đó tùy 
trường hợp và cũng tuỳ tâm tánh môi vị. Dù vậy, ngài vần còn có quá nhiều chuyện phải làm. Bao nhiêu 
là cuộc gặp gỡ đề giữ liên lạc với Giáo Hội hoàn vũ; bao nhiêu là chuyện phải quyết định ; rồi làm sao 
còn phải dành giờ cho việc tâm linh, cho kinh nguyện — cả là một vân nạn lưỡng nan. 


Nhưng ngày nay cũng có nhiều phương thức lãnh đạo hoàn toàn mới? 


Chúng tôi đang nghĩ xem việc tản quyền có thể giúp giảm bớt được lượng công việc không. Chính Giáo 
chủ trong Tông thư về đại kết đã mời øọi mọi người đóng góp ý kiến về vai trò giáo chủ và tổ chức giáo 
triều. Đã có nhiều vị cho ý kiến. Cựu tổng giám mục Quinn của giáo phận San Franeisco, chăng hạn, đã 
đề cập rất nhiều về việc tản quyền. Chắc chắn có thê tiến hành được nhiều chuyện. Tuy nhiên, tôi cho 
rằng các chuyến thăm viếng ad limina của các Hội đồng giám mục là rất quan trọng, đó cũng là dịp cho 
những chạm mặt, gặp gỡ. Cần có chúng để tăng cường mối đoàn kết trong Giáo Hội. Thư từ không thể 
thay thế được những gặp gỡ. Không có gì thế được những cuộc trao đổi, bàn luận, nhìn nhau, lắng nghe 
nhau. 


Vì thế, tôi có thê nói, những hình thức gặp gỡ cá nhân bất nghi thức mà Giáo chủ hiện nay đang thực 
hiện, sẽ mang tâm quan trọng trong tương lai. Chúng quan trọng, cũng là vì nêu không có gặp gỡ cá nhân 
— Xuyên qua mọi vân đề và mọi thách đô văn hoá — thì không thê hiêu nhau, không thê đoàn kêt với nhau 
được. 


Ngày nay, sau những đắn đo suy nghĩ, càng ngày người ta càng nhận ra nhu cầu về một tụ điểm đoàn 
kết, một tụ điểm gần như vai trò giáo chủ hiện đang đóng. Ảnh em tin lành nay bảo rằng nên có một biểu 
tượng thông nhất, một phát ngôn viên cho thế giới Ki-tô giáo. Và một số trong họ nói, nếu như chức vụ 
giáo chủ được thay đôi thích hợp thì họ có thể chấp nhận. Dù sao, như anh nói, đó là một “việc vượt sức 
người”, tưởng như không thể kham nồi. Song mặt khác, việc đó vẫn có và phải có — nhưng với ơn Chúa, 
mình cũng có thể vượt qua được. 


Tản quyên — có nghĩa trong Giáo Hội công giáo cũng sẽ có việc chia thành các vùng thượng phụ? 


Trước đây tôi nghĩ phải tổ chức thành các đơn vị châu lục lớn, nhưng quan điểm này càng ngày tôi thấy 
càng không đứng vững. Vùng thượng phụ có nguồn. gốc liên quan tới địa điểm phát xuất của mỗi tông 
đồ. Nhưng công đồng Vatican II đã chọn các Hội đồng giám mục làm hình thức tổ chức cho các vùng 
lớn. Và trên đó lại có các Thượng hội đồng châu lục. Châu Mĩ la-tinh, châu Phi, châu Á hiện đã có 
Thượng hội đồng với những cơ cấu tô chức khác nhau. Có lẽ đó là những cơ cầu thích hợp cho ngày 
nay. Dù sao, phải có cơ cầu cho sự hợp tác vùng, nhưng chúng phải được tổ chức linh động đề tránh biến 


154 


thành những bộ máy quan liêu, cửa quyền. Hắn các kết hợp vùng đó sẽ có thê cáng đáng cả những công 
tác của Rô-ma. 


Ngài có nghĩ rằng một ngày nào đó giáo chủ công giáo lại cũng được nhìn nhận bởi Giáo Hội Tìn 
lành, Chính thông và Anh giáo? 


Đã có một cuộc đối thoại thần học trên hình thức với Giáo Hội Chính thống, nhưng chưa dám đề cập tới 
đề tài nóng bỏng đó. Một mặt, ưu quyền của giáo chủ Rô-ma không hắn xa lạ đối với truyền thống chính 
thống, vì trước đây Rô-ma luôn được công nhận ở vị trí hàng đầu. Nhưng mặt khác, ưu quyền đó đi 
ngược lại cơ cấu tự trị quốc gia của bên Chính thống. Có rất nhiều tế nhị lịch sử cản ngăn hoặc gây khó 
khăn cho việc công nhận. Có lề có một số lãnh vực bớt phức tạp hơn. Khó hi vọng có một thành công 
nhanh chóng, nhưng phải cố găng đi tới mục tiêu đó.Anh giáo trả lời lại tông thư đại kết của Giáo chủ 
với một viễn kiến về vị trí và vai trò của giáo chủ theo cái nhìn của họ. Đó là một bước xích lại gần Rô- 
ma. Và với Anh giáo, đang có một cuộc đối thoại về “Uy quyền trong Giáo Hội”, nhưng trong cuộc đối 
thoại này vấn đề công nhận đã không được đặt ra. Cũng đã có những tiến bộ trong để tài đối thoại, nhưng 
vẫn còn nhiều rào cản dựng lên từ nguồn gốc lịch sử của Anh giáo. Chờ xem.Tin lành là một đại lượng 
phúc tạp. Một bên, có những Giáo Hội truyền thống như Tin lành phái Luther, phái methodisch, phái 
presbyterianisch và v.v. Nhiều nơi trên thế giới họ đang rơi vào khủng hoảng. Ở những nơi đó, trọng 
lượng của họ đang chuyên sang các phong trào evangelical, pentecostal* và bảo căn. Sức sông đức tin 
các nhóm mới này đang nở rộ và đây những phái truyền thống vào hậu trường. Tổ chức Evangelical và 
bảo căn đã là hai đối thủ cô điển chống lại Giáo chủ Rô-ma. Nhưng gần đây hai tô chức này đã có những 
thay đối ngoạn mục, vì họ nhận ra Giáo chủ quả thật là tảng đá biểu trưng chung, vì ngài cũng như họ 
chồng lại áp lực của tân tiễn đang đẻ nặng trên Ki-tô giáo. Trên một bình điện nào đó, họ xem Giáo chủ 
là một đồng minh, mặc dù các dè dặt trước đây vẫn chưa hết. Tóm lại, bức tranh đang chuyển động. 
Chúng ta tin tưởng vào những điều có thê hi vọng, nhưng cũng cần kiên nhẫn. 


CƠ CẤU NỘI BỘ GIÁO HỘI 


Giáo Hội công giáo có một cơ cấu cỗ điển, rõ ràng: Dân — Linh mục — Giám- mục. Và trên tột cùng 
là Giáo chủ. Phẩm trật (Hierachie) - từ ngữ này có nghĩa là “quyên cai trị thánh ”— băt nguôn từ 
Kinh Thánh, hay từ nhu cầu tổ chức để có một bộ máy mạnh, hữu hiệu? 


Tôi chống lại quan điểm của nhiều người, dịch chữ “Hierachie” ra nghĩa “quyền cai trị thánh”. Tôi khẳng 
định nghĩa của nó là “nguồn gốc thánh”. Nó muốn nói lên rằng, Giáo Hội không hình thành từ các quyết 
định, nhưng luôn có thê được tái sinh từ chính Chúa, từ các bí tích. Với cái nhìn đó, ta cũng có một nhận 
thức khác đối với chức linh mục. Ở đây, ta không nói chuyện về một giai cấp cai trị muốn áp đặt kỉ kuật 
sắt trong Giáo Hội. Chức linh mục, trái lại, là sự nối kết Giáo Hội với Thiên Chúa. Nó là sự vượt lên 
trên chính mình của một Giáo Hội do Chúa thành lập, chứ không phải do từ các đại hội, từ các quyết 
định, từ sự thông thái hay sức mạnh của tổ chức. Trong ý nghĩa đó, chức linh mục cũng không phải là 
thứ có sẵn. Nếu vì thế mà ơn gọi linh mục không còn nữa, thì ta phải cầu khẩn Chúa, chứ không thể tự 
mình đơn giản nặn ra được. 


Giáo Hội thường được gọi là “đoàn dân lữ hành ”, tín hữu được gọi là “đàn thú của Chúa”. Có người 
cũng gọi họ là đàn chiên, nghĩa là một đàn súc vật chẳng có quyền gì cả, chỉ có việc tin và vâng lời . 


Tôi thấy hai ý niệm“dân Thiên Chúa” và “đàn thú” không có gì là chống nhau. Đạo Do-thái phát triển 
từ nền văn hoá chăn nuôi, nên hình ảnh người chủ chăn luôn giữ một vị trí quan trọng và hình ảnh đó đã 
đi vào Tân Ước. Vì thế ta không nên đi từ hình ảnh làm thân chiên cừu đề xét đoán, nhưng nên đi từ mối 
tương quan tín thác giữa người chăn và đàn cừu. “Dân Thiên Chúa” cũng mang ý nghĩa như thế: một 
đoàn dân đang trên đường băng suốt qua lịch sử. 


155 


Ở Í, sau khi Giáo Hội làm hoà lại với nhà nước thế tục, Pi-ô XI đã cảnh tỉnh giáo dân, giờ đây phải làm 
sao có được một cách sống đời giáo dân mới, nghĩa là làm ki-tô hữu giữa trần thế, và ngài sau đó đã lập 
ra tông đồ giáo dân. Tôi thấy, từ sau Công đông II, nây ra chiều hướng chống giáo sĩ, hô hào giáo dân 
phải dành lại quyền của mình trong Giáo Hội. 


Quan điểm đó giò đây đã trở thành khẩu hiệu chống Rô-ma, đã trở thành một tín điều cho giới công 
dân tự do. 


Theo tôi, chiều hướng kia đặt trên một căn bản sai. Họ quan niệm rằng, Giáo Hội giờ đây phải được cai 
trị bởi hai giới, giáo sĩ và giáo dân, cả hai cùng quyết định về số phận Giáo Hội. Họ bảo, giáo dân phải 
cử ra các đại diện — và các đại diện đó, ở Đức, có cơ quan cao nhất là Uỷ ban Trung ương của người 
công giáo Đức - để nói lên tiếng nói của giáo dân. Và phía giáo sĩ cũng cử ra đại diện của họ. Hoàn toàn 
vô nghĩa. Như vậy thì giáo sĩ để cho ai? Nhất là người ta còn bảo cả hai giới phải chung nhau nghĩ xem 
nên tổ chức Giáo Hội như thế nào, nên giữ lại gì cho kho tàng đức tin. Rằng phải hạ bệ giáo sĩ và giáo 
dân phải giành lại tiếng nói của mình. 


Có người nghĩ như vậy. 


Nếu như giáo sĩ có lí, thì họ cũng chẳng có quyền bắt Giáo Hội phải thế này thế nọ. Mà họ phải vâng lời 
Thiên Chúa, mà người bảo đảm cho sự vâng lời đó là giáo chủ. Giáo chủ là người giữ cho Giáo Hội luôn 
nằm trong tay Thiên Chúa, không để nó bị nhào nặn bởi con người. Đó là ý nghĩa của bí tích truyền chức 
linh mục, chức xuất phát từ một nguồn không phải do chúng ta tạo ra. Lại nữa, giáo dân thì có gì là xấu, 
đây là bậc sông bình thường của người theo Chúa, nhờ bậc sông bình thường này mà Tin Mừng được 
sông và được đưa vào cuộc sống bình nhật của thế giới. Và mục đích thật sự của tông đồ giáo dân là làm 
sao cho đạo Chúa đi vào thế giới và biến đổi nó. 


Giới tu sĩ nam nữ trong Giáo Hội là bậc sống triệt để nhất của người theo Chúa. Đâu là nhiệm vụ 
của họ, đặc biệt cho Giáo Hội tương lai ? 


Có nhiều bậc sống theo Chúa, với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Giáo dân là bậc cơ bản và không thay thế 
được, họ sống đức tin trong hoàn cảnh hợp với ngành nghề của họ, trong môi trường chính trị, khoa học, 
thủ công nghệ hoặc những nghề bình thường nhất. Nhưng cũng cân có một bậc dành toàn cuộc sống 
mình cho đức tin, họ là trạm nhiên liệu cho việc rao truyền, cho việc thôi hồn cho Giáo Hội. 


Tôi tin rằng những cơ câu muôn mặt đó sẽ rất quan trọng cho tương lai Giáo Hội. Luôn luôn cần có chỗ 
cho con người có thể thu mình VỀ, nơi đó họ suốt ngày có thê tham dự vào cuộc sống cầu nguyện, nơi 
đó lời cầu kinh thắm đượm nhịp sống của ngày thường. Đó là những kho dự trữ để đức tin lầy thêm năng 
lực làm mới mình và toả sáng. Chúng ta đang kinh nghiệm những điều đó trong tu viện cô xưa của các 
tu sĩ Biển-đức ở Montecassino này. Hoặc hãy nghĩ tới các dòng chiêm niệm nữ, như của các chị dòng 
kín, các chị dòng Klara*, chăng hạn. Đó cũng là những ốc đảo sa mạc cho nhiều người tìm tới để tăng 
cường và đôi mới đức tin mình. 


Montecassino là một trong những tu viện nỗi tiếng nhất của Giáo Hội la-tinh. Người ta nói, không 
có tu viện nào lâu đời và xứng đảng như tu viện này. Vào đúng năm 529, khi người ta xây thành phô 
tu viện trên núi này cho các tH sĩ biên-đức, thì đó cũng là lúc Học viện Platon ở Athen đóng cửa. 


Tôi thấy sự trùng hợp thời gian bất ngờ giữa việc đóng cửa Học viện Platon và việc mở cửa tu viện Biển- 
đức ở Montescassino mang một ý nghĩa lớn. Học viện là biểu tượng cho nền học thuật cô điển. 
Montescassino được coi là học viện cho thế giới Ki-tô giáo. Ta thấy một thế giới đang qua đi thật sự. 
Đề-quốc Rô-ma tan vỡ, bên phương tây nó chỉ còn là những mảng vỡ đang lịm tắt. Đế-quốc tan vỡ kéo 
theo sự đỗ vỡ của cả một nền văn hoá, nhưng Biển-đức đã giữ nó lại và tái sinh nó. Như vậy, ngài đã 


156 


thực hành đúng khâu hiệu của các tu sĩ Biên-đức : SuccIsa virescIt — càng cắt ngăn thì nó lại càng mọc 
xanh lên. Một cách nào đó việc cắt đứt văn hoá đó lại trở thành một cuộc lên đường. 


Và đó là khởi nguyên nền tảng văn mình Âu châu. 


Các tu sĩ biển-đức thoạt tiên chỉ muốn giữ truyền thống dòng tu, là trở thành một nơi cầu nguyện. Họ 
muôn là nơi tông hợp việc làm tay chân, biên đât đai thành vườn tược và phục vụ Chúa. 


Lý tưởng của cộng đoàn biển-đức được diễn tả qua câu ora et labora — làm việc và cầu nguyện. Trên hết 
là phụng vụ. Nó ưu tiên nhất, vì chính Chúa là quan trọng nhất. Nó trải ra suốt ngày thâu đêm, thấm 
đượm và uốn nắn thời gian và đã triển nở thành một dạng hình văn hoá cao và tỉnh ròng. Nhưng tỉnh 
thần đạo đức của phụng vụ đồng thời là trồng trọt làm mới đất đai. Chủ trương làm việc tay chân này đã 
đây lùi thiên kiến cổ điền, coi đó chỉ là nhiệm vụ của đám nô lệ. Giờ đây công việc tay chân trở thành 
một cái gì cao quý, Tin Mừng Gio-an gọi đó là sự bắt chước đắng Tạo hoá. 

Cùng với tư tưởng mới về làm việc, quan điểm về nhân phẩm cũng thay đổi. Xã hội thời đó nặng tính 
đăng cấp, coi con người hoặc là tự do hoặc là nô lệ. Nhưng tu viện là nơi không còn đẳng cấp, ai vào đó, 
đều là người tự do. Và, bắt nguồn từ tự do của Chúa, mọi người đều bình đẳng và có cùng một sứ mạng 
là mang Chúa xuống cho trái đất và nâng trái đất lên cùng Chúa. 


Với tất cả những cái đó Montescassino đã cứu và thay thế nền văn hoá cô điển. Nơi đây người ta sao 
chép lại các tài liệu, nơi đây ngôn ngữ được chăm sóc. Tu sĩ người Pháp Leclerq có lần nói, yêu Chúa 
và yêu văn phạm gắn liền với nhau. Muốn hiểu Kinh Thánh, phải đọc nó. Vì vậy mà khoa học ngôn ngữ 
đã ra đời và được chăm bón. Đó chỉ là một thí dụ. Mặt khác, muốn làm vườn hiệu quả, bắt buộc phải 
nghiên cứu đất đai. Tóm lại, có thể nói, từ nguồn đạo đức “phụng vụ và làm việc” - ora et labora — đó, 
mà một nền văn hoá mới, văn hoá âu châu, hình thành. 

Di chúc lớn của thánh Biển-đức để lại là bộ luật của ngài. Hắn tác phẩm nhỏ nhoi đó là một rong 
những thành quả lớn nhất của phương tây - mà sứ điệp thực tế của nó là tạo nên một cuộc sống có 
“lớp lang thứ thự ” - cho tới ngày nay và mãi mãi vẫn có thể khám phá ra được nét mới. Ngài ghủ chú 
+ “Chỉ cân Kinh Thánh cũng đủ làm mẫu mực cho cuộc sống rồi”. Nhưng để người mới tập Sự có 
thể thực hành được luật đó, ngài đã viết ra một hướng dẫn đơn giản, cho những ai “yêu cuộc sống 
và muốn thấy một ngày tươi đẹp”. 


Yếu tố nổi bật của luật đó là mực thước. Nhiều bộ luật dòng khác quá gắt. Vì ganh đua nên người ta 
thường đặt ra những luật quá triệt đề, từng cá nhân sốt sắng có thể theo được, nhưng về lâu về dài không 
thể áp dụng cho cuộc sống chung. Biên-đức đã nói kết thành công giữa cái đòi hỏi gắt gao cần thiết và 
cái giới hạn của bản chất con người. Luật của ngài linh động, vì vị bề trên có quyền hạn rộng rãi áp dụng 
luật đó tuỳ vào hoàn cảnh do ngài nhận định. Dù vậy, luật cũng không phải là lỏng lẻo, mà trái lại, nó đề 
ra một cơ cấu chặt chẽ : nhất là các giờ kinh nguyện ấn định thời biểu cho cả ngày lẫn đêm, và cũng cả 
cơ cầu các bữa ăn và bốn phận làm việc. Như ta đã thấy, công việc tay chân kéo theo công việc văn hoá, 
học chữ đề đáp ứng nhu cầu phụng vụ. 


Một cách nào đó, Biển-đức được xem như một thứ Mai-sen, người đã đặt quy luật cho cuộc sống. Nhưng 
luật của Biển-đức bắt nguồn từ Đức Ki-tô. Và Đức Ki-tô là người đã làm mới và hoàn chỉnh luật Mai- 
sen, để nÓ CÓ thể trở thành luật sống cụ thê. Trong ý nghĩa đó Biển-đức đã trở thành một nhà ban hành 
luật cao cấp của phương tây, và từ con người văn hoá muôn mặt đó mà cuối cùng một châu lục mới — 
Âu châu - đã thành hình, một nền văn hoá đã biến đổi bộ mặt thế giới. 


Nếu như văn hoá chúng ta ngày nay đứng trước cơ nguy mất thăng bằng, như ta đang thấy, thì đó cũng 
là vì ta đã lìa quá xa luật ngài. Có lẽ thế giới chúng ta luôn có thể tìm lại được thế thăng bằng một cách 
dễ dàng, nếu ta chịu trở về với luật cơ bản của Biển-đức, bởi nó chỉ ra thái độ và nhân đức nền tảng mà 


157 


Con người cần có, hầu tạo thăng bằng nội tâm cho cuộc sống. Không có thăng bằng đó, không thể có 
cuộc sống cộng đoàn, và cá nhân không thê trưởng thành được. 


Ta tiếp tục bàn thêm đôi chút về thành quả quan trọng đó của Biển-đức. Chữ đầu tiên của bộ luật là 
“lăng nghe” : “Con ơi, hãy lăng nghe lời dạy của tháy”, rồi Biên-đức thêm : “Hãy ghé tai nghe tiêng 
tỉ con ”. 


Vâng, đó là lời mời gọi lắng nghe, và đây là điều căn bản cho con người, Con người không được tự mãn, 
nó phải khiêm tốn đề học đón nhận một cái gì đó — “cúi đầu con xuông”. Nó phải lắng nghe đề lần ra ơn 
gọi mình. Và nghe không có nghĩa là để một tai vào những gì vừa xây ra chung quanh, nhưng là lắng 
mình đi vào chiều sâu — hoặc hướng lên cao, bởi chưng những gì thầy nói đều không ngoài việc áp dụng 
Kinh Thánh, áp dụng bộ luật nguyên thuỷ của kiếp người. 


Biển-đức tin rằng, lắng nghe và đáp trả cũng giống như hít vào và thở ra. Và con người cũng cần 
học cách chấp nhận mình, nó cân “ở lại trong chính mình”, cân ừn lặng, lăng nghe, tìm yên tĩnh cho 
mình. Từ hơn 1500 năm nay bộ luật vân không mắt tính thời sự. 


Qua luật biên-đức, ta thấy cái gì thực sự là người trong đó thì không mắt tính thời sự. Cái gì thật sự toát 
ra từ chiều sâu thì vẫn là một cách sông không bao giờ lỗi thời. Người ta có thể phê bình nó, có thể thử 
tìm trong đó những hình thức vận dụng khác nhau, nhưng trên căn bản, quy luật sông đó vẫn luôn mang 
tính thời sự. Ngay ngày hôm nay, ta lại thấy cần phải thân thiện với địa câu, cân coi trọng những quy 
luật của nó và bảo tồn tạo vật của nó. Và có lẽ ta lại bắt đầu thấy cần dành thời gian nghỉ ngơi cho việc 
phụng vụ, đừng bắt trí óc đêm ngày chỉ phải bận tâm với chuyện năng suất. Ta biết việc lắng nghe cũng 
là một phần của đời sống — bởi lẽ phụng vụ là việc Chúa đi vào lòng người và là sự lắng nghe. Ta biết 
kỉ luật, chừng mực và trật tự có liên quan với nhau ; vâng lời liên quan với tự do ; cũng thế, việc có thể 
chịu đựng lẫn nhau trong tỉnh thần đức tin không chỉ 1à quy luật nên tảng của một cộng đoàn dòng tu, 
nhưng tất cả những điều trên thật ra là những yêu tố nền tảng cho việc hình thành bất cứ một cộng đoàn 
xã hội nào. Đó là một bộ luật rất người, và nó cũng diễn tả được cái tính người đó, bởi vì nó nhìn vượt 
lên trên con người và — đã nghe và đã nhìn ra được những gì thuộc Thiên Chúa. Con người chỉ trở thành 
người khi nó được Chúa đụng đến. 


Câu chuyện sau đây ta không được phép quên. Tên thật người đó là Œ@io-an Bernardone. Người ta 
gọi ngài là Francesco, nghĩa là “chủ Pháp nhỏ, vì ngài thích hát nhạc Pháp. Ơn gọi của ngài là cả 
một câu chuyện thật cảm động. Có thê nói răng Franciscus (Phan-sinh) đã cứu được Giáo Hội khỏi 
sụp đô ? 


Giáo Hội có lẽ chắng bao giờ sụp đồ hoàn toàn đâu, nhưng trong cơn khủng hoảng của Giáo Hội, ngài 
đã làm được chuyện quyết định để chống đỡ nó. Ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện của giáo chủ 
In-nô-xen-xô III. Ngài mơ thấy nguyện đường Lateran đồ và bỗng dưng có người ghé vai chống đỡ. 
Ngài cho rằng người đó chính là Phan-sinh và cho mời tới. Và nhà chính trị tài ba In-nô-xen-xô nhìn ra 
sức mạnh cân có cho Giáo Hội nơi anh nhà tu vô chính trị và có cuộc sống Tin Mừng cực đoan kia. Giáo 
Hội cần một đổi mới đoàn sủng từ bên trong, cần một ngọn lửa đức tin mới, chứ không phải chỉ với khả 
năng và chiến lược của giáo triều và của trật tự chính trị là đủ. 


Tôi tin rằng câu nói của Đức Ki-tô “Hãy theo tôi”, hãy dứt khoát triệt để theo tôi, quả mang nhiều kết 
quả. Bao nhiêu xung lực và câu đáp trả mới đã không ngừng nây sinh từ đó. Và Giáo Hội, mỗi khi trở 
nên nhàm chán hay đứng trước đồ vỡ, vẫn không ngừng hi vọng vào những sức bật mới do Chúa Thánh 
Linh thúc đây từ bên trong. Những sức bật không bao giờ được chuẩn bị trước, nhưng chúng phát sinh 
từ những con người được chúc phúc và chúng làm cho Tin Mừng luôn mang lại hoa trái mới. 


Phan-sinh là một trong những người đó. Sau thời gian tuôi trẻ vui chơi và nông nỗi, , bỗng dưng ngài nghe 
được tiếng gọi triệt để, và hân hoan bước đi theo Chúa. Ngài bằng lòng với cuộc sống tu trì đang có, chứ 


158 


không nghĩ lập ra một dòng mới. Đứng trước nếp sống nặng nề, vô vị — và bị choáng ngộp bởi ích kỉ - 
của ki-tô hữu, ngài chỉ muốn đơn giản rao giảng lại Tin Mừng theo lỗi mới và góp nhặt người về cho 
Chúa. Ngài chỉ muốn trình bày Tin Mừng, nói về bài giảng trên núi, mà thôi, đê khích động bà con ăn 
năn quay về với Chúa. 


Nhưng từ đó, gần như ngược lại với ý ngài, một phong trào sống đạo đã hình thành, và cuối cùng nó đã 
trở thành khung pháp lí cho một dòng tu. Giáo chủ nhận ra nhu cầu phải cho phong trào này một khung 
hình tô chức, đề làm dụng cụ rao truyền sự hiện diện mới của Tin Mừng, mà Phan-sinh đang phát động. 
Nhưng đây rốt cuộc lại là bi kịch của dòng Phan-sinh : Một đàng, chủ trương sống tin mừng triệt đề đòi 
hỏi phải có nhiều tự do, phải sống nghèo hơn, chủ trương đó không thể bị bó hẹp trong một khuôn khổ 
định chế. . Nhưng đàng khác lại cân có một hình thức nào đó phù hợp cho một cộng đoàn con người bình 
thường tổ chức đời sống. Ngọn lửa sống đạo cực đoan kia thỉnh thoảng đã vượt ra khỏi định chế, nhưng 
dù vậy dòng vẫn luôn nhận ra chỗ đứng trong Giáo Hội của mình. 


Ngay chính Giáo Hội cũng sống trong tình trạng lưỡng nan đó. Một mặt, tất cả chúng ta phải luôn nỗ 
lực, triệt để hơn trong việc vượt ra khỏi những thoả hiệp cuộc sống thường nhật. Nhưng mặt khác, nếu 
như phải chấp nhận tiếp tục sống với những thoả hiệp phải có trong thế gian này, thì ta nên chấp nhận 
cái gai bất an đó thôi thúc trong lòng, và hãy mở chính cuộc sống mình và cuộc sống thế giới ra cho 
chiều kích lớn rộng của Tin Mừng. 


Phan-sinh đã chẳng bao giờ chịu làm linh mục, tại sao ? 


Ngài là một người khiêm tốn. Ngài sống theo ý nghĩa nguyên thuỷ của lời Chúa, muốn trở nên bé mọn 
trước mặt Ngài, vì như Chúa đã nói, chỉ những ai bé mọn mới thấu hiểu được Tin Mừng. Linh mục trong 
thời xã hội đẳng cấp của ngài là giới thuộc cấp cao, ưu đãi, mà một kẻ chủ trương sống đơn giản phục 
vụ như ngài không muốn bước vào. Ngài muốn mình là một người loan báo Tin Mừng tầm thường, một 
kẻ hát rong ca ngợi Chúa. Theo truyền thuyết thì ngài đã là phó tế, một chức vị có quyền đọc Kinh Thánh 
trong các buôi phụng vụ. Ở đây xem ra chức phó tế, một bí tích phục vụ, là tác vụ thích hợp cho cuộc 
đời ngài. 


GIÀU CÓ TRONG KHÓ NGHÈO 


Có một người đàn ông mà chúng tôi tìm thấy trong ông cống, một nửa người bị đòi bọ gậm nhắm và sau 
khi chúng tôi đem ông về nhà, ông chỉ nói :”Tôi đã sống như một con vật trên đường phó, nhưng tôi sẽ 
chết như một thiên thần, được yêu thương và được săn sóc”. Thế rồi sau khi được gấp bỏ mọi sâu bọ 
trên cơ thể, tất cả những gì ông nói, với nụ cười vui, là :”Thưa Seour, tôi đi về nhà Chúa đây”. Và ông 
tắt thở. 


Thật là tuyệt vời khi nhìn sự cao cả của con người nầy đã có thể nói như vậy, không oán trách ai, không 
so đọ tính toán gì. Như một thiên thần, - chính là sự cao cả của những ai giàu có về mặt thiêng liêng — 
dù họ có thể nghèo về vật chất. 

Chúng tôi không phải là những người làm công tác xã hội. Chúng tôi có thể đang làm công tác xã hội 
dưới mắt một số người, nhưng chúng tôi phải là những người chiêm niệm trong lòng thế giới. Vì chúng 
tôi phải đem sự hiện diện của Chúa đến trong gia đình bạn, vì gia đình đang câu nguyện chung, đang ở 
chung với nhau. Có quá nhiều hận thù, quá nhiều lầm than khốn khổ và chúng tôi, cùng với lời câu 
nguyện, cùng với hy sinh của mình, chúng tôi bắt đầu tại nhà mình. Tình thương yêu khởi đầu tại nhà và 
đó không phải là chúng tôi làm yêu thương bao nhiêu, mà là chúng tôi đặt bao nhiêu yêu thương vào 
những gì chúng tôi làm... Tôi muốn các bạn tìm thấy ở đây những người nghèo, trước hết ngay trong 
chính nhà bạn. Và tình thương yêu khởi đầu ở đó. Hãy nên Tin Mừng cho những người của bạn trước 


159 


hết. Và hãy tìm hiểu về những hàng xóm gần nhà bạn. Bạn có biết họ là ai chưa? (Chân phước Mẹ Têrêxa 
Calcutta) 


17. CÁC BÍ TÍCH 
HỌA ĐỎ KIÊN TRÚC ĐỜI SÓNG 


Nhiều người trước sau vẫn sử dụng các kiểu nói Ki-tô giáo, nhưng chẳng còn hiểu gì về nội dung 
chúng, chứ đứng nói là sống theo những lời đó. Hãy nhìn vào bảy bí tích. Ngài có lần nói, trong các 
bí tích đó chứa đựng hoạ đô kiến trúc cho cả cuộc sống. Và Johann Wolfgang von Goethe*, lớn lên 
trong giáo dục tin "ước quả quyết rằng, bí tích của Giáo Hội công giáo không những là cái “cao cả 
nhất của tôn giáo”, mà còn là “biểu tượng khả giác của lòng tốt và hồng ân tuyệt vời của Thiên 
Chúa”. 

Trước khi đi vào từng bí tích, tôi tự hỏi: Không hiểu những bí tích đó có ích gì? Bí tích thêm sức, chăng 
hạn, đâu có giữ cho thanh thiếu niên khỏi rơi vào nghiện ngập. Hay bí tích hôn nhân đâu phải là bảo 
chứng cho vợ chồng không ngoại tình, không dối nhau, không bỏ nhau sau một năm sống chung. 


Tôi tin rằng bảy phép bí tích thật sự đóng ấn cho cấu trúc và những chặng đường lớn của đời người. 
Người ta cần cho những thời điểm quan trọng - như sinh ra và chết, trưởng thành và kết hôn — một dấu 
chỉ nào đó, qua đó chúng nhận được tầm quan trọng, niềm hứa hẹn cho tương lai và như vậy cả sự nâng 
đỡ. 

Nếu chỉ nhìn bí tích dưới khía cạnh hiệu năng và coi chúng như phương tiện giúp con người có được 
thần lực để hoán cải mình, thì ta sẽ thất vọng. Vấn đề ở đây không phải vậy. Đức tin không phải một thứ 
gì lơ lửng trong không khí.Nó nhập vào thê giới vật chất. Các dấu chỉ của thế giới vật chất lại giúp ta 
đụng chạm được với Thiên Chúa. Như vậy, các dấu chỉ là sự biểu lộ tính thể lí của đức tin. Việc thấm 
nhập giác quan và trí tuệ là sự tiếp nối biến cố Thiên Chúa đã trở thành xương thịt và đã đã tỏ mình ra 
cho ta qua những dấu chỉ trần thế. 


Bí tích, vì thế, là một cách chạm vào chính Thiên Chúa. Nó cho thấy Thiên Chúa không phải là chuyện 
thuân tính thân, nhưng Ngài có cộng đoàn và thiệt lập cộng đoàn; và Ngài kéo theo cả trái đât và tạo vật 
vào Ngài, và như vậy, tạo vật cùng các thành tô của chúng cũng trở nên siêu việt. 


Cơ bản ở đây là, qua các bí tích, tính cộng đoàn và tính thể lí của đức tin được thể hiện; và chúng còn 
cho thấy rằng đức tin không phải do ta mà có, nhưng nó đến từ một sự uỷ quyền cao hơn. Các bí tích, 
cũng như toàn bộ hành động của Chúa, tất cả đĩ nhiên đều được tín thác vào tự do của ta. Và bí tích — 
cũng giống ¡ như Tin Mừng — không tác động trong ta một cách máy móc, chúng chỉ tác động khi được 
ta chấp nhận và cùng bước đi với chúng. 


GIÁC NGỘ 


Khởi đầu là phép rửa, mà thời Giáo Hội nguyên thuỷ cũng gọi là sự giác ngộ. Đó là một nghỉ thức 
đây tôn kính và trịnh trọng, ghỉ dấu cuộc đời bằng những bài đọc quan trọng. T rong phụng vụ pháp 
rửa, khi trao thánh giá, người trao phép nói: “Tôi chúc lành cho anh ⁄ chị bằng dấu thánh giá, để 
anh /chị nhận ra rằng Đức Giê-su yêu qúy anh /chị. — Tôi làm dấu thánh giá trên mắt anh /chị, để 
anh / chị thấy việc Ngài làm. — Tôi làm dấu thánh giá lên tai anh /chị, để anh / chị nghe được lời 
Ngài nói. — Tôi làm dấu thánh giá lên miệng anh / chị, để anh /chị đáp trả lại tiếng gọi của Ngài. — 
Tôi làm dấu thánh giá trên tay anh /chị, để anh / chị hành động như Đức Giê-su“ Công thức trên 
là một biểu tượng. Nó muốn nói gì? 


160 


Biểu tượng dịch nghĩa là “trùng hợp với nhau”. Thoạt tiên, biểu tượng là một cách tự giới thiệu. Nó gồm 
sự kiện như sau: Có hai người, mỗi vị chia nhau một phần — cái triện đóng dâu chẳng hạn -, và hai vị đó 
đã nhận ra nhau, sau khi so hai phần triện đó có sự phù hợp với nhau. Về sau, biểu tượng mang nghĩa 
rộng hơn, nó dùng những hình ảnh giác quan đề diễn tả một cái gì đó không thê thấy được. 


Có nhiều biểu tượng kết tinh trong phép rửa. Người ta đã đưa vào đó những bước căn bản của quá trình 
dạy và học giáo lýnhập đạo thời xưa. Điều đó cũng ám chỉ rằng, phép rửa đòi hỏi một quá trình giáo lí, 
nghĩa là đòi hỏi một cộng đoàn cùng học và sông với nhau. Những bước của quá trình đó được tóm lại 
trong phép rửa. Mở mắt, mở miệng, mở tai. Đó là câu “Ephata“ mà Đức Giê-su đã công khai nói với 
người câm điếc, và rồi miệng và tai người đó đã mở ra và anh ta nói được, nghe được.Cũng vậy,nhờ 
phép rửa và nhờ cộng đoàn đông hành, mà người tân tòng được đưa vào gia nhập trong đó, chúng ta hết 
câm để trả lời Chúa hết điếc đề nghe được tiếng Ngài. Nếu không nghe được Chúa, ta cũng không thê 
nói được lời đúng đắn,không thể cầu nguyện được với Ngài.Mở tai và mắt trong phép rửa cũng là đề biết 
tập lắng nghe và tập ăn nói trong cộng đoàn sông đức tin, là để ta nhìn thấy được thiên tính trong tạo vật 
và thiên tính đó nối ta vào với Chúa qua dấu thánh giá. 


Trong Giáo Hội cổ, phép rửa là một phần thưởng to tát. Ngoài việc phải qua thời gian học giáo lí, 
người dự tòng còn phải có hai người lớn làm chứng. Ngài chông lại việc rửa tội trẻ em 2 


Phép rửa còn có mục đích giúp cho đời người có một ý nghĩa vượt lên trên đời sống sinh vật, để họ hiểu 
rằng cuộc sông này đáng sống. Nhất là giữa thời buôi với tương lai đen tối như hiện nay, ta có thê đặt 
câu hỏi, là liệu còn có chút đạo đức nào không, khi sinh một đứa trẻ ra đời và như vậy là vứt nó vào một 
tương lai vô định, muốn sống cho ra người cũng khó? Và quả thật, khi người ta chăng còn biết có nên 
làm người nữa không, thì phép rửa chỉ đáng nên làm, nếu như ta hiểu răng, làm thế là ta trao cho con 
người mới đó một cái gì hơn thể xác nó, ta trao cho nó một ý nghĩa mà ta biết còn mạnh hơn mọi tăm tối 
của lịch sử. Chính phép rửa đưa con người đó vào chung cộng đoàn với Đức K1-tô. 


Như thế thì phép rửa trẻ em rõ ràng nên làm. Nhưng phải xét lại, nếu như không có thời gian học giáo 
lýđi trước, đây là chuyện thường xây ra trong xã hội mất hết tính Ki-tô giáo hiện nay. Nếu chỉ coi phép 
rửa như một nghi thức phải có, như một dịp lễ hội mà thôi, thì phải đặt lại vẫn đề. Nhiều người ngày nay 
coi phép rửa là việc xã hội hoá trong một giáo xứ. Không, nó còn hơn điều đó nhiều; đó là một cuộc tái 
sinh mở ra những chiều kích sống mới. 

Khoản 849 giáo luật viết: “Việc lãnh nhận pháp rửa thật sự, hay ít ra ưóc ao nhận lãnh nó, cần thiết 
cho sự cứu rỗi”. Nếu vậy, chết trước khi nhận phép rửa thì sao? Và số phận nào dành cho hàng triệu 
thai nhỉ bị giết trong bụng mẹ? 


Câu hỏi, phép rửa có cần cho việc cứu rỗi không, càng ngày càng trở nên nóng bỏng trong thời hiện đại. 
Công đồng Vatican II dạy, những ai trên đường tìm Chúa và mở lòng ra cho cái mà ta gọi là phép rửa, 
thì cũng được cứu rỗi. Điều đó có nghĩa là việc đi tìm Chúa cũng là một tham dự tinh thần với phép rửa, 
với Giáo Hội, với Đức Ki-tô rồi. 

Như vậy, câu hỏi trên ngày nay xem ra đã được trả lời. Nhưng câu hỏi về các trẻ chưa lãnh phép rửa vì 
đã bị giết trong bụng mẹ, càng khiến chúng tôi nóng ruột hơn. 


Xưa kia người ta luận rằng, phép rửa ban cho ta ơn nên thánh, nhờ đó ta có thể chiêm ngưỡng Chúa. 
Việc chưa nhận phép rửa, nghĩa là đang ở trong tình trạng mang tội tổ tông, làm ta không có được ơn 
nên thánh đó. Các trẻ chết sớm như thế thì không mang tội cá nhân nào, nên không phải sa hoả ngục, 
nhưng mặt khác vì không có ơn nên thánh, nên không được diễm phúc hưởng nhan thánh Chúa. Các em 
chỉ được ở trong tình trạng hạnh phúc tự nhiên mà thôi, tình trạng đó ta gọi là lâm-bô (Limbus). Đối với 
tôi, giáo lýđó thiếu rõ ràng. 


lóI 


Vấn đề trên càng trở nên phức tạp hơn trong thế kỷ20. Giáo lýkia là một hình thức để biện minh cho việc 
phải rửa tội trẻ em thật sớm, nhưng lối giải quyết của nó không vững. Rốt cuộc, với thông điệp Tin- 
mừng Sự-sống (Evangelium Vitae) Giáo chủ đã quyết định thay đồi. Í định này đã được đề cập trước đó 
trong sách Giáo-lí Công giáo, khi sách viết răng, Chúa có đủ quyền năng để kéo vào Ngài cả những ai 
không thê nhận phép rửa. 


TRƯỞNG THÀNH 


Theo niêm tin của Giáo Hội công giáo, thêm sức là “bí tích đê lớn lên trong đời sông siêu nhiên”. 
Nghĩa là sao? Đáu là tác dụng thật sự của nó ? 


Có hai cử chỉ cơ bản nơi phép thêm sức : xức dầu và đặt tay. Đặt tay là dấu chỉ được Chúa che chở và 
cũng là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Xức dầu nối kết kẻ nhận phép với chính đẳng được 
xức dầu, là Chúa Kitô, và trở thành dấu chỉ Chúa Thánh Linh, đẳng tiếp nối cuộc sống của Đức Ki-tô. 
Phép thêm sức hoàn tất phép rửa ; phép rửa nhấn mạnh chủ yếu tới việc nói kết với Chúa Ki-tô, thêm 
sức nhân mạnh việc chung sống với Chúa Thánh Linh. 


Phép thêm sức cũng nói lên rằng người nhận từ nay là một thành phần tích cực, đầy đủ trách nhiệm trong 
làn Hội. Vì vậy mà thời gian gần đây người ta hay gọi đó là bí tích thành niên. Trước đây còn có “tát 
'„ gợi nhớ lại nghỉ thức thành niên ngoài đời. Công đồng Vatican II đã bỏ điểm này. Vì nghĩ là một bí 
Th thành niên, nên nhiều người hiện nay thường hay nhận trễ, ở tuổi khoảng 16 hay 18. Nhưng cũng có 
một cái nhìn khác. Các Giáo Hội phương đông cho nhận thêm sức cùng một lần với phép rửa (trẻ em). 
Người ta lí luận rằng, chỉ được phép rước mình thánh Chúa, sau khi đã nhận hai bí tích dẫn nhập là phép 
rửa và thêm sức, vả sau khi đã được nhận vào chung cộng đoàn với Đức K1-tô trong Chúa Thánh Linh. 


Thêm sức là một thứ lễ gia nhập, qua đó người thanh thiếu niên làm lễ mừng bước vào giai đoạn trưởng 
thành, giai đoạn làm người lớn. Thời Trung cổ, tu sĩ dòng An-tịnh Thomas ở Kempen đã viết cuốn sách 
nhan đề “Theo gương Chúa Ki-tô”, trong đó nói về những qui điều chỉ lối cho ta sống đúng đắn. Sách 
đó là tác phẩm được nhiều người đọc nhất sau Kinh Thánh. Một vài điều trong đó xem ra xa lạ đối VỚI 
ngày nay. Nhưng ngay một triết gia cộng sản là Ludwig Marcuse cũng công nhận đó là “nghệ thuật đề 
trở nên tính sạch». Tu sĩ Thomas viết : “Nhiệm vụ cao cả nhất của mỗi người là học cách nhận chân con 
người mình”. Và tiếp : “Phải có khôn ngoan và toàn hảo lắm mới có thể tự hạ mình và luôn nghĩ tốt, 
nghĩ điều cao cả cho người khác”. 


Trở về với nội tâm cũng là điều quan trọng cho ngày nay. Một trong những khía cạnh rõ ràng của thêm 
sức là nó đưa ta ra khỏi cái suy nghĩ thuần chuyện bề ngoài, thuần chuyện thành công và hiệu năng, đồng 
thời muốn nói cho ta hiểu rằng, ta còn có một nội tâm. Nó nhắc ta, như thánh Phao-lô nói xưa, hãy làm 
vững con người bên trong của mình. Nội tâm èo uột đang là một trong những vẫn nạn lớn của thời đại. 
Trong ý nghĩa đó, có lẽ phép thêm sức quả thật là một đối trọng của khuynh hướng chạy theo bề ngoài, 
nó giúp cho những gì trong cuộc sống làm người giữ được cân bằng. 


Thành công vật chất, trong nền văn minh tân tiễn hiện nay, đã trở thành thước đo của mọi giá trỊ. “AI 
cũng có thê làm được”, đó là lời hứa của đạo quân các nhà tâm lí kích-động. Thái độ này gân như trở 
thành môi thuôc phiện. 


Nó làm cho người ta theo nhau nghiện. Thấy người ta làm được, mình cũng muốn theo. Cha mẹ thấy 
con cái người khác chải chuốt và có tương lại, dĩ nhiên cũng muốn cho con mình được như thế. Nhưng 
tôi nghĩ, như thế, là người ta chỉ còn nhìn về một phía. Người ta muốn có thật nhiều, muốn nở mặt nở 
mày với thiên hạ. Tiếc rằng, chúng ta đã quên mất sự cần thiết của văn hoá nội tâm trong cuộc sống 
chúng ta. 


162 


Lúc này người ta cũng đang thử dùng các phương pháp tĩnh tâm để tìm cách dựng lại một thứ nội tâm 
nào đó. Nhưng, nhìn chung, những văn hoá tĩnh tâm đó lại thường nhằm để tăng cường khả năng thành 
đạt bề ngoài. Hoặc đó là những kĩ thuật đồ rác, làm cho con người rốt cuộc chẳng còn chút nội lực thật 
sự nào nữa. Tôi muốn nhắc lại, chúng ta phải thật sự tìm lại cho mình một nền văn hoá nội tâm mới, phải 
học lại cách làm sao để “con người bên trong”, chữ của thánh Phao-lô dùng, cùng lớn lên với con người 
bên ngoài, và làm sao để có được năng lực, hầu có thê chống lại được những cái bên ngoài đi ngược lại 
VỚI †a. 


HÀNH ĐỘNG CỰC THÁNH TẠI NƠI CỰC THÁNH 


Khoảng năm 150 công nguyên, một học giả tên Justinus đã dâng lên hoàng để Antonius Pius một 
thỉnh nguyện thư nhằm bảo vệ người Ki-tô giáo. Nhờ thư đó ta biết được việc cử hành thánh lễ thời 
đó. Thư viết : “Vào ngày gọi là Chúa nhật, mọi người trong thành và ở miền quê tụ tập nhau lại. Họ 
đọc lên cho nhau nghe những điều đáng suy nghĩ của các tông đô hoặc sách các tiên tri, lâu hay mau 
tuỳ theo thì giờ họ có. Sau khi nghe xong, người chủ trì yêu cầu mọi người hãy noi theo những điều 
tốt trong các bài đọc. Sau đó tất cả chúng tôi đứng dậy và cầu nguyện. Sau cầu nguyện, bánh, rượu 
và nước được mang tới ; người chủ trì lớn tiễng dâng lên lời nguyện và cảm tạ, và dân chúng đồng 
thanh thưa men. Tì iếp đó là phần chia các tặng vật. Mỗi người được lãnh một phần của thánh đó. 
Ai vắng mặt, các phó tế sẽ mang tới cho. Của ăn đó giờ đây gọi là lễ tạ ơn (Eucharistie). Được phép 
tham dự chỉ những ai coi giáo lýchúng tôi là dùng, đã được tây sạch tội lỗi và tái sinh trong Ì bỄ nước, 
và sống theo như Đức Ki-tô đã dạy”. Cho tới ngày nay, sau 2000 năm, nghỉ thức đó xem ra vẫn không 
đổi ? 

Vâng, đó là cơ câu nền tảng của thánh lễ, mặc dù ngày nay một số chỉ tiết đã được phát triển thêm. 


Có lẽ phải cần một thời gian nào đó để hiểu rằng đằng sau các nghỉ thức kia còn có một cái gì hơn 
thế nữa. Cũng như chỉ khi ta đứng từ bên trong nhà thờ mới thấy các tranh kính màu trên cửa số 
nhà thờ rạng sáng. Trước hết, ngài có thể giải thích cho tôi hay về diễn tiễn của một thánh lễ ? 


Trước hết là phần bài đọc. Người ta tụ họp nhau lại để lắng nghe và nhận lãnh bài đọc, đúng như những 
gì đã xây ra trong Giáo Hội sơ khai gần núi Si-nai. Các bài đọc nói tới trong thư trên là của các tiên tri 
và các thánh sử. Chúng giữ chỗ quan trọng trong thánh lễ, vì, như người ta nói, người ta muốn lắng nghe 
tiên tri, các tông đồ và Đức Ki-tô. Tiên tri ở đây là toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Tông đồ là các tông 
thư và Đức Ki-tô là tin mừng Tân Ước. Như thê, lời Chúa có thê nói gồm ba phần. Justinus viết, sau đó 
là phần cảnh cáo của vị chủ trì, điều này có nghĩa là có phần giải thích ý nghĩa bài đọc, bởi vì lời Chúa 
do những người không gần gũi với ta viết, nên muốn hiểu cần phải được diễn giảng. 


Sau phần căn bản đó của thánh lễ: tụ tập nhau nghe lời Chúa, lời đôi mới, sửa dạy và khai sáng ta, mới 
đến phần thực sự là lễ tạ ơn. Phần này cũng chia ra ba giai đoạn. Trước hết giai đoạn chuẩn bị của lễ, 
bánh và rượu. Phần này tượng trưng cho việc ta dâng tạo vật lên cho Chúa. Tiếp đó là lời nguyện cảm 
tạ. Có nghĩa là vị giám mục hay linh mục đọc lên những gì mà Đức Giê-su đã nói ra trong đêm trước 
ngày chịu nạn. Đó là bài ca lớn ngợi khen Thiên Chúa. Bài ca bao gồm việc cảm tạ Chúa Ki-tô, đồng 
thời nhắc nhớ lại những gì Ngài đã nói và làm trong những giờ cuối của Ngài — và như thế, bánh và rượu 
không còn là của lễ của ta nữa, mà biến thành của lễ của Chúa Ki-tô, qua đó Ngài thực sự hiện diện đúng 
như những lời trong bữa tiệc li. Justinus là một tác giả cổ, ông viết rằng các của lễ đã “trở thành tạ ơn” 
(eucharistlert). Nói khác đi, bánh không còn là bánh, nhưng thành thịt Đức Ki-tô. Rượu chẳng còn là 
rượu, mà là máu Đức Ki-tô. Của lễ như vậy đã biến thành Lời sống động, thành lời của Đức Ki-tô, lời 
cảm tạ của Thiên Chúa. 


163 


Cuối cùng, qua cảnh phân phối quà chung góp, Justinus nói tới việc rước lễ và đề ra những điều kiện. 
Ông cho hay, đây là thánh lễ của những người đã tin. Như Chúa Ki-tô xưa trong bữa tiệc li đã chia sẻ 
với nhóm mười hai như thế nào, thì nay thánh lễ là cuộc tụ họp của những ai đã tin vào Đức Ki-tô, đã 
qua phép rửa trở thành Giáo Hội. Xem thế thì điều kiện tham dự cũng như cơ cấu cuộc lễ đã được hình 
thành hoàn chỉnh từ xa xưa rồi, và tới nay nói chung vẫn không thay đồi. 


Thánh lễ được xem là hành động cực thánh nhất trần gian diễn ra nơi cực thánh nhất trần gian. 
Trong bí tích đó có thịt, máu, hồn và cả thiên tính của Đức Giê-su. Tôi muốn hỏi thêm một câu thật 
cụ thể : Phải chăng, với nghỉ thức trên, mỗi ngày thật sự diễn ra một phép lạ mới ? Việc bánh rượu 
trở thành mình máu chỉ có thể là một hình ảnh biểu tượng mà thôi. 


Không. Giáo Hội xác tín rằng Đắng Phục Sinh hiện diện thực sự trong đó. Điểm này hãn đã là đề tài 
gây tranh luận trong nhiều giai đoạn lịch sử của Giáo Hội. Cuộc tranh luận lớn đầu tiên xây ra trong buồi 
đầu thời Trung cổ, cuộc thứ hai trong thế kỷ16. Trong lần sau, Luther vẫn công nhận sự biến hình, trong 
khi Calvin và Zwingli* cho răng đó chỉ là biểu trưng, nhưng mỗi người diễn giải mỗi cách, vì thế mà có 
sự phân rẽ lớn trong nội bộ phong trào Cải cách. 


Nhưng Luther tin Chúa hiện diện chỉ trong chốc lát lúc truyền phép mà thôi, còn Giáo Hội công giáo tin 
răng Chúa tiếp tục ở lại trong của lễ. Bởi vì, nếu bánh và rượu đã “biến hình” thật sự, như vậy nếu của 
lễ của con người đã biến thành của lễ Đức Ki-tô, thì hắn Chúa cũng đã chiếm hữu hoàn toàn của lễ ấy. 
Vấn đề này lại được mang ra tranh luận trong thế kỷnày. Nhưng dù có nhiều nhà chú giải Kinh Thánh 
công giáo không đồng quan điểm với nhau, thì vẫn có những nhà chú giải không công giáo như 
Käsemamn nhất mực bảo vệ sự hiện diện thật sự của Chúa. Ông cho hay, điều đó chính Kinh Thánh đã 
nói và đã trình bày rõ. Và trên thực tế, Kinh Thánh - và cả lưu truyền của Giáo Hội nữa — đã nói rất rõ : 
Chúa Ki-tô không những trao cho ta những biểu tượng, mà còn thật sự trao cho ta chính mình Ngài. Điều 
đó có nghĩa : rước lễ là một cuộc gặp gỡ giữa người với người ; qua đó Chúa Ki-tô đi vào trong tôi và 
tôi được vảo trong Ngài. 

Nhưng ai cũng thấy là rượu vẫn còn Hgu)ÊH rượu.. 


Đó không phải là một phát biểu vật lí. Chưa bao giờ Giáo Hội xác quyết rằng, có một cái gọi là biến đổi 
vật lí sẽ xây ra. Biến hình ở đây mang một chiều sâu khác. Truyền tụng bảo răng đó là một hành vi siêu 
hình. Bánh và rượu thuần vật lí đã được Chúa Ki-tô chiếm lẫy và làm chúng biến đổi trong tận cùng sâu 
thăm, và Chúa thực sự đã hiện mình trong đó. 


Và khi một người rước mình thánh Chúa bằng cách đó, bí tích cực thánh này sẽ tác động thế nào 
trên người đó ? Hoặc ít ra nó có thê tác động ra sao? 


Cả ở đây nữa, chúng ta cũng nên bỏ đi lối suy nghĩ xem mọi chuyện đều là phép lạ hoặc ma thuật. Đây 
là một diễn biến nội tâm cá nhân. Đắng Phục Sinh, mà giờ đây đang hiện diện trong bánh rượu kia, 
không phải là một sự vật. (Chữ “thịt và máu” luôn nói lên tính cách toàn thể của đẳng Nhập thể, đẳng 
vẫn giữ nguyên hình hài con người trong thế giới mới của phục sinh). Tôi không rước lây một phần Chúa 
Ki-tô. Hiểu như thế quả là vô lí, nhưng đây là một diễn biến nội tâm. Chính Ngài tỏ lộ cho tôi và muốn 
đồng hoá tôi làm một với Ngài. 

Thánh An-tịnh tin rằng ngài đã nghe câu này trong một thị kiến :”Hãy ăn ta, ta là bánh của kẻ mạnh”. 
Với câu đó, Đức Giê-su muốn nói một điều trái ngược với sự thường. Khi ta ăn gì, của ăn đó bị tiêu tán 
và trở thành một phần của cơ thê ta. Nhưng với Đức Giê-su thì khác : Ăn Ngài vào thì Ngài sẽ hoà tan 
ta vào trong Ngài. Ngài là kẻ mạnh hơn, Ngải sẽ đồng hoá ta vào Ngài. Như đã nói, đó là một diễn biến 
nội tâm. Trong cuộc trao đổi này, ta là người được nhận lãnh. Ta được trở nên ngang bằng với Chúa, 
được trở nên giỗng như Ngài. Và đây mới chính là quá trình giao tiếp: Ta để cho Chúa kéo vào Ngài, 
kéo vào chung làm một với Ngài, và rốt cuộc nhờ đó tâm hồn ta được trở nên giống Ngài. 


164 


PHỤNG VỤ 


Thánh lễ có được tính cách lễ hội và tôn kính nhờ qua một cái gì đó rất tuyệt vời và cao cả trong tâm 
linh công giáo, đó là phụng vụ. Trong phụng vụ, môi chữ mỗi cử chỉ đều mang một ý nghĩa cá biệt, 
có thể nói gắn nhự â ấn chứa một bí mật riêng. Qua phụng vụ trần gian, người tín hữu được tham dự 
trước — điều này cũng được công đồng Vatican II nói tới — vào “phụng vụ thiên đình. 


Đây là một điểm rất quan trọng. Phụng vụ không bao giờ chỉ là cuộc lễ hội do một nhóm người tự nghĩ 
ra và tô chức. Nhưng ở đây, qua sự thông phần vào việc Đức Giê-su Ki-tô trình diện trước mặt Thiên 
Chúa Cha, chúng ta luôn cùng đứng trong cộng đoàn hoản vũ của toàn thê Giáo Hội cũng như trong 
cộng đoàn các Thánh. Vâng, có thể nói đây là một phụng vụ thiên đình. Cái thực sự cao cả ở đây là thiên 
đình mở ra, và chúng ta nhập vào ca đoàn thiên quốc. Đó là lí do mà kinh tiền tụng đã kết thúc bằng : 
Chúng ta cùng hát với ca đoàn các thiên thần Se-ra-fim và Ke-ru-bim. Và ta biết, là ta không đơn độc, 
nhưng chúng ta đang cùng chung lời ca để thật sự xé tan đi làn ranh ngăn cách trần gian với thiên quốc. 


Đại giáo phụ Basilius* nhận định rằng, thánh lễ cũng là nguồn mạc khải lớn như Kinh Thánh. Vì 
thế ngài cắm nghiêm nhặt không được tuỳ tiện giải thích hay cải đối phụng vụ. Nễu phụng vụ không 
do con người làm ra, nhưng là một cái gì qua đó con người được kinh nghiệm với cái tuyệt vời thần 
linh — thì lẽ ra ta phải coi thánh lễ cũ của đại giáo chủ Grê-gô-ri-ô như là một quà tặng từ trên và 
không được thay đổi nó ? 


Vấn đề này có một vài phân cách giữa đông và tây. Chắng hạn Giáo Hội Byzantin thừa nhận hình thái 
phụng vụ của thế kỷthứ 4 và 5 với Basilius và Gio-an Chrysostomos. Cũng như các Giáo Hội đông 
phương khác, Giáo Hội Byzantin coi đó là một quà tặng thần linh, không thể sửa đổi : Chúng ta bước 
vào nó, chứ không tạo ra nó (dĩ nhiên một số chỉ tiết cũng đã biến chuyền theo thời gian). 


Phương tây, trái lại, luôn có một nhạy cảm lịch sử mạnh hơn. Họ cũng nhận ra tính cách quà tặng nơi 
phụng vụ, nhưng quà đó đã được hội hập vào Giáo Hội sống động, và đã cùng lớn lên với Giáo Hội. Ta 
cũng có thể so sánh với Kinh Thánh. Đó không phải là Lời rơi thắng từ trời xuống, nhưng là Lời đã được 
đưa vào lịch sử, và được cùng lớn lên với lịch sử. Vì vậy, Giáo Hội phương tây vẫn chấp nhận tính cách 
bắt khả xâm phạm cơ bản của phụng vụ trong tổng thể nội dung và hình thức của nó, nhưng đồng thời 
vẫn thận trọng để cho nó lớn lên với lịch sử. 


Lễ quy thánh lễ Rô-ma giống như bên phương đông, cũng hình thành trong thế kỷthứ 4. Sau đó, cả bên 
tây cũng đã nây sinh thêm nhiều kiểu phụng vụ, do ảnh hưởng của Pháp, của Tây-ban-nha, của Đức và 
tiếp theo từ nhiều nguồn khác. Mỗi quốc gia xuất hiện đều được phép góp vào tiễn trình phát triển đó 
một phần của mình, trong đó Rô-ma luôn góp í một cách thận trọng và đôi khi phải chận cắt bót những 
cái thái quá. Trong quá trình lớn lên này, Rô-ma là kẻ đã giữ phụng vụ trong hình thái cô của nó một 
cách nghiêm nhặt nhất, tôi có thể nói, còn cỗ hơn bên đông nữa, ít nhất là nhìn từ mô thức thần học. 


Với cách đó, phụng vụ luôn sông động trong quá trình lịch sử - nhờ đó ta có thể đưa vào được những cái 
mới, đặc biệt các thánh mới -, nhưng trong bản chất, phụng vụ vẫn luôn không đổi. Cũng vì vậy bên tây 
mới có thê nghĩ tới chuyện cải tổ phụng vụ. Song cải tô không được phép cắt đứt với truyền thông, nhưng 
phải diễn ra trong sự quan tâm tới những phát triển sống động, cũng như phải canh chừng cái phát triển, 
để làm sao giữ được sự sông động. Chăng hạn giáo chủ Pi-ô X đã hạn chế bớt lễ kính các thánh. Ngài 
cũng đã nhân mạnh trở lại ngày chủ nhật trong bộ luật của ngài và bỏ bớt những cái dư thừa trong đó. 
Ngay Pi-ô V cũng đã bỏ đi một một số bài ca đã len lỏi vào phụng vụ. Công đồng Vatican II cũng đứng 
trong quan điểm đó. Việc tiếp tục phát triển để tránh không bị xơ cứng đã thuộc vào truyền thống phụng 
vụ của Giáo Hội. Nhưng sự khác biệt mà tôi muốn nói ở đây là, tôi đang canh giữ một cái gì đang sinh 
động phát triên, và biết rằng sự sống của nó không nằm trong tay tôi — nhưng tôi phải phục vụ nó và phải 


165 


để ý tới quy luật nội tại của cái sông động đó - „ hay là tôi xem cái đó như một thứ sản phẩm con người, 
nó diễn tiễn như kiểu theo quy luật của một chiếc máy mà tôi có thể cải biến hoặc làm khác đi. 


Công đồng Vatican II hắn có quan tâm tới những phát, triển và đối mới cơ chế. Nhưng chúng ta phải thấy 
răng, ngày nay đang có nhiều khuynh hướng muốn lắp ráp thêm hoặc tháo gỡ bớt - chuyện này không 
phù hợp với bản chất của phụng vụ. Không phải đơn giản các uỷ ban giáo sư tự nghĩ ra chuyện làm sao 
đề phụng vụ được tốt hơn về mặt mục vụ, đê nó được thực tế hơn hay là gì gì đi nữa. Nhưng ta phải coi 
xem chỗ nào cần và có thể thêm gì, chỗ nào cần và có thê bớt gì, trong sự quan tâm lớn tới khối hành 
trang đã có từ nhiều thế kỉ. 


Và đây có thể là lời cảnh cáo quan trọng đối với tất cả những ai có trách nhiệm với phụng vụ : Họ nên 
thi hành công tác với tinh thần phục vụ những gì đã sinh động lớn lên, những gì đã từ bao thế kýnay 
mang lại cho ta đức tin, chứ đừng nghĩ mình là những kẻ toàn năng, có thể sáng tạo hoặc chế biến ra 
được cái hay hơn. 


Chẳng còn ai quan tâm gì tới những phê bình về ề phụng vụ hiện tại. Nhiều người cho rằng phụng vụ 
chẳng còn linh thiêng đủ. Phải chăng cân cải tổ tiếp cái đã cải tổ, để tìm lại tính chất linh thiêng ? 


Cái cần tối thiểu bây giờ là làm sao phải tạo lại một ý thứcmới về phụng vụ, đề cho tỉnh thần tự biên tự 
diễn kia biến đi. Vấn đề đã đi quá xa, có những nhóm tự bày ra luôn hình thức dâng lễ chủ nhật. Đây quả 
là sản phẩm của một số đầu óc khôn ngoan và mạnh dạn, dám nghĩ ra một cái gì. Nhưng làm vậy thì đâu 
còn chỗ cho cái thánh thiêng được trao tặng cho ta, mà chỉ còn là cái khéo tay của một vài người. Và rồi 
ta sẽ nhận ra đó không phải là cái ta tìm, cái đó quá ít, ta chờ đợi một cái gì khác kia. 

Điều quan trọng nhất ngày nay, là ta phải tìm lại được lòng kính trọng và tính chất bất khả nguy tạo của 
phụng vụ. Phải học lại cách để nhận biết đó là một tặng phẩm và là một phát triển sống động, qua đó ta 
tham dự vào phụng vụ thiên quốc. Phải coi đó là một món quà Chúa gởi đến cho ta, chứ không phải là 
một sản phẩm tự chế của ta. 


Tôi nghĩ, việc đầu tiên là phải chấm dứt tinh thần tự biên tự diễn và phải để cho cảm thức về sự thánh 
thiêng lớn lên. Bước thứ hai, ta có thê rồi sẽ nhận ra được lãnh vực nào đã bị cắt xén quá nhiều, chữa lại 
để làm sao sự liên hệ với toàn bộ lịch sử có được rõ ràng và linh động trở lại. Trong ý nghĩa đó, tôi chủ 
trương cải tổ lại những cải tổ. Tuy nhiên, theo tôi, tiến trình này phải bắt đầu bằng sự giáo dục nhằm 
chống lại việc phá nát phụng vụ bằng những sáng chế cá nhân. 


Phải chấm dứt thái độ khinh miệt hình thức phụng vụ đã có giá trị cho tới năm 1970, đây cũng là điểm 
quan trọng trong việc giáo dục một ý thứcphụng vụ đúng đắn. Cho tới nay, những ai tranh đâu hay cổ 
xuý cho việc tiếp tục cử hành nghi lễ cũ, đều bị đối xử như những người phung hủi ; thật chăng có chút 
gì gọi là bao dung cả. Chưa bao giờ xây ra chuyện như thế trong lịch sử, làm vậy là người ta khinh cả 
toàn bộ quá khứ của Giáo Hội. Khinh quá khứ thì làm sao tin vào hiện tại của Giáo Hội được? Nói thật 
lòng, tôi cũng không hiểu nổi, tại sao có nhiều đồng nghiệp giám mục của tôi lại chấp nhận hành động 
bất khoan dung rõ ràng đi ngược lại những hoà giải cần thiết trong nội bộ Giáo Hội như thế. 


Tới bao giờ mới thật sự diễn ra bước thứ hai mà Hồng Y đã nói tới : cải tổ lại những cải tổ ? 


Tôi nghĩ, nó cũng giống như phong trào phụng vụ trước đây đã đưa tới công đồng Vatican II. Phong trào 
đó lúc đầu tiễn triên khá chậm, vê sau đã nhanh chóng trở thành dòng nước mạnh. Quan trọng là phải có 
một thúc đây từ các tín hữu sống động nhiệt thành, phải có những địa điểm thí điểm, nơi đó phụng vụ 
được cử hành một cách đúng đăn, khiến người ta nhận ra được đầu là ý nghĩa thực sự của thánh lễ. Nếu 
như từ đó mà một phong trào nỗi lên và không bị dập tắt từ trên, thì rồi chuyện sẽ tới. Và tôi tin rằng, đã 
có một khơi nguồn về hướng đó rồi nơi thế hệ mới hiện nay. 


1ó6 


Hồng Y đã hình dung ra được một hình thái phụng vụ đích thực, thánh thiêng, một phụng vụ cho 
tương lai dân Chúa và Giáo Hội chưa 2 


Chuyện căn bản là làm sao chúng ta đón nhận lại những hình thức quả tặng và đề lòng mình thắm nhập 
vào chúng. Khi nghĩ lại những giai đoạn của phong trào phụng vụ mà tôi may mắn đã trải qua, tôi thấy 
đó quả là một cái gì tuyệt vời, khi mình lần hồi thấy được các thánh lễ mùa chay đã phát triển thế nào, 
hiểu được cấu trúc của mùa chay ra sao, hiểu được toàn bộ cấu trúc thánh lễ và nhiều thứ nữa. Vấn đề là 
làm sao thấm nhập được vào kho tàng của cái đã hình thành và lớn lên đó, và qua đó gặp được nỗi huy 
hoàng của Thiên Chúa đang trao tặng cho ta. Quan trọng nhất, theo tôi, là học lại được tính thần lắng 
nghe — “hỡi con, hãy lắng nghe”, thánh Biên-đức đã nói thế, và hiểu được rằng mình là kẻ đón nhận hơn 
là người sáng chế. 


Thánh lễ nên cử hành lại bằng tiếng La-tinh ? 


Chuyện đó, xét chung, không còn thực hiện được nữa đâu, và có lẽ cũng không phải là điều mong muốn. 
Thánh lê có lẽ tôt hơn nên cử hành băng tiêng mẹ đẻ. Nhưng tôi chủ trương nên có một cởi mở mới cho 
tiêng La-tinh. 


Tiếng La-tinh trong thánh lễ lúc này xem ra mắc phải tội tô tông. Tuy nhiên, thiếu nó, là ta mất đi những 
trao đối giao tiếp rất cần thiết trong những vùng nhiều sắc dân. Chăng hạn, một chánh sở nhà thờ chính 
toà ở Avignon kể cho tôi hay, ngày chủ nhật nọ xuất hiện một lúc ba nhóm ngôn ngữ. Ông đề nghị làm 
lễ chung bằng La-tinh, để tất cả có thể cùng thông công, nhưng cả ba phản đối thắng thừng : Không, mỗi 
nhóm phải có gì riêng cho họ. Hay ta hãy nghĩ tới những địa điểm du lịch, thật tuyệt khi nơi đây nhờ có 
một điểm chung mà người ta nhận ra nhau. Vì thế, cần suy nghĩ về điểm này. Nếu như ở Rô-ma ngay 
trong những dịp lễ lớn không còn ai hát được Kyrie hay Sanctus nữa, không còn ai hiểu được Giloria 
nghĩa là gì, thì đó là một mất mát văn hoá và là một mất mát những cái chung. Như vậy tôi có thê nói, 
thánh lễ nhất định nên bằng tiếng địa phương, tuy nhiên cũng cần giữ lại La-tinh như một cái nền chung 
liên kết chúng ta lại với nhau. 


- Nhà văn Martin Mosebach có lần kế câu chuyện ngắn về một thánh lễ, đã diễn ra nhiều năm trước 
đây trên đảo Capri. Ngày nọ trên đảo xuất hiện một linh mục người Anh, linh mục này thời đó còn 
bận áo chùng, một sự kiện đã hiếm thấy ở miền nam nước Í. Khi nghe ông có í muốn dâng lễ mỗi 
ngày, sau những đắn đo ban đầu, người dân trên đảo cuỗi cùng đã dành cho ông một nhà nguyện 
chênh vênh trên một đồng đá trên biến, nơi gọi là Monte Tiberio, chỗ xưa kỉa có dinh Jovis, một trong 
những dinh phụ của hoàng đề Tiberius. Nhà nguyện này mỗi năm chỉ mở cửa một lần, vào ngày 8 
tháng 9, ngày lễ sinh nhật đức Bà. Thời gian còn lại trong năm được dành cho lũ chuột, chúng gặm 
nhấm đến cả các ngăn tủ nhà mặc áo. 

- Ông linh mục người Anh là người thực tễ, không phải là nhà thân học lớn, bắt tay vào việc. Ông 
leo lên nút, phóng cái nhìn xuông toàn vịnh biển chung quanh. Trước hết, phải chật vật lắm mới mở 
được Ô khoá cửa vào nhà nguyện đã rỉ sét. Rồi ông bước vào, theo ông là một làn tỉa sáng mặt tròi, 
rọi chiếu vào căn phòng ẩm mốc. Cánh cửa thiếc nhà tạm mở toang, nến cháy cạn đáy, ghế vứt ngôn 
ngang, và nhà mặc áo bừa bãi như người ta đã bỏ trấn vội vàng. Bình hoa bẵn, khăn bàn thờ mốc 
meo, một chén thánh hoa văn loè loẹt, các khăn bàn ẩm dính lại với nhau trong tủ, cuỗn sách lễ rách 
bươm, ngay cả thánh giá cũng đã cong queo. 

- Vị linh mục nhìn qua mọi thứ, suy nghĩ. Ông mở toang cửa sở, cầm lấy cây chối rơm ở góc nhà và 
bắt đầu quét. Rồi ông cầm cây thánh giá, dưa lên hôn và bỏ vào tủ phòng mặc áo. Chùi sạch chén 


thánh, bật sáng các ngọn đèn. Nhìn thấy đoạn dây chuông, ông lấy thang leo lên tháp và buộc dây 
vào chuông. Giờ thì mọi chuyện kế như đã Ổn. 


167 


- VỊ lĩnh mục đeo vào người tắm dây Stola màu tím, đổ ít nước từ một bình nhựa nhỏ mang theo vào 
cái nỗi nhỏ, đọc lời nguyện, bỏ thêm vào ít muối, rằi dơ tay làm phép, đoạn đỗ nước phép đó vào chậu 
cøn sò bằng đá dựng bên cánh cửa ra vào, tiếng nước đồ lao xao nghe như thể chậu đá thức dậy, thở 
phào. Ông kéo chuông. Xa xa vài ba tín hữu, đàn bà và trẻ con, xuất hiện kéo tới, chẳng mấy lúc đây 
nhà nguyện. 


- Giờ thì có thể bắt đầu thánh lễ. Linh mục cúi mình trước bàn thờ và cất giọng đọc : Introibo ad 
altare dei (Con bước tới trước bàn thờ Chúa). 


- Ai để tâm quan sát thì có thể nhận ra hình như có một chuyện gì đặc biệt đã xẩy ra, khi vị linh mục 
mặc áo chùng thâm kia lau sạch bàn thờ, đốt nến, làm pháp nước, lau bụi bám, vút bấy chuột vào 
một góc nhà. Vì cũng giống như Abel hay Noê xưa, thoạt tiên dựng bàn thờ rồi sau đó mới dâng của 
lễ. Và cũng như Mai-sen, vị linh mục cắm cọc xác định chỗ dựng lều làm bàn thờ. Đó là một sự 
chuẩn bị và cắm cọc xác định chỗ thánh. 


Mosebach mô tả thật thi vị, nhưng tình hình chung ở Capri không đến nỗi thê thảm như người ta nghĩ 
đâu. Nhưng hãy bàn tiếp việc chuẩn bị bề ngoài và bề trong, hai chuyện đó đương nhiên liên quan với 
nhau. Sứ mạng thừa sai của Thánh Phan-sinh cũng bắt đầu như thế. Ngài đọc ra ý nghĩa của những chữ 
nôi tiếng trên thánh giá là — “con hãy xây lại nhà nguyện cho Ta” - và đã nghĩ ngay tới nhà thờ đồ nát ở 
Portiuncula. Ngài đã xây nó lại thành một nguyện đường đẹp đẽ, và rồi nhận ra rằng mình phải làm hơn 
thế nữa, đó là phải xây lại nhà thờ Giáo Hội sinh động. 

Nhưng công việc tay chân bước đầu đó cũng là một công đoạn không thê thiếu. Phải lo làm sao phòng 
ốc, nhà nguyện luôn được sửa soạn mới mẻ, làm sao đề người ta có thể nhận ra và cảm được sự thánh 
thiêng cả bề ngoài lẫn bề trong, đó là điều rất quan trọng. Cám ơn Chúa, chúng ta có rất nhiều nguyện 
đường tuyệt diệu trên khắp thê giới, giờ ta cũng nên học lại cách yêu mến sự thánh thiêng nơi chúng. 
Ngọn lửa trước nhà tạm giúp ta cảm được sự hiện hiện âm thầm đêm ngày của Chúa. Ngày nay, nhiều 
nhà thờ thường được dùng làm nơi hoà nhạc, làm nơi gần như đề khoa trương cái đẹp của quá khứ mình, 
như vậy có nghĩa là trên thực tế ta đã mất đi cảm quan về sự thánh. Phải có lại được cảm quan đó, phải 
có lại được sự chuẩn bị căn phòng bên ngoài lẫn bên trong, đó là điều kiện để ta nhập tâm vào thánh lễ, 
hầu thực sự gặp được sự thánh thiêng trong đó. 


Phải chuẩn bị rước Mình thánh như thế nào ? 


Cách chuẩn bị đúng nhất là khi ta thật sự lãnh hội được ý nghĩa của hành động đó, khi ta đề cho lời Chúa 
đánh động, khi ta hướng lòng tới Đức Ki-tô trong những lời nguyện đã được Giáo Hội lưu truyện lại từ 
rât xa xưa. Cùng câu nguyện và dâng lễ một cách đúng đăn trong thánh lê có nghĩa là ta phải đê tâm lăng 
nghe và sẵn sàng đón nhận, qua đó cửa lòng mình hé mở ra đê Chúa có thê đi vào. Và ngược lại, cái tôi 
của tôi lúc đó cũng thật thanh thản và rộng mở, đên nỗi tôi có thê bắt đâu bước được vào trong Ngài. 
Khi rước lễ phải có thái độ nào ? 

Phải cư xử như đang đối diện thật sự với Chúa. Những dấu chỉ của lòng kính sợ đã thay đổi theo thời 
gian. Nhưng căn bản là thái độ của ta phải biểu lộ được những cảm nhận trong lòng, và sự kính trọng 


cũng phải được tỏ ra qua phong cách của cơ thể. Trước kia, rước lễ quỳ gồi, động tác này rất có ý nghĩa. 
Nay rước lễ đứng. Nhưng cái đứng này cũng phải là một cái đứng đây kính trọng trước mặt Chúa. 


Trong Giáo Hội, không bao giờ được đề mất hành vi quỳ gối. Đây là phong cách thâm sâu nhất nói lên 
lòng đạo nơi ki-tô hữu. Phong cách này cho thấy thái độ thắng thắn của ta nhìn hướng lên Chúa, đồng 
thời nói lên vị trí thấp bé khiêm tốn của ta. Giáo chủ Gio-an XXIII nói : “Con người không bao giờ lớn 
khi họ quỳ gối”. Vì thế tôi tin rằng đây là cung cách không thể thiếu được nơi tín hữu ki-tô, cung cách 
cầu nguyện đó đã có từ thời Cựu Ước rồi. 


168 


NỢ VÀ TỘI 
Bí tích hoà giải : Người thì bảo, nó đẩy con người vào một hoàn cảnh không thể giải quyết và thật ra 


chỉ làm cho con người sợ hãi và mặc cẩm tội lỗi. Kẻ lại quả quyết rằng, nếu không có nó, thì lúc này 
phải tạo ra nó. 


Xưng tội, trong quá trình lịch sử của nó, hắn đã trải qua nhiều biến đồi hình thức bên ngoài hơn tất cả 
mọi bí tích khác. Chính bởi vì mang tính cách quá cá nhân, nên nó phải mang hình thái biểu hiện tùy vào 
cá tính thay đôi của mỗi người và vào truyền thống cởi mở hay khép kín của mỗi nền văn hoá. Sau công 
đồng Vatican II, người ta đã thử tạo ra nhiều cách để có thê giúp cho việc xưng tội cá nhân, trong số đó 
có lỗi xét mình tập thể, mà theo tôi quả rất hay. 


Cách thứ hai là xưng tội bằng đối thoại, chứ không phải ngồi toà như xưa nay. Lối này cũng giúp cho 
người ta thắng vượt được ngại ngùng trong việc thú tội. Nhưng lối này có thể khiến việc xưng tội thành 
ra những cuộc chuyện trò không đâu, hoặc thành ra chơi trò tâm lí, vì thế mất đi chiều sâu của nó. Người 
ta cũng rất thích lối xưng tội tập thê. Nhưng đây không thể là cách đúng đắn được, vì bản chất của xưng 
tội là một hành vi cá nhân ; lỗi này chỉ phù hợp và có thể làm trong hoàn cảnh thật đặc biệt mà thôi. 
Một câu của Hồng Y Ratzinger : “Không có khả năng nhận lỗi là hình thức 'Hguy hiểm nhất của sự 
thui chột tận cùng của tỉnh thân, bởi vì chính nó làm mất khả năng tự cải tiễn nơi con người *. 


Người ta vẫn nói điều này: Ki-tô giáo đây con người vào mặc cảm tội lỗi để chèn ép họ. Dĩ nhiên cũng 
có thể có những lạm dụng kiểu đó. Nhưng xoá đi khả năng nhìn nhận tội lỗi nơi con người lại càng nguy 
hơn, bởi vì như thế tâm họ sẽ trở nên chai đá và bệnh hoạn. Ta hãy nghĩ thêm một bước nữa vê hệ quả 
cao hơn của việc mất khả năng xét mình. Đó là điều Quốc-xã Đức trước đây đã làm. Người đã phát*ta 
đã tin rằng vừa cùng một lúc giết người mà vẫn đạo đức, như Himmler biểu, như thế là lương tâm con 
người đã bị dày nát và con người đã bị biến thể. Khả năng xét mình sẽ trở nên dễ chấp nhận và triển nỏ, 
nêu như tội được tha. Mà tha tội lại nhất thiết đòi hỏi phải có lời xá giải. Khoa tâm lí chữa trị có thê giúp 
nhiều cho việc nhận ra những trục trặc trong cấu trúc tâm trí và chữa lành chúng, nhưng nó không thê 
thắng vượt được tội lỗi. Khoa tâm trị bị giới hạn ở chỗ đó, vì thế nó _cũng rất thường thất bại. Chỉ có bí 
tích, sự uỷ quyền của Chúa, mới có thể thật sự vượt thắng được tội lỗi. 


Tuy nhiên ta phải thú nhận rằng, trong thời buổi cá nhân chủ nghĩa này, con người vô cùng khó mà vượt 
qua được những cản trở tâm lí trong việc xét mình. Nhưng ở đâu có tinh thần đức tin hướng dẫn ta, ở đó 
có thể tập lại được khả năng đó. Có thể tập được, nhất là vì ta xét mình nhận lỗi trước mặt Chúa, chứ 
đâu có phải trước con người, lại nữa việc xét mình này sẽ được kết thúc bằng lời xá giải tha thứ - và biết 
đâu trong toà giải ta cũng nhận được những lời khuyên giúp mình vượt thắng cả trong những hậu quả 
của tỘI. 

Trước đây, trẻ con chúng tôi từng lớp bước vào toà cáo giải. “ Trong khiêm tốn và ăn năn con xưng 
những tội con “ rồi là kế đủ thứ tội. Chẳng phải bao giờ cũng là chuyện dễ dàng, nhưng việc xưng 
tội quả thật có tác dụng như một thứ máy giặt, người ta cảm thấy sau đó như đã được giặt sạch tội 
lỗi. Trong sách “ Phụng-ca “ tôi thấy Giáo Hội Đức có ghỉ phần chuẩn bị xét mình xưng tội, với một 
chuỗi câu hỏi như kiểu “ bảng kiểm tra “ Sau đây là vài câu đọc được trong đó : “ Tôi có cỗ gắng 
gân Chúa không ?— Tôi có tỏ ra yêu thương và biết ơn cha mẹ không ?— Tôi có hay nói xấu và chửi 
người khác không ? “ Hoặc : “ Tôi có tìm cách đây việc cho người khác không ?~— Tôi có tôn trọng 
cá tính của người khác không ?— Tôi có nỗ lực giáo dục con cái về đường ngay không 2— Tôi lười 
biếng ? Hay ích kỉ ? Hay hoang phí ? Ham mê ăn uống ? — Tôi thích khoe khoang sống không thật 
với mình? “ Xem thế thì Giáo Hội đâu là cái gì xa lạ với con người đâu. 


Tôi tin rằng, điều hết sức quan trọng là làm sao giúp cho lương tâm nói ra được. Trên phương diện này, 
tội tô tông đã khiến lương tâm ta chai đá, và ta muôn dấu nó dưới miếng vải quên, bằng cách đối xử với 


169 


người khác như những kẻ hoàn toàn xa lạ. Ta muốn, chẳng hạn, nuốt nhẹ đi những lời dối trá, và nhiều 
thứ khác nữa. Lương tâm chai đá là mối nguy lớn của chúng ta. Nó đè bẹp con người. Vì thế, dạy cho 
người ta nghe được tiếng lương tâm là chuyện cơ bản. Cho nên nhiệm vụ của Giáo Hội là biết nhìn ra 
tội lỗi cá biệt của mình trong từng thời đại, và nhờ đó giúp cho xã hội khỏi bị chai đá và đồ vỡ trong 
những lãnh vực đời sống quan trọng này. 

Câu hỏi thêm: Có được phép nói dối khi cần không, chẳng hạn giả làm như không ở nhà lúc người 
ta gọi điện thoại? 


Đó là những chuyện rất thực tế, mà các nhà đạo đức cũng không đồng í với nhau. Có một trường phái 
lớn, trong đó có cả Kant, cho rằng chân lí tự nó đã có phẩm giá, nên mọi xúc phạm tới nó đều không 
được chấp nhận. Giả vắng qua điện thoại, là chuyện dễ hiểu. Nhưng phải coi chừng chính mình, vì một 
khi cánh cửa đã mở hé, thì nó có thẻ lại tiếp tục mở lớn ra. Lúc này tôi không muốn kết tội cái cách tự 
bảo vệ mình đó - vì tôi cũng sử dụng nó. 


“Âm xá” là một hình thức rốt ráo của bí tích hoà giải. Những ân xá đầu tiên được các giáo chủ ban 
cho những ai tham dự vào các cuộc thánh chiến. Và việc lạm dụng nó rốt cuộc đã là nguyên cớ bề 
ngoài cho Luther nổi giận và dẫn tới phong trào cải cách và phân rẽ. Tôi nghĩ, ngày nay chẳng còn 
mấy ai hiểu gì về chuyện ân xá. 


Đó là một chương khó khăn trong lịch sử Giáo Hội. Trong huấn dụ năm thánh 2000 Giáo chủ đã cô găng 
tạo cho ân xá một ý nghĩa mới. Trước đây người ta phân biệt tội và hình phạt của tội. Phép giải chỉ tha 
tội, chứ hình phạt của tội vẫn còn nguyên. Điều đó ta hiểu một cách đương nhiên. Nay Giáo chủ có một 
giải thích mới. Ngài bảo, dù ta đã hết nợ, nhưng cái vết thương ta gây ra nơi kẻ khác vẫn còn đó, đó là 
một thiệt hại, là những hậu quả do lời nói hay việc làm của ta gây ra. Và trong chính con người tôi vẫn 
còn một lực giật lùi, một bẻ cong của hữu thể mình. 

Như vậy, vấn đề là làm sao giải quyết những hậu quả tồn tại của tội. Việc giải quyết này chỉ có thể diễn 
ra một cách tập thê, bởi vì tội luôn vượt ra ngoài cái tôi của mình. Vì thế, ân xá có nghĩa là ta đi vào sự 
trợ giúp của cộng đoàn các thánh, trong đó là nơi diễn ra sự trao đôi các sản vật thiêng liêng, nơi ta tặng 
cái của ta và nhận nơi kẻ khác cái của họ. Trong ý nghĩa này, ân xá có thể nên hiểu như là việc tẩy xoá 
những gì thặng dư còn tồn lại, như là việc cùng nhau gánh vác hay gánh vác cho nhau. 


HÔN NHÂN 
Hàng loạt người trẻ hôm nay đứng trước đắn đo, có nên bước vào một hôn nhân thật sự hay nên 
sông với nhau một cách lỏng lẻo. Về phía nhà nước, họ muôn coi việc chung sông không cưới hoặc 


đồng phái ngang như những cặp hôn nhân khác phái. Câu hỏi đặt ra : Tại sao hôn nhân là hình 
thức duy nhất có thể chấp nhận được trong việc sống chung ? 


Thứ nhất, là vì chỉ có sự chung thuỷ là chỗ đích thực vững chắc hợp với phẩm giá của cuộc chung sống 
giữa hai con người. Và hôn nhân không phải là cái gì chỉ liên hệ tới trách nhiệm giữa hai người mà thôi, 
mà nó còn liên hệ tới cả tương lai con cái sẽ sinh ra nữa. Như vậy, hôn nhân không bao giờ đơn thuần là 
một chuyện riêng tư, nhưng nó mang tính chất công cộng và xã hội. Hôn nhân quyết định dạng thái tổ 
chức nền tảng của xã hội. 

Rốt cuộc ta cũng thấy được điều đó, nếu như giờ đây các cặp không cưới cũng có được những khung 
pháp lí nào đó. Dù đây chỉ được coi là những hình thức kết hợp thấp hơn hôn nhân thường, chúng cũng 
không thể thoát ra khỏi trách nhiệm công, không thê thoát ra khỏi liên hệ chung của xã hội. Và chỉ mỗi 
điều đó thôi cũng buộc phải có cho chúng một quy chế pháp lí kéo theo quy. chế xã hội và công cộng, 
ngay cả khi người ta giờ đây tin rằng mình phải chấp nhận những bậc sống thấp hơn đó. 


170 


Thứ hai : Ta thấy ở đâu hai người sống cho nhau và sinh con đẻ cái, ở đó cũng có giao tiếp với sự thánh 
và với mầu nhiệm làm người, là những thứ vượt lên những gì ta tự có. Tôi không đơn giản chỉ là tôi mà 
thôi. Trong mỗi con người có một bí ấn thần thánh. Vì thế, việc sống chung giữa người nam và người 
nữ cũng được đưa vào vòng tôn giáo, vào vòng thánh thiêng, vào trách nhiệm trước Thiên Chúa. Việc 
sống chung đó cần có trách nhiệm với Chúa — và chính vì thế mà, qua bí tích hôn nhân, nó nhận được 
cội nguồn sâu xa và đích thực cũng như lí do hiện hữu của nó. 


Tât cả những lôi sông chung khác, vì thê, chỉ là hình thức tạm, mà mục tiêu cuôi cùng của chúng chỉ là 
tìm cách trôn trách nhiệm đôi với nhau và đê thoát ra khỏi vòng bí ân của kiêp người — và như thê chúng 
mang vào xã hội một sự bât ôn với những hậu quả khó lường. 


Vấn đề sống chung giữa những người đồng phái lại hoàn toàn khác. Tôi nghĩ, nếu người ta quan niệm 
hôn nhân và gia đình không nhất thiết ôm một nam một nữ nữa, mà cũng là của hai người đồng phái, 
thì cầu trúc xây dựng nền tảng cuộc sông con người như thế đã bị tốn thương. Như vậy, vê lâu vê dài, 
xã hội sẽ rơi vào những vấn đề lớn. Nếu ta lắng nghe lời Chúa, ta sẽ thấy ra rằng việc sống chung VỢ 
chồng và con cái là một cái gì thánh thiêng. Và xã hội sẽ đạt tới một hình thức đúng đắn, khi nó coi gia 
đình — hình thái sống chung được Chúa chúc phúc — là hình thái đúng đắn của trật tự phái tính. 


Đây là công thức của hôn nhân : “Anh /em nhận em/anh làm vợ “chồng và hứa chung thuỷ khi thịnh 
vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh cũng như lúc mạnh khoẻ. Anh /em muốn yêu em /anh và 
tôn trọng em /anh mọi ngày suốt đời “ Nghe thật hay, nhưng tại sao hôn nhân lại phải kéo dài suốt 
đời “ cho đến khi sự chết chỉa lìa “ ? 


Vì nó nằm nơi sự đứt khoát của tình yêu con người và sự rốt ráo của trách nhiệm mà ta bước vào. Chúng 
ta không nên tìm cách chi l¡ lí luận chứng minh điều đó. Khôn ngoan con người đã chứng thực cho ta 
điều đó và chính lời Chúa cũng đã nói như vậy. Điều đó chỉ phù hợp hoàn toàn với phẩm giá con người, 
khi tôi hoàn toàn cho mình đi, mà không giữ lại một phần nào cho mình và có thê nói không hề xét lại 
hay đòi bỏ hợp đồng. Cuộc sống con người không phải là cuộc thí nghiệm. Đó không phải là hợp đồng 
thuê nhà. Nhưng là sự trao tặng cái tôi cho em /anh. Và sự trao tặng giữa người với người chỉ có thể phù 
hợp với bản chất người qua hình thức một tình yêu toàn vẹn và cho nhau tất cả. 


Ta đã nói nhiều về tính dục, rõ ràng Giáo Hội đoán có một cái gì rất bí ẩn trong tính dục. Nhưng 
không hiệu tại sao Giáo Hội lại có những quan điêm khăt khe vê nó, ngay cả trong hôn nhán. Có 
phải vì có một quan niệm khác vê cuộc sông và vê con người, nên Giáo Hội mới cẩm ngừa thai 2 


Thật ra, Giáo Hội xem tính dục là một thực tế trung tâm của tạo vật. Tính dục đưa con người tới thật gần 
đẳng tạo hoá và đặt nó trước một trách nhiệm cao nhất. Qua tính dục, con người dự phần vào chính 
nguôn sự sống một cách có trách nhiệm. Mỗi một con người là một tạo vật của Chúa — và đồng thời cũng 
là một đứa con của cha mẹ nó. Do đó mà giữa sự sáng tạo của Chúa và sự sinh sôi của con người như có 
một hoà quyện vào nhau. Tính dục là một cái gì dữ dội ; ta cũng nhận ra điểm này qua mối liên quan tới 
trách nhiệm đối với một sự sống mới, sự sống này thuộc. về ta mà cũng không thuộc ta, nó do ta làm nên 
mà cũng chắng phải do ta mà có. Từ đó, mà tôi nghĩ rằng, tính dục đồng. thời cũng là một cái gì linh 
thiêng, ở chỗ nó được phép tạo ra một sự sống và mang trách nhiệm cả đối với những gì vượt trên cội 
nguôn sinh vật của sự sông đó. Từ những lí do muôn mặt đó, Giáo Hội cũng phải triển khai những gì nói 
trên và đã được đề cập một cách nền tảng trong mười giới răn. Giáo Hội phải luôn đưa nó vào cuộc sông 
con người như là trách nhiệm. 


Có thể vừa sống trái với giáo huấn tính dục của Giáo Hội mà cũng vừa là một tín hữu tốt ? 
Chuyện sống không theo kịp nội dung lời Chúa đã được Giáo Hội diễn giải, lại là một vấn đề khác. Tuy 
nhiên, nếu người ta vẫn tiếp tục ở lại trên đường, nếu người ta chấp nhận sự linh thiêng của việc đồng 


171 


tạo dựng với Đức Krtô, thì họ vẫn không mất tính cách công giáo, dù có gặp thất bại. Khi đang trên 
đường đi tìm thì người ta, nếu muốn nói như thế, vẫn là một “ tín hữu tốt “ 


Các giám mục ở Í kêu gọi tín hữu can đảm hơn trong việc sinh con. Các ngài viết trong thư luân lưu 
: Một xã hội khiếp sợ sinh con sẽ “* giảm đi tính chất nhân bản”. 

Ở đâu không còn tình yêu đối với trẻ con, ở đó quả thật mắt mát nhiều lắm. Trước đây, người Í nổi tiếng 
yêu gia đình và con cái. Ngày nay, có những vùng trong nước Í lại có số sinh thấp nhật trên thế IỚI. 
Biến chuyền to lớn đó xảy ra do sự xuất hiện cuộc sống phôn vinh mới. Quả thật, có một cám dỗ lớn 
trong các xã hội phương tây coi trẻ con là đối thủ, chúng lây mất tương lai và phần nào không gian sống 
của mình. Cùng lắm người ta coi đó là vật sở hữu và dùng chúng để khoe mình. Rốt cuộc chăng ai sẵn 
sàng công nhận con trẻ với những quyền lợi riêng của chúng, để phải hi sinh thời giờ và cả đời mình cho 
chúng. 

Có lần một giám mục Í nói với tôi, người nghèo đầu tư vào sự sống, kẻ giàu vào sự vật. Tôi không muốn 
phóng đại ý nghĩa câu nói đó, nhưng rõ ràng trên đất nước ta khuynh hướng lo đầu tư vào sự vật, lo bảo 
hiểm cho mình bằng giá trị sự vật, có nghĩa là muốn nhân bội cái tôi của mình lên, mạnh hơn việc sẵn 
sàng phục vụ cho sự sống khác. Sự gia tăng dân số có vấn nạn của nó, nhưng mặt khác, ta cũng phải 
công nhận rằng, xã hội chúng ta đang đánh mất chính tương lai mình với đà lão hoá. 


Ván đê gia tăng dân sô. Người ta tô cáo Giáo Hội vì chủ trương câm ngừa thai nên đã tạo ra tại một 
sô nơi trong thê giới thứ ba những vấn đê trầm trọng, kê cả việc tạo ra bẩn cùng nghèo đói. 


Quả là chuyện hoàn toàn vô lí. Bần cùng là sản phẩm của việc sụp đồ luân lí. Trước đây, luân lí trong 
các xã hội bộ lạc vả trong các cộng đồng Ki-tô giáo đã giữ cho cuộc sống có trật tự nên đã loại trừ được 
bất hạnh nghèo đói. Nay trật tự đó mất, và ta đã thấy hậu quả. Đồ lỗi cho Giáo Hội qua việc cắm ngừa 
thai, là chuyện ngớ ngắn, chứng tỏ những người đó có cái nhìn hoàn toàn ngược ngạo về thế giới. Tôi sẽ 
giải thích. 

Giáo Hội dạy về sự thánh thiêng và chung thuỷ trong hôn nhân. Đó là tiếng nói đích thực của Giáo Hội. 
Nơi đâu nghe theo tiếng nói đó, ở đó trẻ con được sống trong môi trường làm quen với yêu thương, tự 
chế, kỉ luật đời sống, dù chúng phải ở trong tình trạng túng. thiếu vật chất. Ở đâu chung thuỷ gia đình 
còn, ở đó còn kiên nhẫn và quan tâm cho nhau, đó cũng là điều kiện cho việc kế hoạch hoá gia đình một 
cách tự nhiên và hữu hiệu. Bần cùng không xuất phát từ các đại gia đình, nhưng từ việc sinh con bừa bãi 
thiếu trách nhiệm, chúng chẳng biết ai là cha hoặc cả ai là mẹ, phải lang thang trên đường phó trong một 
thế giới bị phá nát tinh thần. Ngoài ra, ai trong chúng ta cũng biết, Phi châu ngày nay với đà gia tăng ghê 
gớm bệnh liệt kháng từ lâu đã cho thấy một mối nguy ngược lại : Không phải bùng nỗ dân số, nhưng là 
cảnh xoá sạch hàng loạt bộ lạc, và đất đai trở thành hoang địa. 


Ngoài ra, khi tôi nghĩ tới cảnh tiền thưởng ở Âu châu cho những nông dân giết bớt súc vật, hủy bớt lúa, 
nho, trái cây đủ loại vì lí do thặng dư sản xuât, thì tôi tự nhủ, tại sao các ngài chuyên viên quản trị không 
tìm cách chuyên những thứ đó cho mọi người cùng hưởng, thay vì huỷ của của Trời ban đi như vậy. 


Bần cùng không tạo ra bởi những ai dạy cho con người chung thuỷ, yêu thương, kính trọng sự sống và 
từ bỏ, nhưng nó là sản phẩm của những kẻ miệng bô bô đạo đức và nhìn con người một cách máy móc : 
Túi cao su ngừa thai xem ra hữu hiệu hơn luân lí đạo đức! Nhưng, nếu ta tin rằng phẩm giá đạo đức con 
người có thê thay thế bằng túi cao su, để tránh nguy hiểm cho tự do của họ, thì như thể là ta đã lột hết 
phẩm giá con người từ nên tảng, và ta đã tạo cái mà mình muốn ngăn ngừa: một xã hội ích kỉ, trong đó 
mỗi người đều có quyền hưởng mọi thứ theo í mình và chăng còn ai mang trách nhiệm. Bần cùng đến 
từ tuột dốc đạo đức xã hội, chứ không phải ngược lại — và việc quảng cáo túi cao su là một phần quan 
trọng của việc tuột dốc đó, nó nói lên chiều hướng khinh miệt con người, chăng còn tin vào cái thiện mĩ 
nƠI COn người. 


172 


LINH MỤC 


Mọi tôn giáo đều có những người đặc biệt, lo việc phụng tự và giáo luật đức tin. Đâu là điểm khác 
của một linh mục công giáo so với các đồng nghiệp trong các tôn giáo khác ? 


Trước hết, linh mục công giáo là người mang một sứ vụ đặc biệt của Đức Giê-su Ki-tô và được hình 
thành theo khuôn mẫu các tông đồ. Vì vậy họ không giống như các đồng nghiệp trong hàng tư tế nơi các 
tôn giáo khác. Thước đo đặc biệt của giai tầng này, nếu ta nói được như vậy, là hình ảnh các tông đồ, 
những người đã được Đức Kr-tô đào tạo nên. Linh mục được Đức Ki-tô trao cho trách nhiệm rao giảng 
lời Ngài, rao giảng chính Ngài, rao giảng lời hứa mà Ngài đã cho chúng ta. Và trong khuôn khổ việc rao 
giảng đó — luôn cũng là một nhiệm vụ tình yêu, xây dựng thân thê Đức Ki-tô, phục vụ kẻ nghèo —- nhiệm 
vụ trung tâm là loan báo cái chết của Ngài, mà chúng ta gọi là Thánh thẻ, và là bí tích. 


Nếu chính Chúa Ki-tô đã gọi họ, thì tại sao có những linh mục xấu ? Tại sao có ngay cả những giám 
mục tôi ? Có lẽ Ngài đã lâm khi chọn những vị đó ? 


Hãn có thể có những người không có ơn gọi thật sự, nhưng đã len lỏi vào. Nhưng cũng có những “ ơn 
gọi bị phản bội “, nghĩa là người ta đã không sống đúng ơn gọi. Mà quả lạ, không hiểu tại sao Chúa vẫn 
hay tín thác vào những chiếc bình mỏng đòn, điều này ta đã nói ở trên rồi, không hiểu tại sao Ngài lại 
cùng Giáo Hội bước vào một cơ nguy khủng khiếp như thế. Ngài trao thân cho những bàn tay luôn sẵn 
sảng phản mình. Và Ngài để mặc ta vấp té và sa ngã, để cho những dụng cụ thiếu khả năng hành động, 
để rồi lại phải chính mình đứng ra nâng đỡ Giáo Hội. Một mặt, ta có được an ủi, là vì Chúa mạnh hơn 
tội lỗi con người. Nhưng mặt khác, đây lại là một thách đồ lớn cho tất cả những ai nghĩ rằng mình đã 
nghe được tiếng gọi của Chúa, đi theo nó, và đã thật sự để nó chín muồi cùng với Đức Ki-tô. 


Đức Giê-su Ki-tô đã lệnh cho các môn đề: “ Hãy đi khắp thế giới và giảng Tìn Mừng cho mọi loài 
thụ tạo ® Cũng như trước đây các tông đồ coi việc rao giảng là một trong những vai trò chính của 
các ngài, thì sau này cũng có những nhân vật lớn của các dòng tu — các tu sĩ Phan-sinh được coi là 
những “ anh em giảng thuyết * - đã luôn tụ họp được từng đoàn lũ đông đảo quân chúng quanh 
mình. Savonarola đánh động cả thành Firenze với một bài giảng mùa chay. Các bài giảng của n- 
tịnh, như người ta nói, càng ngày càng ngắn đi ; mỗi câu là một trọng điểm mang sức mạnh, mỗi từ 
đầu giá trị và trịnh trọng. Một trong những tác giả nghiên cứu về ngài viết : “Ngài vẫn không ngừng 
giảng, cho tới khi tiếng hoan hô hay nước mắt tràn lên mắt thính giả cho biết bức tường chống lại 
chân lí và ân huệ cuối cùng đã bị bẻ gẫy “ 

Giảng được cũng là một quà tặng, một ân huệ, và thánh An-tịnh cũng luôn kính trọng các linh mục bình 
thường khi giảng, cần phải câm sách. Ngài nói : quan trọng không phải là cái độc đáo, nhưng là sự phục 
vụ trong khiêm tốn. Nếu sách giúp cho người ta giảng được, thì đó là điều tốt. Cám ơn Chúa đã cho ta 
những nhà giảng thuyết hùng biện, nhưng cũng nên học sự khiêm tốn của người nghe trước những nhà 
giảng thuyết kém khả năng. 


Một linh mục quản xứ trong một thành phố lớn ở Đức mới đây kế cho tôi hay, nhờ một linh mục chăng 
có tài năng bề ngoài nào cả mà ông đã ¡quyết định làm linh mục. Linh mục kia giảng đở, hát dở v.v.. vậy 
mà giáo xứ của ông không hiểu sao vẫn tràn sức sống. Giáo xứ đó đã đánh thức được bốn hay năm ơn 
gọi linh mục. Các vị quản xứ trước và sau linh mục kia mọi mặt giỏi hơn nhiều, nhưng đã không đánh 
thức được ơn gọi nào. Ta thấy đó, gương khiêm tốn của một linh mục không có tài giảng có thể chính là 
một bài giảng và mình nên cám ơn Chúa về những tài năng đa biệt đó. 


173 


CHÉT 


Khi kết thúc cuộc đời, mẹ Giáo Hội lo cho có một cuộc ra đi khỏi thế gian tốt đẹp. Bà ban cho con cái 
bí tích kẻ liệt. Trước đây người ta gọi đó là phép “ xức dâu lân cuôi “. 


.. và khi ai được hỏi có muốn lãnh không thì người đó chối đay đảy, vì sợ rằng như vậy là tên mình đã 
năm trong danh sách người chết. 


Chữ “ xức dầu lần cuối “ đã thành như một từ ngữ gây kinh hãi nơi người bệnh, và từ lâu đã được Giáo 
Hội cô tình thay thê băng chữ “ xức dâu bệnh nhân “. Từ này đúng hơn và nó không còn gây ân tượng 
sắp chêt nơi người bệnh, khi thây linh mục đền. 


Thật ra, phép xức dầu bệnh nhân nâng đỡ tinh thần người bệnh, và tiến trình nâng đỡ này đôi khi cũng 
có thê đưa người đó tới lành bệnh. Đây là sự nâng đỡ băng bí tích của Giáo Hội trong hoàn cảnh đau 
bệnh, hơn là một bí tích cho người Sắp lìa đời. Dây là của ăn Thánh thê đi đường thật sự. Qua lời nguyện 
an ủI. c là những động viên trợ giúp vượt qua giai đoạn chuyển tiếp "khó khăn, mà người bệnh nhiều 
lúc xem ra như đi vào một vùng tôi, chăng có chút ánh sáng nào. 


Phép xức dầu bệnh nhân đúng hơn là một nâng đỡ để người bệnh chấp nhận đau khổ. Nó giúp tôi bước 
vào cộng đoàn bí tích với Đức Ki-tô qua việc thăng hoa cơn đau và nỗi khổ của tôi. Đây không nhất thiết 
là sự khỏi bệnh thân xác. Bởi vì bệnh cũng có thê chữa lành tâm hồn tôi, nó có khi cần thiết cho tâm hồn 
tôi. Đức Kitô đã dạy cho tôi đau khổ và đã đau khô với tôi, vì vậy Ngài có thê là vị bác sĩ thật sự cho 
chính tôi, giúp tôi thắng vượt được căn bệnh tâm hồn sâu xa hơn. 


Người ta nói, trong giờ lâm tử con người hay thay đổi cảm quan một cách cực đoan. Những tay vô 
thân sắt thép vào giây phút cuỗi bỗng mềm nhữn như con chỉ chỉ. Chuyên gia nghiên cứu sự chất, 
bà Elisabeth Kubler-Ross, qua những tìm hiểu về kinh nghiệm lâm tử, đã nhận ra : “ Hầu hết thay 
đổi một cách triệt để. Mọi giá trị đều đổi. Giá trị của họ không còn quá vật chất quá sây gỗ nữa. Họ 
hướng về những giá trị thiêng liêng nhiều hơn “ Nghĩa là, khi một người gẵn * “cửa tứ “ phải chăng 
người đó đột nhiên có thể nhận ra được rõ ràng đâu là cái thật sự đáng kế của cuộc đời ? 


Hẵn nhiên tình trạng tiếp biên đó có thê giúp người ta nhận ra rằng của cải chồng chất hay những huy 
chương, tưởng lục và ảnh hưởng của mình chẳng phải cái cuối cùng, cái đáng kể. Một cuộc xét lại giá 
trị có thê - nhưng không nhất thiết - sẽ diễn ra. Có những tâm hồn chai đá và cùn mòn đến nỗi không 
nhìn ra được gì nữa. Thật ra những hoàn cảnh tiếp biên đó chỉ có thể đây được ra ánh sáng những gì 
đang nằm kẹt một cách nào đó trong tâm mà thôi. Như vậy, đừng đợi cho đến giờ sau hết, cũng đừng để 
cho kho phúc đức cạn kiệt đi, kẻo khi chú rễ xuất hiện — nói theo dụ ngôn của Chúa — thì dầu trong đèn 
đã cạn. 


Có một kinh nghiệm khôn ngoan của công giáo cỗ xưa : Chủ nhật thế nào thì ngày chết cũng thế. 


Câu đó cũng ám chỉ sự chuẩn bị như trên. Nếu ngày chủ nhật vắng Chúa hoàn toàn, thì ta sẽ mất hết 
nhiên liệu dự trữ, không còn sức đỀ tạo ra được cái chuyển mình sau hết. Và dù cho ân huệ Chúa vô tận 
đi nữa — thì cũng không nên tiêu pha hết phần dự trữ trong tâm, kẻo vào lúc cần tới, ta chẳng còn gì hết, 
đó là một cảnh cáo đối với ta. 

Giáo Hội dạy nên vui vẻ đón nhận cái chết : “Sống là chết, chết là sống “ Sau chết, cuộc sống đời 
đời đang chờ ta. 

Đúng. Nhưng bản tính con người không giống nhau. Khi An-tịnh nằm trên giường chết, tội lỗi lại hiện 
ra rõ nét trong tâm trý ngài. Vì vậy, An-tịnh cho treo lên tường các Thánh Vịnh sám hồi, để mình có thê 
không ngừng đọc theo. Ngài còn từ chối rước Mình thánh trong một thời gian, để trầm mình vào ăn năn 
sám hối. Lúc đó ngài nghĩ tới người cha tỉnh thần của mình Ambrosius*, là người đã đón nhận cái chết 


174 


một cách rất thanh thản, và đã nói : Ngài là con người vĩ đại, nên được tặng cái chết ; còn tôi là một 
người khác, nên không được tặng, tôi cân khiêm tôn sám hôi, với hi vọng rôi Chúa sẽ đón nhận tôi. 

Song có lẽ cũng phải nói rằng, nhiệm vụ của giáo dục Ki-tô giáo và của các bài giảng là dạy cho tín hữu 
tin tưởng răng, qua cái chết, ta đang bước vào sự sống đích thực. Đó cũng là một cách giúp người ta vượt 


qua sự sợ hãi trước nỗi bí ân, hay ít nhất vượt qua nồi sợ thuần thê lí, để thanh thản đón cái chết như một 
món quà. 


Còn Hàng Y, ngài có sợ chết không ? 


Tôi vẫn biết mình thiểu sót nhiều thứ, nên vẫn luôn nghĩ đến toà phán xét. Nhưng dù vậy vẫn mang hi 
vọng, vì Chúa lớn mạnh hơn những yêu đuôi của mình. 


Ngài có nghĩ nhiều tới cái chết ? 
Có, vì càng về già, người ta càng tới gần nó. 
Có được phép hoá táng không, hay đó chỉ là một phong tục ngoại giáo ? 


Ngay người Do-thái, khác với các dân tộc khác trong vùng biển Địa-trung, đã không biết đến hoả táng. 
Họ chôn xác, và coi đó là hạt mầm của sự sống lại. Người ki-tô sau đó đã lấy lại phong tục này. Trong 
mộ táng cũng đã và đang tiềm ẩn một niềm tin sống lại, một niềm hi vọng. Cho tới công đồng Vatican 
II ai hoả táng sẽ bị phạt. Do hoàn cảnh của thế giới tân thời, Giáo Hội đã bỏ việc cám đoán đó. Niềm tin 
sông lại không nhất thiết phải diễn tả qua việc mộ táng, bởi vì Chúa hắn sẽ phải cho ta thân xác mới sau 
khi chết, vì thế giờ đây được phép thiêu xác. Quan điểm của tôi còn khá cô hũ, tôi cho răng mộ táng luôn 
vẫn là hình thức đích thực, qua đó ki-tô hữu nói lên sự kính trọng đối với người chết, nhất là đối với thân 
xác, và nói lên hi vọng vào quà tặng tương lai. 


Ngài nói, Chúa sẽ cho ta trong đời sau một thân xác mới — điêu này có nghĩa là con người đời sau sẽ 
không còn giống với con người đời nay 2 


Trên một bình diện nào đó, con người tái sinh trong ngày phán xét là một tạo vật mới, nhưng nó vẫn giữ 
nguyên bản sắc người cả hồn lẫn xác. Thánh Tô-ma nói, lúc đó hồn là lực hình thành của xác — hồn là 
xác, hồn tạo cho mình thân xác. Bản sắc như vậy có nghĩa là hồn — hồn này đã được tiếng gọi tái sinh 
trao cho một lực tác tạo mới - tự tạo nên một thân xác đồng dạng. Nhưng tôi nghĩ, thật vô ích, nếu ta cứ 
ngồi đây mà đoán chừng con người thân xác và con người vật chất đời sau sẽ ra như thế nào. 


Rất cụ thể : Anh tôi mất lúc 14 tuổi. Hiện giờ anh ở đâu ? 


Ở bên Chúa. Tôi nghĩ, ở đây, ta phải bỏ những phạm trù xác định vị trí thuần vật chất đi. Cũng như ta 
không, thể xác định vị trí Chúa ở đâu, thì đối với người chết cũng vậy, họ đã bước vào một tương quan 
vật chất khác. Tương quan của Chúa đối với không gian vật chất là một tương quan ngự trị xuyên suốt. 
Ta đã nói về những câp độ gần Chúa, chúng không bị giới hạn bởi những nơi chốn không gian, và ta 
cũng đã nói rằng linh hồn, nguyên lí tỉnh thần trong con người, cũng không phải là một cơ phận nào đó 
nằm ở đâu trong thân xác, nhưng lại là hình thái xác định cái toàn thê. Cũng thế, người chết tham dự vào 
một tương giao không gian khác của Chúa, tương giao đó tôi không thể xác định được bằng phạm trù 
địa lí. 

Một số người đám nói, người chết sống quanh quân bên mộ. Quan điểm đó làm tôi hơi kinh khiếp. 
Không, họ đã ra khỏi hình thái không gian vật chất này rồi, và đã bước vào một tương giao không gian 
khác, một không gian trỗi vượt của Chúa. Thỉnh thoảng có người, trong tâm tưởng, thấy mình vượt qua 
được tới bờ bên kia đại dương. Ta có thể coi đó là thứ không gian vượt trội, một cấp độ không gian khác, 
đó là sự gần gũi tinh thần. Dù sao, nên bỏ đi quan niệm người chết phải ở một địa điểm nhất định nào 


175 


đó. Thay vào đó ta nên nói : Họ đang ở bên Chúa — như thế, họ đang hiện diện trong một thực tại vũ trụ 
mới và cũng rât gân bên tôi. 

Con người chúng ta thích tò mò, chúng ta muốn biết một chút về thiên đường. Nó ra sao, Kinh Thánh 
có nói cái gì dang đợi ta ở thiên dường không? 

Kinh Thánh cũng chỉ có thể đề cập bằng hình ảnh. Chăng hạn như cảnh phụng vụ thiên quốc. Theo đó, 
thiên đường là cơn xuât thân của phụng vụ đích thực đó, và cả ca hát và bay lượn cũng băng hình ảnh. 


Nhưng tất cả những cái đó có thê bị hiểu lầm. Ta biết ở Đức có câu chuyện về một anh người Bayern tới 
được thiên đàng, và rồi đêm ngày miệng cứ ca hoài bài Alleluia muôn thủa, không đứt được nữa. Đây là 
điểm tôi cho là quan trọng : không những hình thái không gian mà cả ý niệmthời gian cũng đổi khác 
trong tình trạng khác mới (thiên đàng) này. Nếu ta quan niệm thiên đàng là sự kéo dài vô tận của thời 
gian, thì tới một lúc nào đó, sợ ta sẽ nghĩ là quá lâu đi. Nhưng tình trạng được bứng ra khỏi diễn tiến 
thời gian ngày ngày giờ giờ dính liền với những vòng quay địa cầu quen thuộc của ta, để được đưa vào 
một thứ kết hợp mới giữa người với người bên nhau, cũng có nghĩa là cái nhịp thời gian vĩnh cửu tiếp 
nối nhau đó không còn nữa — mà chỉ còn lại một khoảnh khắc hiện tại độc nhất ngập niêm vui. Vì thế, ta 
nên hình dung vĩnh cửu như là khoảnh khắc ngập niềm vui đó, khoảnh khắc này nằm ngoài mọi thời 
g1an. 


Hình như ngài sẵn sàng hiên tặng cơ phận sau khi chêt ? 
Vâng, dù vẫn biết các cơ phận già nua của tôi có lẽ chăng còn hữu dụng lắm. 


Một hình ảnh dễ sợ : Trái từn Hồng Y Rat¿inger trong một bác người Phi châu theo đạo Isiam tại 
Paris 2? 


.. có thê lắm chứ. 


Bà Elisabeth Kubler-Ross, chuyên nghiên cứu về sự chết, có ý kiến rất rõ về câu hỏi có nên kéo dài 
sự sống bằng phương pháp nhân tạo không. Bà nói : “ Một trăm phần trăm không. Không nên kéo 
dài mà cũng không nên rút ngắn. Mỗi người có một thời điểm đúng lúc dễ chết “. Người ta có thể nại 
lí do, vì còn nhiều việc dở dang chưa xong nên phải kéo dài thêm sự sống. Hơn nữa, đây là chuyện 
ít do bởi cá nhân quyết định, nhưng do “ một ông chủ lớn hơn, người đó có quyền ”. 


Có nhiều cách hoặc nhiều lối kéo đài sự sống, mà tôi chống, vì cho đó là cách dùng bạo lực. Nhưng việc 
chữa trị, tự nó, cũng là những cách kéo dài sự sống. Ngày nay, người ta có thể chữa được nhiều căn bệnh 
trước đây phải bó tay. Tôi xem những lối chữa trị bằng kĩ thuật phát triển của ¡ khoa không phải là việc 
kéo dài sự sống bằng nhân tạo. 


Như vậy, vấn đề đặt ra là, đến mức độ nào thì việc hiễn cơ phận cho nhu cầu chữa bệnh được coi là 
phương tiện bình thường và đáng làm trong mục đích nới rộng khả năng của bác sĩ. Tôi nghĩ, việc ghép 
các cơ phận đôi như mắt hay thận không có vấn đề lớn, cho dù ở đây đã có một hi sinh rất lớn cho một 
phía. Rắc rồi là khi ghép những cơ phận như tim, mà người ta được phép lấy từ một nạn nhân đã chết về 
phương-diện ¡ khoa, nhưng phải lẫy thật sớm, để cơ phận đó còn “sông “. Bao giờ thì một người chết 
thật mà — mặt khác, chính cơ phận của người đó thì lại phải còn sông -, đó là một câu hỏi tiếp biên phải 
trả lời với ý thứctrách nhiệm lớn. Tiêu chuẩn `óc ngưng hoạt động` tuy đã được nghiệm xét kĩ, nhưng 
theo tôi, vân đề này luôn phải được xét đi xét lại một cách chu đáo, vì người ta luôn bị cám dễ muốn lấy 
cơ phận thật sớm. Vì thế, ghép tim trên thực tế là một việc chữa trị tiếp biên. Dù vậy, tôi không hoàn 
toàn phản đối lối chữa này. Tôi nghĩ, trong lãnh vực chữa trị đúng đắn cũng còn có những phương pháp 
chính đáng khác có thê đưa vảo. 


176 


18. TƯƠNG LAI 

GIÁO HỘI THIẾU SÓ HAY GIÁO HỘI ĐA SỐ ? 
Nhiều năm trước đây ngài đã nói điều rất tiên tri về Giáo Hội tương lai. Lúc đó ngài bảo : “ Giáo Hội 
sẽ nhỏ lại, nó sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng sau tiến trình thử thách, một sức mạnh sẽ toä tràn 
ra từ Giáo Hội gọn nhẹ và tâm linh đó. Bởi vì con người trong thế giới được hoạch định chu đáo hiện 
nay sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn... Và rồi người ta sẽ nhìn ra một cái gì mới mẻ trong các nhóm nhỏ 
tín hữu sống đạo. Một hỉ họng mà họ vẫn trông mong, một giải đáp mà họ vẫn âm thầm tìm kiễm “ 
Xem ra ngài có lí. Nhưng Âu châu hiện sẽ đi về đâu ? 
Trước hết : Giáo Hội có nhỏ lại không ? Khi tôi nói điều đó, khắp nơi người ta tố cáo tôi là người bi 
quan. Và ngày nay xem ra chẳng có gì cấm kị hơn cái mà người ta gọi là bi quan — cái đó cũng thường 
chỉ có nghĩa là thực tế. Lúc này thì đa số đã chấp nhận là số tín hữu ki-tô hiện nay ở Âu châu đang giảm. 
Chẳng hạn, thành phố Magdeburg (Đức) chỉ còn 8% ki-tô hữu — nên nhớ : đủ mọi loại ki-tô hữu đây nhé. 
Các thống kê đó là những thực tế mà ta không thê chối cãi. Với đà đó, Giáo Hội trên nhiều vùng văn hoá 
âu châu, chăng hạn ở Đức, đã mắt tính cách Giáo Hội quần chúng (nghĩa là của đa số) rồi. Ta phải quan 
tâm chuyện này. 


Nghĩa là sao ? 


Giáo Hội đa số có thê là cái gì đó rất đẹp, nhưng không hắn cần thiết. Trong ba thế kỷđầu, Giáo Hội tuy 
nhỏ, nhưng không chia năm sẻ bảy. Trái lại, nó không co cụm lại, mà đứng ra lo cho người nghèo, người 
bệnh, cho tất cả mọi người. Trong Giáo Hội đó có chỗ cho tất cả những alI tin vào một Chúa, cho những 
a1 đi tìm lời hứa. 

Thoạt tiên là những người kính sợ Thiên Chúa quây quần quanh các đền thờ do-thái trong khắp Đế-quốc 
Rô-ma, họ tới với đền thờ và tạo thành một vòng ngoài mở rộng. Việc dạy giáo lýnhập đạo trong Giáo 
Hội xưa cũng mở ra gần giống ¡ như vậy. Vì họ cảm thấy không thê đồng hoá hoàn toàn được với Do- 
thái giáo, nên họ đã bám vào Giáo Hội để xem có nên bước vảo trong đó không. Giáo Hội không phải là 
một câu lạc bộ khép kín, nhưng luôn mở ra cho mọi người, đó là một ý thứcdính liền với Giáo Hội ngay 
từ đầu. Và khi các cộng đoàn chúng ta trở nên nhỏ lại, như chiều hướng ta đang thấy, chúng ta sẽ phải 
tìm lại hình thái mở rộng cho vòng trong vòng ngoài như trước đây. Vì thế, tôi không chống lại những 
người mỗi năm chỉ đến nhà thờ một hai lần vào dịp giáng sinh, tết hay một dịp đặc biệt nào đó, vì điều 
này, một cách nào đó, cho thấy họ còn muốn bám víu vào ơn thánh, vào ánh sáng. Vì thế, Giáo Hội phải 
mở rộng cửa, phải có những cách thế cho các hình thức nương tựa hay tham dự khác nhau. 


Nhưng Giáo Hội đa số cũng là thành quả cao nhất của văn mình tôn giáo mà ! Giáo Hội thật sự là 
một tô chức chung, có chỗ cho mọi người, nó là thân cây với nhiều cành lá rợp bóng cho hết mọi 
người mà ! Ta có thật được phép từ chối tính chất quân chúng, nghĩa là tổ chức của đa số, không ? 
Dù sao thì đây cũng là một thành quả dạt được với bao nhiêu cô găng và hi sinh. 


Chúng ta phải chấp nhận mất mát, nhưng chúng ta sẽ luôn là một Giáo Hội mở. Giáo Hội không được 
đóng kín để thoả mãn cho riêng một nhóm nào. Nhất là ta phải mang tỉnh thần truyền giáo, bằng cách 
luôn nhắc nhở xã hội về những giá trị làm nên lương tri của nó, về những giá trị làm nên nền tảng hiện 
hữu của quốc gia, và ta luôn phải là một cộng đồng xã hội thật sự nhân bản. 


Trong ý nghĩa đó, cuộc tranh luận về tình trạng quá khứ của Giáo Hội quần chúng chắc chắn sẽ được 
tiếp tục — trong một số quốc gia Giáo Hội vẫn sẽ là tô chức của đa số, nhưng ở một số khác, tình hình sẽ 
thay đổi. Giáo Hội sẽ tham gia vào tiến trình lập pháp và sẽ phải luôn quan tâm tới những hằng số nhân 
bản lớn của tiến trình kết tụ xã hội của con người. Vì chưng, nếu luật pháp mất nền tảng luân lí chung 
của nó, thì cả luật pháp cũng sụp đồ. 


177 


Nhìn như thế, Giáo Hội phải có trách nhiệm cho cả toàn thể. Trách nhiệm truyền giáo có nghĩa là, như 
Giáo chủ đã nói, phải tìm cách nỗ lực tân phúc âm hoá. Ta không được an tâm ngồi nhìn mọi thứ bên 
ngoài mình rơi vào vòng ngoại giáo, nhưng phải tìm cho ra con đường mới đem Tìn Mừng tới cho cả 
những vùng chưa tin. Đã có những mô mẫu cho lãnh vực này rồi. Nhóm tân giáo lýhọc đạo 
(Neukatechumenat) đã có mô mẫu riêng, các tô chức khác đang đi tìm con đường phù hợp cho họ. Giáo 
Hội phải có thật nhiều sáng tạo, để cho Tin Mừng luôn giữ được sức mạnh công chúng. Để Tin Mừng 
thắm nhập, cải hoá dân chúng và dậy men trong họ. Trước đây chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé giữa các 
tông đồ, nhưng như Chúa nói, họ đã là men và muối đất. Mọi chuyện đều khởi đầu từ nhỏ. Nhưng cũng 
phải khởi đầu với trách nhiệm cho cả toàn thể. 


GIOAN - PHAOLÔ II 


Gio-an Phao-lô II là tảng đá của thế kỷ 20. Giáo chủ từ Ba-lan là người ảnh hưởng trên Giáo Hội 
mạnh hơn nhiều vị tiền nhiệm khác. Ngay trong thông điệp đầu tiên Redemptor hominis (Đẳng cứu 
chuộc nhân loại) ngài đã xác định chương trình làm việc: Theo ngài, con người, thế giới, các hệ 
thống chính trị đã xa lìa “những đòi hỏi của luân lí và công chính”. Giờ đây Giáo Hội phải có một 
giáo huấn rõ ràng để đối lại. Quan điểm này được nói đi nói lại trong tất cả các thông điệp của ngài. 
Ngài bảo, ta phải xướng lên “văn hoá sự sống” để chỗng lại “văn hoá sự chết”. Cái nền tảng Gio-an 
Phao-lô II để lại đó có thể là bàn đạp tốt để tiễn vào thế kỷ21 không? 


Nền tảng đích thực dĩ nhiên là Đức Ki-tô, nhưng Giáo Hội luôn cần những lực đây mới, luôn cần được 
tiếp tục xây dựng. Có thể nói rằng, nhiệm kì giáo chủ của Gio-an Phao-lô II có một sức mạnh ngoại lệ. 
Đó là một cuộc vật lộn chống lại tất cả những vấn nạn nền tảng của thời đại chúng ta — và ngoài ra ngài 
còn tặng cho chúng ta nguồn vốn tích cực đề đi tới. 


Các thông điệp lớn của Giáo chủ, mở đầu với “Đắng cứu chuộc nhân loại”, rồi tới bộ ba thông điệp trình 
bày khuôn mặt của Thiên Chúa, thông điệp quan trọng về. luân lí, thông điệp về sự sống, thông điệp về 
đức tin và lí trí căm lên những trụ cọc, như anh nói, làm nền cho ta có thê xây tiếp lên đó. Sở đĩ nói xây 
tiếp, là vì Ki-tô giáo, trong một thế giới biến chuyền quá nhanh như hiện nay, luôn phải phát biểu một 
cách mới mẻ. 

Trước đây, khi đối điện với Do-thái giáo, Hồi giáo và văn hoá la-hi, Tô-ma ở Aquino đã phải đưa Ki-tô 
giáo vào một lỗi nghĩ mới, để tạo cho nó một hình thù kéo dài mãi cho tới Thời mới. Hình thù này sau 
đó đã được thay đổi khi nhân loại bước vào Thời mới, qua các quyết định nền tảng của công đồng Trenfo 
do hậu quả của Cải cách. Mô hình Giáo Hội này đã kéo dài 500 năm. Ngày nay, trước cuộc biến chuyên 
quan trọng của thời đại, chúng ta phải làm sao một mặt vẫn duy trì được cái bản sắc của toàn thể, mặt 
khác tìm ra được cái khả năng sống động, làm sao phát biểu chúng một cách mới mẻ và hiện tại hoá 
chúng. Trên lãnh vực này, giáo chủ Gio-an Phao-lô II đã có một đóng góp lớn. 


GIÁO HỘI HOÀN VŨ TRONG TƯƠNG LAI 
Trước đây 5Ú năm, các nước kĩ nghệ còn chiếm một phần ba nhân loại. Chỉ cần hai thế hệ nữa thì 
20 phân trăm dân sô thê giới thuộc về các nước đang phái triên. Tới giữa thê kỷ2l, riêng Trung-quôc 
hay Án-độ môi nước cũng sẽ có số dân nhiêu hơn cả thê giới phương tây gộp lại. 
Và Giáo Hội hoàn vũ trong tương lai cũng sẽ có những biến chuyển dân số lớn. Hiện nay, các cộng 


đoàn Giáo Hội trong thế giới thứ ba trước đây, không chỉ xét riêng về số lượng, đã vượt số giáo xứ 
của các nước trung Âu. Phi châu, chẳng hạn, đầu thế kỷ20 mới có 1,7 triệu tín hữu công giáo, nay 


178 


bước vào thế kỷ21 đã lên tới I10 triệu. Lúc này đã có thể mường tượng được hình thái Giáo Hội, cả 
phụng vụ và mục vụ, sẽ thay đôi ra sao chưa? 


Tôi nghĩ lúc này mình không nên tính toán ngoại suy, bởi vì lịch sử luôn có quá nhiều biến chuyển bất 
ngờ. Mọi chân đoán tương lai sẽ bị yếu tố bật ngờ lật nhào. Chẳng hạn, đã chăng ai đám tiên đoán sự 
sụp đồ của các chế độ cộng sản, biến cô này đã tạo nên một tình trạng lịch sử hoàn toàn mới. Đúng, hình 
ảnh xã hội thế giới sẽ thay đôi rất lớn. Thế giới phương tây, nơi lượng người đang giảm và hiện đang là 
vùng có sức mạnh trấn át, rồi ra sẽ ra như thế nào? Việc di dân — đĩ nhiên hết người thì phải đưa thêm 
vào chứ - sẽ biến bộ mặt Âu châu ra sao? Lực ảnh hưởng sẽ nghiêng về đâu, nền văn minh nào, hình thái 
xã hội nào sẽ thắng thế ? Tắt cả những cái đó lúc này chưa thê đoán được. 


Vì thế, phải vô cùng thận trọng với những phát biểu về tương lai. Tuy nhiên, chắc chắn là tiềm năng tín 
hữu sẽ khác đi. Con người phương tây với thái độ hiện thời của họ về thế giới sẽ không thể tiếp tục giữ 
được sức mạnh trấn át như đã có. Những tâm tính mới, những đặc sủng mới sẽ phải xuất hiện và ấn dấu 
lên bộ mặt Giáo Hội. 

Do đó, theo tôi, quan trọng nhất là ta phải cơ bản hoá/ nền tảng hoá (Verwesentlichung), chữ Guardini 
dùng. Đây không hẵn là việc tưởng tượng tiền chế ra một cái gì đó, mà rồi trong thực tế lại xây ra khác, 

và cái đó ta không thể biến chế được trong ống nghiệm. Nhưng đúng hơn, là tìm ra cái nền tảng và sống 
với nó, để rồi nó có thê sẽ hoá thân ra trong cái mới và được trình bày một cách mới mẻ. Trong ý nghĩa 
đó, đơn giản hoá cũng là một công tác quan trọng, nghĩa là mình phải tìm ra cái gì thực sự còn lại và cơ 
bản toả ra từ giáo huấn, từ đức tin của ta. Phải mang ra ánh sáng những hằng số nền tảng lớn, như vấn 
đề về Chúa, về sự cứu độ, về hi vọng, về sự sống, về cái gì là nền tảng trong luân lí, rồi hệ thống hoá 
chúng lại một cách mới. 


Phải sửa đôi lại phụng vụ cho hợp với thế giới kĩ thuật và với những nền văn minh nào đó ư? Tôi không 
tin câu hỏi này cần thiết. Tất cả những thứ đó là sản phâm tự chế của con người. Phụng vụ có được cái 
cao cả, là vì nó bắt nguồn từ khởi nguyên và lớn lên trong sống động. Nó phải được chúng ta bao bọc và 
gìn giữ một cách kính cần. Có như thê nó mới cao cả và mới nói được cho con người thuộc mọi nền văn 
minh khác nhau. Lại nữa, kho tàng nghỉ lễ đa dạng của phụng vụ đã có từ lâu. Nó sẽ cho ta biết dạng 
nào sẽ mang sức sống mạnh nhất trong các nền văn minh khác nhau. 


Hãy để mắt quan sát nước Hoa-kì. Rõ ràng đó là quốc gia dẫn đầu thế giới. Chính trị, khoa học, kinh 
tê và nhát là lôi sông của chúng ta ngày nay tát tháy đêu bị ảnh hưởng mạnh do Hoa-kì. Công giáo 
MMĩ đã và đang có những đóng góp nào cho công giáo thê giới? 


Ngày nay, công giáo hoa-kì đã trở thành một trong những lực quyết định của công giáo hoàn vũ. Giáo 
Hội ở Mĩ rất năng động. Dĩ nhiên nó cũng có những căng thắng. Một mặt, có những nhóm nặng phê bình 
chỉ trích, họ muốn có một Ki-tô giáo duy lí và dân chủ hơn. Nhưng đồng thời cũng có những tâm điểm 
tôn giáo mới đang trỗi dậy, những cộng đoàn dòng tu mới hình thành và đòi phải có một nêp sông tu trì 
triệt để. Họ sông cuộc sông đó trong niềm tin vui, họ muốn đọc lại các giáo phụ và thánh Tô-ma ở 
Aquino, và muôn được huấn luyện theo tinh thần của các ngài. Đó là một Giáo Hội đang sống lại cái căn 
bản tôn giáo rất mạnh: dám hi sinh đời sống vì và cho đức tin, can đảm phục vụ vì đức tin. Đó là một 
Giáo Hội cũng mang trách nhiệm lớn đối với xã hội qua hệ thống giáo dục và nhà thương trải rộng của 
mình. 


Trong Bộ chúng tôi, chẳng hạn, không phải chính chúng tôi quyết định về những vấn nạn liên quan tới 
luân lí ¡ học, mà mỗi ngày do tiến bộ của ¡ khoa càng tạo ra nhiều thêm. Người Mĩ có một mạng lưới 
bệnh viện công giáo rất rộng. Nhờ thế ngày nay họ có một đội ngũ chuyên viên có hiểu biết sâu và kinh 
nghiệm sinh động trong lãnh vực ¡ khoa tân tiến. Chúng tôi trao những câu hỏi đó cho họ thảo luận, phác 
hoạ nên những đường hướng chỉ dẫn (Guidelines) và trao đổi với họ về những phác hoạ đó. Những giải 


179 


đáp thoạt tiên mang tính địa phương, nghĩa là cho Hoa-kì mà thôi, nhưng vẫn đề ngỏ để tiếp tục bổ túc 
kinh nghiệm các nơi khác. Nhưng dù vậy, các giải đáp trên cũng được kề như là những lời giải mẫu về 
mặt luân lí ¡ học có thê áp dụng hay làm chuẩn cho các nơi khác. 


Vì thế tôi tin rằng, với vốn kinh nghiệm to lớn về mặt đời cũng như kinh nghiệm đức tin mà họ đã trải 
qua, Giáo Hội hoa-kì sẽ ảnh hưởng quan trọng lên thế giới ki-tô hữu ở Âu, Phi và Á châu. Trước đây 
người ta nói, cái gì xuất hiện ở Pháp, thì sẽ xuất hiện trên toàn thế giới. Nhưng nay thì khác. Hoa-kì, về 
mặt đời, cung cấp cho thế giới thời trang và khẩu hiệu. Còn về mặt đạo, Giáo Hội của họ tạo ra những 
mô hình kiểu mẫu. Lạ lùng là các mô mẫu đó đã đầy lui đi cái Ki-tô giáo xem ra tân tiến và đồng thời 
quá lí trí và quá ít thấm nhuằn đức tin, để đưa vào đó những xung lực đức tin thật sự và cả những hình 
thái sống đức tin điển hình. 


Nghĩa là cũng có cả “sống lối Mĩ” (american way oƒ liƒe) cho đời sống Ki-tô táo, công ơido2 
sS 6 6 ÿ 


Lối sông đó thật sự thắm nhuần chất công giáo, chứ không chỉ chất “m ” mà thôi. Tôi tin rằng người dân 
trên nước Mĩ nhận vào mình toàn thể cái công giáo tính và muốn mới thế giới tân tiến. 


Nước nào hiện nay có nền thần học được coi là hướng đạo hay có Giáo Hội mẫu mực? Con ngựa 
kéo đâu đàn năm ở đâu? 


Chăng có chú ngựa cô điển nào cả. Đúng hơn có một thuyết đa tâm. 


Trước hết, châu Mĩ la-tinh đã thách đó hoàn vũ Ki-tô giáo với thần học giải phóng. Nhưng nay nó đang 
đi dần vào quá khứ. Chỉ còn lại lời kêu gọi trách nhiệm đức tin về mặt chính trị và xã hội. Lúc này, châu 
Mĩ la-tinh đang đam mê vấn đề hội nhập với những nền văn hoá thổ dân. Hoa-kì đang ở tuyến đầu trong 
việc vật lộn với những thách đồ của thời đại mới. Cả trong khoa diễn giải, họ cũng đã có những thành 
tựu mới, lí luận một chiều của phương pháp phê bình lịch sử đã được họ thay thế bằng cái gọi là phương 
pháp diễn giải quy điển, nghĩa là bằng lối đọc hiểu Tin Mừng trong toàn thể của nó. Như vậy, nên thần 
học hoa-kì đã có một đóng góp quan trọng. Nhưng Âu châu, cả Đức, luôn vẫn là nơi có tiềm năng lớn 
về thần học. 


Nhờ hệ thống phân khoa thần học trong các đại học của chúng ta, nhờ tiền của và phương tiện ta sẵn có, 
việc nghiên cứu vẫn đang rất mạnh và sinh hoa kết quả. Dĩ nhiên có một thứ chủ nghĩa duy lí mới, mà 
người ta coi như là yêu tố hàn lâm bắt buộc, hiện đang là nguy cơ cho công tác thần học. Cái lối thần 
học duy lí này sẽ không tiến xa được, vì nó chối từ ngay những nền tảng của nó. Tôi tin thế hệ thần học 
mới sẽ lại nhìn ra được rõ hơn về nguồn cội của thần học, nó chủ yêu phải bắt nguồn từ đức tin, chứ 
không thê là nơi tính cách hàn lâm thuần tuý. Dù sao, Âu châu vẫn đang là điểm nóng của thần học. 


Á châu có Ẩn-độ, là nơi đang vật lộn với thế giới các tôn giáo và đang nỗ lực xác định chỗ đứng của đức 
tin trong thế giới ngày nay một cách điển hình. Phi châu ngày nay đang trở về với các giá trị truyền 
thống. Ta hãy nghĩ tới trọng lượng của Phi châu đã đạt được trong Hội đồng tôn giáo thế giới. Nơi đây, 
trong khi Tin lành phương tây đang phải lặn ngụp trong các vân đề sắc tộc, thì thế giới Ki-tô giáo châu 
Phi ung dung đặt nôi lên lại cảm thức uyên nguyên vê những giá trị truyền thống của họ. Dĩ nhiên họ 
cũng đê cập rất cụ thể tới những câu hỏi liên quan tới việc xây dựng xã hội — như làm sao Ki-tô giáo có 
thê trở thành một sức mạnh kiến tạo hoà bình, một sức mạnh thúc đây hoà giải — có lẽ họ ít lí thuyết hơn, 
nhưng với những đau khổ và những kinh nghiệm đau thương đã trải qua, Giáo Hội trên lục địa này hắn 
có gì để nói cho con người. 


HỢP NHÁT KITÔ HỮU 


Vào cuối thế kỷ vừa qua, các nhà thần học của hai Giáo Hội tin lành và công giáo đã kí với nhau 
một “Tuyên ngôn chung về công chính hoá”. Theo đó, ơn công chính không chủ yếu do những việc 


180 


làm của con người, nhưng trên hết chỉ là do ân huệ của Chúa, dù con người đã có một cuộc ' SỐNg. tốt 
hay xấu. Đó có phải là một bước tiễn thực sự đi tới đại kết hay không? Bên cạnh những điểm giông 
nhau, ta có phải bằng mọi cách giữ lại những điểm cá biệt về đức tin, để không rơi vào nguy cơ mắt 
bản sắc? 


Tiếc rằng ta đã không truyền thông cho mọi người hiểu được đúng nội dung của tuyên ngôn, đơn giản 
là vì ngày nay chẳng ai còn hiểu “giáo huấn về công chính hoá” nghĩa là gì nữa cả. Thời Luther, đó là 
một đề tài lớn, làm nôn lòng mọi người, và dĩ nhiên việc bành trướng của Tin lành không chỉ do điểm 
này mà ra, nhưng còn do chuyện các ông hoàng đã lợi dụng nó để trục lợi cho mình. Ngày nay, câu hỏi 
trên chẳng còn là đề tài thực tiễn gì nữa trong thế giới tin lành. Vì vậy, công luận chỉ còn hiểu một cách 
đơn giản là chỉ có ân huệ Chúa mới đáng kể, còn việc lành (cuộc sông) chăng quan trọng gì cả. Phát biểu 
như vậy là không những giản tiện hoá quan điểm của Luther, mà còn là không hiểu gì về những vấn nạn 
con người thật sự đặt ra cho Ki-tô giáo ngày hôm nay. Hơn nữa, 500 năm qua, kế từ Cải cách, cả thế giới 
Ki-tô giáo đã có được những kinh nghiệm mới và đã trải qua một cuộc đổi thay thời đại. Ở đây tôi không 
thể trình bày hết mọi chuyện được. Chỉ cần điều này: Trước hết, bản tuyên ngôn chung xác nhận: khởi 
đầu của một cuộc sống với Chúa quả là do chính Chúa định đặt. Chúng ta không thể tự mình vươn tới 
Chúa được, nhưng chỉ có Ngài mới có thê đưa ta tới Ngài mà thôi. Đức tin là bước khởi đầu đưa con 
người tới đường công chính. Và đức tin lại là dấu chỉ của sáng kiến của Chúa, sáng kiến này ta không tự 
mình tạo nên và ta không xứng đáng để hưởng nó. 


Trong quá trình hình thành tuyên ngôn, Giáo Hội công giáo coi trọng điểm này: một mặt hoàn toàn công 
nhận sáng kiến khởi đầu đó của Chúa, song mặt khác cũng công nhận là Ngài đã thực hiện một cái gì đó 
trong tôi. Ngài nhận tôi vào, giao cho tôi trách nhiệm, để tôi cùng cộng tác và tạo nên hoa trái — và bản 
án cuối cùng sẽ được căn cứ trên nỗ lực đồng trách nhiệm của tôi. Tiếc thay cột trụ thứ hai này đã không 
được công luận chú í đến. 


Nói cách khác: Chúa không cần có những kẻ nô lệ, để Ngài cầm tay lôi vào đường công chính và chính 
Ngài cũng chẳng quan tâm gì tới họ. Nhưng Ngài muốn làm cho con người trở thành đích thực là những 
bạn đồng hành, những chủ thể thật sự, những người tự có khả năng dùng quà tặng khởi đầu của Ngài đề 
cùng tác động và cùng mang trách nhiệm về tác động đó. Tôi muốn nói đó là hai cột trụ chứa đựng trong 
tuyên ngôn. Trong đó, kinh nghiệm của Luther rất phù hợp với Tin Mừng đã được đưa vào. Nhưng đồng 
thời cũng có cả điều mà Giáo Hội công giáo xưa nay vẫn luôn rao giảng. Cả hai tạo nên sự cân đối. 


Giáo Hội cầu nguyện cho hiệp nhất ki-tô hữu. Nhưng ai hiệp nhất với ai? 


Công thức mà các nhà đại kết lớn đã tìm ra, là chúng ta cứ đi tới. Chúng ta không nhất thiết muốn có 
những nói kết cụ thể, nhưng hi vọng ở đâu được Chúa đánh thức đức tin, ở đó Ngài sẽ đưa về một mối 
và ở đó có một Giáo Hội duy nhất. Là người công giáo, chúng ta xác tín rằng Giáo Hội duy nhất đó có 
khuôn hình nền tảng nơi Giáo Hội công giáo, nhưng cả Giáo Hội này vẫn bước tới tương lai và vẫn đề 
cho Chúa giáo dục và chăn dắt. Như vậy, chúng ta không đề ra một kiểu mẫu nối kết nào cả, mà đơn 
giản cứ tiếp tục bước đi trong niềm tin dưới sự hướng dẫn của Chúa — là đắng biết con đường sẽ đưa tới 
đâu. Và chúng ta tin tưởng vào Ngài. 

Đã có những suy nghĩ mạnh bạo về mặt đại kết? 

Không, vì chuyện kết hợp không thê là một màn diễn chính trị, hay do thanh gươm dÍí vào cô mà thành 
được. Cũng không do giáo chủ công giáo hay Hội đồng tôn giáo thế giới muốn là được. Mà đó là những 
diễn tiến sống động. Đức tin là một cái gì sống động và cắm rễ sâu trong mỗi người và nó mang trách 


nhiệm trước mặt Chúa. Giáo chủ không phải là ông vua độc tài hay chuyên chế muốn làm gì thì làm, 
nhưng nhiệm vụ của ngài là phục vụ sự vâng lời đức tin. 


181 


Trong đức tin, người ta không thê ra lệnh cho ai phải soạn ra những dự án đại kết như thế nào, hoặc bảo 
rằng, thôi bây giờ Giáo Hội anh bỏ bớt đi một chút, phía tôi thêm vô một chút, không thể có chuyện như 
vậy được. Hoặc là ta tin vào Chúa — như vậy thì không thê nói được ngày mai ta sẽ làm khác đi. Hoặc là 
ta coi mình có quyền quyết định — như thế thì mọi chuyện sẽ vô giá trị. Không, đức tin là cái gì sống, 
trong đức tin chúng ta tín thác vào Chúa, và Ngài sẽ không vì mưu đồ chính trị mà phải đi tới một công 
thức thoả hiệp. 


Chúng ta chỉ có thể khiêm tôn nỗ lực cơ bản hoá đức tin, nghĩa là nhận ra cái gì là nên tảng nơi nó - cái 
đó không do ta làm ra nhưng ta đã nhận được từ Chúa-, và từ tâm điêm cái nên tảng đức tin đó ta mở ra 
và đê Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi, dân đi tiêp. 


NHỮNG NGUY CƠ MỚI CHO ĐỨC TIN 


Liên quan tới việc Ki-tô giáo mắt ảnh hưởng trong thế giới tục hoá, ngài đã nói tới một nguy cơ đe 
doạ đức tin rất tỉnh tẾ mà tới nay chẳng được mấy ai quan tâm, đó là nền độc tài dự luận. Nền độc 
tài này chỉ chấp nhận một Ki-tô giáo. dễ bảo, chịu thích nghỉ, không góc cạnh, trong lúc những người 
sống đức tin thực sự thì bị nó đóng ấn là “bảo căn”, “cứng đầu”. 


Tôi tin đó là một mối nguy thực sự. Người ta không truy nã đàn áp ki-tô hữu một cách công khai, làm 
như vậy thì cổ hũ và quá lỗi thời. Không, người ta tỏ ra rất khoan dung, hoàn toàn cởi mở. Nhưng nơi 
nào có đức tin hiện diện đích thực, nơi đó họ lại loại trừ và kết án là bảo căn. 

Tôi nghĩ có thể xây ra trường hợp buộc mình phải chống lại một nền độc tài xem ra khoan dung, nhưng 
nó lại đồng thời triệt tiêu đức tin bằng cách kết án đức tin thiếu khoan dung. Nghĩa là có một bất khoan 
dung của những “người khoan dung”. Đức tin không đi tìm mâu thuẫn, nó tìm không gian tự do và nơi 
chịu đựng nhau. Nhưng nó không thể để cho những công thức tiêu chuẩn của tân tiến sai khiến. Đức tin 
có một nhiệm vụ cao hơn là trung thành với Chúa và phải sẵn sàng chấp nhận thứ mâu thuẫn mới này. 


PHỤC HƯNG TÂM LINH 


Ki-tô hữu trẻ đi tìm một tôn giáo đậm cảm giác. Họ muốn quay trở lại thủa ban đầu của Giáo Hội, 
trở lại cội nguôn của mẫu nhiệm, và đòi hỏi phải có một cuộc đổi mới tâm linh, hầu làm sống lại một 
cách mới mẻ cả những mặt lưu truyền đã bị bỏ quên của Ki-tô giáo. Giáo Hội có cần một cú xốc để 
tạo lại tiếng nói cho các biểu tượng câm lặng của mình không? 


Hãn nhiên Giáo Hội cần những cuộc lên đường tâm linh sống động. Trong mọi thời, Giáo Hội trân quý 
tất cả những hình thức làm dấy lên đam mê mới cho đức tin; những phương thức đó không do chính trị 
khởi xướng, nhưng phải xuất phát từ lòng Giáo Hội. Như ta đã thấy, cuộc đôi mới trong thê kỷ16 không 
đến từ các định chế, nhưng đã do những con người được cảm hoá và họ đã tạo nên những phong trào 
mới. Ngày nay, ta cũng nhận ra cuộc đôi mới đó trong nhiều hình thái đa dạng — mà phong trào đặc sủng 
là một trong những thí dụ. Đây có thể nói là một an ủi mà Chúa đã tặng cho ta; qua các phong trào đó, 
Chúa chứng tỏ cho ta thấy Thánh Linh vẫn hiện diện và có sức mạnh. 


Trên thực tế, Công giáo không bao giờ chỉ được hoạch định và quản trị bằng định chế hay bằng đầu óc 
hàn lâm. Mà nó luôn hiện diện như là một món quà, như một sinh lực tâm linh. Và món quà đó rất đa 
dạng. Không có Công giáo đồng phục. Trong Công giáo có đủ kiểu: Focolare, Schönstatt, Cursillo, 
Thánh linh. v.v. cũng như bên cạnh Phan-sinh còn có Biển-đức, Đa-minh... Trong một chung cư mỗi 
gia đình sống đạo mỗi khác. Và cái kho tàng trăm hoa năng động đó ta nên duy trì. 


182 


Ngày nay, có một chiều hướng đòi đồng phục nơi các đại biểu tân tiến nhất của Công giáo. Họ ngờ vực 
và đóng ân phản động lên những gì sinh động và mới, những gì không tuân theo khuôn mẫu hàn lâm 
hoặc không theo quyết định của các uỷ ban hay của các kì họp hội đồng. Dĩ nhiên luôn có những nguy 
cơ, những sai lầm, những bất cập v.v. Ông làm vườn Giáo Hội phải luôn cảnh tỉnh sửa sai, nhưng đồng 
thời cũng phải chấp nhận cái mới sống động đó như là một quà tặng. 


Tôi nghĩ, cần có một khoan dung lớn trong nội tình Giáo Hội, để chấp nhận, coi lối sống đa dạng đó như 
là một cái gì thuộc độ lớn công giáo — đề rồi không đơn giản loại bỏ nó, cho đù nó không hợp với khẩu 
vị mình. Chẳng hạn ở Đức, khi nghe nói đến tu hội “Opus Dei”, hội “Hướng đạo âu châu” hay một cái 
gì khác, người ta phải tỏ ra bực bội, là vì nếu không thì mình cháng còn được xem là một tín hữu công 
giáo tốt nữa! Có những cái không hợp với khẩu vị “bình thường”, hay nói khác đi, không hợp với khẩu 
vị người “Đức”. Ở đây, mình cần phải bao dung để chấp nhận cái độ lớn công giáo kia. 


Hăắn nhiên, những người khác cũng phải sẵn sàng bỏ đi những cá biệt hoặc nguy cơ đóng kín của mình 
đê phục vụ cho toàn thê. Sự hiện diện của ghê giáo chủ hay giám mục cũng là đê duy trì cái độ lớn kia, 
đồng thời để ngăn chặn những đóng kín đưa tới kết bè lập phái và đưa chúng trở về hoà nhập với toàn 
thể. 


ĐIÊU CÓ THẬT 


Thánh An-tịnh chăm lo cho gia sản qHý nhất của Giáo Hội, đó là những kẻ nghèo, người goá bụa, 
trẻ mô côi. Cuộc sống thay đổi của ngài sau khi vào Xi-tô giáo đã khiến cho những lời ngài nói frở 
nên khả tín, xác thực và nấy lửa. Phải chăng gương sống thật của ki-tô hữu có nhiều giá trị trên xã 
hội hơn là những bài giảng xoa dầu cù là hay những cuộc nghị luận hàn lâm? 


Dĩ nhiên đúng là như thế, và đội ơn Chúa, cũng đã có những tấm gương đó. Ở đây tôi nghĩ tới, chẳng 
hạn, Hồng Y O Comnor ở Nữu-ước đã lập một hội dòng mới để lo cho những người bệnh liệt kháng và 
chính ngài cũng bỏ ra mỗi tuần một ngày cho công tác này. Tôi cũng nghĩ tới “các chị nhân ái” (Sister 
of Mercy), một dòng tu mới tại Hoa-kì, chuyên lo việc giáo dục và nhiều công tác phục vụ chữa bệnh 
khác. Hoặc mẹ Tê-rê-xa ở Calcutta với tu hội của mẹ. Đội ơn Chúa đã có biết bao tắm gương sông niềm 
tin một cách âm thầm triệt để chứng minh cho cái có thật đó, và những chứng tá cũng đã mang hiệu quả. 


Nhà văn người Pháp Georges Bernanos có lân viêt: “Thánh là một cuộc phiêu lưu, ngay cả là cuộc 
phiêu lưu duy nhát có thê có. Có hiệu được điêu đó, thì mới đi vào được trải tìm đức tín công giáo”. 


Trong đức tin, chúng ta nhìn nhận chính Giáo Hội là “thánh”. Điều này không có nghĩa tất cả mọi người 
trong Giáo Hội đều là thánh. Cũng không phải trong Giáo Hội cái gì cũng tốt cả, nhưng có nghĩa là Giáo 
Hội đã được Chúa chạm tới và trong đó luôn có thánh xuất hiện. Điều quan trọng ở đây là ta nên quan 
niệm thánh một cách rộng rãi, bởi vì thánh có muôn hình vạn trạng. Cứ xem những vị đã xuất hiện trước 
mắt ta, thì sẽ thấy có bao nhiêu là cách thức và loại hình nên thánh. Từ một bác sĩ xả thân phục vụ cho 
tới những học giả, những người bình thường, những nữ tu và giáo dân, tất cả họ đều sống trong thế giới 
này. 

Cũng có những vị thánh âm thầm, điều này luôn quan trọng đối với tôi, họ là những người bình thường 
mà tôi đã làm quen lúc còn nhỏ, những cụ già nông dân hiền từ và những bà mẹ hiền lành quên mình 
cho con cái, cho gia đình, cho Giáo Hội, và cũng luôn hi sinh cho những người khác trong thôn xóm. 
Không nhất thiết phải là một cái gì anh hùng, nhưng cũng có thể ngay cả cái thật tầm thường, cái khiêm 
tốn. 

Và dĩ nhiên cũng luôn có những khuôn mặt gây rúng động. Ở ý này có linh mục Pi-ô nổi tiếng kinh 
khủng, nghe nói ngài đồng thời cũng là một linh mục giải tội rất nóng tính. Xưng tội với ngài chăng 


183 


thoải mái lắm, nhưng qua khuôn dáng và cung cách ngài, con người cảm thấy như chính Chúa đang nói 
với họ thật, và nêu cân, thì Chúa cũng cho họ ít roi. Roi vọt nhiều khi không phải là vô bổ. Trong Tin 
Mừng, ta thấy Đức Giê-su tỏ ra vừa cứng rắn, vừa rất hiền từ và hay giúp đỡ. Hình ảnh đó, trong thế 
kỷnày, lại hiện thân qua linh mục Pi-ô. Như vậy, qua những gì hiện ra trước mắt ta, ta biết rằng thánh là 
có thật và nó giúp ta những lực sống mới. Có những vị thánh khiêm nhường, đơn sơ, không ai viết ra, 
nhưng quả thật vô cùng quan trọng cho đời sống Giáo Hội. 


Luôn có những chuyện không thể lường trước được, bắt ngờ xẩy đến làm xoay chuyển cuộc sống. 
Đặc biệt dê thay là sự phục hưng phong trào sùng kính mẹ Maria trên khăp thê giới hiện nay. Ngài 
có nghĩ răng mẹ Maria sẽ là cửa ngõ cho hàng triệu người tìm đên Giáo Hội không? 


Ta chẳng bao giờ tiên đoán được tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Ai chỉ biết ngồi đó dùng thống kê 
về tình trạng hiện tại ở Âu châu mà hàn lâm ngoại suy về Sự SỤP đồ của Giáo Hội, người đó chăng hiểu 
gì về sự bất lường của lịch sử con người, nói chung — và về lực khởi xướng của Chúa có thể tới bất cứ 
lúc nào, nói riêng. 


Rõ ràng có những đợt sóng mới ít ai ngờ về việc sùng kính đức Mẹ trên thế giới. Nhưng trong đó cũng 
có một sô hình thức hiện ra và sứ điệp giả. Phải rât thận trọng, đừng quá dê dãi tin ngay đó là những 
phép lạ. 


Nhưng trái lại, cũng đừng quá cứng lòng khiến thực tế có thật không thắm nhập được vào mình. Hãy 
nghĩ về biến cỗ ở Lộ-đức, lúc đầu người ta cứ bảo là cô bé kia bày chuyện. Nhưng rồi chính mẹ Maria 
đã thực sự có ở đó. Chắc chắn chẳng phải vô tình mà ngày nay rất đông người quay trở về với Mẹ, qua 
đó Ki-tô giáo lại trở nên thân thương và gần gũi với ta, đồng thời nhờ Mẹ mà ta tìm ra được lối vào. 


Ta đã nói chuyện về Nam Mĩ, nhờ Guadeloupe mà thổ dân ở đó đã có thê thấy được đạo không phải là 
của thực dân, song là của Mẹ nhân từ và của Thiên Chúa đã khổ đau vì chúng ta — và Mẹ thật đã trở 
thành cửa ngõ dẫn tới Đức Ki-tô -, cho tới nay người ta vẫn tin như thế. Cả ngày nay, không riêng gì 
Nam MT, nhờ qua Mẹ mà một nhân loại kiệt sức vì thế giới kĩ thuật lạnh lẽo và một Ki-tô giáo duy lí và 
mỏi mệt có thê tìm gặp lại được chính Đức Ki-tô một cách sống động. Ta có quyền mạnh dạn bước vào 
tương lai với niềm vững tin đó. 

Giáo chủ Gio-an XXIII đã có thể nói: “Tôi thuộc về một Giáo Hội sống động và trẻ trung, Giáo Hội 
đó đang tiếp tục dẫn công trình của mình đi vào tương lai không chút âu lo”. Hồng V Joseph 
Ratiinger cũng có thể nói được câu đó? 

Có! Tôi có thể vui vẻ nói lên điều đó. Tôi thấy có nhiều cành cây Giáo Hội già cội và đang chết dân, 
chúng chậm rãi lìa thân, lúc lặng lẽ, lúc ồn ào. Nhưng trên hết tôi thấy sự trẻ trung của Giáo Hội. Tôi đã 
được gặp bao nhiêu người trẻ, từ khắp mọi miền thế giới, tôi đã được gặp bao nhiêu phong trào mới, 
thấy được đức tin hân hoan bừng lên trong đó. Và tất cả những kẻ phê bình chỉ trích Giáo Hội — họ luôn 
có lí của họ - đã chẳng đánh đồ được nỗi hân hoan đó, vì niềm vui nơi Chúa Ki-tô lớn hơn mọi phê bình 
chỉ trích. Vì vậy, tôi có được một nơi chốn, ở đó tuy có nhiều nỗ lực khó khăn, nhưng lại có nhiều gặp 
gỡ cho thấy sự trẻ trung của Giáo Hội hơn. Và chúng ta được phép yên tâm tiễn vào tương lai, vì Chúa 
hắn sẽ không bỏ rơi tương lai. 


Tác giả Phạm Hồng Lam 


184 


